Đức Phật Lịch Sử 
H.W. Schumann 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Lời Giới Thiệu 
Lời Tác Giả 
Chú Thích Về Bản Niên Đại 
Chương _1(a) 
Chương_1(b) 
Chương _1(c) 
Chương _2(a) 
Chương _2(b) 
Chương _3(a) 
Chương _3(b) 
Chương.3(c), 
Chương 4(a) 
Chương 4(b) 
Chương 4(c), 
Chương 4(d) 
Chương 5(a) 
Chương. 5(b) 
Chương 6(a) 
Chương. 6(b) 
Chương_7 
Chương_8 





H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
Lời Giới Thiệu 


Đôi nét về tác giả quyển Đức Phật Lịch Sử 








H. W. Schumamn là học giả người Đức sinh 
năm 1928. Ông nghiên cứu ngành Ấn Độ 
học, các tôn giáo đối chiếu và nhân chủng xã 
hội học tại Đại học Bonn (Đức). Ông nhận 
rằng tiến sĩ năm 1957 với luận án Triết học 
phật giáo. Từ 1960 đến 1963 ông là giảng s 
Đại học Ấn Độ ở Benares, Ấn Độ. Năm 1963 
ông tham gia công tác Bộ Ngoại giao và lãnh 
sự Cộng hòa liên bang Đức, phục vụ ngành ngoại giao và 
lãnh sự của Tây Đức tại Calcutta (Ấn), Rangoon (Miến), 
Chicago (Mỹ) và Colombo (Srilanka). Trong nhiều năm, ông 
đã đảm trách văn phòng Ấn Độ tại Bộ Ngoại giao Đức quốc. 
Hiện nay (1989), ông là Tổng lãnh sự của CHLB Đức tại 
Bombay (Ấn). 

Trong suốt mười bảy năm ở Á Châu, Tiến sĩ Schumann đã 
viếng thăm tất cả mọi nơi chốn liên hệ đến cuộc đời Đức 
Phật và thuyết giảng đạo Phật tại Đại học Bomn. Các tác 
phẩm gần đây nhất của ông là: "Buddhism: An Outline of Its 
Teachings and Schools" (Đạo Phật: Sơ Lược Các Giáo Lý và 
Tông Phái, 1973), quyển này trong bản dịch tiếng Đức đã 
được in năm lần, và một quyển sách hướng dẫn về tranh 
tượng Phật Giáo Đại Thừa và Mật Tông là quyển "Buddhist 


Imagery" (Tranh Tượng Phật Giáo, 1986). 

Quyển "Đức Phật Lịch Sử" này phối hợp một công trình 
nghiên cứu uyên thâm về Kinh Tạng Pàili cũng như lịch sử Ấn 
Độ và tính cách quen thuộc thân thiết với môi trường Ấn Độ 
của vị học giả này. 

Nhà xuất bản Arkana (1989) 

Lời Giới Thiệu 

Tác phẩm "Đức Phật lịch sử" là một công trình nghiên cứu 
uyên thâm do tiến sĩ H. W. Schumann, một nhà Ấn Độ học 
người Đức biên soạn và xuất bản đầu thập niên 90, sau 17 
năm sống tại Ấn Độ để nghiên cứu đạo Phật và du hành 
khắp vùng đã in dấu chân hoằng hóa của đức Phật cách đây 
2500 năm. Tác phẩm này giới thiệu bậc Đạo sư như một vĩ 
nhân trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã đem niềm lại niềm 
tự hào cho đất nước Ấn Độ trước lòng ngưỡng mộ của thế 
giới Đông Phương cũng như Tây Phương trong bao thế kỷ 
qua. 

Đó là hình ảnh của bậc Đạo sư giản dị nhưng trí tuệ siêu 
việt, đã thuyết giảng giáo lý Trung Đạo được thiết lập trên 
nền tảng vững chắc của Bốn Chân Lý Vi Diệu và Mười Hai 
Nhân Duyên, đưa ra một nhân sinh quan và vũ trụ quan mới 
cho xã hội Ấn Độ mang cổ đại truyền thống Vệ-đà hàng 
ngàn năm trước đã gây bao nỗi chán nản thất vọng cho 
những người mong cầu các kinh nghiệm tâm linh như thật 
đem lại ánh sáng Giác Ngộ Chân Lý. 

Bước đường hành đạo của đức Phật thật sinh động trong 
khung cảnh Ấn Độ cổ đại được minh họa bằng các trích 
đoạn kinh kệ từ Tam Tạng Pàli nguyên thủy đầy thiền vị hòa 


lẫn thi vị, cùng một số địa đồ đầy đủ chỉ tiết các vùng đất 
xưa từng ghi dấu chân đức Phật Thế Tôn, từ vườn hoa 
Lumbini, nơi ngài đản sanh cho đến rừng SàIli ở Kusinàrà, nơi 
ngài viên tịch trong Niết-bàn tối hậu. 

Phật giới học xưa nay đã quen thuộc với hình ảnh đức Bổn 
sư qua bao kinh điển cùng các tác phẩm nghiên cứu bình 
luận của nhiều học giả khắp thế giới, nhưng phần lớn các 
hình ảnh ấy đã được ít nhiều thần thoại hóa hay tiểu thuyết 
hóa theo quan điểm của mỗi soạn giả. Còn đặc điểm của 
tiến sĩ H. W. Schumamn là đã dày công nghiên cứu và xây 
dựng hình ảnh của đấng Giác Ngộ như một người sống thật 
của Ấn Độ, với những nhận xét khách quan của một học giả 
nghiên cứu có hệ thống rõ ràng theo phương pháp khoa học. 
Cái nhìn của học giả H. W. Schumann về đức Phật có vẻ 
khác lạ với quan niệm về đức Phật của Phật tử Việt Nam, 
nhưng đó chính là điều bổ ích làm tăng giá trị của quyển 
sách trong sự đóng góp vào kiến thức Phật học của tôn giả 
cùng Phật tử Việt Nam. 

Riêng tôi được đọc sách này qua bản dịch tiếng Anh của ông 
M.O C. Walshe, người mà tôi đã gặp và làm việc chung tại 
Luân Đôn trong Giáo Hội Tăng Già Anh Quốc (English 
Sangha Trust) nhiều năm qua. Ông Maurice Walshe là người 
Anh gốc Đức, một nhà Phật học nổi tiếng, đã dịch quyển 
"Đức Phật Lịch Sử" này; vì vậy quyển sách không những có 
giá trị về phương diện ngôn ngữ do sự hợp tác của soạn giả 
và dịch giả trong sự hiểu biết thấu đáo về Phật giáo nguyên 
thủy cùng ngôn ngữ Đức-Anh. 

Nhận thấy tác phẩm này có công dụng thực tiễn phương 


diện nghiên cứu Phật học rất cần thiết cho Viện Nghiên Cứu 
Phật Học Việt Nam và giới Phật tử Việt Nam trong giai đoạn 
hiện tại, tôi giao phó việc phiên dịch tác phẩm sang tiếng 
Việt cho cư sĩNguyên Tâm Trần Phương Lan, giáo sư phụ 
trách môn Anh Văn Thuật Ngữ Phật học tại Học Viện Phật 
Giáo Việt Nam, Thành Phố HCM, cũng là một dịch giả của Bộ 
Jàtaka (Kinh Bổn Sanh hay Chuyện Tiền Thân Đức Phật) 
thuộc Tiểu Bộ Kinh, tạng Pàii, một tác phẩm đắc sắc thấm 
đậm truyền thống phong tục xã hội đời thường ở cổ Ấn Độ 
từ thời đức Phật tại thế cùng Thánh chúng của ngài cho đến 
vài thế kỷ sau qua những câu chuyện đầy tình người hòa lẫn 
hương đạo. 

Với niềm mong muốn các giới nghiên cứu Phật học Việt Nam 
đón nhận một quyển sách có giá trị mới ra đời, cùng cống 
hiến cho Phật tử và độc giả Việt Nam một công trình nghiên 
cứu thấu đáo. 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu dịch phẩm "Đức Phật Lịch 
Sử", 

Xuân Đỉnh Sửu, 1997 

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
Ty-kheo Thích Thiện Châu 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Lời Tác Giả 


Thật hiếm nhân vật trong lịch sử tư tưởng nhân loại từng có 
ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài như đức Phật Siddhattha 
Gotama, và cũng không ai từng để lại dấu ấn sâu đậm trên 
toàn Châu Á như ngài. Đạo giáo do ngài sáng lập không chỉ 
đem lại nguồn an ủi cho vô số người mà còn cung cấp nền 
tảng học thuyết nhân bản cao thượng và một di sản văn hóa 
vô cùng tế nhị. Bài thuyết pháp đầu tiên do đức Phật dạy tại 
Lộc Uyển (Sàrnàth) gần Benares năm 528 trước CN là một 
sự kiện lớn đem lại những kết quả đây lợi lạc liên tục mãi 
đến thời đại này. 

Nhan đề "Đức Phật Lịch Sử" nói lên cả chủ điểm của quyển 
sách cùng các giới hạn phạm vi của nó. Sách này không đề 
cặp các đức Phật phi lịch sử trong quá khứ và tương lai vẫn 
thường được nhắc đến qua Kinh Điển Phật giáo; nó cũng loại 
bỏ các truyền thuyết hoang đường bao phủ quanh cá nhân 
của đức Phật lịch sử, ngoại trừ những điểm có thể tìm thấy 
tính chất lịch sử trong đó. Sách này bàn đến con người với 
những đặc tính phi thần thoại của một bậc Đạo Hiền Trí, 
cùng với thời đại ngài sinh trưởng và hoàn cảnh chính trị xã 
hội đã tạo điều kiện cho ngài thực hiện sứ mạng cao cả đưa 
đến thành công như vậy. 

Vì trước đây đã có nhiều sử sách về cuộc đời đức Phật, nên 


một quyển lịch sử mới ra đời cần có sự minh chứng rõ ràng. 
Điều này nằm trong sự thật là ngành Ấn Độ học ở cương vị 
một khoa học cuối cùng đã chịu bước ra khỏi tháp ngà từ hai 
thập niên vừa qua và giờ đây chuyển hướng nhìn theo cách 
quan sát kỹ các đại tư tưởng gia Ấn Độ trong bối cảnh các 
biến cố của thời đại cùng môi trường xung quanh các ngài. 
Thời đại đức Phật, khoảng thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ 
năm trước CN, đã được soi rọi trong một làn ánh sáng mới 
mẻ, kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu đầy công phu vừa 
qua. 

Giờ đây đức Phật không còn được nhìn như một thánh nhân 
đang du hành trên hư không, ta có thể nói như vậy, mà là 
một nhà sáng lập đầy trí tuệ về mọi vấn đề thế gian, đã hiểu 
biết cách tận dụng các hòan cảnh chính trị với tài năng lãng 
đạo có kế hoạch tinh xảo, quả thật, giống như một nhân vật 
có thể sánh với đệ nhất vĩ nhân trong thời hiện đại là 
Mahàtma Gandhi (bậc Đại trí Gandhi), một người đã hoàn 
thành xứ mạng của mình không chỉ vì đó là một người Ấn Độ 
có đức độ thành tín mà còn là một luật sư xuất chúng và là 
một tư tưởng gia có một đầu óc thực tiễn. 

Không có thời kỳ nào trong lịch sử thực sự là thời đại "cổ sơ 
hoàn hảo" cả, và thời đức Phật cũng không phải là ngoại lệ 
như đã được chứng tỏ qua sự quan tâm của dân chúng đến 
các tân học thuyết về giải thoát mới xuất hiện. Chúng ta 
muốn công bằng nhận xét thuở đó như một thời đại con 
người không khác chúng ta về trí thông minh cũng như về 
tiêu chuẩn đạo đức, nhưng chỉ có một thế giới quan khác ta, 
và ít có quyền năng kỹ thuật đối với các sức mạnh thiên 


nhiên mà thôi. Còn con người thời ấy cũng bị các dục vọng 
chỉ phối giống hệt như chúng ta ngày nay vậy. 

Nhiều người theo đạo Phật đôi khi chủ trương rằng cá nhân 
đức Phật không quan trọng, vì rằng không phải các sự kiện 
thoáng qua trong quãng đời ngài, mà chính toàn thể giáo lý 
vượt thời gian của ngài mới đáng cho chúng ta chú tâm. 
Cũng có vài điều cần bàn về quan điểm này, và quả thực 
chúng ta đặt đức Phật ra ngoài hệ thống giáo lý của ngài mà 
không loại trừ một yếu tố căn bản nào trong đó. Song về 
phương diện khác, mỗi quan điểm triết lý là một cách giải 
thích chứng minh hợp lý thái độ tinh thần của tư tưởng gia 
sáng tạo ra nó. Một người khác hay một người cùng ở trong 
các hoàn cảnh khác nhau đã có thể phát triển thái độ tâm lý 
khác và do vậy có thể lý luận cách khác, nghĩa là người ấy 
có thể suy tư cách khác. Như thế, người sáng lập hệ thống 
giáo lý xứng đáng được quan tâm như một cá nhân trong bối 
cảnh thời đại của vị ấy, nhất là đối với con người Phương Tây 
vẫn thường suy nghĩ theo tương quan lịch sử; đối với họ. 
Phương pháp đạt một tri kiến toàn diện cũng đáng chú ý 
như Thực chất của nó vậy. 

Hệ thống tôn giáo triết lý hướng đến giải thoát mà đức Phật 
thuyết giảng cho người Ấn Độ đương thời trong vòng 45 năm 
hành đạo của ngài được phát họa ở đây trong hình thái cổ sơ 
nhất từng được biết đến. Còn các độc giả nào muốn tìm hiểu 
những sự phát triển về sau của giáo lý đức Phật cần tham 
khảo một sách khác của tôi: "Buddhism, An Outline of Its 
Teachings and Schools" (Đạo Phật: Sơ Lược Các Giáo Lý và 
Tông Phái), NXB Rider, London. 


Vì trong sách biên khảo này chúng tôi không quan tâm đến 
các chỉ tiết triết lý, mà chỉ chú trọng các mối tương quan 
hoặc sự kiện lịch sử của cá nhân, nên khả dĩ chấp nhận việc 
nêu ra các lời dạy của bậc Đạo Sư trong hình thức giản lược 
hoặc diễn dịch cho dễ hiểu. Như thế lời dạy có thể sinh động 
hơn là được trình bày theo lối văn thánh điển thường trùng 
lập, đó là sản phẩm của nhiều đại hội Tăng chúng duyệt 
Kinh Tạng Pàii. 

Kinh điển bằng ngôn ngữ Pàli nguồn quan trọng nhất đối với 
người viết lịch sử đức Phật, như vậy các danh từ riêng và 
thuật ngữ Phật học ở đây đều theo tiếng PàIi. Ví dụ: Nibbàna 
(Pàli) thay vì Nirvana (Sanskrit). Những danh từ hay thuật 
ngữ khác đều theo hình thức nào thông dụng nhất: Sanskrit, 
Prakrit HindÌ. 

Lễ ra có thể minh họa sách này với nhiều tranh ảnh hình 
tượng Phật. Nhưng tôi đã tránh làm điều này vì các ảnh 
tượng của đức Phật qua nghệ thuật Ấn Độ chỉ xuất hiện 
khoảng bốn thế kỷ rưỡi sau khi bậc Đạo Sư tịch diệt, không 
lâu trước CN và chúng tiêu biểu, không phải đức Phật 
Gotama lịch sử mà là bậc Đại Siêu Nhân (Mahàpurisa) đã 
được biến thành huyền thoại thần kỳ. Như vậy việc đưa 
những tranh ảnh nghệ thuật Phật giáo vào đây có thể tạo 
nên những yếu tố huyền thoại đã được gạn lọc ra từ 
đầu.Đức Phật lịch sử là đức Phật không có hình tượng nào 
cả. 

Tôi chân thành cảm tạ tất cả những vị giúp tôi thực hiện 
quyển sách này. Trước tiên là hiền phụ của tôi trong suốt 
năm năm liền đã dành mọi buổi chiều tối yên lặng làm việc, 


trước ở Bonn và về sau ở Colombo, vì vậy phải hy sinh nhiều 
dự án cộng tác khác. 

Tôi cũng hết lòng cảm ơn Thượng Tọa Đại Trưởng Lão người 
Đức, tôn giả Nyànaponika, ở Sơn Lâm Thảo Đường (the 
Forest Hermitage), Kandy, Tích Lan, về sự hỗ trợ rất hào 
hiệp và nỗ lực kiên trì ngài dành cho tôi. Mặc dù bận rộn các 
tác phẩm văn học của ngài cùng các nhu cầu biên tập của 
Hội Xuất Bản Phật Học, ngài cũng tìm được thời giờ đọc bản 
thảo của tôi thật cẩn thận. Những ý kiến bình luận của ngài 
đã đóng góp rất lớn vào việc cải thiện tính cách chính xác 
trong vài phần của sách này. 

Cuối cùng nhưng không kém quan trọng, tôi xin tỏ bày lòng 
biết ơn đối với ông M. O C. Walshe, người dịch sách này sang 
tiếng Anh. Dịch giả nguyên là giảng sư đại học môn Văn 
Chương Đức Ngữ, Phó Chủ Tịch Hội Phật học ở Luân Đôn, đã 
từng dịch bộ Dìgha Nikàya (Trường Bộ Kinh) sang tiếng Anh, 
và là tác giả nhiều sách khác nữa, quả thật không có ai đầy 
đủ khả năng hơn để đảm trách công tác phiên dịch này. 

H. W/ Schumann 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chú Thích Về Bản Niên Đại 


Đôi lời giải thích về niên đại của đức Phật lịch sử ghi trong 
sách này, theo bản niên đại đã được hiệu đính của Tích Lan 
và đa số chấp nhận, đức Phật đã sống trong khoảng từ 563 
đến 483 trước CN. Khuyết điểm rõ ràng của bản niên đại này 
được nhiều nhà Ấn Độ học trước kia công nhận đã khiến 
Giáo sư P.H L. Eggermont đặt lại vấn đề ấy trong bốn bài báo 
trên tạp chí Persica giữa năm 1965 và 1979, từ đó, ông được 
Giáo sư Heinz Bechert ủng hộ (trong tạp chí Indoldgia 
Taurinensia X, 1982). Cả hai học giả đều tin rằng các sử gia 
viết tiếng Sinhala (Sri-lanka) đều sai và hai vị ghi niên đại 
của đức Phật vào khoảng 115 năm sau đó. Lý luận của các 
vị ấy cũng đáng chú ý nhưng cần phải triển khai thêm trước 
khi chúng được xem là cung cấp chứng cớ cuối cùng và đưa 
đến một bản mới có thể chấp nhận được được thay vào bản 
niên đại đã được chấp nhận trước kia. Do đó, tôi chưa chấp 
nhận chúng, nhưng sẵn sàng để độc giả rút bớt 115 năm từ 
các niên đại ghi những sự kiện trong cuộc đời đức Phật lịch 
Sử. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 1(a) 


563 - 528 trước CN 
Thời Niên Thiếu - Cuộc Tầm Cầu - Giác Ngộ 

BỐI CẢNH VÀ NỀN CHÍNH TRỊ Ở BẮC ẤN THẾ KỶ THỨ 
SÁU TRƯỚC CN 

Trên sân ga thành phố Đại Học Bắc Ấn ở Gorakhpur, ta có 
thể thấy ngoài số du khách Ấn Độ, còn có du khách từ Nhật 
Bản, Srilanka, Thái Lan, Miến Điện cũng như đám người Tây 
Tạng tha hương và du khách Tây phương nữa. Họ là những 
người chiêm bái, trên đường đi viếng nơi đức Phật đản sanh 
tại Lumbini (Lâm-tì-ni) và nơi Ngài diệt độ tại Kusinàrà (Câu- 
thi-na). Vì bình nguyên Bắc Ấn này nằm giữa vùng đồi núi 
Himalayas (Tuyết Sơn) và lưu vực sông Gangà (Hằng Hà) là 
thánh địa Phật giáo, chính tại đây đức Phật tuyên bố các 
Thắng Trí của Ngài, khoảng giữa năm 528 và năm 483 trước 
Công Nguyên, và cũng là nơi khai sinh Giáo hội Tăng già đầu 
tiên. Từ đây, lời dạy của bậc Đạo Sư bắt đầu bước đường 
chinh phục nhiều vùng châu Á một cách hòa bình êm đẹp. 
Phong cảnh này vào thời đức Phật là vùng rừng rậm, trải dài 
từ cao nguyên Tarai trên triền dãy Tuyết Sơn khoảng 300km 
xuống dần về phía nam thành một bình nguyên mang đủ 
hình dáng ruộng đồng và lác đác vài ngôi làng ẩn nấp dưới 
những đám cây mọc rải rác trong ánh mặt trời gay gắt, một 


vài chỗ bị gián đoạn bởi các sông ngòi chảy chầm chậm đưa 
những chiếc thuyền gỗ buồm xám dong ruỗi nhàn nhã. Các 
khu thành thị chính ở đây là Allàhabàd, Vàranasì (Benares) 
và Patna. 

Đó là cách sinh hoạt thông thường giữa tháng năm và tháng 
sáu, lúc khí hậu lên cao 400C, nhưng phong cảnh và các thị 
trấn lại hoàn toàn đổi khác khi gió mùa chợt bùng ra giữa 
tháng sáu, trước đó đã ùa đến từ vùng đông nam theo 
những khối mây khổng lồ đùn lên dày đặc. Rồi những trận 
mưa ào ào như thác dữ dội đổ xuống đất hằng giờ khiến mặt 
đất trở thành một cánh đầm lầy, những dòng sông trước đây 
hiền hòa nay tràn bờ cuồn cuộn chảy xiết. 

Chẳng bao lâu sức nóng trở nên oi bức lạ thường, da con 
người phát nóng khô nứt nẻ và ngứa ngáy rất khó chịu. 
Nhưng dần dần nhiệt độ hạ xuống làm không khí từ tháng 
mười đến tháng ba (khoảng 150C) thật ôn hòa dễ chịu. 
Tháng giêng trời có thể trở rất lạnh khoảng 30C ban đêm và 
những thương nhân tạp hóa có dịp đem mền bông ra bán. 
Dần dần cột thủy ngân lại lên cao và từ tháng tư một thời kỳ 
nóng bức lại bắt đầu. Ánh sáng chói lọi của đám cây rừng 
bừng ra từ những chùm hoa đỏ như khối hồng ngọc rực rỡ. 
Trời càng nóng dần, các loài chim cu gáy lại càng cất tiếng 
hót lanh lảnh, do đó làm cho làn không khí oi bức thêm 
khiến con người mỏi mệt không sao ngủ được. 

Môi trường và khí hậu chi phối cách sống của dân chúng như 
vậy, hoàn cảnh xã hội chính trị cũng không kém. Trong khi 
lịch sử Ấn Độ trước thời đức Phật bị một màn sương mù của 
dĩ vãng xa xưa bao phủ, thì vào thế kỷ thứ sáu, bức màn ấy 


được vén lên để lộ cho ta nhận ra bối cảnh chính trị trong 
vùng tiểu lục địa này. Các sự kiện quan trọng và các nhân 
vật trở nên rõ nét với những khả năng, đặc tính, ước vọng 
chẳng khác gì các nhân vật thời đại chúng ta xuất hiện. Và 
chính Kinh Điển Phật giáo đã truyền đạt tất cả những điều 
ấy cho chúng ta. 

Tuy nhiên việc đó không phải nhằm mục đích ghi chép lịch 
sử, vì người Ấn Độ thời ấy không xem các biến cố chính trị là 
chuyện xứng đáng cho ta gìn giữ trong tâm trí. Đối tượng 
của các nhà biên niên sử đạo Phật là truyền bá Chánh Pháp 
(Dhamma) do đức Thế Tôn tuyên thuyết trong các bài kinh 
của Ngài và công bố đây là con đường độc nhất dành cho 
những người đi tìm sự cứu độ trong tương lai. 

Sau khi được truyền khẩu qua hàng thế kỷ, Kinh Điển ấy 
được ghi chép không bao lâu trước Công nguyên. Từ những 
lời phát biểu về nơi chốn, cơ hội, hoàn cảnh của các bài kinh 
Phật, và từ các Bộ Luận giải chúng, thời đại của đức Phật trở 
nên thật sống động đối với chúng ta. 

Nếu Vệ-đà, các tác phẩm văn học tối cổ của Ấn Độ phản ảnh 
nếp sống thôn quê, thì trong Kinh Điển Phật giáo ta thấy cả 
bức tranh văn hóa thành thị. Ta cũng nghe nói đến làng mạc 
nông dân, nhưng đặc biệt là các thành phố tạo nên bối cảnh 
cho đức Phật hoằng Pháp, chúng là các tụ điểm của đời 
sống chính trị và thương mại phồn vinh. Nhân vật trung tâm 
của xã hội ấy là một vua cai trị địa phương (ràja) mà các 
quyết định của vị này còn tuỳ thuộc vào hội đồng và thường 
cũng cần phải tuỳ theo lòng trung thành đối với vị đại vương 
(mahàràja). 


Theo Kinh Điển Phật giáo, toàn cảnh chính trị của vùng đồng 
bằng trung tâm sông Hằng trong thế kỷ thứ 6 trước CN do 
bốn vương quốc, một số nước cộng hòa theo chế độ tập 
quyền và các nhóm bộ tộc quyết định. 

Phía bắc sông Hằng là vương quốc Kosala (Kiều-tát-la) hùng 
cường với thủ đô Sàvatthi (Xá-vệ) vào thời đức Phật, nước 
này được các Đại vương liên tục trị vì, đó là Mahàkosala, 
Pasenadi và Vidùdabha. Ngoài Sàvatthi, các thành phố quan 
trọng khác của Kosala là Sàketa (hay Ayojjha), cố đô, và 
Varanasi (Benares, Ba-la-nai), thánh địa để chiêm bái. Đại 
vương Kosala, ngoài lãnh thổ trung ương, còn ngự trị thêm 
hai nước cộng hòa và ba bộ tộc khác nữa. 

Phía Tây nam Kosala, nằm trong góc giữa sông Hằng và 
sông Yamunà (Diệm-mâu-na) là tiểu quốc Vamsà (hay 
Vaccha) với thủ đô Kosambì (Kiều-thưởng-di) và trung tâm 
chiêm bái Payàga (nay là Allànabàd). Quốc vương Vamsà là 
Udena, con vua Parantapa. 

Tiểu quốc Avanti (sát Magadha) trải dài dưới quốc độ Vamsà 
và Kosala đến phía nam sông Hằng. Quốc vương Pajjota ngự 
trị tại thành Ujjenì, nhưng ở miền nam nước này lại có một 
thủ đô thứ hai là Màhissati. Xứ Avanti nằm phía ngoài khu 
vực được đức Phật du hành nhưng lại được đệ tử ngài là tôn 
giả Mahàkaccàna (Đại-Ca-chiên-diên) giáo hóa theo đạo 
Phật. 

Cuối cùng là vương quốc Magadha (Ma-kiệt-đà) trải dài, giáp 
Avanti về phía đông và sông Hằng về phía bắc. Sự phồn 
thịnh của xứ này phần lớn dựa vào các quặng sắt do việc 
khai thác mỏ không xa kinh đô Ràjagàha (Vương Xá), vừa 


phục vụ thương mại xuất khẩu vừa sản xuất vũ khí trong 
nước. Các Đại vương Bhàti (hay Bhàtiya) và Bimbisàra (Tần- 
bà-sa-la kết hôn với chị của vua Pasenadi nước Kosala) liên 
tục ngự trị tại thành Vương Xá, còn vua Ajàtasattu (A-xà-thế) 
dời kinh đô từ Vương Xá đến Pàlaliputta (nay là Patna). 
Vương tử kế vị vua Ajàtasattu là Udàyibhadda, cũng như phụ 
vương mình, đã giết cha để chiếm ngai vàng và sau đó cũng 
cùng chung số phận ấy dưới tay con trai là Anuruddhaka. 
Ngoài bốn quốc độ này, vùng Trung Nguyên còn có nhiều xứ 
cộng hòa, tất cả đều ở về phía đông Kosala và bắc Magadha. 
Các xứ này có tính cách quý tộc tập quyền, mỗi xứ đều do 
một vua thống trị (ràja) vừa chủ tọa hội đồng quốc gia vừa 
tự cầm quyền nhiếp chính những lúc hội đồng không có kỳ 
họp. Chỉ các thành phần giai cấp Khattiya (Sát-đế-ly_ quý 
tộc) được bầu làm quốc vương, nghĩa là các vương tước hay 
các chức vị trong hội đồng lãnh đạo đều dành cho người ở 
giai cấp này. Tuy nhiên, các giai cấp khác cũng được nghe 
các buổi hội nghị vì phòng hội đồng chỉ gồm một mái che 
trên các cột trụ mà thôi. 

Các xứ cộng hòa được gọi tên theo nhóm quý tộc lãnh đạo, 
nhóm này chỉ là một thiểu số trong toàn dân, mà cho đến 
nay không lưu lại các con số rõ ràng nào cả. 

Xứ cộng hòa của bộ tộc Sakiyas (hay Sakya, Sakka, Thích- 
ca) thủ đô là Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) và vùng lãnh thổ cổ 
sơ hiện nay bị ranh giới Ấn Độ_ Nepal chia cắt, thời ấy tiếp 
giáp quốc độ Kosala về đông bắc và là một nước chư hầu 
của đế quốc này. Đức Phật là một người trong giới quý tộc 
Thích-ca. 


Cộng hòa Malla rất rộng có đến hai vua thống trị ở Pàvà và 
Kusinàrà. Kusinàrà được mô tả như một nơi chốn không 
quan trọng, nhưng chính nơi đây bậc Đạo Sư đã viên tịch 
trong Niết-bàn Tối hậu (Parinibbàna). 

Cộng hòa Licchavrì với thủ đô Vesàili (Tỳ-xá-ly) và Cộng hòa 
Videha (Vi-đề-ha) với thủ đô Mitthilà (Mi-thi-la) đã gia nhập 
vào liên bang Vajji (Bạt-kỳ), có một thời lại liên kết thêm vài 
bộ tộc khác nữa. 

Ngoài các nước quân chủ và cộng hòa còn có các bộ tộc. 
Chúng ta biết rất ít về chế độ chính trị của họ, nhưng sự 
khác biệt giữa các cộng hòa và bộ tộc hình như là ở điểm vị 
cai trị bộ tộc không do dân bầu lên mà do các vị bô lão 
trong bộ tộc chỉ định, và vị cai trị bộ tộc ấy cũng như các bô 
lão đều không cần phải ở giới quý tộc Sát-đế-ly. Các bộ tộc 
quan trọng là Koliyas (Câu-ly) ở phía đông nam cộng hòa 
Sakiya, ranh giới của hai nước là con sông nhỏ bé Rohinì 
(nay là Rowai). Xưa có nhiều liên hệ hôn nhân giữa hai dòng 
họ Sakiyas và Koliyas này. Thủ đô của Koliyas là Ràmagàma 
(hay Koliyanagara). 

Xa hơn nữa lại có bộ tộc Moriyas, thủ đô là Pipphalivana, 
vùng đất này tiếp giáp vùng đất của bộ tộc Koliya, đến mãi 
tận phía đông. Cuối cùng phải nói đến dòng họ Kàlamas, thủ 
đô là Kesaputta. Xứ sở này nằm trong góc hướng về phía tây 
giữa sông Ghàgra và sông Hằng. 

Đôi khi có ý kiến khác nhau giữa các vương quốc, cộng hòa, 
bộ tộc ấy phần lớn về quyền dẫn thủy nhập điền và đồng cỏ, 
nhưng thái độ chung là cùng sống hòa bình. Bất cứ ai cũng 
có thể tự do vượt qua biên giới chung giữa các chính thể 


khác nhau ấy. Đây là toàn cảnh địa lý, khí hậu và chính trị 
thời đức Phật Siddhattha Gotama (Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm) giáng 
sinh năm 563 trước CN. 

NGUỒN GỐC THÁI TỬ SIDDHATTHA VÀ SỰ ĐẢN SANH 
CỦA NGÀI 

Kapilavatthu, quê hương đức Phật, nơi ngài sống hai mươi 
chín năm đầu tiên trong đời, ở sát biên giới ngày nay ngăn 
chia nước Nepal và cộng hòa Ấn Độ. Phụ vương đức Phật 
mệnh danh Suddhodana (Tịnh Phạn)*thuộc bộ tộc Sakiya. 
Bộ tộc Sakiya gồm toàn các vị Sát-đế-ly quý tộc vào thời ấy 
là thành phần giai cấp cao sang, giai cấp võ tướng hay hơn 
nữa là đại thân lãnh trách nhiệm cai trị và xử án tại cộng 
hòa Sakiya. Từ các chức vụ này, vị tân vương thống trị nước 
cộng hòa và đại diện toàn dân được bầu lên khi có nhu cầu. 
Vào khoảng giữa thế kỷ thứ sáu trước CN, vua Tịnh Phạn giữ 
ngôi vị Quốc trưởng. 

Vua Tịnh Phạn kết hôn với hai chị em ruột từ xứ Devadaha, 
bà chánh hậu Màyà (Ma-gia) sau này thành mẫu thân Thái 
tử Siddhattha. Thứ phi ngài là Pajàpati (hay Mahàpajàpati: 
Ma-ha ba-xà-ba-để) sinh hai con: hoàng nam là vương tử 
Nanda, chỉ sinh sau thái tử Siddhattha, anh khác mẹ vài 
ngày, và công chúa Nandà hay Sundarìnandà. Cả hai bà 
Màyà và Pajàpati đều thuộc về bộ tộc Sakiya. Kết hôn trong 
cùng một bộ tộc phù hợp với quy luật hôn nhân nội tộc thịnh 
hành thời ấy, mặc dù việc này cũng có thể bị coi thường 
trong trường hợp có chuyện ái tình hay món hồi môn đủ sức 
lôi cuốn. 

Đáng chú ý hơn, đặc biệt ở giai cấp Bà-la-môn là nguyên tắc 


kết hôn ngoại tộc chống việc kết hôn nội tộc, theo đó những 
người cùng một họ (tộc tánh) không được phép kết hôn. Tộc 
tánh của vua Tịnh Phạn là Gotama vì thế ngài không được 
phép kết hôn với một phụ nữ cùng họ. Hẳn ngài đã tuân 
theo tục lệ ấy và đã kết hôn với nhiều người ngoại tộc 
nhưng việc này không có gì chắc chắn vì tộc tánh 
Devadahasakka hoặc Anjana đều không được ghi trong sử. 
Tuy nhiên ta chỉ nhìn vào bản gia phả là thấy rõ mối liên hệ 
huyết thống mật thiết giữa vua Tịnh Phạn và hai bà hoàng 
hậu chị em này: Mẫu thân của Ngài và phụ thân của hai bà 
là anh em ruột, và phụ thân ngài cùng mẫu thân hai bà 
cũng vậy. Nói cách khác, hai hoàng hậu là hai em họ ngài. 
Như trong Nidànakatthà (Duyên Khởi Luận), phần giới thiệu 
truyện Tiền Thân hay Bổn Sanh (Jàtakas) kể câu chuyện 
thần thoại về hoàng hậu Màyà đã bốn mươi tuổi, ngay trước 
thời kỳ lâm sản đã lên đường trở về quê song thân ở 
Devadaha để sinh con và nhờ mẫu thân Yasodharà bảo 
dưỡng. Cuộc hành trình bằng xe ngựa hay xe bò cọc cạch 
lắc lư trên những con đường đất bụi nóng bức khiến cho việc 
lâm sản xảy ra sớm trước khi về đến Devadaha. Gần làng 
Lumbini (Lâm-tỳ-ni, nay là Rumindai) giữa trời không có nhà 
cửa che chở, chỉ có được tàng cây sàla (tên khoa họcShorea 
Robusta ) và cũng không có thầy thuốc nào lo việc hộ sản, 
hoàng tử ấu nhi Siddhattha sinh ra đời khoảng tháng năm, 
năm 563 trước CN. 

Lumbini được các nhà khảo cổ khai quật năm 1896. Di chỉ 
quan trọng nhất được tìm thấy nơi ấy là một thạch trụ cao 
6m5 do hoàng đế Asoka (A-dục) dựng năm 245 trước CN với 


lời ghi: 

“Hai mươi lăm năm sau khi lên ngôi, quốc vương 
Devànampiya Piyadasi (Thiên Ái Thiện Kiến, tức A-dục) ngự 
đến đây chiêm bái, vì đức Phật Thích-ca Mâu Ni, bậc Hiền 
Nhân của bộ tộc Thích-Ca, đã đản sinh tại đây. Nhà vua ban 
lệnh khắc một tượng bằng đá và dựng một thạch trụ. Ngài 
miễn thuế đất ở làng Lumbini và giảm thuế hoa lợi từ 1/4 
theo lệ thường xuống 1/8". 

Hơn nữa, một phiến đá có lẽ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 
thứ hai sau CN được tìm ra ở Lumbini và được lưu trữ tại một 
ngôi chùa nhỏ địa phương. Phiến đá cho thấy hoàng hậu 
Màyà sinh hoàng tử trong lúc đang đứng vịn cành cây sàla. 
Hình như sinh con lúc đứng là một phong tục thời ấy. 

Sau những cơn đau đớn của sản phụ, hoàng hậu Màyà 
không thể tiếp tục cuộc hành trình đến Devadaha nên đoàn 
tuỳ tùng ít ỏi của bà đưa bà trở về Kapilavatthu, cả người 
mệt lã. Niềm hân hoan vì hoàng tử ấu nhi của hoàng gia 
Gotama ra đời chẳng bao lâu lại bị lu mờ vì nỗi lo âu trước 
sức khỏe suy nhược dần của mẫu hậu. Bà trở nên yếu đuối 
vì cảm sốt đành phải nằm trên giường nhìn mọi việc chuẩn 
bị cho ngày lễ đặt tên thái tử. 

Một vị hiền triết được triệu vào cung để tiên đoán vận mệnh 
của thái tử, đó là lão trượng Asita (A-tư-đà) một thân hữu rất 
được hoàng tộc Gotama quý trọng, tên vị này có nghĩa là 
"Bất Bạch" vừa chỉ làn da của vị ấy vừa nói lên nguồn gốc 
sinh trưởng từ đám dân cư ngụ ở Ấn Độ trước thời kỳ có dân 
chúng gốc Aryan. Vị hiền nhân Asita vốn là tế sư của hoàng 
tộc Gotama suốt bao năm qua. Trước tiên là dưới thời tiên 


vương Sìhahanu, phụ thân của vua Suddhodana, sau đó đến 
chính thời vua Suddhodana trước khi ngài lui về ẩn dật. Ngài 
xem xét vị hài nhi mới ra đời ba ngày và tiên đoán căn cứ 
vào một số thân tướng rằng đây quả là một vương tử phi 
thường sẽ trở thành một vị Phật và sẽ chuyển Pháp Luân (S. 
Nip 693). Ngài ứa nước mắt vì chính ngài sẽ không sống lâu 
nữa để nhìn thấy thái tử Siddhattha thành Phật, và ngài căn 
dặn cháu trai mình là Nàlaka nhớ rằng về sau phải làm đệ tử 
của đức Phật tương lai này. 

Hai hôm sau, tám vị Bà-la-môn cử hành lễ đặt tên thái tử 
Siddhattha*. Các vị này cũng tiên đoán nhiều việc trọng đại 
trong đời thái tử, hoặc sẽ thành bậc Giác Ngộ trên đường 
đạo giáo, hoặc làm một đại vương trong đời thế tục đầy vinh 
quang danh vọng. Vị trẻ nhất trong các vị Bà-la-môn này là 
Kondañña( Kiều-trần-như), người mà chúng ta sẽ gặp lại ba 
mươi năm sau. 

Còn đối với hoàng hậu Màyà, lễ đặt tên hoàng tử hài nhi là 
phần kết thúc của đời bà. Bảy ngày sau khi sinh con, cũng 
như nhiều sản phụ khác trong các xứ nhiệt đới, bà lặng lẽ 
qua đời không than vẫn. 

Tuy nhiên, hoàng tử ấu nhi Siddhattha không lớn lên trong 
cảnh thiếu mẹ. Bà di mẫu Pajàpati của thái tử, thứ phi của 
vua Suddhodana, là kế mẫu thương yêu chăm sóc thái tử 
trong lúc chính bà cũng vừa sinh hoàng tử Nanda, em khác 
mẹ của thái tử Siddhattha. Chuyện còn kể rằng bà giao con 
mình cho một nhũ mẫu và chính bà dành hết thì giờ tận tụy 
săn sóc hài nhi của cố hoàng hậu, chị ruột bà. 

VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH NIÊN ĐẠI 


Đa số sử gia Âu châu nghiên cứu Ấn Độ cho rằng năm 563 
trước CN là năm sinh của đức Phật và cũng là niên đại sớm 
nhất được xác nhận. Niên đại ấy được tính toán cách nào và 
khả năng sai lạc lớn đến mức nào? 

a) Vì sử sách cổ Ấn Độ chỉ ghi các khoảng cách giữa các sự 
kiện mà không ghi niên đại của các sự kiện ấy như các sử 
sách về sau, cho nên muốn xác định niên đại trong sử Ấn Độ 
cần phải thỉnh cầu đến các sử gia Hy lạp. Các quan hệ Ấn - 
Hy phát triển là do kết quả chiến dịch Ấn Độ của Đại Đế 
Alexander (327 trước CN). Vào khoảng năm 303 trước CN, 
Hoàng đế Ấn Độ Candragupta Maurya (hay Candagutta 
Moriya, triều Khổng Tước) đạt được một thỏa hiệp về lãnh 
thổ và mở màn quan hệ ngoại giao với vị cựu đại tướng của 
vua Alexander là Seleukos Nikator hiện thời cai trị thành 
Babylonia. Qua các báo cáo của sứ thân Hy lạp là 
Megasthenes được bổ nhiệm đến thủ đô Pàtaliputta (Patna 
ngày nay), vua Candragupta dân dần được các sử gia Hy 
Lạp biết rõ qua danh hiệu Sandrokottos trong tiếng Hy lạp, 
và nhờ các sử gia này, chúng ta có thể tính niên đại ngài lên 
ngôi vào năm 321 trước CN. 

-Niên đại này còn cho chúng ta xác định các niên đại của 
chuỗi sự kiện liên tục được liệt kê trong sách sử ký tiếng 
Singhala làDìpavamsa (Đảo Sử) vàMahavamsa (Đại Sử) 
khoảng thế kỷ thứ tư đến thứ sáu CN. Theo các sách này, 
(Dv5.100; Mhv 5.18), vua Candragupta trị vì hai mươi bốn 
năm (đến 297), hoàng nam kế vị ngài là Bindusàra (Tâần- 
đầu-sa-la) trị vì hai mươi tám năm (đến 269), tiếp đó là 
khoảng bốn năm trước khi Asoka, con vua Bindusàra, lên 


ngôi bằng cách tiêu diệt tất cả hoàng gia huynh đệ và tự 
làm lễ quán đảnh phong vương (Dv 6.21; Mhv. 5.22). Như 
vậy biến cố này có lẽ đã xảy ra vào năm 265 trước CN. 

Ta có thể nhìn lui về ngày đức Phật đản sanh dựa vào lời xác 
nhận trong cả hai sách sử ký này (Dv 6.1; Mhv 5.21) rằng 
vua Asoka lên ngôi hai trăm mười tám (218) năm sau khi 
đức Phật diệt độ (Bát Niết-bàn). Sự kiện này do vậy được ghi 
vào năm 483 trước CN. Và vì Bậc Đạo Sư sống đến tám mươi 
tuổi, năm đản sinh của ngài nhằm vào năm 563 trước CN. 
Mặc dù con số hai trăm mười tám năm giữa thời đức Phật 
diệt độ và vua Asoka tức vị được xem là đáng tin cậy, cách 
tính toán này cũng có nhiều nhược điểm. Về một phương 
diện, các năm trị vì của vua chúa thường được làm tròn cho 
chẵn số, và một phương diện khác, ta không nên bỏ qua sự 
kiện là trong sáchPurànas (Chuyện Cổ Nhân) cho rằng vua 
Bindusàra chỉ trị vì khoảng hai mươi lãm năm. Như vậy cách 
tính toán dựa trên các sử ký cần được kiểm tra lại từ nhiều 
nguồn khác nữa. 

b) -Một nguồn thông tin khác do các sắc dụ của hoàng đế 
Asoka cung cấp, các sắc dụ này được hoàng đế 
Devànampiya Piyadasi (Thiên Ái Thiện Kiến, tức A-dục) 
truyền khắc lên đá và đặc biệt truyền dựng thạch trụ khắp 
đế quốc vĩ đại của ngài. Sắc dụ trên thạch trụ số XIII, ghi 
ngày chinh phục đẫm máu nước Kalinga (Orissa) của vua 
Asoka tám năm sau khi ngài đăng quang, và trụ này có lẽ 
được xây dựng mười hai năm sau biến cố ấy, nêu danh tánh 
năm vị vua không phải người Ấn Độ mà hoàng đế Asoka đã 
tiếp kiến, đó là: Antiochus II của nước Syria, Ptolemy II của 


Ai Cập, Antigonus của Macedonia, Magas của Cyrene và 
Alexander của Epirus. Niên đại của các vua này đều được 
biết rõ, và năm gần nhất các vua này vẫn còn sống là 258, 
như vậy đó cũng có thể là năm gần nhất của sắc dụ này. 
Tính lùi lại mười hai năm sau ngày vua Asoka lên ngôi, cọng 
thêm 218 năm được nêu trong các sử ký, ta đạt con số 488 
trước CN dành cho năm đức Phật tịch diệt và năm 568 dành 
cho năm đản sanh của đức Phật. 

Một điểm sai lạc có thể thấy ở đây nằm trong khoảng thời 
gian giữa năm đăng quang của hoàng đế Asoka và năm ban 
hành sắc dụ, khoảng ấy có thể hơi ít hơn mười hai năm. 

c) Các sử gia Trung Hoa cũng hỗ trợ một phần qua sách 
"Điểm Sử Ký" của Quảng Châu, sách này trình bày rõ mỗi 
điểm tượng trưng một năm sau thời đức Phật diệt độ. Xuống 
đến năm 489 CN, sách này nêu ra 975 điểm, tức là đặt thời 
đức Phật diệt độ vào năm 486, và đản sanh vào năm 566 
trước CN. Dầu tính cách chính xác trong sử sách của người 
Trung Hoa đáng tin cậy đến đâu chăng nữa, thì cũng không 
phải là không có sai lầm, nhất là vì đạo Phật đến Trung Quốc 
khá trễ và các sử gia Trung Hoa đã không khởi công viết sử 
ký ngay khi bậc Đạo Sư Ấn Độ tịch diệt. 

d) Ta cũng có thể xem xét truyền thống Kỳ-na giáo. Vị tổ 
sáng lập đạo này làJina (Thắng giả) hayMahàvira (Đại Hùng), 
người đồng thời với đức Phật, sống đến bảy mươi hai tuổi và 
được Kinh Điển Phật giáo nhắc đến qua danh hiệu Nigantha 
Nàtaputta( Ni-kiền-đà Nhã-đề-tử). 

Các học giả AÂu Châu thường ghi đạo sư Mahàvira mất năm 
476 trước CN theo lời tuyên bố của Hema Candra, một tu sĩ 


Kỳ-na (thế kỷ 12 sau CN) rằng sự kiện vua Candragupta 
Maurya lên ngôi (năm 321 trước CN) xảy ra cách 155 năm 
sau khi tổ sư Mahàvira tịch diệt (Nirvàna). Nhưng các học 
giả đạo Kỳ-na lại tranh luận sự chính xác của con số này và 
nêu ra điểm sai lầm đã được thừa nhận của Hema Candra và 
nhiều đoạn trong kinh điển Kỳ-na đã đặt con số 215 năm 
giữa cuộc chỉnh phục vương quốc Avanti của vua 
Candragupta (312 trước CN) và sự từ trần của tổ sư 
Mahàvira. Cách tính này sẽ đặt sự kiện tổ Mahàvira tịch vào 
năm 527 trước CN. Năm này được xem là khởi điểm của biên 
niên sử đạo Kỳ-na (sử này chỉ mới được khai sinh sau CN). 
-Việc cố tìm cách suy diễn năm tịch diệt của đức Phật từ 
năm tạ thế của tổ Mahàvira càng gặp khó khăn hơn vì ta 
không có những lời minh xác nào về biên niên sử nêu mối 
liên hệ giữa hai sự kiện này cả. Mặc dù có một câu kinh Kỳ- 
na tuyên bố rằng tổ Mahàvìra sống lâu hơn đức Phật bảy 
năm, (như vậy nếu ta ghi tổ Mahàvìra tịch năm 476 thì phải 
xác nhận đức Phật diệt độ năm 483 trước CN), nhiều đệ tử 
đạo Kỳ-na đồng ý với các môn đồ Phật giáo rằng tổ 
Mahàvìra từ trần trước đức Phật. Ba lần trong kinh tạng Pàii 
(DN 29.2*, DN 33.1**-, MN 104.1***-) miêu tả quang cảnh 
đức Phật nghe nói tổ Mahàvìra đã tịch, và các kinh điển ấy 
thường chứng tỏ rằng đức Phật Gotama là vị đạo sư trẻ tuổi 
nhất trong các đạo sư thời ấy. 

Những người Tây phương viết lịch sử đức Phật giả thiết rằng 
bậc Đạo Sư tịch diệt hai năm sau Tổ Mahàvìra, song chứng 
cớ việc này rất ít. Nếu chúng ta phải chấp nhận hai năm là 
một giả thiết có giá trị, ta phải đi đến chấp nhận hoặc năm 


474 (theo các học giả Tây phương), hoặc năm 525 trước CN 
(theo truyền thống Kỳ-na giáo) là năm đức Phật tịch diệt, và 
năm ngài đản sinh là trước đó tám mươi năm trong cả hai 
trường hợp trên. 

-e) Biên niên sử thường được chấp nhận hiện nay ở khắp Á 
châu lại càng ít được tín nhiệm hơn nữa, theo đó đức Phật 
diệt độ năm 544 và đản sinh năm 624 trước CN. Nhưng Phật 
lịch (B.E) chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ 11 CN. Do đó về sau 
hoặc là niên đại ghi thời bậc Đạo Sư tịch diệt đã bị nhầm lẫn 
với niên đại đản sanh, hoặc có lẽ các Tăng sĩ đã dùng chu kỳ 
60 năm trong cách tính toán, nên đã tính lầm cả một chu kỳ. 
Cách này đặt các niên đại của đức Phật vào 564 - 484 trước 
CN. Song giả thiết về sự nhầm lẫn như thế dĩ nhiên không có 
bằng cớ. 

Vậy con số nào trong các niên đại tính theo các phương 
pháp trên được xem là có lẽ đúng nhất về mặt lịch sử? Ta có 
thể loại bỏ các niên đại dựa trên truyền thống đạo Kỳ-na 
hoặc đạo Phật _ chúng chỉ mới được tính toán rất lâu về sau, 
nên không đủ sức chống đỡ sự phê bình theo quan điểm lịch 
Sử. 

Về phương diện khác, các niên đại suy diễn từ sử ký Trung 
Hoa hay Singhala, và các sắc dụ Asokađều có căn bản vững 
chắc và chỉ khác nhau ở mức tối thiểu, vì thế theo chúng, 
năm đản sinh đức Phật chỉ xê xích từ 568 đến 544 trước CN. 
Niên đại 563 được sử ký Tích Lan yểm trợ, cũng có giá trị 
không chỉ vì nó đứng giữa mà còn được hai cách tính toán 
khá phức tạp hơn nữa yểm trợ, dựa trên các bản liệt kê danh 
sách quốc vương Nam Ấn Độ và Singhala, cùng niên đại 


nước Tích Lan được cải hóa theo đạo Phật, mà còn dựa vào 
các bảng tham khảo lẻ tẻ về một hệ thống niên đại tối cổ đã 
bị thất lạc chỉ còn lưu lại vài phần, hệ thống này căn cứ vào 
năm 483 là năm đức Phật diệt độ. 

Như vậy ta được biện minh về cách đặt niên đại đức Phật 
đản sanh vào năm 563 theo sử ký, tuy thế, lại chấp nhận 
trên căn bản các chứng cứ lịch sử khác, có thể nhầm lẫn từ 
cọng năm đến trừ chín năm. Xác suất về một niên đại sớm 
hơn lại cao hơn một chút vì có được cả hai phương pháp (b) 
và (c) hỗ trợ, trong khi một niên đại muộn hơn chỉ được một 
phương pháp (d) hỗ trợ mà thôi. 

KINH THÀNH KAPILAVATTHU VÀ VỊ QUỐC VƯƠNG 

Nếu thời niên thiếu, hoàng tử Siddhattha nhìn ra phương 
bắc, chàng thường thấy rặng núi trùng điệp nhấp nhô đến 
tận chân trời. Theo chàng biết, nơi này chỉ xa khoảng 
támyojana : do-tuần (80km) nhưng rất khó đến, vì thành 
Kapilavatthu bị ngăn cách rặng núi bằng một dãi lau sậy và 
rừng rậm đầy hổ báo, voi, tê giác lai vãng và nhiều người 
liều lĩnh băng qua rừng rậm này đều chết vì sốt rét. Song 
nếu ta vượt qua chướng ngại này thì mặt đất lại bằng phẳng 
lên cao dân và ta đến vùng đồi cỏ cây thưa thớt. Phía sau 
các chân đồi (nay là Sivalik hay Churia) là một thung lũng 
xanh tươi và tiếp đó nữa lại là rặng núi Mahàbhàrata, từ 
thành Kapilavatthu ta có thể thấy được vài đỉnh núi này. Sau 
rạng núi tục truyền còn nhiều núi cao hơn nữa, đó là 
dãyHimavat hayHimàlayas (Tuyết Sơn) với các đỉnh tuyết 
hùng vĩ cao ngất tận trời xanh, đó là nơi tận cùng 
xứJambudìpa (Diêm-phù-đề) hay lục địa Hồng Đào này vậy. 


Quang cảnh hướng về đông ít trở ngại hơn. Phía ấy có thôn 
làng Lumbini là nơi chính thái tử Siddhattha đã ra đời dưới 
một gốc cây và xa hơn nữa là Devadaha, nơi mẫu hậu Màyà 
mà chàng chưa từng biết và kế mẫu Pajàpati đã sinh trưởng, 
và đó cũng là nơi ngoại tổ Anjana đã sống. Từ Devadaha ta 
có thể đi vài ngày đường về hướng mặt trời mọc, song rồi lại 
gặp rừng rậm và hoàn cảnh trở nên nguy hiểm. Tại đó các 
thổ dân da đen lai vãng săn bắn và nói thứ ngôn ngữ không 
ai hiểu được. 

Cảnh về phía tây lại hoàn toàn khác. Phía ấy có con đường 
cái đưa đến các thành Setavyà và Sàvatthi và miền xa hơn 
nữa, tại Sàvatthi có vị đại vương mà phụ vương Suddhodana 
thường nói đến, khi yết kiến vị đại vương này, ta phải chấp 
hai tay lại, cúi đầu đảnh lễ (añjali) thật cung kính. Đại vương 
ấy có quân hùng tướng mạnh, đôi khi vài đội binh chủng của 
họ kéo đến thành Kapilavatthu đều được tiếp đón trọng thể. 

Ta có thể du hành bình an đến thành Sàvatthi: quân đội nhà 
vua canh phòng cẩn mật để các đoàn lữ hành bằng xe bò 
mang đủ loại hàng hóa qua lại không bị bọn đạo tặc quấy 
phá. Thường các đoàn xe từ Sàvatthi đi qua ít khi dừng lại ở 
Kapilavatthu, mà tiếp tục đi về hướng đông nam đến 
Kusinàrà và Vesàli, cuối cùng vượt qua sông Hằng đến 
Pataligàma và tiếp tục đi đến Ràjagaha, nơi đó lại có một đại 
vương khác ngự trị. 

Thái tử từng nghe nói nếu ai muốn, có thể lên thuyền ở 
Pàtaligàma và dong buồm đi vài ngày nữa lên thượng lưu 
sông Hằng đến Vàrànasi (Benares) và Payàga (Allànabad). 
Khi lớn khôn, chàng sẽ du ngoạn các nơi ấy và nhiều thành 


phố khác nữa để về kể chuyện cho dân chúng nghe. Nhưng 
hễ khi nào chàng phát họa các chương trình nầy với Phụ 
vương, vua Suddhodana đều cười xoà và lắc đầu, bảo rằng 
một vị Thích-ca không được phép phiêu bạt giang hổ như 
một khất sĩ xuất gia (paribbàjaka), một kẻ chăn bò hoặc 
thương nhân, mà ở vị trí một nông gia Sát-đế-ly, chàng phải 
canh tác ruộng đất, luyện tập nghề binh khíù, để một ngày 
kia được bầu lên làm vua cai trị như chính phụ vương vậy. 
Rồi Phụ vương chàng thường chỉ ra các đồng ruộng chung 
quanh với các bụi cây Sàla sừng sững, và phía kinh thành 
Kapilavatthu vươn lên dưới ánh mặt trời với "hoàng cung" 
cùng các ngôi nhà tranh vách đất hay các chòi tre nứa trong 
làn không khí lung linh nắng nhạt. 

-Khung cảnh ngày nay tương ứng với thành Kapilavatthu 
ngày xưa ra sao vẫn còn là vấn đề được các nhà khảo cổ 
học bàn luận. Nhà chiêm bái Trung hoaFa-hsien (Pháp Hiển) 
đến hành hương các Phật tích Ấn Độ khoảng giữa năm 399 
và 414 CN, đã phát biểu những lời dường như muốn chỉ rõ 
các di tích ở cạnh vùng Pipràvà ngày nay trên đất Ấn, cách 
phía nam Lumbini 12 km. Vị đồng hương của ngài làHsuan- 
tsang (Huyền Trang) đi chiêm bái Phật quốc vài thế kỷ sau 
(629 - 645) để tìm hiểu Thánh điển, cũng cho biết các 
khoảng cách và lời hướng dẫn chỉ đường đến di tích ở 
Tilaurakot trong vương quốc Nepal, cách tây bắc Lumbini 24 
km. Biên giới Ấn Độ -- Nepal nằm giữa hai địa điểm này, 
chúng cách nhau 16km nhưng phong cảnh giống nhau. 
Cuộc tranh luận về quê hương đức Phật không hoàn toàn 
thoát khỏi những thành kiến của mỗi dân tộc. Các học giả 


Nepal bênh vực vùng Tilaurakot nhấn mạnh phạm vi của di 
tích này, và sự hiện diện của một bức thành cổ với hào lũy 
bao bọc Tilaurakot: đó là những đặc điểm mà chỉ kinh thành 
vua chúa ngày xưa mới có được. Họ nêu lên rằng Tilaurakot, 
cũng như Kapilavatthu trong Kinh Điển Phật giáo, nằm trên 
bờ sông mà lòng sông này đã chuyển đi 400m về phía tây 
bắc. 

Để nhấn mạnh lời tuyên bố họ làm chủ vùng Kapilavatthu 
lịch sử này, năm 1961 chính phủ Nepal “đổi tên" Tilaurakot 
và toàn thể vùng lân cận thànhKapilavastu (tên chữ Sanskrit 
củaKapilavatthu ), để cho vùng này mang tên ấy trên các 
bản đồ gần đây. 

Mặt khác các nhà khảo cổ Ấn Độ chủ trương rằng 
Kapilavatthu giống hệt vùng Pipràvà của Ấn, đã đặt lời công 
bố chủ quyền dựa trên các khám phá sau đây. 

-Năm 1898, trong một ngôi tháp bằng gạch gần Pipràvà, 
năm cái bình được phát hiện, một cái được miêu tả theo lời 
ghi bằng thứ chữ Brànmì trong ngôn ngữ Màgadhì là chiếc 
bình đựng xá lợi đức Phật Thế Tôn của bộ tộc Sakiya. Chiếc 
bình này đựng tro và một số vật cúng dường rất nhỏ. 

-- Năm 1972, dưới tháp này, lại tìm thấy một ngôi tháp còn 
cổ hơn nữa, được đánh giá vào thế kỷ thứ năm trước CN, 
cùng với hai chiếc bình chứa khoảng mười hay mười hai 
khúc xương (của đức Phật?). 

-- Năm 1973, tháng 4, trong một di tích tu viện xây khoảng 
thế kỷ 1 hoặc 2 CN, tại Pipràvà, lại tìm thấy nhiều tấm bia 
bằng gạch nung mang nhiều lời ghi chú khác nhau nói đến 


2 


"ngôi tỉnh xá ở Kapilavatthu" hoặc ở "Đại Kapilavatthu "và 


một chiếc nắp bình tại đó cũng mang những lời tương tự. 

-- Năm 1976, tháng 6, cuối cùng, ở cách tây nam Pipràvà 
khoảng một ki-lô-mét tại một nơi tên là Ganwaria, lại khám 
phá ra di tích của một quần thể kiến trúc thời xưa được suy 
diễn ra là "hoàng cung" của vua bộ tộc Sakiya. 

Mặc dù chiếc bình có ghi chữ ở Pipràvà được tìm thấy năm 
1898 là một chiếc bình bằng đá láng Steatite cao 153mm 
với chiếc nắp cũng được khắc chữ, quả thật ra vẻ đựng tro 
xá lợi Phật, các khám phá khác ở Pipràvà và Ganwaria lại rõ 
ràng không chứng minh được Pipràvà chính là quê hương 
đức Phật. Có lẽ chúng ta cần phân biệt cổ thành 
Kapilavatthu, bối cảnh thiếu thời của thái tử Siddhattha và 
tân thành Kapilavatthu. Vì xưa kia vua Vidùdabha nước 
Kosala chiến thắng bộ tộc Sakiya thời đức Phật tại thế và 
tiêu diệt cổ thành Kapilavatthu (tức Tilaurakot), nên có lẽ 
đám người Sakiya sống sót di tản từ cổ thành về sau lập 
nghiệp tại vùng Pipràvà ngày nay và xây dựng Tân thành 
Kapilavatthu (hay Đại Kapilavatthu), nơi đây họ đã tôn thờ 
xá lợi Phật sau khi ngài diệt độ.- 

Địa điểm chính xác về quê hương thái tử Siddhattha chỉ còn 
cách phải chờ đợi từ các cuộc khai quật tương lai. Đặc biệt 
là vùng Tilaurakot cần được điều tra thấu đáo hơn nữa -- 
ngành khảo cổ bằng máy bay có thể sẽ cung cấp nhiều di 
chỉ quan trọng, song ngành này từ trước đến nay vẫn chưa 
thí nghiệm việc ấy. 

Chúng ta đã biết rõ về cơ cấu chánh trị của -cộng hòa 
Sakiya được ban ra từ thành Kapilavatthu. Khi hai hoàng tử 
Siddhattha và Nanda ra đời, phụ vương Suddhodana như đã 


nói trên, là vị quốc trưởng được bầu lên đang cai trị lãnh thổ 
này. Ngài cầm quyền bao lâu thì không được biết, nhưng rõ 
ràng ngài đã giữ chức vụ ấy trong hàng chục năm. Khi thái 
tử Siddhattha trở về thăm quê hương vào tuổi ba mươi sáu, 
phụ vương ngài vẫn cầm quyền. Vì quốc trưởng được bầu 
lên từ giới quí tộc võ tướng hay triều thần, có thể những 
cuộc bầu cử ấy không diễn ra ở các khoảng thời gian cố 
định, mà do nhu cầu, hoặc là vì quốc vương già yếu không 
đảm trách nhiệm vụ đầy đủ, hoặc vì Đại vương Kosala, vị 
chúa tể của cộng hòa Sakiya muốn đưa người mới lên thay. 
Hiển nhiên là vị quốc vương một khi được bầu cử rồi, chỉ có 
thể cầm quyền nếu được Đại vương Kosala chấp thuận. Như 
vậy quốc vương Sakiya bao giờ cũng là người thân tín của 
đại vương Kosala -- đó là một yếu tế mở ra nhiều cửa thuận 
lợi cho các hoàng tử và về sau còn giữ vị trí quan trọng 
trong sự nghiệp hoằng Pháp viên mãn của thái tử 
Siddhattha. 

Khác với cộng hòa Licchavi có cả ba quốc vương cùng cai trị, 
vua Suddhodana cai trị chỉ một mình, nhưng không giữ độc 
quyền quyết định, vì mọi vấn để quan trọng đều được bàn 
luận ở hội đồng của nước cộng hòa. Các kỳ họp trong phòng 
hội đồng vốn được mở ra mọi phía nên mọi tầng lớp xã hội 
đều có thể nghe được, mặc dù chỉ các nam nhân quý tộc 
được quyền phát biểu và giữ vai trò tích cực trong việc 
quyết định quốc sự. Do vậy các vị ấy được gọi là các nhà cai 
trị (ràjana). 

Ở Ấn Độ cổ đại không có việc bầu phiếu vì dân chúng chưa 
hề nghĩ đến việc một nhóm đa số với quyền ưu tiên do đông 


người có thể bắt buộc một nhóm thiểu số gồm nhiều ý kiến 
khác nhau phải tuân theo một quyết định nào đó. Cuộc họp 
chỉ kéo dài cho đến khi nào phe đối lập được thuyết phục 
hoặc do quá mệt mỏi nên đã nhượng bộ và đi đến thỏa hiệp. 
Để đạt được sự thống nhất ý kiến như vậy, vị quốc vương 
chủ tọa hội đồng phải có khả năng đàm luận và tài thuyết 
phục hùng -hồn. Đó là các đặc tính mà chắc hẳn vua - 
Suddhodana đã đạt đến cao độ và thái tử Siddhattha thừa 
hưởng về sau. 

Ta có thể hình dung được vùng đất do vua Suddhodana cai 
trị theo lời nhà chiêm bái Trung Hoa Huyền Trang. Ngài cho 
ta biết vùng lãnh thổ Sakiya có chu vi 4.000 lý (khoảng 
1880 km) và gồm mười thành phố mà nhà du hành ở thế kỷ 
thứ bảy này thấy đã đổ nát hoang tàn. Ngài bảo kinh thành 
Kapilavatthu được một bức thành bảo vệ, vẫn còn thấy rõ 
các nền bằng gạch của nó dài khoảng 15 lý ( bảy ki-lô-mét). 
Rõ ràng mười thành phố này phần lớn trùng hợp với chín 
thành phố được mô tả trong Kinh Điển Phật giáo như các đô 
thị bộ tộc Sakiya: Ngoài kinh thành Kapilavatthu, là 
Devadaha, Càtumà, Sàmagàma, Khomadussa, Silàvati, 
Medatalumpa, Ulumpa và Sakkàra. Có lẽ đó là các thủ phủ 
địa phương, mỗi nơi là một thị trấn, trung tâm thương mại 
của nhiều làng xã. 

Những lời xác nhận của ngài Huyền Trang ít ra cũng khiến ta 
có thể kết luận một cách khái quát về lãnh thổ và dân 
chúng của cộng hòa Sakiya. Vùng đất này có lẽ rộng khoảng 
2000km2, phần lớn gồm rừng rậm và không được canh tác. 
Nếu ta giả thiết đối với vùng đất phì nhiêu ở trung ương bình 


nguyên Tarai và tính thấp hơn so với con số khá cao hiện 
nay, mật độ trung bình 90 người trên 1km2, ta sẽ có tổng số 
180.000 dân trong đó 8000 người sống ở thành Kapilavatthu 
và 4000 người sống ở một trong tám hay chín thị trấn kia. 
Như vậy, khoảng 40.000 cư dân cộng hòa Sakiya là dân 
thành- thị, và phần còn lại 140.000 là dân thôn quê. Giới 
quý tộc- võ tướng có lẽ khoảng 10.000 người hầu hết sống ở 
đô thị, nhưng cũng như đa số dân chúng, họ đều làm nghề 
nông. 

Trong các phận sự của quốc vương thì việc thu thuế là việc 
không được dân chúng ưa thích chút nào và mức độ thâu 
thuế cũng không được biết rõ. Dân quê thường trao đổi hàng 
hóa lẫn nhau, hầu như không biết đến tiền, nên phải đóng 
góp bằng sản phẩm, phần lớn là lúa, cho những người thu 
thuế đặc biệt phải có sẵn kho chứa và đem lên thành thị bán 
lại. Thuế đánh vào nông dân tùy thuộc kết quả thu hoạch, 
việc ấy do người đánh thuế qui định. Thời ấy chưa có 
nguyên tắc thâu thuế như ở Ấn Độ sau này, theo đó mọi đất 
đai đều thuộc vào nhà vua, vua thâu tiền thuê ruộng đất từ 
người sử dụng chúng. 

Khi hoàn cảnh cho phép, thuế được thâu bằng tiền chứ 
không phải nông sản. Vì thời ấy chưa có thứ đồng tiền đánh 
dấu nhà nước nên hệ -thống tiền tệ gồm các thỏi đồng hay 
bạc hình vuông trị giá theo cách chia nhỏ đồng 
tiềnKahàpana . Một con bò sữa giá từ 8 đến 12 
đồngKahàpana . 

Đồng tiềnKahàpana được chia ra 4pàda= 20màssakas . Các 
số tiền nhỏ hơn được tính bằng vỏ ốc đánh bóng rực rỡ. 


Những đồng tiền này mang dấu hiệu của một vị chủ ngân 
khố tư nhân phát hành, bảo đảm đúng cân nặng và cam kết 
trả lại theo giá trị thật bằng hàng hóa. Vị này cũng làm 
thêm việc của người cho vay. Nên không lạ gì các nhà tài 
phú tích trữ tiền bạc trở thành những người thế lực nhất 
trong xã hội. 

Ta không biết rõ vua Suddhodana phải trả phần thuế bao 
nhiêu cho vị chúa tể ở Sàvatthi là Đại vương Kosala. Vì thuế 
lợi tức thay đổi theo mùa gặt, nên có lẽ đó không phải là số 
tiền cố định. Cũng có thể Đại vương Kosala đã hài lòng với 
những món cống vật mà thỉnh thoảng cộng hòa Sakiya gửi 
tặng như một dấu hiệu phục tùng. 

Các phận sự khác của quốc vương gồm các việc công cọng 
như xây đường sá, trạm xe, làm thùng đựng nước đắp đập 
và đào giếng. Vì không ai xung phong làm những công tác 
này, nên những người có thể lực cường tráng, nhất là các 
tay thợ lành nghề đầy đủ kỹ năng bị buộc phải cống hiến 
sức lao động cho vua (Ràjakariya). Những công tác này được 
các kỹ sư đặt kế hoạch và điều khiển, họ được vua trả lương 
lấy từ tiền thuế. Những công việc xây dựng công viên, đắp 
đập, làm thùng đựng nước... được đức Phật liệt kê- vào danh 
sách các công đức thiện sự đưa đến tái sanh vào cõi lành. 
(SN1.5. 7)* 

-Ngoài các công việc nội bộ, vua Suddhodana còn bận rộn 
trong lãnh vực ngoại giao ở hai mặt. Đặc biệt ngài phải duy 
trì mối quan hệ với Đại vương nước Kosala ở Sàvatthi, vị 
chúa tể của toàn cộng hòa Sakiya. Ngài cần phải giữ gìn 
thiện ý và sự tín nhiệm của vị đại vương này đối với một tiểu 


quốc cộng hòa, đồng thời phải giữ một khoảng cách vừa đủ 
để bảo tồn một phần độc lập cho nước cộng hòa an hưởng. 
Vua Suddhodana hẳn thường đi công du đến Sàvatthi để dự 
các phiên họp giữa các quốc vương. 

Trong khi chính sách quốc gia của nước Kosala, việc chấm 
dứt các liên minh và gây chiến đều ở trong tay vị đại vương 
này, các quốc vương cộng hòa và bộ tộc chỉ còn trông cậy 
vào "chính sách láng giềng tốt". Đây là ngành hoạt động 
ngoại giao thứ hai của vua Suddhodana. Mục đích là đi đến 
các thỏa hiệp với các lân bang kế cận mà không phải hy 
sinh các quyền lợi căn bản quốc gia. Các vấn đề thông 
thường nhất là việc điều hành cánh đồng chăn nuôi và dẫn 
thủy nhập điền dọc theo các biên giới. Tài nghệ của vị quốc 
vương được thi thố qua khả năng đem lại những giải pháp 
thỏa đáng cho cả đôi bên. 

Chiến sự không phải là phận sự của quốc vương. Ngài phải 
duy trì hòa bình, nhưng nếu ngài thất bại trong việc này, và 
chiến tranh bùng nổ thì việc binh đao sẽ do vị đại tướng 
quân sự (senàpati) điều khiển, vị này giữ chức vụ độc lập đối 
với quốc vương. Trong quốc độ Kosala, tất cả tướng lãnh 
điều khiển các lực lượng trọng tâm cũng như các tướng lãnh 
của các cộng hòa và bộ tộc đều đặt dưới quyền điều khiển 
trực tiếp của đại vương. 

Nhờ cách này, đại vương ngăn cản các vua chư hầu phối 
hợp với các đại tướng của họ để cầm quyền chính trị bằng 
vũ lực trong nước mình. 

Đối với các quốc vương, sự phân quyền chính trị và quân sự 
có hai mặt. Về một mặt, họ biết rằng vị đại vương, qua cá 


nhân vị đại tướng, có sẵn sàng phương tiện khống chế họ để 
buộc họ tuân theo lệnh trên. Mặt khác, họ cũng được bảo vệ 
khỏi bị âm mưu nổi loạn từ phía vị đại tướng, bởi vì đại 
vương không bao giờ dung thứ sự phế truất quốc vương mà 
ngài đã bổ nhiệm và sự tiếm quyền chính trị của đại tướng. 
Một lãnh vực hoạt động khác của vua Suddhodana là lãnh 
vực công lý, bao gồm các hành vi dân sự quan trọng và các 
tội phạm. Chúng ta không biết chính xác bao nhiêu phạm 
nhân bị bắt giữ và tòa án diễn ra theo hình thức gì ở bộ tộc 
Sakiya, nhưng có thể rút ra kết luận từ các cộng hòa Koliya, 
Malla tiếp giáp cộng hòa Sakiya ở phía đông nam. Các xứ 
này có lực lượng trị an với các nhân viên canh phòng vừa nổi 
bật qua cách để râu tóc đặt biệt vừa khét tiếng tàn bạo độc 
tài và tham những. 

Tiến trình pháp luật giữa bộ tộc Sakiya có lẽ hơi khác thủ tục 
của liên bang Vajji. Tại đây, căn bản quyền phán xét là một 
bộ luật (thành văn?), có lẽ bao gồm các phương châm hoặc 
quyết định về các vụ tố tụng điển hình. Các chuyên gia luật 
pháp tham dự mọi phiên xử và bảo đảm việc xét xử theo 
đúng bộ luật này. Quyền lợi của hai phe hoặc của bị cáo 
được các luật sư biện hộ hoặc hội đồng bảo vệ chăm lo, và 
vụ án được một hay nhiều phán quan quyết định. Đơn kháng 
án được giao cho quốc hội, đại tướng, phó vương (vị này 
hình như không có mặt trong bộ tộc Sakiya) và quốc vương. 
Ta có thể phỏng đoán là mọi việc diễn tiến trong một kỳ họp 
duy nhất, và quốc vương với vị trí lãnh đạo tối cao ở quốc 
nội, tuyên bố phán quyết tối hậu. Song quốc vương không 
có quyền tuyên án tử hình: việc này chỉ dành riêng cho đại 


vương ở thành Savatthi mà thôi. 

THÁI TỬ SIDDHATTHA, VỊ HOÀNG NAM 

Chuyện các vương tử của vua Suddhodana thừa hưởng địa 
vị đặc biệt trong thành Kapilavatthu nhờ vương quyền thân 
phụ là điều hiển nhiên không cần bàn đến. Trong khi đa số 
quần chúng sống trong nhà tranh vách đất hay lều tre nứa 
lau sậy, còn ở các vùng thấp của kinh thành, nhà dựng trên 
cọc tre để tránh nạn lũ lụt theo gió mùa và chuột rắn bò cạp 
xâm nhập, thì các vương tử sống trong nhà của vua cha, mà 
vì nhà gồm có nhiều tầng nên gọi là "Hoàng cung". -Cung 
vua hẳn được xây bằng gạch trên một khoảng đất hơi cao 
và có tường đất bao quanh chứng tỏ đấy là vùng cấm địa 
được phòng vệ của riêng quốc vương. Gần đó là ao sen đủ 
màu xanh đỏ trắng. 

-Irong tư thất của vua Suddhodana, sự thay đổi thời tiết 
theo ba mùa đông, hạ, mưa ở Ấn Độ đều được đáp ứng bằng 
cách đổi chỗ ngủ: mùa hạ thường ngủ trên sân thượng có 
mái che. Ngay cả số cung nhân thị nữ cũng sống khá sung 
túc. Thay vì ăn cơm tấm hay cháo gạo như gia nhân thông 
thường, họ được dùng gạo nguyên và cả thịt nữa (A.N. 
3.38)*. 

Giữa đám thanh thiếu niên thành Kapilavatthu, hoàng tử 
Siddhattha trông nổi bật vì chàng được chăm sóc chu đáo 
hơn và ăn mặc sang trọng chỉnh tể hơn các trẻ khác. Y phục 
của thái tử toàn bằng tơ lụa Ba-la-nai và ít ra là trong thuở 
thơ ấu lúc nào chàng cũng được một nhũ mẫu và đám cung 
nhân vây quanh hầu hạ. Theo lời thái tử, chàng “rất mực 
được nuông chìu, hết sức được nuông chìu". 


Kinh Điển PàIi (D.N. 1.14)*liệt kê cả loạt trò chơi của trẻ con 
cổ Ấn Độ. Chúng ta có thể hình dung được thái tử thiếu niên 
Siddhattha cùng chơi với hoàng đệ Nanda trò đấu trên tấm 
ván chia tám hay mười ô vuông (cờ tướng? cờ vua?) hoặc 
cùng đám trẻ khác nhảy qua các ô vuông vẽ trên mặt đất. 
Các trò chơi khác thường được ưa chuộng là: người bù nhìn, 
đấu gậy, và chơi các loại cày cuốc, xe ngựa, cung tên tí hon. 
Đám trẻ lớn hơn có thể thích thú đoán ý tưởng người khác 
và nhận ra các chữ viết tay quơ cào trên không hoặc ngay 
trên lưng người phỏng đoán: dĩ nhiên điều này có nghĩa là 
người chơi trò này phải biết đọc. 

Thái tử Siddhattha có biết đọc hay không, điều này không 
được chắc chắn. Một truyền thuyết về sau quả có kể chuyện 
thái tử làm kinh ngạc thầy giáo của mình vì cách thái tử học 
thông thạo các mẫu tự Ấn Độ rất dễ dàng, nhưng thực ra 
trong Kinh Điển Pàli không có dấu hiệu nào cho thấy đức 
Phật đã từng biết đọc biết viết cả. Vào thời ngài, biết đọc 
được xem là một kỹ năng hữu ích, nhưng đó không phải là 
một thành phần của nền giáo dục sơ đẳng. Đặc biệt điều ấy 
chính là trường hợp này vì lẽ ngày xưa thiếu vật liệu để viết 
và cũng không có sách được viết sẵn, các tài liệu được viết 
duy nhất là các cáo thị hay bản thỏa hiệp khắc lên gỗ, đá. 
Viết chữ, hay đúng hơn là khắc hay vẽ chữ (lekhà) được xem 
là một nghệ thuật hầu như bao giờ cũng phải thực hành với 
tính cách chuyên nghiệp. Thái độ của thái tử Siddhattha lúc 
trưởng thành biểu lộ rõ ràng qua lời tuyên bố (Ud 3.9) 
rằngthành đạt các kỹ năng như viết chữ không phù hợp với 
một kẻ xuất gia phải hoàn toàn chuyên tâm vào việc giải 


thoát. 

Dựa trên căn bản thái tử Siddhattha suốt đời quan tâm đến 
các vấn đề trí tuệ tỉnh thần, chúng ta có thể phỏng đoán 
rằng việc thu thập kiến thức cần thiết cho một thiếu niên 
quý tộc đối với chàng thực dễ dàng. Việc giáo dục của chàng 
được hỗ trợ phần lớn nhờ chàng thường xuyên tham dự các 
buổi họp hội đồng và phiên tòa xử án, do phụ vương chàng 
chủ tọa. Phòng hội đồng đã giúp rèn luyện trí thông minh 
của chàng cùng dạy chàng tài năng phát biểu chính xác. 

Tuy nhiên, trí thông minh của chàng lại phát triển kèm theo 
một số đặc tính có lẽ đã làm lo ngại vị phụ vương "có óc 
thực tiễn" vì ngài xem đó là các dấu hiệu biểu lộ nhược 
điểm. Những đặc tính này bao gồm sự nhạy cảm và khuynh 
hướng thiên về suy tưởng có lẽ là cả trầm tư nữa. 

Nhận thức rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng đem đến 
lạc thú và đằng sau mọi hạnh phúc (Sukha) đều sẵn có khổ 
đau vô thường (dukkha) rình rập không phải chỉ đập mạnh 
vào trí thái tử Siddhattha lần đầu tiên ngay trước khi ngài 
xuất gia như truyền thuyết vẫn thường kể lại, mà nhận thức 
ấy đã đến với thái tử từ thời thiếu niên khi chàng còn ở giữa 
lòng gia đình ấm cúng xa hẳn mọi khổ đau bên ngoài: 

"Này các Tỳ-kheo, ta đã sống cuộc đời rất được nuông chìu 
trong cung phụ vương. và này các Tỳ-kheo, giữa cuộc đời 
đầy hạnh phúc ấy tư tưởng này thường nảy lên trong trí ta: " 
Quả thật một kẻ chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn, chính 
kẻ ấy bị tuổi già chi phối, lại rất chán ngán khi thấy một 
người già nua. Song phần ta cũng bị tuổi già chỉ phối và 
không thể thoát được chuyện ấy. Nghĩ như thế, này các Tỳ- 


kheo, mọi lạc thú về tuổi trẻ đều rời bỏ ta". 

Quả thật, một kẻ chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn, chính 
kẻ ấy phải bị bệnh tật chi phối, lại rất chán ngán khi thấy 
một người bệnh hoạn. Song phần ta cũng phải bị bệnh tật 
chi phối và không thể thoát khỏi chuyện ấy. Nghĩ như thế, 
này các Tỳ-kheo, mọi lạc thú về thể lực đều rời bỏ ta". 

Quả thật, một kẻ chỉ biết sống đời thế tục hoàn toàn, chính 
kẻ ấy phải chịu cái chết chi phối, lại rất chán ngán khi thấy 
một tử thi. Song ta cũng phải bị cái chết chi phối và không 
thể thoát được chuyện ấy. Nghĩ như thế, này các Tỳ-kheo, 
mọi lạc thú về đời sống đều rời bỏ ta”. (AN 3.38)* 

Ngay trong ngôn ngữ trịnh trọng của Kinh Điển, ta cũng 
nhận thấy tác động của kinh nghiệm đầu đời ngài rất chân 
thật sâu sắc. Trong một xứ cận nhiệt đới, người bạn thân ta 
vừa vui vẻ chuyện trò hôm nào bỗng thình lình bị cơn sốt rét 
cướp mất mạng hay bị rắn độc cắn chết, hoặc bị hổ dữ vồ 
tan xác, các tư tưởng như thế của thái tử Siddhattha không 
phải là xa lạ chút nào. Trên nguyên tắc chúng bao giờ cũng 
hợp lý và rất phổ biến. 

Một đặc tính khác của thái tử được ghi lại trong sử sách là 
thiếu quan tâm đến lãnh vực quân sự -- mọi thiếu niên Sát- 
đế-ly đều được mong là phải tinh nhanh về tài cỡi ngựa, lái 
xe, bắn cung, đấu kiếm, đấu vật và điều khiển voi, vậy chắc 
chắn thái tử cũng phải được tập luyện nhiều về các môn 
này. Song trước sự thất vọng của cả gia tộc Gotama, hình 
như thái tử chỉ kha khá các hoạt động ấy, đó là điều đáng hổ 
thẹn đối với một vương tử. Phụ vương Suddhodana chắc hẳn 
phải rất lo âu trước thái độ không màng đến đời thế tục và 


việc quân sự của con ngài. 

Khi thái tử được mười sáu tuổi (547 trước CN), phụ vương 
quyết định ràng buộc vị vương tử hay trầm ngâm này vào 
đời thế tục bằng cách kết duyên cho chàng. Dĩ nhiên đó là 
một cuộc hôn nhân được sắp đặt mà đôi bên nam nữ không 
được hỏi ý kiến, song các Kinh Điển vẫn cho ta thấy không 
phải hai vị không quyến luyến nhau. 

Theo các tập quán hôn nhân nội tộc và ngoại tộc, một thiếu 
nữ trong gia tộc lớn hơn được tuyển chọn, đó là cháu gái của 
thân mẫu và di mẫu chàng, con gái vua Suppabuddha (hay 
theo các nguồn tài liệu về sau, vua này tên Dandapàni), cậu 
của thái tử, nói cách khác, đó là cô em họ của chàng. Nàng 
tên là Bhaddakaccànà, nhưng trong Kinh Điển Pàili, nàng còn 
có tên Bimbadevì, Yasodharà, (giống như tên bà ngoại của 
thái tử) và Gopà. Một số kinh chỉ gọi nàng là Ràhulamàtà 
(mẫu thân Ràhula), nàng cùng tuổi với thái tử. 

Nhạc phụ tương lai của chàng đã làm khó dễ, vì không muốn 
con gái yêu của mình kết duyên với một thanh niên hay suy 
tư lại không ham việc quân sự như chàng. Vậy thái tử phải 
làm sao chứng tỏ chàng có đây đủ tài năng cung kiếm thao 
lược trước khi chàng được ủy thác việc cấp dưỡng gia đình. 
Truyền thuyết kể lại một cuộc so tài được tổ chức để thái tử 
Siddhattha chứng minh tài quân sự của mình. Chàng đã 
thắng cuộc và được xem là vượt xa các đối thủ của chàng. 
Do đó vua Suppabuddha hay Danapàni dẹp tan mọi nghi ky 
và chấp thuận cuộc hôn nhân này. 

Ta không nên nghĩ rằng đức tân lang trẻ tuổi này không xúc 
động trước vẻ kiều diễm hấp dẫn của tân giai nhân này: thái 


tử nói một cách rất thành thạo khi cho rằng trên đời không 
có gì trói buộc tâm hồn người đàn ông bằng người đàn bài! 
(AN 1.1)*. Song sau đó thái tử không cho phép dục lạc lôi 
kéo đi quá xa khỏi nếp suy tư của chàng. Dẫu sao đi nữa, 
cuộc hôn nhân ấy cũng không sinh sản con cái gì trong suốt 
mười ba năm. 

Theo phong tục Ấn Độ, đội vợ chồng trẻ ấy -hẳn đã sống 
trong “cung điện” vua cha Suddhodana. Các nguồn kinh 
sách không cho ta biết thái tử dùng thời giờ như thế nào 
trong thời kỳ này. Có lẽ thái tử phụ tá vua cha trong việc trị 
nước và thay phiên với hoàng đệ Nanda trông nom việc 
canh tác ruộng đất của hoàng gia hay có lẽ cả ruộng đất 
của riêng mình và sai khiến gia nhân làm việc. Ở Ấn Độ cổ 
đại 75% dân số sống về nghề nông bao gồm cả giới quý tộc 
và đa số Bà-la-môn nữa. 

MỘT KINH THÀNH ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 

Có lẽ thái tử Siddhattha không ham thích công việc đồng 
áng vì bản chất thiên về suy tư. Đời thái tử có nhiều thời kỳ 
ẩn cư xen lẫn những thời kỳ tiếp xúc với quần chúng. Vị thái 
tử trẻ tuổi này ắt hẳn đã nhiều phen đi quanh quẩn khắp 
kinh thành Kapilavatthu với đôi mắt mở to để quan sát việc 
đời: hoặc trao đổi vài câu chuyện với người thợ nhuộm, hoặc 
nêu vài nhận xét với người luyện voi, hoặc chào hỏi người 
cho vay nào đó. Các chuyện ngụ ngôn tỷ dụ về đủ ngành 
nghề mà ta thấy trong kinh ngài thuyết giảng chứng tỏ ngài 
hẳn đã quan sát mọi hoạt động khác nhau trong kinh thành 
một cách tinh tế và đầy hiểu biết. 

Dù ta biết rất ít về thành Kapilavatthu, ta vẫn có thể dựng 


nên phần nào hình ảnh kinh thành ấy. Các nguồn văn học, 
các tác phẩm nghệ thuật, nhất là tranh tượng của tháp 
Bharahat (hay Bhàrhut) đem lại cho ta một ấn tượng rõ rệt 
về các cổ thành Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước CN. 

Các thành phố thời ấy thường nằm ven sông và nếu vùng 
đất ấy cho phép, chúng được xây hình chữ nhật, còn cách 
thiết kế đô thị hình tròn là điều bất thường ở cổ Ấn Độ. Đô 
thị được hào vây quanh thường rất sâu và rộng do dẫn nước 
sông vào để đám thanh niên vui đùa bơi lội. Bên trong hào, 
đất được đào lên để xây dựng thành lũy, phía trên rào cọc 
nhọn hay tường đá có lối đi bộ. Mỗi pháo đài đứng cách 
khoảng 50 m hay một tầm cung bắn tên của pháo đài kế 
tiếp, vì vậy một pháo đài lân cận có thể di tản khi bị xạ thủ 
của đám quân thù leo thang lên bắn phá. Ở bốn góc thành 
được đục thông có cổng xây kiên cố. 

Ở trung tâm của khu vực có tường bao bọc ấy, trên nguyên 
tắc, được phân chia thành mạng lưới đường sá thẳng góc, là 
"cung điện” của vua. Cung điện của một số quốc vương -- 
mặc dù hình như không phải là cung vua Suddhodana -- 
thường gồm năm ngôi nhà riêng biệt, ba ngôi đứng song 
song với nhau và hai dãy nhà công cọng ở các góc phải, 
đóng kín phía cuối vì thế cả khối nhà tạo thành hình chữ 
nhật hở. 

Về hai sân bên trong, một sân để làm đình hội họp, một sân 
để vui chơi giải trí. Sân này thường trồng nhiều cây có một 
cái đu với chỗ ngồi rộng rãi treo vào bốn sợi dây xích bằng 
đồng, vì đánh đu là một thú tiêu khiển được các bà quý phái 
Ấn Độ ưa chuộng. 


Ngôi nhà chính là kiến trúc quan trọng nằm giữa hai sân. 
Nhà này thường có hai ba tầng, mỗi tầng trên thường nhỏ 
hơn tầng dưới để có các sân thượng lộ thiên. Mái thường có 
hình ống tròn. 

Đối diện cung vua là hội trường mở thông ra mọi phía, thực 
ra chỉ là một mái đình dựa trên các cột trụ và nhà của vị thị 
trưởng. Kế đó là nhà các quan chức tức giới quý tộc phục vụ 
triều đình, hầu như gồm có bốn tòa hình vuông ở sân trong. 
Phía trước dùng làm phòng khách và phòng ngủ, còn các 
phần kia là nhà bếp, khu vực gia nhân và chuồng trại. Mỗi 
nhà này trông thật giống nhà ở nông trang được ngăn cách 
với nhà lân cận bằng một lối đi. Do cách sắp đặt này các 
quan chức hầu hết thuộc giai cấp võ tướng sống gần nhau, 
tạo nên một khu vực Sát-đế-ly dĩ nhiên là có cả đám gia 
nhân từ các giai cấp khác đưa vào. 

Khu vực tế lễ -- một đồng cỏ cạnh hồ nước của kinh thành 
với một đàn dựng cao để làm nơi dâng lễ tế thần và ba lò 
lửa -- nằm bên trong bức tường thành, cũng như nhà của các 
vị Bà-la-môn sống một phần nhờ lễ tế đàn, nhưng phần lớn 
nhờ nông nghiệp. Ở vùng Trung Nguyên này, họ chưa được 
hưởng uy quyền thái quá nào như ở các thời đại về sau, vì 
họ là giai cấp xếp hàng thứ hai dưới các võ tướng quý tộc. 
Điều này khác với miền Tây xa xôi, có lẽ đến tận- miền tây 
xứ Payàga (Allàhabàd), nơi ấy các Bà-la-môn đạt được uy 
thế của giai cấp đệ nhất. 

Quanh khu vực tạp hóa, không xa khu vực cư ngụ khá giả, là 
các cửa tiệm và xưởng chế tạo của các nghiệp đoàn thương 
mãi sang trọng và phồn thịnh hơn, mỗi nghiệp đoàn có một 


khu phố riêng: khu vực chủ ngân khố và tiệm vàng, tiệm 
khắc ngà voi, áo quần, hương liệu, nhà buôn đồng sắt, buôn 
lúa gạo, gia vị và bánh kẹo. Mỗi ngành kỹ nghệ hay thương 
mại họp thành một nghiệp đoàn (Seni) làm những chức vụ 
điều hành bao quát. Nghiệp đoàn quyết định vấn đề sản 
xuất và bán sĩ, quy định giá cả mà ngay các quốc vương 
cũng đều chấp nhận; họ cũng tham gia việc huấn luyện thợ 
thủ công và can thiệp vào nhiều việc gia đình của các thành 
viên, nếu cần nghiệp đoàn còn chăm sóc các quả phụ của 
các thành viên quá cố nữa. 

Niềm tự hào của họ biểu lộ qua tấm huy hiệu nghiệp đoàn 
mang trên mình vào các lễ hội công cọng và cũng do việc 
nghiệp đoàn cấm những thành viên không xứng đáng hành 
nghề -- điều đó cũng tương đương với bản án làm sạt nghiệp 
khánh tận. Mọi quyết định đều do hội đồng của nghiệp đoàn 
thông qua, đứng đầu là vị chủ tọa nghiệp đoàn- 
(Jetthakahaypamukha ). Trên nữa là vị thống đốc nghiệp 
đoàn (setthi) đại điện ngoại giao cho các quyền lợi của một 
ngành thương mại riêng biệt. Vị này cung cấp hàng hóa cho 
triều đình và thường lui tới cung vua. 

Nghiệp đoàn chủ ngân khố là đám người giàu nhất. Nguồn 
lợi chính của họ phát xuất từ sự cho vay tiền với số lời cố 
định. Một món cho vay có bảo đảm hoàn toàn như vay để 
làm đám cưới hay hồi môn cho con gái, tính lời 15%, còn 
một món nợ chỉ bảo đảm một phần tính lời 60% mỗi năm. 
Những món cho vay thương mãi cũng hết sức cao giá do 
tính cách bấp bênh liều lĩnh trong đó. Tiền lời phải trả để 
làm một vụ đi buôn đường trường lên đến 120% mỗi năm, 


và đi buôn đường biển là 240%. Người chủ nợ hầu hết thuộc 
giai cấp thương nhân (Vessa,Vệ-xá ) không có địa vị cao quý 
trong xã hội, nhưng về phương diện thế lực họ là giới cầm 
đầu. Vị thống đốc của họ thường đóng vai trò thủ trưởng 
(mahàsetthi) các chủ nghiệp đoàn địa phương, như vậy đó 
là người quan trọng nhất trong giới thương mại địa phương 
ấy. 

Mỗi kinh thành thường có một phụ nữ sang trọng ngụ trong 
một ngôi nhà rộng lớn, người này vẫn được kinh điển nhắc 
đến tên tuổi. Các cô gái đứng đường rất thường thấy ở cổ Ấn 
Độ nên cũng được mọi người rẻ rúng buông tha. Nhưng một 
kỹ nữ thượng lưu có tài năng ở kinh thành (ganikà) lại được 
xem là đáng tự hào. Nàng kiều quí phái ấy không chỉ có 
dung sắc mỹ miều, thanh lịch, sang trọng mà còn là một 
phụ nữ thông minh với tài ứng đối linh lợi, đa mưu túc kế để 
quyến rũ bọn mày râu phần lớn nhờ kiến thức văn chương 
mỹ thuật của nàng. 

Thường một nàng kiều như vậy được một tay hào hoa phong 
nhã bảo trợ, đôi khi người này trở nên sa sút và hết giàu 
sang thì nàng lại đón mời các vương tôn công tử khác đến 
dự các hội ca vũ của nàng, nơi ấy có đủ cả một ban nhạc 
chuyên tấu đàn đệm, hay các buổi tọa đàm và thi tài văn 
thơ. Giới thanh niên giàu tiền thường học tập mọi phong 
cách hào hoa lịch sự và lối sống sang trọng tại ngôi nhà này. 
Không một phụ nữ có học vấn theo kiểu thông thường nào 
thời ấy am hiểu nhiều thể loại âm nhạc như nàng, cũng 
không ai có thể đàm luận bằng ngôn ngữ lịch sự như nàng 
cả. Sự xuất hiện của nàng tại các đám cưới và lễ hội thường 


làm cho kinh thành mang một dáng dấp văn hóa cao. Các 
điệu vũ Ấn Độ cổ điển danh tiếng ngày nay một phần được 
phát triển từ đám kỹ nữ sang trọng ở kinh thành này. 

Ta không biết rõ thành Kapilavatthu có kỹ nữ sang trọng nào 
không, nhưng rất có thể có. Danh tiếng một số kỹ nữ sang 
trọng các kinh thành Bắc Ấn đều được biết đến cùng với 
truyền thuyết về các cuộc phiêu lưu tình ái cũng như các cơ 
sở hoạt động tôn giáo của họ. Một kỹ nữ sang trọng bao giờ 
cũng có thể sống đời phú quý nhờ gặp mối lương duyên. 

Nhà cửa ở vùng trung tâm thành phố thường xây vững chắc 
và được chăm sóc chu đáo với nhiều tranh vẽ và đồ vật 
trang hoàng, nhưng càng xa trung tâm cảnh tượng càng đổi 
khác. Ở vùng phụ cận, giới thợ thuyền và nô lệ sống trong 
nhà tranh vách đất hoặc lều tre dựng trên cọc chống kiểu 
nhà sàn. Họ cũng quy tụ thành nhóm theo từng nghề. Có 
những dãy phố thợ mộc, ráp cửa, đóng xe, khắc gỗ, làm 
dụng cụ, đúc kim khí, thợ nề, thợ dệt, thợ nhuộm, thợ may, 
thợ gốm, thuộc da, thợ vẽ, bán hoa, làm vòng hoa, bán gia 
súc, đồ tể, đánh cá, đầu bếp, thợ cắt tóc, tắm rửa, giặt giũ 
và gia nhân đi hầu hạ ở thành phố. 

Mỗi nghề trong số các nghề được quý trọng hơn họp thành 
một tiểu giai cấp (jàti) trong hệ thống bốn giai cấp (vanna). 
Ngoài hệ thống giai cấp là bọn vô loại mà các giai cấp trên 
không có liên hệ gì trong xã hội. Nhưng ý tưởng-“không 
được tiếp xúc” với bọn người ấy chưa phát sinh. Chuyện này 
chỉ mới được nói đến vài thế kỷ sau trong Bộ Chuyện Tiền 
Thân Đức Phật (Jàtaka) ví dụ Tiền Thân số 377)*Ta sẽ phạm 
một sai lầm về phương diện lịch sử nếu ta giải thích hệ 


thống đẳng cấp vào thế kỷ thứ sáu trước CN theo những 
cách khắc nghiệt của "Ấn Độ giáo" về sau. Những người 
đồng thời với đức Phật, nhất là ở vùng Trung Nguyên, nơi mà 
tiến trình Bà-la-môn hóa không nhanh bằng miền Tây, 
thường xem hệ thống giai cấp như một tôn ti trật tự trong 
đời sống giữa các nghề nghiệp, chức vụ, ngành chuyên môn, 
và về trình độ học vấn, mà trật tự này có thể phá bỏ được. 
Như việc đổi nghề chuyên môn, bao gồm cả việc chuyển từ 
một tiểu giai cấp này sang một tiểu giai cấp khác là chuyện 
khó nhưng cũng có thể làm được, và ngay cả việc leo lên 
một giai cấp cao hơn cũng không phải là nan giải, ví dụ nếu 
quốc vương chọn một người có tài thuộc nguồn gốc hạ đẳng 
vào phụng sự nhà vua hay tuyển một chủ ngân khố đại phú 
lên làm đại thần lo việc tài chánh cho triều đình. 

Nếu ta rời kinh thành bằng một cổng thường được đóng kín 
và canh giữ ban đêm, ta vượt qua bên kia bờ hào đến các 
dãy hang hốc che lá là nơi cư trú dành cho hạng cùng đỉnh 
có lẽ chỉ kiếm được vài đồng xu không đến 1masaka mỗi 
ngày, là đám người kiếm củi hay làm thùng đựng phân, hoặc 
đôi khi tìm được việc cắt cỏ trong các hoa viên nhà giàu. 
Hoa viên loại này thường thấy ở vùng lân cận mọi thành phố 
Ấn Độ, và một trong các thú giải trí của người giàu là đi du 
ngoạn hoa viên cùng hưởng làn khí mát buổi chiều về mùa 
hạ. 

Đối với thái tử Siddhattha trẻ tuổi, các hoa viên này có sức 
thu hút đặc biệt vì chính nơi đây dưới bóng mát của các cây 
đa, đám du sĩ hành khất thường đến trú ngụ với dáng điệu 
xốc xếch dơ bẩn và tóc bện lại từng cuộn, đám người này là 


các tay phiêu bạt giang hồ thường có trí thông minh tỉnh tế 
mạo hiểm ởi tìm giá trị tỉnh thần, lại khinh chê các thánh ca 
Vệ-đà và cách thờ cúng tế lễ của Bà-la-môn, nên đã chấp 
nhận đời sống không nhà cửa để tầm cầu ánh sáng giác 
ngộ. Chính vì vậy thái tử Siddhattha thích nghe đám người 
này bàn luận triết lý, đám Sa-môn, khất sĩ xuất gia 
(paribbàjakas),không tin theo đạo giáo nào cả, mà lại đi tìm 
kiếm kinh nghiệm tâm linh ngoài khuôn khổ truyền thống. 
Nhưng gia tộc Gotama lo ngại khi thấy thái độ không màng 
đến đời sống thế tục cùng sự hiếu kỳ mong tìm hiểu vấn đề 
siêu thế của chàng, nên cố tìm mọi cách ngăn cản việc này. 
Truyền thuyết kể rằng vua Suddhodana canh giữ thái tử cho 
khỏi tiếp xúc với thế giới bên ngoài để chàng không thấy 
cảnh khổ, song lý do chính có thể là cố giữ cho thái tử khỏi 
có ý định rời bỏ thế tục 

*Kapilavatthu là kinh thành quê hương của Thái tử 
Siddhattha, nhưng không phải nơi ngài ra đời. 

*Tịnh Phạn: Người trồng lúa sạch. 

*Siddhattha: Người tọai nguyện (d.g) 

*Trường Bộ số 29: Kinh Thanh Tịnh 

**số 33: Kinh Phúng Tụng 

***Trung Bộ số 104: Kinh Làng Sama (dg). 

*Tương Ưng Bộ I, Chương I Phẩm V, 7 - Trồng Rừng (tác giả 
ghi nhầm 47) (dg) 

*Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp, 38, Được Nuôi Dưỡng Tế Nhị 
(tác giả ghi nhầm: 39) 

*Trường Bộ I Kinh Phạm Võng (dg) 


*(xem trước) 
*Tăng Chi Bộ I, Chương Một Pháp 1. Sắc (dg) 
*làtaka III, số 377: Setaketu (dg) 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 1(b) 


563 - 528 trước CN 

Thời Niên Thiếu - Cuộc Tầm Cầu - Giác Ngộ 
TẾ LỄ THEO KINH ĐIỂN VỆ-ĐÀ 
Hiển nhiên đạo giáo chuyên tế lễ thần linh của thế kỷ thứ 
sáu trước CN làm thất vọng bất cứ người nào có tâm nguyện 
đúng đắn về đạo giáo. Niềm say mê tiên tri là điều một ngàn 
năm trước đã khiến cho những nhà hiền triết Ấn Độ gốc 
Ariyan nghe được tri thức (Veda) của thần linh tự trong tâm 
và chuyển những gì đã nghe (Sruti) thành các khúc đạo ca, 
và niềm tự hào về thơ văn thúc đẩy họ thâu thập các khúc 
đạo ca tạo thành bộ sáchVệ-đà, "tri kiến thần linh", rồi tán 
tụng chúng theo những nhịp điệu trang nghiêm trong lễ tế 
đàn, tất cả những thứ ấy không còn nữa. 
Các khúc đạo ca vẫn còn được tán tụng trong lễ tế đàn như 
trước, nhưng vào thời đức Phật, chúng chỉ được xem như các 
loại thân chú trở thành máy móc. Các tế lễ ngày càng trở 
nên phức tạp và kéo dài, các phẩm vật và phí tổn dành cho 
các Bà-la-môn ngày càng quá đắt giá đối với người muốn tế 
lễ. Gánh nặng các “công đức” quá máy móc ấy hầu như đã 
bóp nghẹt tính cách thiêng liêng của thần thánh. 
Sự phát triển từ các cách thờ cúng do thần khải thời cổ sơ 
thành hệ thống tôn giáo đầy lễ nghi tế tự của thế kỷ thứ sáu 


này có thể được thấy rõ ràng qua các kinh điển. Ngoài số 
1028 khúc Thánh ca của kinhRgVeda là tài liệu tối cổ của 
văn hóa Ấn Độ, (khoảng 1500 trước CN) chúng ta còn thấy 
kinhYajurveda ,Sàmaveda và kinhAtharvaveda được xem là 
Thánh điển về sau, lại có kinh vănBràhmanas (khoảng 1000 
trước CN) giải thích rõ các lễ nghi, kinhÀranyakas và các 
bộUpanisads tối cổ (khoảng 700 trước CN). Các sách 
Upanisads (Áo Nghĩa Thư) tỏa ra tỉnh thần cải cách về tâm 
linh và có thể được xem như một phần của phong trào đi tìm 
tự do tôn giáo mà Thái tử Siddhattha Gotama, người sau này 
trở thành đức Phật, cũng đã bị lôi cuốn vào. 

Đối với thời đại chúng ta, nhiều hình ảnh thần linh trong 
Thiên giới Vệ-đà thật khó tưởng tượng ra, bởi vì chúng kết 
hợp những đặc điểm thần linh với quan niệm về các hiện 
tượng thiên nhiên theo một cách bất chấp tính hợp lý. Thông 
thường, các đặc tính gán cho một vị thần nào đó lại tương 
phản nhau không thể nào kết hợp chung được trong tư 
tưởng. Do vậy phần lớn các thần Vệ-đà vượt ra ngoài định 
nghĩa trong một cảnh tranh tối tranh sáng, hay ba phần tư 
bóng tối không thể nào quan niệm được. 

Ngôi vị tối cao trong đền thờ Vệ-đà dolndra Thiên Chủ ngự 
trị, vị thần có ngàn lực và là thần hộ mệnh của dân tộc Ấn 
gốc Ariyan từ hướng Tây đến chiếm thung lũng sông Hằng 
khoảng 1200 trước CN. Ngài là vị anh hùng đã có thời dùng 
gậy thần giếtVrtra , con quỷ gây hạn hán và như vậy đã giải 
phóng các dòng sông được quấn chặt trong thân rắn của nó. 
Ngài vung vẫy chiếc cầu vồng chính là cây cung của ngài, 
phát ra sấm chớp bằng chiếc kim cang chùy (vajra), ngài lao 


vùn vụt trên chiếc thiên xa từ trận chiến này đến trận chiến 
khác để diệt bầy quỷ cố tìm cách ngăn cản ngài ban bố 
những cơn mưa thuận gió hòa đem lại sự phong phú cho 
quả đất đang khao khát nước ngọt. 

Thức uống của ngài là rượusoma , một thứ tiên tửu trộn với 
mật ong và sữa bò, mà các tín đồ dâng lên ngài trong những 
lễ cúng rượu thật tràn trề để mong ngài tọai ý và ban phước 
lộc. Thần Indra không chỉ là hiện thân của dũng lực và nam 
tính, khuyến khích tư tưởng và hành động phát triển, mà 
còn là thần tạo sự phong phú cho đám gia súc và ban tròn 
ước nguyện về vật chất cho con người. Kẻ nào có thần Indra 
ở bên mình thì không thiếu món gì cả. Một kẻ tôn thờ vị 
Thiên Chủ này cầu xin ngài ban phước theo cách không biết 
ngượng ngùng của người bản xứ: 

Indra hỡi, nếu ta là Thiên Chủ, 

Đấng phát ban mọi phẩm vật trên trần, 

Thì kẻ nào ca tụng với tán xưng, 

Sẽ chóng hưởng đàn trâu bò đẹp nhất! 

Ta sẽ giúp người, tấu Trời Đại Lực, 

Vì kính người, nên ta sẽ phát ban 

Cho những ai ca tụng hoặc tri ân 

Nếu ta được làm Chúa đàn súc vật!(Rv. 8. 14. 1 - 2) 

kế tiếp thân Indra là thânVaruna vàMitra . Varuna là hiện 
thân bầu trời trùm lên vạn vật, được tôn thờ như vị thần bảo 
vệ chân lý (rta) và trật tự vũ trụ. Phận sự thần này là bảo 
tồn sự điều hòa trong hướng đi của mặt trời, sự thay đổi 
ngày và đêm, các tuần trăng và các mùa. Vị này cũng chứng 
giám các lời cam kết và thề ước, vì không giữ lời thề ước là 


nói dối, và vi phạm tính thiêng liêng của chân lý mà thần 
Varuna có phận sự bảo vệ. Về sau theo kinh Vệ-đà, Varuna 
còn được xem là thần đại dương và sông nước, nên thần 
trừng phạt những kẻ nuốt lời thể bằng các căn bệnh phù 
thủng và giun chỉ là những bệnh rất thông thường ở Ấn Độ. 
Một bệnh nhân như vậy thường van xin thần Varuna: 

Cho con đừng tới nhà mồ, 

Va-ru-na hỡi, thứ cho lỗi lầm, 

Va-run phước đức thi ân, 

Con như bong bóng nổ bùng lững lơ; 

Thần đầy ân đức, thứ tha, 

Vì con ngu xuẩn hóa ra chống ngài, 

Thứ tha con, đội ơn trời, 

Đứng trong dòng nước, tôi đòi khát khao! 

Thứ tha con, hỡi trời cao, 

Dù loài người đã phạm bao lỗi lầm 

Chống bề tôi của chư thần, 

Nếu vì ngu xuẩn không tuân lệnh ngài, 

Chúng con xin tấu lạy trời 

Xin đừng thịnh nộ diệt nòi giống con.(Rv 7. 89) 

Varuna thường song hành với Mitra và theo cách phối hợp 
này, Varuna chỉ bầu trời ban đêm, còn Mitra chỉ bầu trời ban 
ngày và vầng nhật. Ở nơi khác Varuna lại được gọi là thần 
đuổi bắt rất gắt gao những kẻ phạm pháp và Mitra (Bạn) là 
người đoàn kết nhân loại. 

Các thiên thể và hiện tượng tự nhiên đóng vai trò nổi bật 
trong đền thờ Vệ-đà.Usas , thần Bình minh, được thể hiện 
qua hình một thiếu nữ dịu dàng. Thần mặt trời được gọi 


làSavitar haySùrya , được thờ như vị thần phát sinh cây cỏ 
và súc vật, và cũng là vị thân xua đuổi sự ngu si. Các 
thânMaruts là thân Bão tố mang lại gió mùa và mưa lớn, bạn 
của thần Indra.Vàyu là tên thần gió, được xem là có năng lực 
làm trong sạch con người và thổi tan tai họa.Parjanya là 
thần mưa tạo mầm sống trong cây cỏ và mọi loài 
khác.Prthivì là nữ thần đất có bụng bự, háng rộng và sinh 
sản nhiều. 

Nhưng ta không làm sao dâng lễ tế thần nếu thiếu thần 
lửaAgni , thần này dùng các chiếc lưỡi toàn bằng khói lửa 
mang lễ vật lên trên trời và thỉnh cầu chư Thiên xuống trần 
gian dự lễ tế đàn: 

Agni cuộn quanh mình 

Phẩm vật tế thần linh 

Chỉ riêng mình thần lửa 

Lên đến cõi Thiên đình. 

Agni đầy uy lực, 

Đầy vinh hiển, tín thành 

Xin nguyện cầu Thiên chúng 

Đưa xuống với quần sanh!(Rv I. 4 - 5) 

Adni là thần của các Bà-la-môn tế tự, và đó cũng là tế sư 
của chư Thiên. Với sức nóng, thần lửa tạo điều kiện cho đời 
sống, nhưng thần lửa cũng là thần phá hoại. Tế lễ cuối cùng 
con người đặt trên bàn thờ thần Agni chính là ngọn lửa trên 
đàn tế. Sau đóYama , thần chết hung ác sẽ khiêng xác chết 
lên cõi trời. 

Trong thời kỳ Vệ-đà sơ khai, tế lễ được xem như yến tiệc mời 
thần linh. Từ “Àrya" mà dân Ấn gốc Aryan dùng để miêu tả 


bản chất của họ, có nghĩa là "hiếu khách" và vì Thiên thần 
cũng được bao gồm trong đặc tính hiếu khách ấy, nên từ 
này cũng để chỉ tôn giáo của họ. Mắt phàm tục không thể 
thấy được chư Thiên thần khi chư vị xuống dự lễ tế đàn và 
an tọa trên đàn tế lộ thiên. Thiên thần được vị chủ tế dâng 
thực phẩm, rượu soma bèn bày tỏ lòng hoan hỷ biết ơn qua 
các cách đáp lễ như cho mặt trời mọc mỗi ngày, làm mưa rơi 
xuống và đem thắng lợi, an cư lạc nghiệp, thành công, con 
đàn cháu đống, gia súc tăng trưởng, trường thọ, cường 
tráng. Việc đáp lễ của chư Thiên này có thể xem là đáng tin 
cậy được, miễn là đừng phạm lỗi lầm gì trong lúc cầu 
nguyện và dâng yến tiệc lên "chư Thiên", nghĩa là "những vị 
có hào quang". 

Chính niềm lo sợ phạm lỗi lầm khi tế lễ đã đưa đến sự thay 
đổi căn bản trong thái độ đối với tế đàn. Vì nếu việc ấy 
không còn tùy ý nguyện của người chủ tế, mà phải tuân 
theo đúng mọi lễ nghi chuẩn mực là điều tối quan trọng, thì 
người chủ tế cần phải giao phó việc dâng yến tiệc lên chư 
Thiên cho một vị chuyên môn. Những người này dựa trên sự 
thông thạo các lễ nghi và am hiểu thần chú (brahman), đã 
đảm trách tế lễ theo sự ủy thác của người khác. Với thời 
gian dân dần được xem là những vị chuyên môn tế đàn và 
thông thạo lễ nghi thờ cúng, họ nhận được danh hiệu, trước 
tiên là từ chỉ nghề nghiệp, sau dần trở thành từ chỉ giai cấp 
Bà-la-môn (Brahmanas) và cũng vì quần chúng tin rằng vị tế 
sư Bà-la-môn có thể làm hại người chủ nhà bằng cách hành 
lễ không đúng nghi thức hoặc đọc sai Thánh ca, nên người 
nào muốn dâng tế đều rất thận trọng chu đáo làm cho vị Bà- 


la-môn tế tự được vui vẻ bằng cách hứa hẹn một món tiền 
hậu tạ và đãi một bữa ăn thịnh soạn. 

Cũng vì các lễ nghi tế tự ngày càng phức tạp, các tế sư Bà- 
la-môn trở nên kiêu ngạo không những đối với các gia chủ 
hiến tế mà cả với thần linh nữa. Những lời nói như"Thiên 
thần nhờ cậy tế lễ" (SBr 14. 6, 8, 9) rất thường thấy trong 
các kinh Bà-la-môn, quả thật cái tư tưởng cho rằng chư 
Thiên thần trông cậy vào tài năng của vị Bà-la-môn tế tự và 
không thể làm gì được nếu không có sức mạnh tạo ra do tế 
đàn xuyên suốt nền văn học Bà-la-môn. Rõ ràng: “Tế lễ bảo 
tồn trời đất, tế lễ dành cho chư Thiên, tế lễ ngự trị trên chư 
Thiên" (TBr 6, 51, 8). Thần chú tế lễ (Brahman) là một loại 
thần chú có tính tự động bắt buộc chư thần linh phải làm 
theo ý muốn của vị Bà-la-môn tế tự.Thần chú có tính vạn 
năng, người nào hiểu chú và tụng chú chính xác là người cao 
trọng hơn tất cả mọi loài. 

Điều đáng khen các Bà-la-môn là, mặc dù họ sinh thói kiêu 
căng chưa từng có trước kia vì sự thông thạo thần chú linh 
hiệu, chính họ cũng đã nỗ lực tìm ra những lý lẽ biện minh 
thần lực này. Theo họ nhận thấy, chínhchân lý nội tại (rta, 
satya) tạo nên năng lực hiệu nghiệm của thần chú. Rta hay 
"chân lý” ở đây không có nghĩa là sự thật phù hợp lý luận 
nhưchân lý tuyệt đối, chân lý như thật . Nhưng vì thần chú 
"chân chánh" (Brahman) chứa đựng mọi thực tại trong bản 
chất nó, vì nó bao gồm mọi sự hiện hữu hoặc bất cứ điều gì 
có thể quan niệm được, nên nó có khả năng làm bất cứ 
chuyện gì. 

Dĩ nhiên, trung tâm tế lễ của Kapilavatthu được bố trí phù 


hợp với kinh điển Bà-la-môn. Về phía tây của sân đàn tế xây 
cao dùng làm nơi cúng lễ vật lên chư Thiên thần, nơi đó 
được phủ cỏ mới cắt trước khi tế lễ, cùng với một ngọn lửa 
chuẩn bị cho các món phẩm vật. Lửa tượng trưng mặt trời 
đem lại sự sống, sinh hoa kết trái cho muôn loài, nên được 
đặt trong hỏa lò hình tròn. 

Về phía đông bàn thờ chư thiên thần là một hỏa lò hình 
vuông theo hình thế giới được tưởng tượng như chiếc dĩa 
phẳng chữ nhật: Phẩm vật cúng tế được đổ vào ngọn lửa 
cháy tại đó để thần lửa Agni mang lên trời. 

Cuối cùng về phía nam là ngọn lửa thứ ba tượng trưng mặt 
trăng nên có hình bán cầu. Ngọn lửa này được dùng để xua 
đuổi ma quỷ khỏi đến phá tế lễ. Một tế lễ đầy đủ cần có ba 
tế sư và một vị sư quản tế. Vào lúc kết thúc buổi tế lễ họ 
thường hô to: "svàhà”" (cung nghênh!). 

Ngoài các đại tế đàn theo yêu cầu của gia chủ, còn có các 
tiểu tế và đủ loại lễ nghi không được xem là “tế đàn", ví dụ 
những phép ảo thuật như làm mưa bằng cách rảy nước, ăn 
tim lửa hổ để có can đảm, hoặc những lễ hội liên quan đến 
ngày tháng trong năm, hoặc các lễ hội gia đình như kết hôn, 
sinh con, đặt tên, mai táng v.v... Các lễ hội này cũng được 
linh nghiệm nhờ thần chú (Brahman) mà chỉ riêng vị tế sư 
chuyên nghiệp mới có thể tán tụng đúng âm luật. 

Một người chỉ đạt đến chức vụ tế sư Bà-la-môn sau khi đã 
làm môn đồ tại nhà một vị tế sư Bà-la-môn suốt mười hai 
năm, hằng ngày chăm sóc ngọn lửa, học thuộc Thánh ca, 
thần chú, lễ nghi và sống đời kiêng sắc dục để phát triển ưu 
thế đối với mọi người. Chỉ khi nào việc học tập này kết thúc, 


vị Bà-la-môn trẻ tuổi ấy mới được phép mang kiểu tóc đặc 
biệt của vị Bà-la-môn chuyên nghiệp, gồm một chòm tóc kết 
bên phải đầu, và ba chòm nữa ở các nơi khác. Nếu ta xét kỹ 
khoảng thời gian huấn luyện lâu dài và khó khăn cần thiết 
để trở thành một tế sư Bà-la-môn thì ta có thể hiểu tại sao 
chỉ một phần nhỏ trong những người thuộc giai cấp Bà-la- 
môn theo huyết thống đã trở thành tế sư chuyên nghiệp. 
PHONG TRÀO ĐI TÌM GIẢI THOÁT TRONG ĐẠO GIÁO 

Với một dân tộc mang đậm màu sắc tôn giáo như người Ấn 
Độ, và lại hăng say đi tìm kinh nghiệm tâm linh, thì phản 
ứng chống đối cách tế lễ của Bà-la-môn theo kinh Vệ-đà 
trong hình thức suy tàn máy móc như vậy là điều không thể 
nào tránh khỏi. Việc này bắt đầu vào thế kỷ thứ bảy trước 
CN, được thấy phổ biến trong các đám thanh niên và đến 
thế kỷ thứ sáu, đã phát triển thành một phong trào tư tưởng 
mạnh mẽ. Đó không phải là một cuộc cách mạng, vì nó vẫn 
giữ tính khoan dung, chỉ chống đối đạo giáo đầy tế lễ ấy qua 
các cuộc tranh luận công khai. Đó là một phong trào tư 
tưởng không có tổ chức, tự rời bỏ tôn giáo truyền thống và 
đi tìm những cứu cánh tâm linh mới, nên nó chấp nhận 
những con đường mới. Một số con đường ấy sau một thời 
gian đã trở thành tà đạo không đưa đến đâu cả, còn một số 
khác lại đưa đến những đỉnh cao chưa từng được mơ tưởng 
trước kia. Vào thế kỷ thứ 6 trước CN, trí tuệ người Ấn Độ đã 
đạt các đỉnh cao triết lý và đạo giáo vẫn còn giá trị cho đến 
ngày nay. 

Nhiều nhóm người tự giải phóng ấy có thể được chia thành 
bốn loại người tầm cầu cứu độ: 


1. Nhóm Aupanisadas (Áo Nghĩa Thư) 

2. Nhóm Duy vật luận 

3. Nhóm Khổ hạnh hành xác. 

4. Nhóm du sĩ hành khất. 

Thái tử Gotama đến tiếp xúc với tất cả mọi nhóm này trong 
một thời gian dài hay ngắn tùy trượng hợp, và mỗi nhóm 
không nhiều thì ít đều đóng góp phần nào vào hệ thống giáo 
lý của ngài. 

1)Nhóm đi sát với truyền thống Vệ-đà nhất là các 
VịAupanisadas, môn phái Áo Nghĩa Thư, xuất hiện từ 
khoảng năm 700 trước CN cho đến mãi về sau. Giáo lý này 
xuất phát từ kinh Vệ-đà và Bà-la-môn nhưng biểu hiện một 
sự phát triển có tính sáng tạo mà các vị tư tưởng gia khai 
sinh chúng mong muốn đối lập với phái chính thống. Vì vậy 
các môn đồ Áo Nghĩa Thư giữ bí mật các giáo điều họ mới 
khám phá, đúng như tên các bộ kinh văn của họ nêu 
lên:Upa-ni-sad nghĩa là "ngồi với ai" để bí truyền giáo lý cho 
kẻ ấy. 

Tuy nhiên các kinh văn này không giữ bí mật được lâu. 
Thông điệp chính yếu của chúng đã đến tai các tế sư Bà-la- 
môn, các vị này chấp nhận một chiến thuật rất khôn khéo: 
khi thấy rằng trào lưu tư tưởng đã thịnh hành không còn đàn 
áp được nữa, họ liền mạnh dạn sử dụng các Áo Nghĩa Thư 
làm chúng trở thành thượng tầng kiến trúc trong triết lý tế lễ 
của họ, rồi lại thêm các "sách mật giáo" vào kinh điển Vệ-đà 
như một phụ lục (Vedàntanghĩa là phần kết thúc Vệ-đà, Viên 
Thành Vệ-đà). Bằng cách nàygiáo lý Áo Nghĩa Thư về vạn 
pháp nhất thể trở thành một phần truyền thống Bà-la-môn. 


Chỉ năm quyển Áo Nghĩa Thư có nguồn gốc trước thời đức 
Phật: quyển đầu tiên làBrhadàranyaka và quyểnChàndogya 
cũng xưa gần như vậy. Tiếp theo đó là các quyển xuất hiện 
về sau như†Taittirya, Aitareya vàKausìtaki .. Phân lớn các 
sách này ghi chép các truyền thuyết dựa theo kinh nghiệm 
và chứa đựng nhiều đoạn lý luận dài dòng về tính nhất thể 
theo kiểu kinh Bà-la-môn nên chúng hoàn toàn không đem 
lại ánh sáng trí tuệ nào cả. Nhưng ở nhiều chỗ, nhất là trong 
các đoạn truyện ký, bỗng nhiên có những tia sáng nhận thức 
bừng lên gây niềm hoan hỷ, đó là những trực giác của trí tuệ 
soi sáng vấn đề. 

Không riêng một quyển Áo Nghĩa Thư nào trình bày một triết 
lý toàn vẹn cả: mỗi quyển chỉ đóng góp một phần. Chính sự 
phối hợp các lý luận xác đáng của toàn bộ Áo Nghĩa Thư mới 
tạo thành hệ thống mang danh hiệuVedànta (Viên thành Vệ- 
đà) là đỉnh cao của tư tưởng Ấn Độ giáo. Hệ thống ấy được 
tư tưởng gia Sankara triển khai thành một triết lý chính xác 
vào khoảng năm 800 sau CN rồi lại được một triết gia khác 
là Ràmàniya cải cách khoảng năm 1100 sau CN. 

Từ kinh Rg Veda đến bộ Áo Nghĩa Thư Upanisads, ta có thể 
lần lượt thấy sự phát triển dần theo lịch sử của từbrahman 
và sự biến đổi ý nghĩa của từ này. Trong kinh Vệ-đà, 
từBrahman chỉ thần chú tế lễ có công hiệu do chân lý nội tại 
của nó. Trong bộ Áo Nghĩa Thư, nó trở thành hiện thân hoàn 
toàn của chân lý, đồng nghĩa với chân lý"Danh hay bản thể 
của Brahman này là Chân lý" (Ch. U 8.3,4)"Brahman (Thần 
ngã hay Phạm thể) là Chân lý" (BAU 5.5). Hơn thế nữa, trong 
bộ Upanisads, Brahman trở thành cái Tuyệt Đối, "Chân Đế", 


và các nhà Áo Nghĩa Thư đã nỗ lực làm cho cái Tuyệt Đối 
này bao hàm cái tổng thể và tự tại trong vạn vật trở nên dễ 
hiểu qua ngôn ngữ. Họ dùng phương pháp điển hình của 
thuyết thần bí, ký hiệu tượng trưng, và tính đồng nhất của 
mọi sự đối nghịch, cùng cách miêu tả phủ định. 

Brahman là nguyên nhân của vạn vật(BAU 1.4.21),giống 
như vạn vật trong thế giới được bao gồm trong không gian, 
không gian lại được bao gồm trong cái Bất Diệt là 
Brahman(BAU 3.8.8). Vì Brahman thấm nhuần vạn vật như 
cáitinh thâncủa vạn vật , nên nó cũng ở cùng con 
người:thân xác là tòa nhà của Brahman. Nó ở trong từng 
khoảng nhỏ nhất của tâm ta, cực tiểu, tuy nhiên nó cũng vĩ 
đại như vũ trụ. Tất cả đều ở trong nó, gồm cả vạn vật đang 
hiện hữu và mọi khả năng tiềm ẩn. Khi thân xác già và chết, 
Brahman vẫn không già và chết (Ch U 8.1,1.5).Người nào 
biết Brahman bất diệt chắc chắn sẽ được giải thoát sau khi 
chết (BAU 3.8.11).Phận sự của người đi tìm giải thoát là trở 
thành người hiểu biết Brahman. 

Chủ thể hiểu biết là àtman, bản ngã, chính ngã này thi hành 
các phận sự thấy, nghe, suy tư và hiểu biết(BAU 
3.5.1).Àtman này tạo nên các thế giới, các thần linh, và 
nhân loạiBAU 2.1.23)và ngự trị trên vạn vật (BAU 
4.4.24).Nó trú trong tâm ta, nhỏ hơn hạt lúa mè, nhưng lại 
to hơn quả đất, vĩ đại hơn cả bầu trời và các thế giới này 
(Ch.U 3.14.2.2-3).Thân này là nơi trú ẩn của àtman, bản ngã 
trường tồn, phi vật chất (Ch.U 8.12.1)và thân này chết ngay 
khi àtman lìa bỏ nó (Ch.U 6.11.3).Nhưng àtman lại không 
sanh (vì nó trường cửu), không già, không chết, không hư 


hoại, bất diệt (BAU 4.4.30).Bản ngã này chỉ có thể nói đến 
bằng ngôn từ phủ định(BAU 4.4.27). 

Quả thật,àtman là bản ngã, linh hồn, nhưng nó không bị giới 
hạn vào cá thể, mà lại đồng nhất với mọiàtman : "Àtman 
này của ngươi là àtman thường trú trong tất cả".(BAU 3.4.1). 
không có sự sai biệt giữa các linh hồn của mọi chúng sanh, 
vì chúng đều là một. Mọi"tha nhân", trong bản chất, chính 
là"tự ngã của ta". 

Những lời khẳng địnhBrahman vàÀtman đi song song với 
nhau thật hiển nhiên, cho ta thấyBrahman., cái Tuyệt Đối, 
Linh Hồn của thế giới, vààtman, linh hồn của cá nhân được 
xem là đồng nhất. Quả thực đây là sự công nhận rất quan 
trọng và là thông điệp chính yếu của các bộ Áo Nghĩa Thư 
Upanisad, như vậy, chúng tạo thành những kinh văn căn 
bản trong giáo lý nhất thể của Ấn Độ. Sự tương quan giữa 
tính đa nguyên của thế giới thực nghiệm và sự đồng nhất 
của cái Tuyệt Đối là vấn đề mà tất cả triết lý Ấn Độ tiếp theo 
sau đó, vẫn còn quan tâm cho đến nay. 

Trong các bộ Áo Nghĩa Thư, sự đồng nhất giữaBrahman 
vààtman vẫn được nhấn mạnh rất nhiều lân:"Thực vậy, 
Àtman vĩ đại bất sanh, bất lão, bất tử, bất hoại, bất diệt này 
chính là Brahman. Ví như lớp da rắn tàn tạ bị quăng bỏ, có 
thể nằm trên tổ kiến, cũng vậy thân này nằm xuống sau khi 
chết. Nhưng Àtman, bản ngã phi vật chất, phi sắc thân này, 
gồm toàn tri thức, là Brahman vẫn tồn tại". (BAU 
4.4.7)"Àtman này là Brahman". (Ch.U 3-14.4). Sự đồng nhất 
giữaàtman vàBrahman hầu như rất dễ nhận ra trong lúc ngủ 
say không mộng mị. Khi ẩn mình vào trong giấc ngủ như 


vậy, khiàtman tạm nghỉ ngơi, không hoạt động, nó trở nên 
rõ ràng trongBrahman :"Đó chính là àtman, đó là cái bất tử, 
cái bất hoại, đó là Brahman" (Ch.U 8.11.1). 

Nếu thuyết nhất nguyên bí nhiệm này là một khám phá 
quan trọng của các tư tưởng gia Áo Nghĩa Thư 
(Aupanisadas), thì giáo lý về luân hồi lại là một khám phá 
quan trọng khác nữa. Tư tưởng cho rằng cá thể tồn tại sau 
khi chết dưới hình thức này hay hình thức khác đã xuất hiện 
trong kinhRg Vedavà kinhBrahmanas . Nhưng chính các nhà 
Áo Nghĩa Thư công nhận tính thiết yếu và thường xuyên của 
sự tái sinh cùng vai trò quyết định của hành nghiệp trong sự 
tạo thành kết quả. Một người chưa được giải thoát phải đi 
quanh quẩn trong vòng luân hồi sanh tử (BAU 6. 2. 16) do 
động lực của dục tham (kàmayamana) và do vô minh 
(avidyà) nghĩa là sự vô minh của àtman (BAU 4.4.10-13) 
thúc đẩy. Nếu kẻ ấy thực hành thiện nghiệp (Karma), sẽ 
được tái sanh cõi tốt lành, nếu hành ác nghiệp, sẽ tái sanh 
cõi khổ đau. 

"Con người hành động cư xử thế nào thì sẽ được tái sinh như 
thế. Người hành thiện sẽ tái sinh thành người thiện, người 
hành ác sẽ tái sinh thành người ác ... Do đó, có thể nói: Con 
người hoàn toàn do dục tham (Kàma) tạo thành. Tham dục 
của người ấy như thế nào thì sự hiểu biết của người ấy cũng 
như vậy. Người ấy hiểu thế nào thì hành như vậy. Và người 
ấy sẽ luân hồi sinh tử theo nghiệp của mình(BAU 4.4.5). 
Những kẻ ở đời này có thái độ sống tốt đẹp mới có thể mong 
nhập thai tốt đẹp: như nhập mẫu thai Bà-la-môn, Sát-đế-ly 
hoặc Vệ-xá. Còn những kẻ cư xử xấu xa có thể phải nhập 


thai xấu xa như nhập thai bò cái, lợn nái hay một phụ nữ vô 
loại (khốn cùng, không thuộc giai cấp nào cả).(Ch. U 5.10.7). 
Sự giải thoát vòng luân hồi khủng khiếp này, cái vòng luân 
hồi được quyết định theo luật tự nhiên hoạt động rất máy 
móc dựa trên hành nghiệp mỗi người, là việc chỉ thực hiện 
được do chính người ấy đã tận diệt được tham dục (Kàma) 
và vô minh (avidyà). Một người được hoàn thiện như vậy thể 
nhập vàoBrahman , vààtman của người ấy hòa lẫn 
vớiBrahman . Do sự đoạn tận này và thể nhập vàoBrahman, 
người ấy được giải thoát. 

Rõ ràng sự nhìn nhận tính vạn vật nhất thể và quan niệm tái 
sinh như hậu quả tất nhiên do hành nghiệp gây nên, là hai 
trong những khám pháp về đạo giáo uyên thâm nhất của 
nhân loại, nhưng chúng lại nảy sinh các vấn đề triết lý mới. 
Thuyết nhất thể đã khắc phục được sự phân chia các cá 
nhân, nhưng nó lại vạch một lằn ranh mới giữaBrahman / 
àtman trường cửu, tự tại với bản chất của thực tại (prakrti). 
Sự phân chia theo đường thẳng đã được thay thế bằng sự 
phân chia theo đường ngang. Ngay lập tức vấn đề thực tế 
xuất hiện: Thế giới thực tại được xem như đối lập với Phạm 
thể (Brahman), cái Tuyệt Đối, thì thế giới này có thật hay chỉ 
là trò huyễn ảo (màyà)? Rồi còn thêm nhiều vấn đề phát 
sinh đối với tương quan giữaBrahman vàprakrti : Cái gì 
khiếnBrahman tự tại trở thành hiện thực nhập thể trong thế 
giới luân hồi sanh tử này? Và làm thế nào các hành nghiệp 
của một con người có thể trói buộc linh hồn hay bản ngã 
(àtman) vào một thân xác trong khi chínhàtman có đầy đủ 
tự do nội tại? Những hệ tư tưởng hậu Áo Nghĩa Thư của Ấn 


Độ đều cố thử giải đáp các vấn nạn trên. 

2) Các nhà Duy vật luậnkhinh khi bài bác mọi giáo lý giải 
thoát, họ xem mọi vật ngoài thế giới hữu hình đều do trí 
tưởng tượng. Danh hiệu của họ làThuận thế luận: Lokayata 
(hướng đến thế giới hữu hình) đã biểu lộ thái độ này. Một 
danh hiệu nữa dành cho họ làCàrvaka do tên một triết gia 
phái này. Phái đối lập với họ nhạo báng gọi họ là các nhà 
phủ định luận (nàstika). 

Vì cách tư duy Ấn Độ thường có khuynh hướng hệ thống hóa 
phần nội dung ý tưởng, nên có đủ loại sách hướng dẫn mọi 
việc trên đời, các nhà Duy vật luận cũng đã cho hệ thống 
hóa lý thuyết phản biện của họ vào một sách ở thế kỷ thứ 
sáu gọi làBarhaspatisùtra . Tác phẩm này chỉ còn được biết 
qua vài đoạn trích dẫn, nhưng ta có thể có vài ý niệm về 
quan điểm của các nhà Duy vật luận nhờ những lý lẽ của 
những nhóm đối lập cố ra sức bài bác họ. Đoạn văn sơ lược 
sau đây về các quan điểm của phái Lokàyata này dựa trên 
quyển "Lục Phái Lược Khảo" (Saddarsana-samuccay) vào 
thế kỷ 8 CN, và "Nhất Thiết Bộ Phái Toát Yếu" 
(Sarvadarsanasamgraha) của Màdhava, thế kỷ thứ 14. 

Phái này tin rằng nhận thức trực tiếp qua giác quan là nguồn 
kiến thức duy nhất của ta, như vậy không thể có kiến thức 
dựa trên suy luận, trực giác, kinh nghiệm, giáo dục hay thần 
khải cho nên các nhà tư tưởng Lokàyata đã phủ nhận sự 
hiện hữu của linh hồn. Bất cứ vật gì không do các giác quan 
nhận thức đều không hiện hữu, không có Thượng Đế, không 
có cứu độ, không có linh hồn (àtman). Pháp và Phi Pháp 
(Dhamma, Adhamma) đều không hiện hữu và thiện nghiệp 


lẫn ác nghiệp đều không đưa lại quả báo trong đời sau. Một 
khi thân xác được thiêu rụi trên dàn hỏa, kẻ ấy không còn 
tái sinh nữa. 

Ta cũng không thể suy diễn sự hiện hữu của linh hồn từ 
những chức năng hoạt động của loài hữu tình. Mọi vật ở đời 
kể cả thân ta, đều là các tổng thể gồm tứ đại: đất nước, lửa, 
gió, kết hợp đúng theo bản chất của chúng là những khuynh 
hướng nội tại, để tạo thành từng hình thái riêng biệt. Mọi 
sinh hoạt tâm lý chỉ là kết quả những tác động hỗ tương 
giữa tứ đại, và cứ thế phát triển dần, giống như rượu nồng 
phát sinh do quá trình lên men từ hỗn hợp cơm và mật mía. 
Bất cứ ai từ chối các dục lạc vì chúng đi kèm với khổ đau thì 
kẻ đó cũng hành động như người điên ngu ngốc. Bởi ta có 
quăng bỏ hạt thóc chỉ vì nó bị vỏ trấu bao bọc chăng? Vậy 
chỉ có một đường lối sống hợp lý là: Hãy sống hạnh phúc 
bao lâu ta còn sống, và cứ ăn sữa lạc (loại sữa đông chua) 
thỏa thích cho dù ta có vỡ nợ đi nữa! Điều duy nhất có giá 
trị trên đời là làm bất cứ việc gì tăng thêm hạnh phúc: 
Hướng về cái vô hình 

Bác bỏ cái hữu hình, 

Phái Càr-va-ka biết: 

Chuyện điên khùng chúng sinh!(Saddarsanasamuccaya 9.6) 
Trong những cuộc luận chiến chống chủ nghĩa Duy vật của 
nền triết học Ấn Độ, rõ ràng pháiLokàyatas không hề bị xem 
là phi đạo đức hay đối kháng xã hội. Tính bất tuân truyền 
thống đạo giáo của họ chỉ giới hạn trong các vấn đề tâm 
linh. Họ là những kẻ hoài nghi, theo chủ nghĩa thế tục và 
khoái lạc ở đời, nhưng họ thích ứng với xã hội thị thành hay 


thôn quê thật dễ dàng. Và đôi khi, những vị Bà-la-môn ra vẻ 
quá nghiêm khắc thì ngay những tín đồ ngoan đạo cũng bày 
tỏ cảm tưởng của mình bằng cách đọc lên vài câu phát biểu 
đầy phạm thượng của pháiLokàyatas này. 

Ảnh hưởng của pháiLokàyatas về phương diện triết lý cũng 
đáng kể. Họ sử dụng lối phê phán với giọng lưỡi sắc bén và 
thái độ hoài nghi kiểu thế tục để nhạo báng mọi yêu cầu của 
các phái theo thuyết lý tưởng, họ chống đối các cuộc tìm 
kiếm triết lý viễn vông do trí tưởng tượng và lại có tác dụng 
như liều thuốc chữa công hiệu để điều chỉnh các quan điểm 
trên. 

3) Nhóm khổ hạnh:Chữ Phạn "tapasvin", "khổ hạnh” thường 
được dịch là "ăn năn hối cải” một cách sai lầm. Sự ăn năn 
hối cải là một cố gắng bù đắp tội lỗi đã phạm, còn khổ hạnh 
theo nghĩa Ấn Độ là một cố gắng tạo dựng tương lai. Nó dựa 
trên niềm tin rằng sự hành xác (tapaslà phương tiện) tạo ra 
nhiệt lượng (tapaslà kết quả) nghĩa là một thần lực tâm linh 
có thể được tích trữ để sử dụng vào mục đích giải thoát. 
Điều kiện tiên quyết để thành công là tuyệt đối tiết dục. Nếu 
người theo khổ hạnh bị nhục dục lôi cuốn, thần lựctapas 
được tích trữ kia lập tức biến mất hoàn toàn. 

Theo niềm tin được phổ biến giữa nhiều người, nhà tu khổ 
hạnh chứng đắc thần thông do tích lũy ngày càng nhiều 
thần lựctapas_. Trong kinh Rg Veda ta đã biết rằng thần 
Indra, Thiên Chủ, đạt ngôi cao trên thiên đình nhờ cótapas , 
nhưng mãi đến các thế kỷ thứ bảy, thứ sáu trước CN, thuyết 
thần lựctapas mới trở nên thực sự thịnh hành. 

Trong văn học Ấn Độ hậu Phật giáo, thuyết này đóng một 


vai trò quan trọng và chúng ta thường nghe nói nhiều về các 
nhà tu khổ hạnh trở thành những địch thủ nguy hiểm của 
thần linh nhờ năng lựctapas được tích trữ. Các Thiên thần, 
tìm cách đối phó, liền phái một tiên nữ diễm lệ xuống trần 
quyến rũ vị khổ hạnh và do đó phá hủy hết công lực của vị 
này. 

Việc các tế sư Bà-la-môn phản đối phong trào khổ hạnh là 
điều dễ hiểu. Không chỉ người khổ hạnh rời bỏ gia đình, làng 
xóm làm giảm số khách cúng tế, mà vị khổ hạnh còn thay 
thế cách dâng hiến lễ vật bằng cách hy sinh mọi lạc thú của 
riêng mình, do đó chứng minh rằng có một con đường tự giải 
thoát cho mỗi người, nên đã làm giảm giá trị của lễ giáo cổ 
truyền. Theo quan điểm các Bà-la-môn việc chấp nhận đời 
khổ hạnh hoặc làm du sĩ khất thực chỉ hợp lý trong trường 
hợp một người đến độ lão niên, đã hoàn thành việc chăm 
sóc gia đình, đã thực hiện các phận sự của giai cấp mình, và 
đã có con trai thay thế chức vụ ấy trong đời sống gia đình và 
xã hội. 

Những dấu hiệu bề ngoài của một vị khổ hạnh là từ bỏ tài 
sản, gia đình, để tóc râu xồm xoàm và thông thường là hoàn 
toàn lõa thể. Họ sống ẩn dật trong rừng rậm, hoặc thành 
từng nhóm nhỏ trong các “khóm rừng khổ hạnh”, trong cả 
hai trường hợp đó đều xa làng xóm thị thành để khỏi bị các 
gia chủ quấy rây hay bầy con gái họ khiêu khích dục tình. 
Nếu một vị khổ hạnh hành trì giới luật khắc khe trong một 
thời gian dài, vị ấy được xem là thánh thiện và làng xóm lân 
cận sẽ tự hào đến cung cấp cho vị ấy vài nhu cầu tối thiểu. 
Mục đích của một số vị hành trì khổ hạnh khắc nghiệt đôi 


khi lại không cao thượng lắm đâu. Vì tục ngữ có câu"Cái gì 
ta không cần thiết hiện nay sẽ được đền bù gấp mười lần" 
nên cũng không ít vị khổ hạnh đã nhắm trực tiếp đến lạc thú 
đời sau như mục đích tối hậu của các nỗ lực cá nhân mà từ 
bỏ lạc thú hiện tại. Đối với một số khác lại lấy mục đích nửa 
vời làm động cơ phát triển các thần thông do tích trữ công 
năng khổ hạnh, ví dụ bay như chim, đi trên nước, băng qua 
tường, biết các vật ở xa hoặc dấu kín, đoán quá khứ, tương 
lai. 

Những năng lực vượt các quy luật tự nhiên hay giới hạn vật 
chất ấy vẫn thường được quần chúng gán cho những nhà 
khổ hạnh tu tập lâu năm và được họ ngưỡng mộ dù không 
có bằng cớ. Song đối với những vị có trí tuệ cao thâm thì 
mục đích duy nhất xứng đáng tu tập khổ hạnh là sự giải 
thoát, cho dù giải thoát được quan niệm như sự cọng trú với 
chư Thiên, hay hợp nhất với một vị thần nào đó, hoặc liễu tri 
cái Tuyệt Đối và thể nhập vào trong ấy. 

Mục đích của các nhà khổ hạnh đều ít nhiều theo lề lối cũ, 
nhưng phương pháp thì không. Trình độ cao từ những cách 
hành thiền tinh tế qua các phép thực hiện đặc biệt kỳ dị 
xuống tận các kiểu tự hành xác thật khủng khiếp ghê tởm, 
trong số ấy có hình thức phô trương lõa thể là rõ ràng nhất. 
Giữa các hình thức kỳ quái hơn nữa là vị khổ hạnh kiểu con 
bò và chó như trong Trung Bộ Kinh số 37*. Theo bản sớ giải, 
vị khổ hạnh kiểu con bò mang sừng trên đầu và cột đuôi bò 
vào mình, rồi thích sống giữa đàn gia súc, còn vị lõa thể 
theo hạnh con chó thường ngồi: ăn dưới đất, sủa và ngủ 
cuộn mình lại như con chó! 


Hình thức khổ hạnh sơ đẳng nhất là nhịn ăn, đôi khi đến 
chết. Một số vị khổ hạnh chỉ ăn trái cây hoặc những thứ mọc 
dưới đất, một số khác chỉ ăn chất lỏng. Một ý kiến độc đáo 
hơn là nhịn ăn theo tuần trăng: vị khổ hạnh không ăn gì cả 
vào tuần trăng non, sau đó cho đến tuần trăng tròn họ cứ ăn 
một muỗng và tăng dần lên mỗi ngày, cuối cùng lại giảm ăn 
như vậy cho đến tuần trăng mới. 

Các tư thế nằm ngồi cũng trở thành phép khổ hạnh. Một số 
vị đứng suốt ngày dưới nước đến tận hông, một số vị khổ 
hạnh "kiểu con dơi" thích treo người trên cây ngang qua đầu 
gối vài giờ mỗi ngày. Có vị luôn ngồi, có vị khác luôn cong 
người lại, không bao giờ thẳng ra, có vị luôn đứng thẳng trên 
một chân cho đến khi cây leo mọc quanh mình. Một số khác 
không hề ngủ, hoặc chỉ nằm trên giường định và đống gai. 
Thỉnh thoảng lại có các vị khổ hạnh “thờ năm ngọn lửa" ngồi 
theo thế hoa sen giữa bốn ngọn lửa với mặt và đôi mắt đã 
mù từ lâu hướng về ngọn lửa thứ năm là mặt trời. 

Số người tự hủy hoại thân xác rất nhiều: có kẻ cắt một tay 
hay chân, kẻ khác lại bẻ gãy nó rồi cho nó mọc ra một góc 
kỳ quái. Rất thường thấy các người cố ý để cho cánh tay hư 
nát bằng cách treo ngược lên, hoặc các phép khổ hạnh đi 
kèm với lời nguyện im lặng, đôi khi rất nghiêm khắc đến độ 
người ấy không thể đáp lại dù chỉ bằng dáng điệu hay gật 
đầu. 

Tuy nhiên, quan trọng hơn các phép khổ luyện thân xác này 
là những phép tu tập tinh thần tự chủ. Nhiều vị thực hành 
các phép luyện hơi thở theo nhịp vào ra điều hòa và do đó 
tạo nên tâm trạng an lạc. Vị ấy chuyên chú sâu vào nội tâm 


trong trạng thái thiền định. Giai đoạn trầm tư mặc tưởng sâu 
nhất là một trạng thái tâm nhập định được xem như giải 
thoát nhất thời. 

4)Nhóm Du sĩ khất thực:Nhóm thứ tư đông hơn các 
V/Aupanisadas, Lokàyatas và khổ hạnh kể trên là số người 
du sĩ khất thực đi tìm sự cứu độ. Các nguồn kinh Phật 
thường gọi họ làparibbàjakas (du sĩ khất thực) vàSamanas 
(Samôn, đạo sĩ, ẩn sï).Paribbàjakas là các du sĩ khất thực 
gốc Bà-la-môn dù họ có theo truyền thống Bà-la-môn hay 
không, còn từ Samanas để dành cho những vị ở giai cấp 
khác theo nhiều giáo pháp khác nhau. Khoảng cuối đời ngài, 
đức Phật cố thu hẹp ý nghĩa từ “Sa-môn” vào các vị du sĩ 
khất thực theo giáo lý bao gồm Bát Thánh Đạo*(D.N, 
16.5,27) hay nói cách khác là để dành riêng cho chư Tỳ- 
kheo trong Pháp-Luật của ngài (Dhamma-Vinaya). 

Ngày nay ta khó hiểu được điều gì đã làm đời sống xuất gia 
có vẻ hấp dẫn đối với dân Ấn Độ cổ đại, và điều gì khiến cho 
đời sống các vị du sĩ khất thực ấy trở thành một phong trào 
rầm rộ như vậy. Nhưng ta cần phải hiểu rõ là vào khoảng 
600 trước CN trong xã hội nông nghiệp ở Bắc Ấn với thứ tôn 
giáo tế lễ đa thần kia đã nổi lên một phong trào tìm đường 
lối thoát ra khỏi cái khuôn khổ chật hẹp của đạo giáo lễ nghi 
và xã hội. 

Trạng thái tâm lý đi tìm tự do và kiến thức, nhu cầu hướng 
đến sự trưởng thành tâm trí đã lôi cuốn thế nhân, thúc giục 
hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp bỏ hết công việc, giao 
phó vợ con cho đại gia đình, từ giã túp lều tre, thôn làng, 
thành thị để chấp nhận đời sống tu tập độc cư, du hành đây 


đó với kỳ vọng đạt trí tuệ giải thoát. 

Sự phá vỡ truyền thống, và đời du hành khất thực là những 
điểm duy nhất tương đồng giữa các vị khổ hạnh này: còn về 
tinh thần, chư vị theo các đường lối rất khác nhau. Một số là 
những kẻ ngụy biện chuyên thói bài bác mà không truyền 
bá một giáo lý có tinh thần xây dựng nào của riêng họ cả. 
Một số theo thuyết định mệnh (Àjìvikas) chủ trương mọi sự, 
bao gồm luôn cả sự giải thoát của mỗi người, đều do tiền 
định không thể biến cải được. Nhưng phần đông các du sĩ là 
những nhà thí nghiệm giáo lý: lúc thì gia nhập giáo phái này, 
lúc thì đi theo đạo sư nọ (guru). 

Họ có thể gia nhập các vị Áo Nghĩa Thư để tầm đạo trong 
một thời gian, hoặc hành trì khổ hạnh, hoặc có lúc lại thí 
nghiệm một phương pháp riêng của họ để đạt trí tuệ. Những 
cuộc tranh luận của họ với những người khác quan điểm 
thường diễn ra tại các lâm viên hoặc ven các làng xã, là 
cách giải trí của thời ấy, và đã thu hút nhiều người, trong đó 
có cả Thái tử của quốc vương Sakiya ở thành Kapilavatthu. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 1Íc) 


563 - 528 trước CN 
Thời Niên Thiếu - Cuộc Tầm Cầu - Giác Ngộ 

CON ĐƯỜNG XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SIDDHATTHA 
Những cuộc bàn luận triết lý kia hẳn đã gây ấn tượng sâu 
sắc vào tâm trí vị thái tử trẻ tuổi Siddhattha. Chàng nhận 
thấy sự lôi cuốn mãnh liệt của phong trào chống thần giáo 
Vệ-đà và việc gia nhập các đoàn Sa-môn có sức hấp dẫn đặc 
biệt. Như thái tử đã hơn một lần khẳng định:"Đời sống tại 
gia đây bất tịnh thật là chật hẹp_ còn đời Sa-môn tự do như 
bầu trời khoáng đạt". 

Ta đã thấy đoạn văn miêu tả việc thái tử xuất gia trong 
Nidànakathà (Duyên Khởi Luận), quyển luận xuất hiện vào 
khoảng thế kỷ thứ năm CN là sớm nhất. Mặc dù có tính cách 
huyền thoại, sách này vẫn chứa đựng những câu phát biểu 
rất có thể xuất phát từ một truyền thống đích thực. Nếu ta 
đặt bản văn này bên cạnh những lời tự thuật rất hiếm hoi 
nhưng đáng tin cậy của thái tử Siddhattha sau khi ngài 
thành Phật, ta có thể có vài ý niệm về cách ngài từ giã đời 
thế tục như thế nào. 

Quyển luận Nidànakatha sử dụng một đoạn văn tường thuật 
trích từ Kinh Trường Bộ (DN. 14.2)*kể lại bốn cuộc du hành 
của đức Phật (philịch sử) Vipassi(Tỳ-bà-thi), một vị cổ Phật, 


rồi gán các việc kia cho đức Phật lịch sử Siddhattha Gotama. 
Chuyện kể cách thái tử Siddhattha, thuở ấy đang sống đời 
xa hoa tại thành Kapilavatthu, ước muốn đi ngoạn cảnh 
công viên ngoại thành. Khi ngự trên vương xa do bốn ngựa 
kéo và một quản xa đưa đường, thái tử thấy một lão già bên 
vệ đường, lưng còng run rẩy, tóc bạc, răng long. Hoảng sợ 
trước cảnh này, chàng hỏi vị quản xa ông già ấy là người 
nào và được biết đó là người sắp mạng chung. Lòng chàng 
xúc động sâu sắc vì nhận ra rằng một ngày kia chàng cũng 
sẽ già, thái tử liền trở về cung. 

Câu chuyện kể trong ba cuộc du hành tiếp theo, thái tử thấy 
một người bệnh, một người chết và một khất sĩ. Cuộc gặp gỡ 
cuối cùng này đã khiến thái tử ước mong trở thành một khất 
sĩ, vì thế chàng quyết định từ giã thế tục ngay đêm ấy. 
Chính vào đêm ấy, vợ chàng, công chúa Bhaddakaccànà hay 
Yasodharà, sinh một nam tử được đặt tên Ràhula. 

Khi thời điểm giã từ thế tục đã đến, thái tử bảo người quản 
xa Channa (Xa-nặc) đặt yên cương vào ngựa, nhưng chính 
chàng lại muốn thấy mặt hài nhi trước khi xuất hành. Khi 
chàng bước vào phòng công chúa Bhaddakaccànà đang 
ngủ, ngọn đèn dầu đã tắt và vì bà mẹ trẻ ấy ôm lấy đầu con 
thơ trong dáng điệu che chở, nên thái tử không thể nào nhìn 
mặt con mình được. Thế là sau đó, chẳng nhìn được mặt 
con, chàng rời thành Kapilavatthu lúc nửa đêm cỡi ngựa 
Kanthaka (Kiền-trắc) cùng với Channa, đến đông môn của 
kinh thành đã được đóng chặt và canh gát nghiêm ngặt lại 
nhờ thần lực của chư Thiên mở ra cho chàng. 

Đi qua lãnh thổ của ba quốc vương, thái tử Siddhattha đến 


dòng sông Anomà cùng đêm ấy, và sang bờ kia, chàng cắt 
bỏ râu tóc theo kiểu khất sĩ và khoác áo Sa-môn. Rồi chàng 
giao ngựa và vàng ngọc trang điểm cho Channa đem về 
thành Kapilavatthu. Thái tử sống tuần đầu tiên của cuộc đời 
mới trong khu vườn xoài gần làng Anupiyà, rồi tiến lên về 
phía Ràjagaha. 

Như vậy câu chuyện trên được kể không mang tính cách 
thần thoại mấy. Những đặc điểm lịch sử nổi bật có lẽ là Đại 
Sự Xuất Thế của thái tử Siddhattha diễn ra ngay sau khi 
Ràhula, con trai chàng, ra đời, và chàng sống những ngày 
đầu tiên của đời xuất gia gần làng Anupiyà. Sông Anomà có 
lẽ là sông Aumì hiện nay, một phụ lưu của sông Gandak trên 
nước cộng hòa Malla thuở ấy, nhưng làng Anupiyà của bộ 
tộc Malla vẫn chưa được tìm ra tung tích. Việc chàng đi qua 
các lãnh thổ của ba vị quốc vương để đến làng này là đúng 
sự thật, vì muốn đến cộng hòa Malla về phía đông nam của 
cộng hòa Sakya, chàng phải băng ngang lãnh thổ bộ tộc 
Koliyas. 

Việc xuất hành nửa đêm cùng cắt bỏ râu tóc bên bờ sông 
Anomà là những đặc điểm của truyền thuyết thần kỳ, chứ 
không phải theo lời tự thuật của đức Phật.Chính điều này 
làm sáng tỏ việc phụ vương Suddhodana và dưỡng mẫu 
Pajàpatì ít ra cũng đã hiểu về các ý định xuất gia của ngài 
nhưng không thể nào ngăn cản ngài được: 

"Khi ta còn là Bồ-tát (vị nỗ lực hướng đến quả Giác Ngộ), ý 
tưởng này khởi lên trong trí ta: "Đời sống tại gia, nơi chứa 
đầy bất tịnh, thật là chật hẹp. Còn đời sống Sa-môn thì tự do 
như bầu trời khoáng đạt. Thật không dễ gì cho người gia chủ 


sống đời Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh và thánh thiện 
viên mãn. Giả sử ta nay cắt bỏ râu tóc, khoác áo Sa-môn, 
xuất gia từ giã gia đình sống không gia đình? 

Khi ta đang trẻ, là trang nam tử tóc còn đen nhánh, ngay 
giữa tuổi xuân xanh, trong khoảng đầu thời hoa niên, ta cắt 
bỏ râu tóc, mặc dù cha mẹ ta phản đối việc này với mặt đầy 
nước mắt, ta vẫn khoác áo cà-sa xuất gia từ giã gia đình, 
sống không gia đình".(MN 26.16, MN 36.10)* 

Nếu ta đặt câu chuyện kể đơn giản này bên cạnh lời xác 
nhận trongNidànakathà việc thái tử xuất gia (pabbajà) tiếp 
diễn ngay sau khi Ràhula ra đời, ta có thể giả thiết rằng từ 
lâu thái tử đã thúc giục song thân chấp thuận bước ra đi 
này, và hai vị phải chấp thuận với điều kiện có được cháu 
đích tôn! Điều này thậm chí còn giải thích việc thái tử 
Siddhattha làm cha khá muộn màng: sau mười ba năm hôn 
phối, khi cả thái tử lẫn công chúa Bhaddakaccànà đều đến 
tuổi hai mươi chín, như vậy có thể là từ lâu công chúa đã 
không muốn sinh con sớm để khỏi xa lìa đức phu quân! 

Dẫu sao đi nữa, một khi cháu đích tôn mà phụ vương 
Suddhodana và mẫu hậu Pajàpati đòi hỏi đã ra đời, thì thái 
tử không còn trì hoãn việc thực hiện ý định xuất thế của 
chàng. Như vậy trang nam nhi được nuông chìu này là thái 
tử của quốc vương Sakiya, lẽ ra sẽ cầm quyền trị nước với 
vương nghiệp trong tương lai, lại chấp nhận cuộc đời gian 
khổ của một du sĩ hành khất vào năm hai mươi chín tuổi, tức 
năm 534 trước CN. 

Mặc dù các nguồn kinh điển không có điều gì mâu thuẫn 
nhau về việc thái tử đi đến đâu trước tiên, chúng cũng 


không giải thích gì rõ ràng cả. Theo lời tường thuật của ngài 
nhiều năm sau (MN 26 và 36), khi đã rời Kapilavatthu, ngài 
đi ngay đến am thất đạo sư Àlàra Kàlàma, nhưng theo 
Nidànakathà, ngài sống tuần đầu tiên ở làng Anupiyà rồi đi 
đến thành Vương Xá. Cuộc viếng thành Vương Xá nhân đó 
ngài gặp Đại vương Bimbisàra còn trẻ tuổi của nước 
Magadha được xác nhận trong Kinh Tập (SuttaNipàta) (SNIp. 
3.1)*. Thời ấy nhà vua mới hai mươi bốn tuổi và đã trị nước 
chín năm. 

Chuyện kể rằng trong lúc nhà khổ hạnh Gotama đi khất thực 
trong vùng Giribbaja, một trọng điểm trong thành lũy cổ 
quanh Vương Xá, Đại vương Bimbisàra từ trên lâu thượng 
của hoàng cung nhìn xuống thấy ngài. Động lòng hiếu kỳ 
trước dáng điệu cao sang của vị khất sĩ, nhà vua cho người 
đi điều tra rồi đến gặp ngài tại đồi Pandava, một ngọn đổi ở 
hướng đông bắc trong số năm đồi bao bọc Vương Xá thành. 
Khi được hỏi về nguồn gốc sinh trưởng, thái tử Siddhattha 
đáp ngài đến đây từ quốc độ Kosala dưới chân dãy Tuyết 
Sơn, và thuộc bộ tộc Sakiya. Ngài đã khước từ mọi dục lạc 
thế gian và trở thành du sĩ khất thực để mưu cầu sự điều 
phục bản thân tức tự thắng mình. Đến đây, câu chuyện đứt 
đoạn. Rõ ràng nội dung ít ỏi này đã nêu lên một sự kiện lịch 
sử, vì hiếm khi cuộc đời cho ta biết trọn vẹn một câu chuyện 
từ đầu chí cuối. 

Sự kiện vị đại vương đã phải đi tìm gặp một Sa-môn trẻ chứ 
không phải vị này đến yết kiến nhà vua cũng có vẻ hợp lý. 
Lúc nhàn rỗi nhiều người xưa vẫn thường tham vấn các bậc 
tu hành, nhất là vì thói thường tin tưởng rằng sự hội kiến các 


bậc trí tuệ cao thâm sẽ tỏa phần nào thần lực vào tâm người 
phàm tục. Tuy nhiên chúng ta không tìm ra dấu hiệu nào về 
tình bằng hữu được phát triển sau đó giữa vua Bimbisàra và 
thái tử Siddhattha. 

Thái tử hình như cũng không ở lâu tại thành Vương Xá. Vì 
nóng lòng tìm giải thoát giác ngộ, ngài rời kinh thành và đặt 
mình dưới sự hướng dẫn của một đạo sư mệnh danh Àlàra 
Kàlàma. Đạo sư Àlàra không thuộc về hàng lãnh đạo thời 
danh, vì ta chỉ nghe tên vị này qua các nguồn kinh Phật và 
liên hệ đến việc tâm cầu giác ngộ của thái tử Siddhattha mà 
thôi. 

Thái tử miêu tả việc học tập dưới sự hướng dẫn của đạo sư 
Àlàra như sau: 

“Sau khi đã xuất gia tầm cầu cái thánh thiện tối thắng an 
tịnh, ta đến Àlàra Kàlàma và nói: "Bạch tôn giả Kàlàma, vẫn 
sinh ước mong sống đời Phạm hạnh theo giáo pháp và giới 
luật của tôn giả”. Vị ấy đáp: “Này hiền giả, hãy ở lại đây. 
Giáo pháp này là như vậy, khiến cho người có trí chẳng bao 
lâu có thể chứng đạt tri kiến bằng đạo sư của mình và an trú 
trong ấy". Quả thật, ta học tập thông giáo lý ấy một cách 
nhanh chóng. Nhưng ta cũng chỉ phát biểu suông và đọc 
tụng giáo lý mà ta đã học được từ các đệ tử trưởng lão, và 
rồi cũng giống như các vị kia, ta cho rằng ta đã biết, đã hiểu 
giáo lý này. 

Rồi tư tưởng này khởi lên trong trí ta: “Chắc hẳn đạo sư 
Àlàra Kàlàma tuyên thuyết giáo lý này không phải chỉ vì 
lòng tin, mà vì chính vị ấy đã thực sự chứng đắc bằng tri 
kiến trực giác". Ta liền bảo ngài: "Bạch Tôn giả Kàlàma, ngài 


đã tự chứng đắc giáo lý này bằng trực giác cho đến mức độ 
nào?" và ngài tuyên bố Vô Sở Hữu Xứ với ta. 

Ta lại suy nghĩ: "Không phải chỉ Àlàra có lòng tin, có tỉnh tấn, 
có niệm, có định, có tuệ. Ta cũng có đủ tất cả những điều 
kiện này". Và chẳng bao lâu ta cũng đã chứng đắc giáo lý 
cùng an trú trong ấy. Ta nói chuyện này với Àlàra Kàlàma và 
vị ấy bảo: "Thật là ích lợi cho chúng ta, thật là an lạc cho 
chúng ta khi có được tôn giả này làm vị đồng Phạm hạnh 
của chúng ta. Giáo pháp này ta đã chứng đắc, tôn giả cũng 
đã chứng đắc. Ta như thế nào, tôn giả cũng vậy, tôn giả thế 
nào, ta cũng như vậy. Này tôn giả, chúng ta sẽ cùng hướng 
dẫn hội chúng đệ tử này!". Như vậy vị đạo sư này đã xem ta 
như người đồng đẳng và rất tôn trọng ta. Song ta suy nghĩ: 
"Giáo pháp này không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn mà chỉ đưa đến Vô Sở 
Hữu Xứ”. Vì thế ta chán ngán, không muốn chấp nhận giáo 
pháp này nữa, ta bác bỏ nó và ra đi".(MN 26.16, giản lược) 
Lòng hiếu kỳ của chúng ta về những gì tôn giả Àlàra thực sự 
thuyết giảng vẫn chưa được thỏa mãn vì thái tử Siddhattha 
xem điều ấy không đáng kể. Từ ngữ “Vô Sở Hữu Xứ” chỉ một 
trạng thái thiền định trong đó vị hành giả tỉnh thức nhưng 
hướng sâu vào nội tâm. Phương pháp thiền định này là một 
điểm đặc biệt của đạo sư Àlàra. Một đệ tử của ngài là 
Pukkusa về sau trở thành đệ tử của đức Phật (DN 
16.2.27)*kể lại có một lần đạo sư Àlàra ngồi dưới gốc cây, 
hoàn toàn tỉnh thức mà không hề chú ý đến năm trăm cỗ xe 
bò chạy ngang qua cạnh ngài vì ngài nỗ lực chú tâm thiền 
định hướng nội rất sâu. Những dấu hiệu ít ỏi này cho ta thấy 


hệ thống tu thiền của đạo sư Àlàra có thể là một hình thái 
Yoga thuở ban đầu. 

Còn khả năng hoạt động nghề nghiệp của đạo sư Àlàra thì 
dễ nhận rõ hơn. Việc vị đạo sư này đề nghị thái tử 
Siddhattha cùng điều khiển giáo phái của mình chỉ có thể 
giải thích được là đạo sư xét rằng vị vương tử này vừa mới 
đàm luận với Đại vương Bimbisàra trước đây, chắc hẳn có 
liên hệ mật thiết với triều đình nước Magadha, nên cũng hy 
vọng nhờ đó có thể được quốc vương bảo trợ giáo phái và sẽ 
thâu nhận được nhiều đệ tử hơn nữa. 

Thái tử Siddhattha phản ứng lại phù hợp với tính tình chánh 
trực và nỗ lực mong tìm giải thoát thực sự của ngài: ngài từ 
chối lời đề nghị ấy. Ngài xuất gia sống đời khất sĩ không phải 
để rồi bị một giáo chủ tầm thường phá hủy đại sự của ngài 
như vậy. Chắc chắn ngài đã xem việc ở lại với đạo sư Àlàra 
là phí thì giờ nếu ngài không thâu nhận được từ đạo sư này 
một số chỉ dẫn về phương pháp hành thiền và về cách tổ 
chức một hội chúng Sa-môn. Đó có lẽ là lý do khiến ngài 
nghĩ đến đạo sĩ Àlàra vài năm sau. 

Mặc dù kinh nghiệm sống với đạo sư Àlàra đã gây niềm thất 
vọng, lòng ngưỡng mộ của thái tử Siddhattha đối với các bậc 
đạo sư vẫn chưa bị lay chuyển. Tin chắc lần này đã gặp 
được minh sư, ngài đến một vị giáo chủ khác là Uddaka 
Ràmaputta. Trong Trung Bộ Kinh số 26 và 36 (MN 26 &36) 
ngài miêu tả kinh nghiệm sống với đạo sư Uddaka bằng 
những lời cũng gần tương tự như lần trước với đạo sư Àlàra. 
Chúng ta được biết rằng giáo lý của đạo sĩ Uddaka 
Ràmaputta không phải do vị ấy khám phá, mà đã học được 


từ sư phụ Ràma, đó là giáo lý đưa đến Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. Tuy thế, ta có thể suy diễn đôi điều về nội dung 
giáo lý này từ nhận xét của đức Phật dạy vị Sa-di Cunda vài 
thập niên sau đó (Mahà Cunda, DN 29.16)*cho biết rằng 
theo lời đạo sư Uddaka, người phàm phu "thấy mà không 
thấy", ví dụ một dao cạo sắc bén, ta có thể thấy lưỡi dao 
nhưng không thấy khía cạnh sắc bén của dao vì nó quá tỉnh 
vi. Những người đọc Áo Nghĩa Thư sẽ liên tưởng đến sự trùng 
hợp với kinh Chàndogya Upanisad (6.12) kể chuyện 
Uddàlaka Àruni bảo con trai là Svetaketu chẻ đôi một hạt 
sung rồi bày tỏ cho con biết phần tinh hoa của Vũ Trụ và 
Bản Ngã nằm trong cái tế nhị không thể thấy được kia. Do 
vậy có thể chứng minh giả thiết rằng đạo sư Uddaka đã 
giảng dạy tư tưởng Áo Nghĩa Thư, đó là giáo lý về Phạm thể 
(Brahman) là cái Tuyệt Đối thường trụ trong vạn pháp. Bất 
cứ tư tưởng Áo Nghĩa Thư nào mà đức Phật đã hiểu biết và 
tiếp nhận vào giáo lý của ngài, dù có phần giữ nguyên vẹn 
không thay đổi hay có phần ngài đã bài bác phản biện, có lẽ 
ngài đã học được từ đạo sư Uddaka. 

Khi thái tử Siddhattha chứng đắc tri kiến mà sư phụ Ràma 
của Uddaka đã chứng đắc trước kia, đạo sư Uddaka liền đề 
nghị ngài, không phải đồng lãnh đạo mà là chức vụ lãnh đạo 
độc nhất của hội chúng. Vị đạo sư này nhìn nhận đệ tử mình 
có đầy đủ khả năng tu chứng cao hơn thầy. Song thái tử lại 
từ chối lời đề nghị ấy mặc dù nghe thật hấp dẫn. Ngài mong 
cầu giải thoát khổ đau, chứ không phải lãnh đạo một giáo 
phái. Do vậy, khi giáo lý của đạo sư Uddaka không làm ngài 
thỏa mãn và ngài lại chán ngán thói tự kiêu của đạo sư 


Uddaka (SN 35. 103)*, ngài liền rời bỏ vị này và tiếp tục du 
hành. Việc học tập của ngài với hai đạo sư kia đã kéo dài 
không đầy một năm, có lẽ chừng sáu tháng mà thôi. 

NHÀ KHỔ HẠNH SIDDHATTHA 

Khi rời am thất và hội chúng đạo sư Uddaka Ràmaputta có lẽ 
ở gần thành Ràjagaha, thái tử Siddhattha du hành về hướng 
tây nam cho đến gần Uruvelà (Ưu-lâu-tần-loa), một thị trấn 
có thành lũy của quân đội thuộc Đại Vương Magadha, ngài 
thấy"một vùng đất tươi đẹp với khu rừng khả ái và dòng 
sông trong vắt rất thích hợp để tắm mát và nghỉ ngơi, lại có 
làng xóm chung quanh để khất thực”. (MN 26). Tại địa điểm 
này trên bờ sôngNeranjarà (ngày nay là Nìlajanà) hợp với 
sông Mohanà để tạo thành sông Phalgu, ngài định trú chân 
và hành trì khổ hạnh. Trước kia, các giáo lý Upanisad và 
Yoga đã chứng tỏ không thích hợp để ngài đạt tri kiến giải 
thoát, nên có lẽ khổ hạnh là phương pháp đúng đắn. Về sau, 
ngài diễn tả cho hội chúng Tỳ-kheo nghe đầy đủ chỉ tiết về 
những cuộc phiêu lưu mạo hiểm trong suốt sáu năm ròng 
này. 

Đoạn trên miêu tả khu rừng thái tử Siddhattha đã chọn là 
"khả ái"_tuy nhiên, nếu tưởng tượng ra một khung cảnh êm 
đềm thơ mộng trong rừng Ấn Độ thì thực sai lầm. Vào thời 
đức Phật, các cây rừng bao phủ phần lớn của tiểu lục địa 
này thay đổi tùy theo miền. 

Ở vùng thuộc Bihàr ngày nay đất trồng loại rừng cây hằng 
năm rụng lá, khô cần thưa thớt vào mùa hạ và chỉ xanh tươi 
vào mùa mưa. Loài cây nổi bật sừng sững là cây Sàla 
(Shorea robusta), vài loại cao đến 30m. Còn các rừng thưa 


phủ đầy thảm cây con và các khóm tre trúc mọc ven các bờ 
sông. 

Động vật rất phong phú đa dạng. Các loài dơi và chồn bay 
đậu lủng lẳng hàng chục con thành từng đám như những 
chiếc túi nhung đen mềm mại trên các cây cao được chúng 
ưa thích. Bây khỉ đen và nâu đỏ sẩm chuyền cành đuổi bắt 
nhau, hay một gia đình linh dương màu nâu nhạt uyển 
chuyển bước đi nhẹ nhàng. Các loài thú dữ ít hơn người ta 
tưởng, nhưng cũng đủ để làm người ta lo ngại. 

Không phải không duyên cớ mà nông dân Ấn Độ hết sức 
nghỉ ngại rừng già, đó là nơi mà họ xem có đầy ma quỷ ẩn 
náu và cái vẻ tranh tối tranh sáng khiến họ chỉ đi vào sâu để 
kiếm củi hoặc bò dê đi lạc. 

Thời gian đầu tiên ở rừng quả thật rất khó khăn đối với vị 
thái tử Sát-đế-ly ba mươi tuổi từ thành Kapilavatthu 
đến."...Sự quạnh hiu của rừng già quả thật khó chịu đựng, 
thật khó tìm an lạc trong đời độc cư. Ban đêm khi ta ở lại 
những nơi đáng khiếp đảm kia, chỉ một con vật đi ngang 
qua, hay một con công làm gãy cành cây hoặc gió thổi xào 
xạc giữa đám lá, ta cũng đầy kinh hoàng hốt hoảng". Như 
ngài kể cho Bà-la-môn Jànussoni sau này, phải cần nhiều 
thời gian ngài mới có thể khắc phục được nỗi sợ hãi kia bằng 
tinh thần tự chủ. (MN 4)*. 

Chúng ta có thể nhận ra nhiều giai đoạn khác nhau trong 
quá trình hành trì khổ hạnh của thái tử. Ngài đã thực hiện 
nhiều bước khởi đầu khác nhau và không phải khi nào ngài 
cũng sống đơn độc. Các đoạn văn miêu tả thời kỳ này được 
đức Phật trình bày cho Saccaka Aggivessana, vị cư sĩ theo 


đạo Kỳ-na và Sàriputta, đại đệ tử của ngài, trong Trung Bộ 
Kinh (MN 36 và 12)**. 

Nhà khổ hạnh trẻ Siddhattha bắt đầu tầm cầu chân lý bằng 
cách gắng sức buộc tâm mình phải đạt tri kiến:"Ta nghiến 
rằng, chận lưỡi trên nóc họng, nhiếp phục tâm ta, ta nỗ lực 
hàng phục tâm, chế ngự tâm ..." Kết quả là mồ hôi đổ ra từ 
nách và ngài nhận thấy rằng tâm là một phương tiện có thể 
làm cho thuần thục, nhưng cứu cánh và giác ngộ thì không 
thể đạt được bằng cách ép buộc và thiếu trí tuệ. 

"Hành thiền nín thở” cũng không đem lại kết quả gì, đó là 
cách kiểm chế hơi thở lại càng lâu càng tốt. Kết quả là 
không đạt được thiền định hay thắng trí nào cả, mà chỉ nghe 
tiếng gào thét qua lỗ tai cùng những cơn đau nhức khủng 
khiếp trong đầu, những cơn co thắt dạ dày và cảm giác 
nóng bỏng đốt cháy toàn thân. 

Hai lần thất bại vì các phương pháp "hướng nội" kể trên 
khiến thái tử Siddhattha tìm đến các phương pháp "hướng 
ngoại". Nếu ta phải tin theo kinh sách (MN 12) thì thấy ngài 
đã thí nghiệm tất cả mọi phương pháp hành hạ thân xác của 
đời khổ hạnh. Ngài sống lõa thể và không nhận các loại thức 
ăn đem đến, nhưng phải đi khất thực các thứ rau quả ngũ 
cốc của riêng ngài. Tại mỗi nhà, ngài chỉ ăn chừng một nắm 
tay, có khi lại hạn chế ăn uống chỉ một lần trong bảy ngày. 
Những khi khác ngài lại ăn thứ cây mọc hoang. 

Vào mùa lạnh, ngài mặc áo quần toàn giẻ rách, vải liệm tử 
thi, da súc vật khô, rơm cỏ hoặc vỏ cây. Ngài không cắt râu 
tóc mà chỉ nhổ chúng ra. Ngài không ngồi, mà chỉ đứng, dựa 
lưng hoặc chồm hổm trên gót chân. Nếu cần nằm thì chỉ 


nằm trên gai nhọn. Ngài bỏ tắm rửa, cứ để mặc lớp đất bụi 
bám dày tự rụng ra. Đồng thời ngài lại thực hành từ bi cực 
độ, không làm hại sinh vật nào và thương xót luôn cả giọt 
nước:"Mong rằng ta không làm hại các sinh vật nhỏ trong 
ấy". Ngài chạy trốn đám người chăn bò, cắt cỏ và kiếm củi 
lúc họ vào rừng và ẩn mình thật kỹ. 

Về chốn ở, ngài sống suốt mùa đông Ấn Độ từ tháng mười 
hai đến tháng giêng trong rừng thưa và ban đêm, khi nhiệt 
độ chỉ gần điểm 0, ngài sống ngoài trời, còn mùa hạ vào 
tháng năm, sáu ngài làm ngược lại là sống ban đêm trong 
rừng rậm giữa làn không khí ngột ngạt oi bức, và ban ngày 
lại sống ngoài trời dưới ánh nắng gay gắt. Ở đây, ngài 
thường sống trong các nghĩa địa thiêu xác, bọn trẻ chăn bò 
khạc nhổ, tiểu tiện trên mình ngài, ném đất vào ngài hoặc 
lấy cọng cỏ ngoáy lỗ tai ngài. Đôi khi ngài còn ăn cả những 
thứ không phải là thức ăn thông thường của người khổ hạnh. 
Khi bọn mục đồng để đàn bò lại một mình, ngài đến kiếm ăn 
phân bê con và có lúc lại ăn ngay cả phân của chính 
mình"nếu nó không tiêu hóa hết". 

Chúng ta không chắc chắn đọc được các đoạn này đúng 
nguyên văn đến mức độ nào, nhưng chúng không thể là 
hoàn toàn do bịa đặt. Nhất là việc ngài tập nhịn ăn có thể 
xem là đúng sự thực. Ngài đã nhịn ăn đến độ chỉ còn dùng 
một nắm gạo hay một trái cây mỗi ngày. Vì vậy ngài có vẻ 
sắp chết vì đói. Ngài mô tả tình trạng này rất sinh động như 
sau: 

"Vì ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể ta trở nên hết sức gầy 
yếu. Tay chân ta như các lóng tre khô đây khúc khỉu. Hai 


bàn tọa của ta trở thành giống như móng trâu, xương sống 
với cột tủy lồi ra trông giống chuỗi hạt. Xương sườn ta lộ rõ 
như rui cột của ngôi nhà đổ nát. Đồng tử của ta nằm sâu 
trong hố mắt thăm thẳm long lanh giống như ánh nước long 
lanh từ dưới giếng sâu. Da đầu ta khô héo nhăn nheo như 
trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng khô héo nhăn nheo. 
Nếu ta muốn sờ da bụng thì ta đụng nhằm xương sống vì hai 
thứ đã dính sát vào nhau. Nếu ta muốn đi đại tiện hay tiểu 
tiện thì ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu ta chà xát tay chân 
thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay ta".(MN 12.52_- 
MN 36.21) 

Lẽ cố nhiên việc hành trì khổ hạnh khắc nghiệt đến như vậy 
khiến nhiều người thán phục. Ngoài đám gia chủ ở Uruvelà 
ủng hộ, thái tử còn được nhóm năm nhà khổ hạnh ngưỡng 
mộ, những vị đến đây từ quê nhà ngài dưới chân núi Tuyết 
sơn. Kondaññà (Kiều-trần-như) từ vùng Donavatthu, cách đó 
ba mươi năm là một trong tám vị Bà-la-môn đã cử hành lễ 
đặt tên cho thái tử hài nhi Siddhattha Gotama: như vậy, ít 
nhất vị này cũng lớn hơn thái tử mười lãm tuổi. Còn các vị 
Bhaddiya (Bạt-đề), Vappa (Bà-phả), Mahànàma (Ma-ha-nam) 
và Assaji (Át-bệ hay Mã Thắng), là con của bốn vị Bà-la-môn 
trong nhóm ấy. Cùng với Kondaññà, chư vị đã theo gót thái 
tử Gotama sống đời khất sĩ sau khi ngài xuất gia và tính 
cách khắc nghiệt cực độ trong các nỗ lực của ngài đã lôi 
cuốn chư vị gia nhập phương pháp hành trì này. Chư vị đã 
đồng ý người nào trong nhóm đạt Giác Ngộ Chân Lý 
(Dhamma) trước tiên sẽ bảo cho các người kia biết. Không 
một ai trong nhóm ấy hoài nghi gì về khả năng thái tử 


Siddhattha sẽ là người đầu tiên chứng đạo. 

THÁI TỬ SIDDHATTHA GOTAMA THÀNH PHẬT 

Song cả năm vị khổ hạnh kia đều mất hết ảo vọng, vô cùng 
dao động và phẫn nộ vì thái tử Siddhattha, người anh hùng 
gương mẫu của nhóm, đã không còn theo đuổi cuộc tầm 
cầu, đã phá bỏ việc hành trì khổ hạnh và chấp nhận cách 
nuôi sống đúng đắn thích hợp, đó là chén cơm đầy sữa! Có 
lẽ vương tử này muốn sống lại đời sung túc chăng? Bất mãn, 
các vị xa lánh ngài, bỏ mặc ngài ở lại một mình. Thái tử 
Siddhattha không còn là người hướng đạo, và cũng không 
phải là bạn đồng tu hành với chư vị nữa. Thế việc gì đã xảy 
ra vậy? Chúng ta nghe được lời giải thích từ chính miệng 
ngài: 

"Bằng phương pháp này, theo đạo lộ này, với khổ hạnh khắc 
nghiệt này, ta đã không chứng đắc tối thượng cứu cánh của 
nỗ lực trượng phu, đó là tri kiến thù thắng của bậc Thánh. 
Tại sao lại không? Đó là vì ta đã không đạt trí tuệ (pañña), là 
pháp cao thượng có khả năng hướng dẫn người thực hành 
đoạn tận khổ đau (giải thoát luân hồi sanh tử)”.(MN 12.56) 
"Bất cứ Sa-môn Bà-la-môn nào từng có những cảm thọ đau 
đớn, khốc liệt, khủng khiếp, cũng không thể vượt qua khổ 
thọ này của ta. Tuy thế với khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt 
này, ta vẫn không đạt được tối thượng cứu cánh của nỗ lực 
trượng phu, đó là tri kiến thù thắng, trí tuệ của bậc Thánh. 
Vậy có thể có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ hay 
chăng?”.(MN 36.22) 

Trong khi suy nghĩ sâu xa về đường lối khác này, ngài nhớ lại 
một sự kiện thuở ấu thơ. Nhiều năm trước kia, khi phụ 


vương ngài thân hành bước xuống cày ruộng, chính ngài, 
thái tử Siddhattha, đang ngồi bên bờ ruộng dưới bóng cây 
đào*và đột nhiên nhập vào một trạng thái ly dục ly bất thiện 
pháp, một trạng thái thiền định (jhàna) đi kèm với tầm, tứ, 
hỷ, lạc. Có thể nào cách quán tưởng này chính là con đường 
đưa đến giác ngộ chăng? Và bởi vì một thân thể gầy gò bạc 
nhược phô bày đủ mọi dấu hiệu kiệt quệ không thể. là 
phương tiện tối ưu để mưu cầu giải thoát tâm linh, nên 
chẳng bao lâu sau khi nhớ lại kinh nghiệm ấu thời ấy, thái tử 
Siddhattha đã từ bỏ khổ hạnh, nhịn ăn và trở về một lối 
sống quân bình hơn. Song nhóm năm vị khổ hạnh kia chỉ có 
thể thấy việc ngài dứt bỏ phương pháp khổ hạnh cũ, chứ 
không thấy việc ngài chấp nhận một phương pháp tầm cầu 
mới, nên từ đó đã xa lánh ngài. 

Còn lại một mình trong rừng ở Uruvelà, thái tử Siddhattha, 
nay không còn là nhà khổ hạnh nữa, mà là một Sa-môn, 
khởi đầu một đạo lộ mới. Trong đường lối mới này, ngài được 
hỗ trợ bằng kinh nghiệm thiền định mà ngài đã chứng đắc 
dưới sự hướng dẫn của đạo sư Àlàra Kàlàma. 

Phương pháp hành thiền chuẩn bị căn bản cho bước đột phá 
đưa đến giác ngộ gồm bốn giai đoạn nhập định (jhàna) 
thường được đề cập trong Kinh Điển. Pháp hành thiền này 
không nhất thiết đưa đến giác ngộ, song cũng như mọi 
phương pháp hành thiền khác, đó chỉ là phần thực hành để 
chuẩn bị. Nó khiến cho tâm trí có khả năng đạt giác 
ngộ,song giác ngộ chính là một sự kiện hiếm thấy, tùy thuộc 
vào nhiều nghiệp duyên thuận lợi và một nỗ lực rất kiên 
định hướng đến trí tuệ. 


Bốn giai đoạn nhập định ấy được miêu tả như sau trong 
Trung Bộ Kinh (MN 36,25): 

Giai đoạn 1:Sơ thiền là bước đầu diệt dục và bất thiện pháp, 
đi kèm với tâm và tứ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. 
Giai đoạn 2:Nhị thiền: diệt tầm và tứ, phát triển nội tĩnh và 
nhất tâm, đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh. 

Giai đoạn 3:Tam thiền là diệt hỷ để tránh mọi tác động, trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác với một lạc thọ về thân. 

Giai đoạn 4:Tứ thiền là diệt các cảm thọ lạc và khổ, ly hỷ và 
ưu, phát triển xả và niệm thanh tịnh. 

Khi thái tử Siddhattha đã làm cho tâm ngài (citta)trở thành 
định tĩnh và thanh tịnh như vậy, là không còn cấu uế, thoát 
ly mọi lậu hoặc, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên cố, bất động, 
(MN 36,26)ngài hướng tâm hồi tưởng các tiền kiếp (túc 
mạng trí). 

"Ta nhớ lại nhiều kiếp quá khứ mà ta đã trải qua: một đời, 
hai đời, ba, bốn, năm, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, một 
trăm, một ngàn, một vạn trong nhiều thành kiếp hoại kiếp 
của thế giới ... Ta biết: Ta đã ở nơi kia, tên họ như vậy, gia 
tộc như vậy, đẳng cấp như vậy, lối sống như vậy. Ta đã trải 
qua các sự rủi may của số phận như vậy và mệnh chung 
như vậy. Sau khi thân hoại, ta lại tái sanh nơi khác, với tên 
họ như vậy ... và rồi mệnh chung như vậy. Bằng cách này, ta 
nhớ lại các đời sống quá khứ với nhiều đặc điểm trong nhiều 
hoàn cảnh. Ta đạt được minh trí (vijjà) này trong canh đầu 
đêm".(Khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm) (MN 36.26) 

Vào canh giữa, Sa-môn Siddhattha đạt được minh trí thứ hai: 
là luật nhân quả về nghiệp (karma) theo đó thiện nghiệp 


đưa đến tái sanh cõi thiện và ác nghiệp đưa đến tái sanh cõi 
ác: 

"Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vượt tri kiến phàm 
tục, ta thấy cách chúng hữu tình sanh tử như thế nào. Ta 
thấy rõ cao sang hay hạ liệt, thông minh hay ngu đần, mỗi 
người đều được tái sanh cõi lành hay cõi dữ tùy theo hạnh 
nghiệp của mình và ta biết rõ: "Những kẻ nào đã tạo ác 
nghiệp về thân, khẩu, ý, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
tái sanh vào khổ cảnh, chúng sẽ vào đọa xứ, địa ngục. Song 
những kẻ nào tạo thiện nghiệp về thân, khẩu, ý sẽ được tái 
sanh cõi lành, sẽ lên thiên giới".(MN 36.27) 

Sau cùng, vào canh cuối, khi chân trời đã bắt đầu hiện rõ ở 
phương đông thành một làn ánh sáng trắng, Sa-môn 
Siddhattha đột nhập vào tri kiến thứ ba, đó là tri kiến về 
"Khổ" và "Tứ Thánh Đế", tạo thành căn bản giáo lý của ngài: 
“Ta hướng tâm đến Lậu Tận Trí, đoạn tận lậu hoặc (àsavà) và 
biết như thật: "Đây là Khổ (Dukkha), đây là Khổ tập, đây là 
Khổ diệt và đây là con đường đưa đến Khổ diệt” và khi ta 
nhận chân điều này, trí ta được giải thoát khỏi dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Rồi tri kiến khởi sanh trong ta: “Sanh đã 
đoạn tận trong ta. Ta đã hoàn thành đời Phạm hạnh, những 
gì cần làm đã được làm xong, ta không còn tái sanh nữa". 
(MN 36.28) 

Ngài liền cất tiếng reo vang bày tỏ niềm cực lạc: 

“Giải thoát đạt vẹn toàn 

Đây là đời cuối cùng, 

Không còn tái sanh nữa”.(MN 36.21) 

Đêm ấy năm 528 trước CN, thái tử Siddhattha Gotama ba 


mươi lăm tuổi, con của quốc vương thành Kapilavatthu đã 
chứng quả Giác Ngộ (bodhi). Ngài đã trở thành đức Phật, 
một đấng Giác Ngộ, tỉnh thức, và như vậy là được giải thoát 
khỏi vòng luân hồi sanh tử (Samsàra). 

Truyền thống Kinh Điển ghi sự kiện này cũng như sự kiện 
đản sanh của ngài, vào ngày rằm trăng tròn tháng Vesakha 
(khoảng tháng 4-5) và nêu địa điểm ấy gần Uruvelà (nay 
làBodhi-gaya : Bồ-đề Đạo tràng) dưới một gốc cây đặc biệt 
làassatha (tên khoa học:Ficus religiosa ). Do vậy, ngày rằm 
tháng Vesakha là lễ hội quan trọng nhất của giới Phật tử 
vàcây assatha là linh thọ bồ-đề . Đây là sự kiện bắt nguồn 
cho một trường phái tư tưởng mới và tôn giáo mới, nên đạo 
quả Giác Ngộ của đức Phật đáng được phân tích về phương 
diện tâm lý. Do ảnh hưởng của Thiền phái Phật giáo (Zen), 
các tác giả hiện đại thường sai lầm miêu tả sự Giác Ngộ này 
như một "tia chớp" chợt loé bừng lên. 

Theo lời tường thuật của đức Phật Gotama trong kinh Trung 
bộ (MN 26), ta biết rằngsự kiện Giác Ngộ kéo dài suốt ba 
canh (khoảng 9 giờ), do vậy, đó là một tiến trình tuần tự. 
Điều này phù hợp với lời ngài tuyên bố khẳng định:"Giáo lý 
của ngài theo tiến trình tuần tự, không có sự thể nhập đột 
ngột tự phát của tri kiến (aññà); ví như bờ biển không đột 
ngột sâu xuống, mà cứ tuần tự xuôi dân" (Ud 5.5)*. Hơn 
nữa, tiến trình Giác Ngộ còn được chánh trí tuệ hướng dẫn 
như đã thể hiện rõ ràng từ những lời được ngài lập lại ba 
lần:"Ta hướng tâm đến túc mạng trí... Ta hướng tâm đến 
thiên nhãn trí ... Ta hướng tâm đến lậu tận trí..." . Vì vậy ta 
có thể hình dung ra sự Giác Ngộ của đức Phật Gotama như 


là một trạng thái hạnh phúc tối cao kéo dài trong nhiều giờ 
khắc, với tâm trí cực kỳ minh mẫn, đã điều động mọi khả 
năng trí tuệ của ngài và tập trung chúng lại vào cùng một 
thời điểm, giống như một tấm kính nóng bỏng. Không có gì 
gọi là "xuất thần" trong sự Giác Ngộ (bodhi) này cả, vì đó 
không phải là một trạng thái ở ngoài tự thân hay mê mẩn 
tâm trí. 

Cách tâm cầu trạng thái này của đức Phật cũng không phải 
là sự mò mẫn mù quáng trong đêm tối. Ngài biết thật chính 
xác những đối tượng nào cần hướng tâm đến. Vì ngài đã 
từng quen thuộc với các tư tưởng về tái sanh của Áo Nghĩa 
Thư (Upanisad) từ thời ngài còn ở lại với đạo sư Uddaka, nên 
ngài có đủ khả năng hướng tâm thật sâu vào chủ đề này. 
Điều ấy cũng phù hợp với sự chứng đắc "Tứ Thánh Đế" mà 
ngài đã biết rõ từ lý thuyết y học được phát triển cao và đã 
lưu hành ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Theo đó, trước 
tiên ta hỏi về bệnh, rồi nguyên do của bệnh, kế tiếp về khả 
năng tiêu diệt căn bệnh và cuối cùng là thuốc chữa bệnh. 
Vậy sự chứng đắc giác ngộ của đức Phật Gotama phần lớn 
bao gồmtri kiến phân giải lối tư duy đã có từ trước. 

Song sự Giác Ngộ ấy còn đi xa hơn, vì đó cũng làtri kiến 
tổng hợp , nghĩa là tri kiến mở rộng ra nhiều lãnh vực nhận 
thức mới. Tự thân chứng ngộ tri kiến phân tích khiến ngài 
thốt tiếng reo chiến thắng đồng thời xuất hiện trực quan 
sáng tạo hi hữu kỳ diệu đem lại cho ngài niềm cực lạc, trong 
ấy các tư tưởng cổ truyền cùng tuệ giác tinh anh phối hợp ở 
nội tâm ngài như những khối pha lê đúc kết thành một Giáo 
Pháp mới (Dhamma). Trong ánh hào quang chói lọi của sự 


Giác Ngộ (Bodhi), một hệ tư tưởng mới được tạo nên từ 
những yếu tố mới và cũ hòa đồng, giải thích thế giới"như 
thật " (yathàbhùtam), nêu rõ con đường từ khổ đau đến giải 
thoát, và cuối cùng đã vượt hẳn lên mọi tri kiến cũ để trở 
thành Chân Lý phổ quát bao trùm vạn vật. 

Chính yếu tố Giác Ngộ siêu việt này phô bày những điều 
vượt thế giới hữu hình khiến cho giáo lý đức Phật có năng 
lực thần kỳ điều động nhân loại, hướng dẫn con người đến 
cái thiện. Do vậy không có gì mâu thuẫn trong khi một mặt 
đức Phật tuyên bố giáo lý ngài như“một con đường xưa cũ 
đầy cây cỏ mọc tràn, nay ngài đã khám phá lại lần nữa, con 
đường ấy xuyên suốt qua rừng rậm đưa đến một kinh thành 
đã bị lãng quên từ lâu" (SN 12. 65)*,và mặt khác ngài nhấn 
mạnh rằng đó là điều mới lạ“chưa từng được nghe trước kia" 
. (Mv 1.6.23) 

Ta cần phân biệt yếu tố hợp lý của sự Giác Ngộ tạo thành 
nội dung Giáo Pháp (Dhamma) với ảnh hưởng tâm lý của nó 
đối với bản thân ngài. Các tôn giáo Ấn Độ xưa nay vẫn có 
niềm tin vững chắc rằng tri kiến hay tuệ giác có khả năng 
loại trừ những yếu tố trói buộc người ta vào đau khổ và tái 
sinh. Đức Phật cũng chẳng bao giờ hoài nghi điều này. Vậy 
bằng cách nào ngài có thể chứng minh được việc ngài phá 
bỏ mọi hành trì khổ hạnh? Bởi vì, ngài bảo,“Chúng không 
đưa đến tuệ giác, mà tuệ giác này, khi đã chứng đắc, sẽ đưa 
người thực hành đến đoạn tận khổ đau”. (MN 12.56) 

Vô minh (Avijjà) trói buộc ta vào vòng sanh tử, trong khi tri 
kiến (ñàna),minh (vijjà) hay trí tuệ (paññà) sẽ giải thoát ta 
khỏi vòng vây ấy: chúng chính là các phương tiện giải thoát. 


Như vậy rõ ràng đối với đức Phật, sự Giác Ngộ nhất định đã 
giải thoát ngài khỏi gánh nặng sanh tử luân hồi, làm cho 
ngài được tự do:"Sẽ không còn phải tái sanh nữa đối với ta!", 
đó là tiếng reo mừng của ngài sau khi đạt quả Chánh Giác. 
Hơn nữa, kinh nghiệm chứng ngộ đem lại cho ngài cảm 
tưởng nay thành một vị Phật, ngài thuộc về một hạng người 
khác, và chỉ có hình dáng bên ngoài giống như những kẻ 
chưa được giải thoát mà thôi.Tối thắng tri kiến cho ngài hiểu 
rằng từ nay khổ đau chỉ xúc chạm ngài trên thân thể chứ 
không thể tác động lên tâm trí ngài nữa, và không điều gì có 
thể đảo ngược lại sự giải thoát của ngài, tuệ giác ấy tạo nên 
một thái độ xả ly vượt lên trên cuộc đời mà ngài luôn biểu lộ 
suốt bốn mươi lăm năm hành đạo khi tiếp xúc với mọi giới: 
vua chúa, hành khất, bằng hữu hay những kẻ đối nghịch 
ngài. 

Truyền thống nguyên thủy xem sự Giác Ngộ (Bodhi) như một 
kinh nghiệm trí tuệ hiển lộ trước đức Phật tất cả mọi yếu tố 
căn bản của Giáo Pháp ngài dưới hình thức trọn vẹn tột 
cùng. Nói cách khác, truyền thống nguyên thủy cho rằngsự 
đắc quả Vô Thượng Giác Ngộ đã biến ngài từ một tư tưởng 
gia trở thành người chứng đạt chân lý. Điều hy hữu là dòng 
tư tưởng sáng tạo của đức Phật chứng tỏ vẫn tiếp diễn ngay 
cả sau khi ngài giác ngộ. Đối với cá nhân ngài, Giác Ngộ là 
cứu cánh của sự mưu cầu giải thoát, song đối với Giáo Pháp 
ngài, đó chỉ là khởi đầu cho một tiến trình phát triển liên tục. 
Điều này có thể được thấy rõ từ sự kiện là toàn thể Giáo 
Pháp biểu hiện qua những bài thuyết giảng của bậc Đạo Sư 
chứa đựng nhiều yếu tố chưa có mặt trong buổi đầu Giác 


Ngộ.Rõ ràng điểm đặc sắc nhất trong toàn hệ thống tư 
tưởng của ngài, và cũng là điểm đối nghịch với giáo lý 
Upanisads là giáo lý Vô Ngã (an-attà), theo đó không thể tìm 
thấy một linh hổn trường cửu (attà hay àtman), một bản ngã 
tồn tại ở một thực thể cá nhân nào sau khi thân hoại mạng 
chung, và tái sanh là một quá trình diễn tiến do duyên sinh 
kết hợp mà không cần có một linh hồn luân chuyển đầu thai. 
Hiển nhiên giáo lý này thuộc về thời kỳHậu Giác Ngộ, khi 
đức Phật còn trẻ tuổi này đang thiết lập thật chính xác các 
tri kiến bao la vừa mới chứng đạt và bổ sung nhiều chỉ tiết 
để thuyết giảng giáo lý về sau. 

LINH THỌ BỒ-ĐỀ 

Trong những bài đức Phật tường thuật về sự Giác Ngộ của 
ngài (MN 26 và 36), không thấy đoạn nào nói đến sự kiện 
Giác Ngộ diễn tiến dưới một gốc cây cả. Do vậy nhiều học 
giả xem gốc cây đánh dấu nơi ngài giác ngộ chỉ là chuyện 
huyền thoại phi lịch sử, và nêu ý kiến rằng phong tục thờ 
cây trước thời đức Phật đã tìm cách len lõi vào đạo Phật ở 
điểm này. Song xét kỹ, một khất sĩ không nhà cửa thì dù đi 
đâu, cũng vẫn thường ngồi dưới gốc cây che chở sương giá 
ban đêm và nắng gắt ban ngày, há chẳng là chuyện tự 
nhiên hay sao? Ta có thể xem chuyện Sa-môn Siddhattha 
ngồi nhập định đưa đến Giác Ngộ dưới một gốc cây là lẽ dĩ 
nhiên. Trên thực tế đó là câyassatha , rất dễ nhận ra nhờ 
chiếc lá hình quả tim với đầu ngọn cong, mà thỉnh thoảng 
đức Phật có thể thường nhắc đến với chúng đệ tử, nên ta 
cũng sẵn sàng chấp nhận đó là một sự kiện lịch sử. 

Cây bồ-đề (bodhi) đằng sau tháp Đại Bồ-đề cao 51 m tại Bồ- 


đề Đạo tràng (vùng cổ Uruvelà) được dựng khoảng thế kỷ 
thứ I CN, hằng ngày vẫn được hàng chục khách hành hương 
chiêm bái. Song chỉ những người thực dễ tin mới tưởng rằng 
đây là cây cổ thụassatha nguyên thủy mà đức Phật đã ngồi 
dưới gốc để đạt đạo cách đây 2500 năm. Ta có thể chứng 
minh rằng cây này được thay thế nhiều lần theo thời gian, 
mặc dù nó vẫn là hậu duệ của cây nguyên thủy. Như vậy 
cây hiện nay phát sinh chính tông từ cây ngày xưa. 

Cây bồ-đề xưa được đặt dưới sự bảo trợ đặc biệt của vị 
Hoàng đế Phật tử Asoka trị vì Ấn Độ với tư cách một vị vua 
yêu chuộng hòa bình từ năm 265 đến 232 trước CN. Không 
những ngài truyền xây một tường đá quanh cây ấy (nay 
không còn nữa) và đánh dấu vùng linh địa này với một trụ 
đá ghi sắc dụ trên đầu có hình sư tử (nay cũng biến mất); 
ngài còn ban cho vua Devànampiya-tissa của Ceylon (Tích 
lan), người đã được cải hóa theo đạo Phật vào năm 242, một 
nhánh cây bồ-đề để trồng tại kinh đô Anuràdhapura. Cây 
phát sinh từ nhánh này cùng đám hậu duệ đã liên tục cung 
cấp các cây con hay hạt giống để thay thế cây bồ-đề ở Ấn 
Độ sau nhiều lần bị hủy hoại. 

Việc phá hủy cây bồ-đểề nguyên thủy tại Bồ-đề Đạo tràng 
được xem là do Quý phi diễm lệ Tissarakkhà của vua Asoka 
gây nên, người mà ngài đã tuyển vào cung bốn năm trước 
khi băng hà. Vì hoàng đế dành nhiều thì giờ quan tâm đến 
cây này hơn là chăm sóc bà, nên chuyện kể rằng (Mhv. 20. 
4f) quý phi đã lấy thứ gai nhọnmandu đâm vào cây mà bà 
tưởng có một tiên nữ bên trong! Đây là thứ gai mà dân Ấn 
tin có khả năng hủy diệt nguồn sống của cây cối làm chúng 


phải héo khô. Câu chuyện này rõ ràng nhằm giải thích việc 
cây chết vào cuối triều vua Asoka. 

Việc phá hủy cây thay thế lần thứ nhất đã được gán cho vua 
Sasànka xứ Ganda (Bengal) vì lý do tôn giáo. Vua Sasànka, 
một người theo Ấn giáo cuồng tín và thù ghét Phật giáo, có 
lần đi qua Bồ-đề Đạo tràng vào đầu thế kỷ thứ bảy trong 
một chiến dịch chống Kànya-Kubja (Kanauj). Theo ngài 
Huyền Trang kể lại, vua này đầy căm hận không những 
truyền đốn cây thiêng ấy mà còn bảo đào gốc rễ lên đem 
đốt cho tuyệt giống. Cây thay thế lần thứ hai lại được vua 
Pùrnavarman trồng, đó là vị vua cuối cùng kế ngôi dòng 
Asoka ở nước Magadha. 

Năm 1876, cây bồ-đề ở Bồ-đề Đạo tràng bị cơn bão làm bật 
gốc. Đây có phải là cây của vua Pùrnavarman hay một cây 
thay thế khác, điều đó không ai biết. 

Có nhiều bản tường thuật trái ngược nhau về các nguồn gốc 
của cây hiện nay mọc ở Bồ-đề Đạo tràng. Một số cho rằng 
cây mọc từ một nhánh chiết của cây ở Anuràdhapura, một 
số khác bảo nó mọc lên từ rễ của cây trước đã bị nhổ bật 
gốc. Dù thế nào đi nữa, cây hiện nay vẫn là cháu chắt ba đời 
hoặc có lẽ đúng hơn là ngũ đại tằng huyền của câyassatha 
nguyên thủy mà vào một đêm năm 528 trước CN, dưới gốc 
cây ấy nhà tu khổ hạnh Siddhattha Gotama đã thành Phật. 
*số 14, Kinh Đại Bổn (dg) 

*Trung Bộ số 26: Kinh Thánh Cầu (dg) 

*Kinh Tập Chương III (1) Xuất Gia: Kệ 405 - 424 (dg) 

*Trường Bộ số 16: Kinh Đại-Bát-niết-bàn (dg) 


*Trường Bộ số 29: Kinh Thanh Tịnh (dg) 

*Tương Ưng Bộ IV, Chương I, Phẩm V: (103) Uddaka (dg) 
*Trung Bộ số 4: Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. 

**số 36: Đại Kinh Saccaka; số 12: Đại Kinh Sư Tử Hống (dg) 
*tức cây Jambu (Diêm phù) tượng trưng đất nước Ấn Độ (dg) 
*Cảm Hứng Ngữ Chương V,V; hay Tăng Chi Bộ, Chương Tám 
Pháp: Đại Phẩm (dg) 

*Tương Ưng Bộ II, Chương I, VII Đại Phẩm, V Thành Ấp (dg) 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 2(a) 


528 trước CN 
Thành lập Giáo Hội và khởi đầu Hoằng Pháp 

NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP ĐẦU TIÊN 

Theo truyền thống, đấng Giác Ngộ trẻ tuổi sống bảy ngày 
đầu tiên sau khi thành đạo dưới cội bồ-đề để hưởng "giải 
thoát lạc" (Mv1.1.1). Ta có thể nhận điều này đúng sự thực, 
vì nền tảng giáo lý đang cần bổ sung nhiều đặc điểm chỉ 
tiết, đồng thời một tâm trạng vừa hân hoan, vừa lưu luyến 
thân tình có lẽ đã giữ bậc Giác Ngộ ở nán lại địa điểm đầy ý 
nghĩa như vậy đối với ngài. Ta ít tin hơn vào câu nói rằng sau 
bảy ngày dưới cội bồ đề, ngài lại sống thêm bảy ngày nữa 
dưới một số gốc cây khác ở Uruvelà. Dưới gốc Đa Mục Tử 
(Ficus Indica) ngài giải thích cho một Bà-la-môn hỏi ngài về 
bản chất thực sự của đạo Bà-la-môn, giáo lý bao gồm trong 
một đời sống đạo đức thanh tịnh và tinh thông kinh Vệ-đà 
(Mv1.2). 

Càng có vẻ huyền thoại hơn nữa là sự kiện được xem như đã 
xảy ra vào tuần thứ ba sau khi Giác Ngộ, dưới gốc cây 
mucalinda (Barringtonia acutangula). Theo Đại Phẩm (Mv 1. 
3), khi một cơn bão báo hiệu gió mùa nổi lên, con rắn hổ 
mang sống dưới gốc cây cuộn mình quấn quanh ngài và che 
ngài khỏi bị mưa bằng chiếc mào mở rộng. Nguồn gốc 


chuyện này có thể là con rắn ấy bị nước mưa tràn vào lỗ 
phải bò ra nằm sát trước vị Sa-môn này, nhưng không làm 
hại ngài. 

Từ cây mucalnda đức Phật đi đến cây ràjàyatana 
(Buchanania' latifolia) và cũng ở lại dưới gốc cây ấy một 
tuần. Chính tại đây, hai thương nhân Tapussa và Bhallika 
đang du hành từ Ukkalà (thuộc Orissa?) có lẽ đến Ràjagaha, 
cúng dường ngài cháo mạch và mật ong để "tạo thêm an lạc 
và phước đức". Ngài dùng thực phẩm cúng dường ấy và hai 
vị thương nhân kia"quy y bậc Giác Ngộ cùng Giáo Pháp của 
ngài" - Giáo Pháp mà lúc ấy ngài chưa tuyên bố - và như vậy 
đã trở thành các đệ tử tại gia đầu tiên của ngài (Mv. 1.4). 
Tuần thứ năm sau khi Giác Ngộ, ngài lại đến ở một lần nữa 
dưới bóng mát cây Đa Mục Tử. Có thể do lời thỉnh cầu giáo 
hóa của Tapussa và Bhallika gợi ý, ngài suy xét xem có nên 
giữ giáo lý cho riêng ngài hay tuyên thuyết cho người đời 
vì"giáo lý ấy thật thâm áo, khó thấy, khó hiểu, dựa trên thực 
nghiệm, tuyệt diệu, không phải do lý luận, tế nhị, chỉ người 
có trí thấu triệt được mà thôi". 

Kinh Điển Pàii (Mv1.5 và MN 26) ghi lại các mối hoài nghi 
này theo hình thức một cuộc đối thoại với Phạm Thiên 
Sahampati (Tự Tại Thiên, Ta-bà Chủ). Rõ ràng đức Phật 
muốn làm cho sự xung đột giữa các tư tưởng nội tâm ngài 
trở thành dễ hiểu, nên đã sử dụng hình ảnh vị Phạm Thiên 
lừng danh này để trình bày những tranh luận đối lập nhau 
khi ngài do dự thuyết Pháp. Dĩ nhiên, ngài cũng như đa số 
các người đương thời, vẫn tin có các thần linh (các vị này 
cũng phải chịu sanh tử luân hồi theo luật tự nhiên của mọi 


loài). Song việc chính ngài thấy rõ tận mắt vị Phạm Thiên ấy 
một cách linh động như các kinh điển tuyên bố, có lẽ do sự 
diễn giải của chư Tỳ-kheo về sau. 

Trong cuộc "đối thoại" tiếp theo đây được rút gọn vào các 
điểm chính yếu, các lý luận thiên về đời sống an tịnh cá 
nhân đối lập với lý luận vị tha quên mình, và các lý luận sau 
đã thắng các lý luận trước. 

Đức Phật bảo:"Thế giới này thích thú dục lạc, song Giáo 
Pháp (Dhamma) của ta hướng đến viễn ly, ly tham, ái diệt. 
Giả sử ta thuyết giảng Giáo Pháp này, tức phải đi ngược 
dòng, và người đời không hiểu được ta, điều ấy sẽ gây nhọc 
lòng cho ta”. 

Phạm Thiên đáp:"Thế giới sẽ hủy diệt nếu đấng Toàn Giác 
không quyết định thuyết Pháp. Do vậy, cầu xin đức Thế Tôn 
hãy thuyết Pháp. Có những người ít nhiễm bụi trong mắt, 
nếu không được nghe Pháp, chúng sẽ sa đọa. Song nếu 
chúng nghe Pháp, chúng sẽ đạt giải thoát". 

Lý luận của Phạm Thiên gợi lên lòng bi mẫn của đức Phật đối 
với chúng sanh và cùng với tiếng gọi lớn:"Các cửa Bất tử 
đều rộng mở cho những ai muốn nghe", ngài đồng ý thuyết 
Pháp. Vị Phạm Thiên hân hoan đảnh lễ đức Phật, đi vòng 
quanh ngài với thân hướng về phía hữu theo nghi thức Ấn 
Độ, rồi biến mất. Như thế các Thiên thần cũng biết cách giữ 
lễ độ đối với một bậc Giác Ngộ. 

Khi đang suy xét xem ngài nên giảng Pháp đầu tiên cho 
người nào, đức Phật nghĩ ngay đến những vị có thời từng là 
Đạo Sư của ngài: Àlàra Kàlàma và Uddaka Ràmaputta. Khi 
biết rằng cả hai đều từ trần, ngài liền nghĩ đến năm vị đồng 


tu khổ hạnh với ngài thuở trước, mà ngài biết bấy giờ chư vị 
đang trú tại Lộc Uyển (Vườn Nai) ở Isipatana (Chư Tiên Đọa 
Xứ) gần Benares (Ba-la-nai) hay Vàrànasi. Ngài biết chư vị 
ấy sẽ nhanh chóng thông hiểu giáo lý. Trong niềm hân hoan 
chiến thắng vì đã có sẵn phương tiện độ sanh trong tay, 
cùng quyết định dâng trọn đời mình cho sứ mạng cao cả 
này, ngài khởi hành đến Benares. Nếu ta xét rằng ngài phải 
khất thực mỗi buổi sáng và cái nắng gắt buổi trưa thật bất 
tiện cho việc đi bộ, thì ta phỏng đoán ngài phải cần ít nhất 
là mười bốn ngày cho cuộc hành trình dài 210 km này (theo 
đường chim bay). 

Khoảng giữa Uruvelà và Gayà, ngay sau khi ngài khởi hành, 
ngài gặp một du sĩ lõa thể tên Upaka nào đó thuộc phái 
Àjivika, là người chủ trương thuyết định mệnh cực đoan. Vẻ 
hân hoan nội tâm tỏa ra trên khuôn mặt sáng chói của ngài 
khiến vị này chú ý và hỏi ai là Đạo Sư của ngài và Giáo Pháp 
ngài như thế nào. Đức Phật đầy tự tin tuyên bốngài đã được 
giải thoát nhờ ái diệt, ngài là vị thắng giả chiến trường, vì 
vậy ngài không có Đạo Sư, mà chính ngài là bậc Đạo Sư . 
Nghe điều này, Upaka cũng không cảm phục và nói:"Có thể 
là như vậy, thưa hiền giả" rồi lắc đầu rẽ vào một con đường 
khác bên cạnh. (Mv1.6; MN 26, MN 85). Các nhà kiết tập 
Kinh Tạng Pàli đã có thể dễ dàng cắt bỏ tiểu đoạn này vì nó 
làm hỏng phần nào hình ảnh của đức Phật. Song chư vị đã 
không làm như vậy chứng tỏ lòng tôn trọng sự thật lịch sử. 
Còn các vị Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahànàma và Assaii 
thật bất mãn khi thấy Sa-môn Gotama, người bạn đồng tu 
cũ trước kia đã rời bỏ chư vị, nay lại đi đến gần Vườn Nai ở 


Isipatana. Quả thật chư vị đã đồng lòng không chào hỏi 
cũng không đứng lên đảnh lễ ngài. Song khi ngài đến gần, 
chư vị đã bị chinh phục trước vẻ cao quý của một bậc giải 
thoát khiến chư vị đều cư xử với ngài vô cùng kính cẩn. Chư 
vị cầm lấy bình bát và thượng y của ngài, sửa soạn chỗ ngồi 
cho ngài, rửa chân ngài và xưng hô "Hiền giả" (Àvuso) với 
ngài theo thói quen. Song đức Phật bác bỏ cách xưng hô 
này: 

"Này các Tỳ-kheo, đừng gọi Như Lai (Tathàgata: Bậc Đến 
Như Vậy) là "Hiền giả" (như một trong các vị). Này các Tỳ- 
kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác".(Mv1.6.12 ; 
MN 26) 

Một bậc Giác Ngộ tượng trưng một hạng người độc nhất, 
trên thực tế vẫn có hình dáng bề ngoài như mọi người, cũng 
phải chịu biến hoại về thể chất (do kết quả của tiền nghiệp 
chưa tiêu trừ), song vị ấy không còn bị trói buộc vào vòng 
luân hồi sanh tử. Bao lâu ngài chưa đắc Niết-bàn vô dư y tối 
hậu (đại diệt độ), ngài vẫn sống như một bậc giải thoát ở 
đời, song nội tâm không còn tham luyến đời, buông xả đối 
với đời. Mọi kiết sử ràng buộc từ gia đình đến xã hội, đều bị 
ngài cắt đứt. 

Lời tuyên bố đã khám phá con đường đưa đến Bất Tử tức 
con đường Giải thoát, đã Giác Ngộ Chân Lý và chứng đắc 
Pháp (Dhamma) của ngài lúc ấy được năm nhà tu khổ hạnh, 
bạn đồng tu cũ, đáp lại với vẻ hoài nghi. Chư vị hỏi, làm thế 
nào một người đã từ bỏ khổ hạnh để chọn đời sống sung túc 
lại có thể chứng đắc Chân Lý? Đức Phật giải thích rằng ngài 
chẳng hề tham đắm đời sống sung túc, và để làm sáng tỏ 


mọi việc, ngài thuyết giảng một bài kinh (sutta) cho chư vị, 
bài kinh danh tiếngChuyển Pháp Luân, khởi đầu sự nghiệp 
hoằng Pháp của ngài. Bài kinh trình bàyPháp (Dhamma) là 
Trung Đạo , và nêu lên hệ thốngBốn Chân Lý: đó là một căn 
bản hợp lý chứa đựng đầy đủ các lời dạy tinh vi: 

"Có hai cực đoan, này các Tỳ-kheo, mà người xuất gia không 
nên hành trì. Đó là hai cực đoan nào? (Một mặt) đắm mình 
vào dục lạc, thấp kém, tầm thường, hạ liệt, không xứng 
đáng bậc Thánh, không ích lợi. (Mặt khác) chuyên tâm khổ 
hạnh ép xác, gây khổ đau, không xứng đáng bậc Thánh, và 
cũng không ích lợi. 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai đã tránh xa hai cực đoan này, và 
tìm ra Trung Đạo chính là con đường khiến cho ta thấy và 
biết (tác thành nhãn và trí), con đường đưa đến an tịnh, 
thắng trí, Giác Ngộ, Niết-bàn. 

1. Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh đế về Khổ (Dukkha): sanh 
là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, 
não là khổ; thân cận những gì ta không thích là khổ, xa lìa 
những gì ta thích là khổ, cầu không được là khổ; tóm lại, ngũ 
thủ uẩn (tạo thành một cá nhân sống thực) là khổ. 

2. Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh đế về Nguồn gốc của Khổ 
(Samudaya): Đó chính là khát ái (tanhà) đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm thấy lạc thú chỗ này chỗ kia: đó 
là Dục ái (Kàmatanhà), Hữu ái (bhavatanhà) và Phi hữu ái 
(Vibhavatanhà). 

3. Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh đế về Khổ Diệt (Nirodha) 
Chính là sự đoạn trừ, diệt tận hoàn toàn khát ái đó, quăng bỏ 
nó, chấm dút nó, xả ly nó, không chấp thủ nó. 


4. Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến 
Khổ Diệt (Magga). Đó là Thánh Đạo Tám Ngành tức là: 
Chánh Kiến (Sammà-Ditthi) 

Chánh Tư duy (Sammà-Sankappa) 

Chánh Ngữ (Sammà-Vầcà) 

Chánh Nghiệp (Sammà-Kammanta) 

Chánh Mạng (Sammà-Àjìva) 

Chánh Tính tấn (Sammà-Vàyàma) 

Chánh Niệm (Sammà-Sati) 

Chánh Định (Sammà-Samàdhi) 

(MvVl.6.17, 19, 22 = SN 56. 11. 5 - 6) 

Năm vị tôn giả hết sức chú tâm lắng nghe lời ngài, và ngay 
khi ngài thuyết giảng, tôn giả Kondañña đã quán triệt Giáo 
Pháp: "những gì chịu qui luật sinh khởi đều phải chịu qui luật 
hoại diệt". (Mv. 1. 6. 29) Sau đó, tôn giả liền xin đức Phật 
nhận làm đệ tử và đức Phật lấy phương ngôn:"Đến đây, này 
Tỳ-kheo, Giáo Pháp đã được khéo giảng, hãy sống đời Phạm 
hạnh (thanh tịnh) để đoạn tận khổ đau" để nhận tôn giả làm 
một Tỳ-kheo (BhikkhUu) (Mv 1. 6. 32). Như vậy tôn giả 
Kondañ ñ a là vị Tỳ-kheo đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, và 
sự thọ giới của tôn giả đánh dấu khởi điểm của Tăng đoàn 
(Sangha) tồn tại cho đến ngày nay. 

Trong các nước Châu Á theo đạo Phật, lễ "Chuyển Pháp 
Luân" được cử hành hằng năm vào ngày rằm tháng Àsàlhà 
(tháng 5-6) như vậy khoảng hai tháng âm lịch (56 ngày) 
được xem là đã trôi qua giữa thời đức Phật Thành Đạo tháng 
Vesàkha và thời thuyết Pháp tại Isipatana. 

Chẳng bao lâu lời dạy của đức Phật đã khiến cho tôn giả 


Vappa và Bhaddiya hiểu Pháp (Dhamma) và hai vị cũng 
được nhận làm Tỳ-kheo. Trong lúc chư Tỳ-kheo (nghĩa đen là 
Khất sĩ) Kondañ ñ a, Vappa và Bhaddiya đi khất thực để 
cung cấp thức ăn cho cả nhóm, bậc Đạo Sư thuyết giảng 
riêng cho tôn giả Mahànàma và Assaji. Trong chốc lát, chư vị 
cũng đắc tri kiến cần thiết (của bậc Nhập lưu) và xin thọ giới 
(Mv1. 6.33-7). như vậy đã có sáu Tỳ-kheo trên thế gian - đức 
Phật và năm đệ tử của ngài. 

Vài ngày sau lễ thọ giới của năm vị đệ tử, đức Phật dạy chư 
vị bài Pháp về Vô Ngã (Mv1.6.38-46; SN 22.59). Điều đáng 
chú ý là bài Pháp này nêu lên một ý tưởng chưa hề được gợi 
lên vào thời Giác Ngộ hoặc thời Pháp ở Isipatana, và ý tưởng 
này thực sự gây kinh ngạc trong một hệ thống giáo lý hướng 
về tinh thần: phủ nhận sự hiện hữu của linh hồn. Điều này 
chứng tỏ đức Phật đã phát triển phương diện triết lý trong 
Pháp của ngài từ khi Thành Đạo. 

Kinh Vô Ngã Tướng bắt đầu từ sự thừa nhận rằng mỗi cá thể 
thực sự gồm có năm uẩn - chỉ có năm - (khandha) thành tố, 
tức là sắc, thọ, tưởng, hành (sankhàra) và thức. Vì ở Ấn Độ, 
bản ngã, linh hồn (atta hay àtman) luôn ám chỉ một cái gì 
thường hằng, vĩnh cửu tồn tại sau khi chết, còn ngũ uẩn thì 
không có gì thường hằng vĩnh cửu cho nên phải kết luận là 
không có uẩn nào chứa đựng một linh hồn cả. Trong ngũ uẩn 
kết hợp thành một cá nhân toàn vẹn có đời sống tâm lý hay 
tinh thân, song không có một linh hồn theo nghĩa một thực 
thể trường cửu:cá nhân là vô ngã (anatta), không có linh 
hồn. 

Một lý luận thứ hai hỗ trợ lý luận đầu tiên. Tính chất biến đổi 


và hoại diệt của ngũ uẩn khiến chúng gây khổ đau (dukkha) 
và một vật gây khổ đau, (và không làm thỏa mãn) không 
thể là một linh hồn trường cửu. 

Khi năm Tỳ-kheo nghe lời thuyết giảng này của đức Phật, 
tâm của chư vị thoát khỏi mọi lậu hoặc (àsava) đưa đến tái 
sanh, và do vậy, chư vị trở thành các bậc Thánh (A-la-hán) 
(Mv1.6.47). Tri kiến của chư vị về Giáo Pháp cứu khổ bấy giờ 
cũng trở thành mênh mông, sâu thẳm như tri kiến đức Phật, 
chỉ khác ngài ở điểm nguồn gốc tri kiến ấy mà thôi. Về 
phương diện giáo lý,một đức Phật được định nghĩa là vị tự 
tìm ra con đường giải thoát cho mình, trong khi một bậc A- 
la-hán được giải thoát nhờ nghe Pháp thuyết giảng. (SN 22. 
58) 

Sự đắc quả tương đối dễ dàng của năm vị đầu tiên cũng như 
nhiều vị Tỳ-kheo và cư sĩ về sau đã khiến cho nhiều người 
đọc Kinh Điển nghĩ rằng quần chúng thời đức Phật có sẵn 
căn cơ hướng đến tuệ giác nhiều hơn chúng ta thời nay. Điều 
này cũng có thể xảy ra, vì trong lịch sử thế giới có thể thấy 
nhiều thời kỳ tỉnh thần thăng tiến hay suy giảm. 

Một lý do khác để giải thích sự kiện thường tuyên bố đắc 
quả A-la-hán là người Ấn Độ cổ đại vẫn có niềm tin chắc 
rằng nhận thức và chứng đắc là một: Bất cứ ai quán triệt Tứ 
Thánh Đế và theo Thánh Đế thứ hai, ai nhận thức chính 
tham ái (tanhà) là nguyên nhân tái sanh và đau khổ, liền 
đoạn tận tham ái nhờ tri kiến ấy và như vậy là trở thành một 
bậc A-la-hán. Ngày nay, chúng ta ít lạc quan hơn về hiệu 
năng của nhận thức ấy. 

SÀRNÀTH, ĐỊA ĐIỂM KHẢO CỔ 


Sarnàth giống như một ốc đảo thanh bình nằm kế cận tiếng 
còi xe điện ồn ào và tiếng chuông xe kéo leng keng ở 
Benares. Thành phố tấp nập này của Ấn giáo chỉ cách 8km 
với cảnh yên tĩnh của Lộc Uyển (Migadàya) ở Isipatana, nay 
tên là Sàrnàth (Sanskrit: Sàranganàtha: Lộc Vương), song ở 
đây, phong cảnh trông thật khác hẳn - trật tự và trang 
nghiêm. Đoạn cuối con đường nhựa được viền với những 
hàng cây xoài rậm rạp và cây me hùng vĩ. Khuôn viên có 
tường đá bao quanh được Ban Khảo Cổ Ấn Độ chăm sóc cẩn 
thận. Giữa các quần thể di tích là các sân cỏ điểm lấm tấm 
những chùm hoa giấy tím đỏ khắp nơi. 

Ngôi đền nổi bật nhất ở Sàrnàth là Đại Tháp Dhamekh cao 
44m, một tháp tròn, đường kính 27m dựng trên một bệ đá, 
xây bằng gạch với nhiều nơi có hình đá chạm trổ trang 
hoàng, khoảng giữa hẹp dần lên đến 2/3 đường kính đáy. Tất 
cả tháp này gồm nhiều mái che và hình thẳng mở rộng ra từ 
một tháp nhỏ bằng gạch và đất sét thời vua Asoka (thế kỷ 
thứ ba trước CN). 

Nguồn gốc danh từ Dhamekh được tranh luận mãi cho đến 
khi khám phá ra một tấm bia ký bằng gạch nung của người 
mộ đạo mới ổn định vấn đề này. Chữ khắc trên bia ghi tên 
tháp là Dhamàka (Skt: dhammacakra), nghĩa là nó đánh dấu 
nơi đức Phật thuyết giảng cho năm Tỳ-kheo đầu tiên: 
Chuyển Pháp Luân (Pàli: Dhamma-cakka). Những người 
hành hương chiêm bái tháp này, cũng như mọi tháp khác 
đều được xây đặc bên trong, vì vậy không vào được, chỉ còn 
cách đi vòng quanh về phía hữu, một phong tục Ấn Độ bày 
tỏ lòng tôn kính các bậc cao trọng. 


Vượt qua các di tích đền tháp cổ, khách hành hương đi từ 
Đại Tháp Dhamekh đến ngôi đền chính ở Sàrnàth, có các 
tường gạch dày 2m, cao 5m. Nhận xét theo vẻ xây dựng 
kiên cố và lời tường thuật của Pháp sư Huyền Trang, ngôi cổ 
tháp hẳn đã cao chừng 60m. Di tích các bức tường bao 
quanh một vùng rộng 13mx 13m. Đây là nền trong của 
chánh điện mà theo lời ngài Huyền Trang miêu tả vào thế kỷ 
thứ bảy, đã bài trí một tượng Phật bằng kim loại. Có lẽ ngôi 
đền xuất hiện khoảng thế kỷ thứ hai hay thế kỷ thứ ba (sau 
CN) ngay trên vị trí ngày xưa. Năm vị Tỳ-kheo dựng một am 
thất bằng lá dành cho bậc Đạo Sư, nơi ấy ngài an cư mùa 
mưa năm 528 trước CN. Địa điểm này là nơi hành thiền 
thuận lợi đối với các khách chiêm bái từ Sri Lanka, Miến 
Điện, Thái Lan. Thường các sư Tây-Tạng mang y đỏ tía cũng 
đến đây hành lễ Pùja hoặc tưởng niệm bậc Đạo Sư với 108 
lần khấu đầu đảnh lễ và thắp đèn dầu cúng Phật. 

Về phía tây chánh điện, du khách thấy một trụ đá thẳng ghi 
sắc dụ của Đại đế Asoka (thế kỷ thứ ba trước CN). Trụ đá có 
đáy dày 70cm và phần trên dày 55cm, xưa cao 16m, nay đã 
vỡ thành nhiều mảnh vì hậu quả cuộc tàn phá Benares và 
Sàrnàth của tướng Qutb-ud-Din năm 1194. Phần đầu trụ đá 
này ở trong bảo tàng địa phương, là một cổ vật danh tiếng, 
có hình tượng bốn con sư tử điêu khắc tinh xảo ngồi đối lưng 
nhau, vì cũng như sư tử có tiếng rống lớn nhất giữa muôn 
loài, vang dậy tứ phương, đức Phật là bậc Đạo Sư vang danh 
đệ nhất trong thời ngài và ngài hoằng Pháp khắp mọi hướng. 
Đầu trụ đá hình sư tử ngày nay là quốc huy của Cộng hòa 
Ấn Độ, và bánh xe 24 nan hoa hiện diện bốn phía ở đế của 


đầu trụ đá - là biểu tượng của Phật Pháp và của nền cai trị 
công chính - ngày nay hiện diện trên quốc kỳ Ấn Độ. 

Sắc dụ của hoàng đế ghi bằng chữ Brànmì trên một phần trụ 
đá còn tồn tại thật ra không thích hợp với vẻ tôn nghiêm của 
thánh địa này. Sắc dụ ấy cảnh báo Tăng chúng và Ni chúng 
đề phòng sự chia rễ Giáo hội cùng ra lệnh cho những kẻ gây 
bất hòa phải mặc bạch y thay vì hoàng y của Giáo hội và 
phải rời Giáo hội. Đệ tử cư sĩ phải tuân giới luật vào các 
ngày trai giới (Bố-tát:Uposatha ) tức các ngày mồng một, 
mồng tám (trăng non), ngày rằm trăng tròn và ngày hai 
mươi ba ở giữa nửa tháng sau (23). 

Vì sắc dụ không đề cập các sự kiện thuyết pháp đầu tiên ở 
Isipatana, nên người ta đã kết luận rằng cột đá được mang 
đến Sarnàth từ một nơi nào đó. Nội dung sắc dụ phù hợp với 
việc thời xưa nó đã được đem đến từ Kosambì. 

Cách phía nam ngôi đền và trụ đá Asoka độ vài mét, du 
khách thấy một nền cao hình tròn. Đây là nền Bảo Tháp 
Dharmaràjika, xưa cao 30m với một lan can bằng đá. Bảo 
tháp này cũng do vua Asoka dựng lên, nay chỉ còn sót một 
vài lớp gạch. Phần kia đã bị Jagat Singh, đại thần của tiểu 
vương Chet Singh ở Benares phá hủy để lấy gạch năm 1794. 
Trong lúc triệt hạ ngôi tháp, họ tìm được một bình đá tròn ở 
khoảng 9m dưới đỉnh tháp, đựng một hộp thánh tích bằng 
cẩm thạch, hộp này giữ một phần tro xá-lợi Phật mà vua 
Asoka đã rước về từ nơi hỏa táng nguyên thủy đến Sàrnàth 
với mục đích là nơi đức Phật Sơ Chuyển Pháp Luân và thành 
lập Tăng đoàn cũng hưởng phần xá-lợi. Còn đại thần Jagat 
Singh lại giải quyết phần xá-lợi theo kiểu Ấn Độ giáo: Ông 


truyền lệnh làm lễ rải tro trên sông Hằng. 

Tuy nhiên việc phá hủy Bảo Tháp Dharma-ràjika và khám 
phá xá-lợi Phật cũng có mặt thuận lợi. Bản tường thuật về 
Bảo Tháp của Anh kiểu tại địa phương này đã khiến công 
chúng quan tâm vùng Sàrnàth đưa đến việc điều tra di tích 
khảo cổ ở đây. 

PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI 

Từ Lộc Uyển ở Isipatana (Sàrnàth ngày nay), đức Phật ít 
thích đến viếng thành phố Benares. Ngoài khoảng cách 
chừng một giờ rưỡi đi bộ, còn phải băng qua sông Varunà, 
(nay là Barnà) và phải di chuyển bằng phà có trả tiền là thứ 
mà một khất sĩ không cất giữ! Nhất là dân Benares thường 
chống đối đám du sĩ hành khất nên khó kiếm được thực 
phẩm bố thí ở đó. 

Tuy nhiên, mối liên lạc với Benares đã được thiết lập sẵn 
dành cho đức Phật mà không cần ngài phải làm gì cả. Việc 
đó là do thanh niên Yasa (Da-xá), nam tử của một thương 
nhân hào phú, chủ tịch một nghiệp đoàn ở Benares, có lẽ là 
chủ ngân khố hoặc thương nhân tơ lụa bán sỉ. Yasa là một 
thanh niên được nuông chìu mọi mặt quá thỏa mãn với cuộc 
sống truy hoan đã làm cho nội tâm chàng trống rỗng. Kinh 
Điển Pàili (Mv1.7) nhắc đến ba ngôi nhà chàng ở theo từng 
mùa, đám nữ vũ công bao vây chàng, song chàng vẫn hờ 
hững dửng dưng, cùng đôi hài bằng vàng - có lẽ được thêu 
chỉ bằng vàng - mà chàng mang thuở đó. 

Do vậy chàng Yasa chán ngán đời sống gia đình đầy xa hoa, 
với tâm trạng bất mãn, một sáng sớm kia đến viếng Vườn 
Nai ở Isipatana, đảnh lễ đức Phật và kính cẩn ngồi xuống 


cách ngài một khoảng. Đức Phật nhận ra vẻ chán chường 
cuộc sống thế tục ở thanh niên này, bèn thuyết giảng cho 
chàng một bài Pháp "thuận thứ". Phương pháp này chứng tỏ 
tài năng giảng dạy của ngài, lần đầu tiên ngài ứng dụng với 
Yasa, gồm cách trình bày trước hết các vấn đề dễ hiểu như 
bố thí, trì giới, cõi Thiên và sự bất lợi của dục lạc. 

Nếu người nghe có khả năng thọ giáo thêm, ngài sẽ tiếp tục 
thuyết giảng Tứ Thánh Đế, đó là chân lý về khổ, khổ tập, 
khổ diệt và con đường chấm dứt khổ. Phương pháp sư phạm 
này chứng tỏ hiệu quả tức thời đối với Yasa. Chàng đắc 
"Pháp nhãn vô trần ly cấu" tức là thấy"bất cứ vật gì chịu quy 
luật sanh khởi đều phải chịu quy luật hoại diệt". (Mv1.7.6) 
Trong lúc ấy, mẫu thân chàng Yasa đang lo âu về con trai bà 
nên xin chồng bà đi tìm con. Vì thế phụ thân chàng cũng 
đến Vườn Nai và hỏi đức Phật về con trai mình. Thay vì đáp 
thẳng, đức Phật bảo ông ngồi xuống, rồi cũng thuyết giảng 
"bài Pháp thuận thứ” của ngài vừa chứng tỏ thành công với 
chàng Yasa. Song vì phụ thân chàng Yasa quá lo âu nên 
không thể thọ giáo thêm nữa, ngài chỉ giảng cho ông nghe 
phần đầu dễ hiểu trong Giáo Pháp. Lập tức phụ thân chàng 
Yasa xin quy y Phật, Pháp, Tăng và xưng mình là cận sự nam 
cư sĩ (Upàsaka). Như vậy, sau Tapussa và Bhallika, ông là đệ 
tam cư sĩ tại gia của Giáo hội Phật giáo, mặc dù ông là người 
đầu tiên được giáo hóa với phương thức Tam Quy Phật, 
Pháp, Tăng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 

Cuối cùng, thân phụ chàng Yasa mới nhận thấy con trai ông 
đang ngồi trong hội chúng vây quanh đức Phật, và ông van 
xin chàng trở lại nhà vì mẹ già đang ưu phiền về chàng. 


Song chàng Yasa nhìn đức Phật với vẻ khẩn cầu tha thiết 
khiến ngài bảo rằng một người đã khinh chê cuộc sống thế 
gian như Yasa không thể tiếp tục sống đời cũ nữa. 

Thân phụ Yasa đành chấp nhận lý luận của ngài, song ông 
thỉnh Phật đến thọ thực ngày hôm sau có Yasa theo hầu. 
Đức Phật im lặng nhận lời, đó là cách bày tỏ đồng ý thông 
thường trong đạo Phật - có lẽ đi kèm với một dấu hiệu chấp 
nhận vẫn thịnh hành đến nay, là vẽ hình số 8 nằm ngang với 
chiếc cằm. 

Ngay sau khi phụ thân ra về, thanh niên Yasa xin thọ giới Tỳ- 
kheo. Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của chàng và chẳng bao 
lâu Tỳ-kheo Yasa đắc Thánh quả A-la-hán,"Giờ đây có bảy vị 
A-la-hán trên thế gian". (Mv1.7) 

Mặc dù chuyện này mang tính khích lệ đạo đức, đó cũng là 
một truyền thuyết cảm động của thời ấy. Không những nó 
nêu rõ ước vọng tâm linh tha thiết xâm chiếm tâm hồn dân 
Ấn ở thế kỷ thứ sáu trước CN đã khiến cho vô số người rời bỏ 
nhà cửa trang trại để phiêu lưu trên đường đời khất sĩ vô 
định, nó còn cho ta thấy nỗi đau lòng mà cha mẹ, đôi khi cả 
vợ con nữa, phải chịu đựng trước cảnh chia ly với con, 
chồng, cha họ. 

Buổi cơm cúng dường mà thân phụ chàng Yasa thỉnh mời 
đức Phật, Đạo Sư của ông và chính cả con trai ông nữa, diễn 
ra sáng hôm sau."Được tôn giả Tỳ-kheo Yasa theo hầu", bậc 
Đạo Sư lên đường tiến về nhà song thân tôn giả , và được 
mẫu thân và "nguyên hiền phụ" của tôn giả nghênh tiếp. 
Sau khi hai bà này thọ giáo bài Pháp thuận thứ với đây đủ 
chi tiết của đức Phật, hai bà liền quy y Tam bảo, như vậy đã 


trở thành các nữ đệ tử cư sĩ đầu tiên, các cận sự nữ 
(Upàsikà) của đức Phật. Kế đó, cùng với phụ thân tôn giả, 
hai bà phục vụ chư Tăng suốt buổi thọ thực (Mv1.8) 

Việc tôn giả Yasa xuất gia đầu Phật đã gây nhiều tiếng vang 
lớn. Sự kiện một giáo lý hướng nội thúc giục một chàng 
thanh niên chán hưởng thụ rời bỏ đời sống đầy lạc thú để trở 
thành một Sa-môn khất sĩ là bằng cớ hùng hồn cho thân hữu 
chàng thấy giáo lý này hẳn phải phi thường xuất chúng, 
khiến thêm bốn người trong đám ấy cũng làm theo chàng: 
Vimala, Subàhu, Punnaji và Gavampati, tất cả cũng như tôn 
giả Yasa, đều là nam tử của các thương nhân thuộc giai cấp 
Vệ-xá, đã được nhận làm Tỳ-kheo theo lời tiến cử của tôn 
giả, và sau đó đều trở thành A-la-hán (Mv1.9) 

Chẳng bao lâu sau, thêm 50 thân hữu của tôn giả từ các 
vùng lân cận Benares cũng gia nhập Giáo đoàn và đều đắc 
quả A-la-hán. Như vậy, chư vị A-la-hán đã lên đến số 61 
người (Mv1.10) 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 2(b) 


528 trước CN 

Thành lập Giáo Hội và khởi đầu Hoằng Pháp 
CHÍNH THỐNG GIÁO Ở BENARES ĐỐI LẬP PHONG 
TRÀO SA-MÔN KHẤT SĨ 
Ngay thời đức Phật tại thế, Benares đã lừng danh là nơi đặc 
biệt nhiều ân sủng cho những ai đi tìm cứu rỗi dù không 
bằng với mức độ như sau này ở thời Ấn giáo. Nhiều người tin 
rằng lễ tắm ở sông Hằng tại Benares đặc biệt mang tính cứu 
độ linh thiêng, và các người chết được hỏa thiêu trên các 
bến sông (ghats) trong thành phố sẽ đi thẳng lên thiên giới 
tạo cho nơi này một bầu không khí thần thánh. 
Danh từ Vàrànasì hay Bàrànasì, từ đó phát xuất tên Banàras 
hay Benares ngày nay, là do tên hai con sông Varunà 
(Barnà) và Asi, về mùa khô, sông Asi chỉ là một dòng nước 
nhỏ. Thành phố Benares nằm giữa hai miệng sông trên tả 
ngạn (bờ tây) sông Hằng. Hữu ngạn (bờ đông) sông Hằng ở 
Benares trước tiên chảy từ nam ra bắc, rồi rễ hướng đông 
bắc, là vùng không trồng trọt, chỉ là một dãi đất rộng đen 
xám bị nước vùi sâu vào thời gió mùa. Người ta tin là ai chết 
trên bờ đông con sông đối diện thành phố này sẽ tái sanh 
làm con lừa! 
Truyền thống cho rằng Benares xưa là kinh đô thật ít mang 


tính thuyết phục. Thành phố này có vẻ đã phát triển từ một 
giang cảng chuyển tàu thuyền mọc lên ở góc sông Varunà 
và sông Hằng giao lưu, phía đông bắc cầu Malavìya ngày 
nay, nơi đó hàng hóa được tháo ra từ các ghe xuồng nhỏ 
trên sông Varunà đưa đến các thuyền lớn trên sông Hằng. 
Tại đây và Bến Hoàng Gia (Ràj Ghàt) kế cận, các nhà khảo 
cổ đã khám phá di tích nhiều tòa nhà đá tối cổ của thành 
phố, từ thế kỷ thứ sáu trước CN, đúng vào thời đức Phật. 
Trung tâm thương mại của thành phố nằm khoảng 2km phía 
tây nam trên một ngọn đồi, tương ứng với vùng Chauk 
(Chowk) ngày nay. Đồi này cao khoảng 40km trên mực nước 
sông và bảo vệ dân chúng khỏi bị nạn lụt mà phần lớn thành 
phố dọc các bờ sông phải chịu đựng hằng năm. 

Ngay từ thời cổ đại, Benares đã nổi tiếng về các loại gỗ tốt. 
Vải vóc, tơ lụa tỉnh xảo và hạng thêu gấm dày thường dệt 
chen sợi vàng rất lừng danh và được khách hàng ưa chuộng 
khắp tiểu lục địa này. Người nào có sáng kiến cần thiết trong 
thương mại và một số vốn để đầu tư, ứng tiền trước mua vải 
sợi và cung cấp mẫu thời trang cho đám thợ dệt làm ra hàng 
mới rồi lo việc xuất cảng bán sản phẩm có thể làm giàu to. 
Điều này chắc hẳn là cách phụ thân chàng Yasa đã trở thành 
vị phú thương xưa kia. 

Một vài ngành kỹ nghệ và kinh doanh có liên hệ đến vai trò 
tôn giáo của thành phố này là việc sản xuất các thứ bình 
bằng đất và đồng dành cho lễ rảy nước thánh, việc buôn 
hương trầm và nhiên liệu dành cho lễ tế thần lửa, lễ hỏa 
thiêu, cùng các súc vật hiến tế và làm tràng hoa. Một số lớn 
dân chúng Benares (có lẽ khoảng 120.000 người thời ấy) đã 


sinh sống bằng cách cung cấp các dịch vụ liên hệ việc hành 
hương như làm tế sư ở các tế đàn hay hỏa táng, hướng đạo 
của đoàn lữ hành, gia nhân quán trọ, hoặc bọn lừa đảo 
chuyên rình rập đám người hành hương. Quanh thành phố 
trong một địa bàn rộng lớn lại có những "nhân viên quảng 
cáo" đủ loại luôn miệng hùng hồn tuyên bố các đặc tính của 
thành phố thiêng liêng này và giá trị của nó trong sự cứu rỗi 
linh hồn. 

Mặc dù Benares với nếp sinh hoạt nhộn nhịp bên bờ sông là 
một thành phố phồn thịnh thời đức Phật, chúng ta cũng phải 
hình dung đó là một thành phố khá khiêm tốn về phương 
diện kiến trúc. Những hình dáng mà chúng ta thường nghĩ 
tới ngày nay khi nói về Benares thật sự vào thời ấy chưa có. 
Ngày xưa không có nhiều ảnh tượng hay đền đài vì các tế lễ 
Vệ-đà chỉ diễn ra ngoài trời. Không có các bậc đá đưa xuống 
sông, mà chỉ có các bờ đất sét, và cũng không có quang 
cảnh thành phố nguy nga tráng lệ, mà chỉ có các dãy nhà 
gạch hoặc đất sét, và thậm chí chúng cũng không mang 
được sắc thái điển hình của Ấn Độ như ta thường thấy ngày 
nay. 

Lãnh vực văn hóa lại càng nghèo nàn hơn nữa: ta phải hình 
dung một nước Ấn Độ chưa có các thiên anh hùng ca 
nhưRàmàyana, Mahàbhàrata, Bhagavadgìtà , các truyện 
thần thoại cổ điển chỉ mới ở thời kỳ non trẻ, và thần Siva, 
mà kinh thành Benares trở thành nơi thờ thần sau này, thời 
ấy chỉ là một tiểu thần thứ yếu, còn phong tục thờ bò thiêng 
cũng chưa phát triển. Và cũng như bây giờ, thời ấy không có 
một giới thẩm quyền nào điều hành vấn đề tế lễ: mọi việc 


cúng tế không do một nhóm người hay cộng đồng nào thực 
hiện, mà chỉ do cá nhân. Mỗi người tự thi hành, hoặc nhờ 
người khác thi hành các thủ tục lễ nghi mà vị ấy xét cần 
thiết cho mình. 

Vậy thì Benares như thế nào thời đức Phật? Quả thực đó là 
linh địa của tri thức Upanisad, nơi mà những tư tưởng về tái 
sanh còn mới mẻ và quy luật thưởng phạt tự nhiên đang 
được thảo luận rồi thông qua; nhưng còn hơn thế nữa, đó là 
trung tâm tế đàn theo kinh Vệ-đà vốn nằm trong tay một 
tập đoàn Bà-la-môn chuyên nghiệp và cũng là trung tâm 
hỏa táng, một thành phố mời mọc mua bán một đời sau trên 
thiên đàng! Rõ ràng là những kẻ đang kiếm nhiều lợi nhuận 
béo bở nhờ các dịch vụ này không thể nào thân thiện được 
với phong trào Sa-môn tìm cầu giải thoát lại khinh thường 
mọi tập quán tế lễ từ xưa ấy. 

Do vậy đa số dân thành Benares đều tỏ ra lạnh nhạt và thù 
ghét đối với các du sĩ khất thực cắm lều ở ngoại thành với số 
lượng nhiều đáng lo ngại như thế và lại thuyết giảng các tư 
tưởng phi truyền thống. Nếu có vị nào liều lĩnh vào trung 
tâm thành phố thì bình bát khất thực của vị ấy có thể chẳng 
nhận được gì mà bản thân vị ấy còn bị nhục mạ nữa. Vì thế 
đa số Sa-môn chỉ ở ngoại thành và tránh tiếp xúc với dân 
nội thành. 

Đức Phật cũng đã làm như vậy. Trong bốn mươi lăm năm 
hành đạo, ngài chỉ an cư mùa mưa một lần duy nhất gần 
Benares, đó là vào năm 528 trước CN, năm ngài thành đạo 
và thiết lập Tăng đoàn, mùa an cư ấy tại Lộc Uyển ở 
Isipatana (Chư Thiên Đọa Xứ), tức Sàrnàth. Sau đó, ngài đã ở 


lại Isipatana hai ba lần nữa, có lẽ trên đường về Kosambì, 
song ngài giới hạn việc du hành vào trung tâm Benares đến 
mức tối thiểu. Nếu ngài không được gia đình tôn giả Yasa 
cúng dường thực phẩm, ngài cũng không đi khất thực ở 
trong thành phố, mà chỉ đến chợ gia súc ở ngoại ô (AN 3. 
126). Ngài rất ít liên hệ với dân chúng theo chính thống Vệ- 
đà và tập tục tế lễ của họ. 

Thực ra, đức Phật ủng hộ mọi quan điểm bị đám tín đồ Bà- 
la-môn theo kinh Vệ-đà thù ghét: ngài xem (1) việc rảy nước 
rửa tội và (2) tế thần lửa đều là vô ích; (3) ngài công khai chỉ 
trích việc hiến tế súc vật và (4) đối với lễ tế đàn theo kinh 
Vệ-đà, ngài nêu quan điểm là mọi tế lễ đều có thể được loại 
bỏ vì không cần thiết. 

1)Lễ tắm nước : Niềm tin tưởng nước có thể rửa sạch cho 
con người không chỉ các chất dơ bẩn mà còn tẩy sạch hậu 
quả các tội lỗi như phá bỏ lễ nghi, vi phạm luật giao tế giữa 
các giai cấp xã hội v.v... là niềm tin tưởng thông thường ở 
Benares cũng như các nơi khác. Ngoài sông Hằng còn có 
nhiều sông thiêng khác nữa. Dòng nước sông được xem là 
có khả năng thanh tịnh lớn hơn nước ao hồ. Nước biển được 
cho là không chỉ vô hiệu quả trong việc thanh tịnh tâm linh 
mà còn rất nguy hiểm vì nó làm hại phần tinh hoa con 
người. 

Những Bà-la-môn thông thái hơn không hoàn toàn tin tưởng 
ngây ngô như vậy về tính cách thanh tịnh hóa của nước 
sông. Đối với họ, nước chỉ tiêu hủy tội lỗi của con người khi 
kẻ ấy không những đã tẩm đầy mình bằng nước rửa tội, mà 
còn ý thức rõ rệt về tính cách thiêng liêng của lễ "tẩy trần" 


này, vừa phối hợp lễ nghi với một thái độ tỉnh thần đúng 
đắn. Chính thái độ tâm linh này mới phân biệt được thánh lễ 
rửa tội với việc tắm rửa chỉ nhằm tẩy sạch chất bẩn. Tuy 
nhiên, yêu cầu này thường bị bỏ qua, cho nên việc rửa tội 
đối với đa số dân chúng chỉ là những hình thức bề ngoài 
hoàn toàn trống rỗng. 

Một tín đồ điển hình của việc tôn thờ nước thánh là Bà-la- 
môn Sundarika-Bhàradvàja: khi đức Phật viếng thành 
Sàvatthi, Bà-la-môn này bất chợt hỏi ngài không tắm sông 
Bàhulà gần đó sao, vì sông ấy đem lại giải thoát, đó là 
nguồn công đức có thể thanh tịnh hóa con người khỏi ác 
nghiệp (MN 7.39). Đức Phật bác bỏ ý kiến sai lâm ấy, vì 
không một cách tắm rửa nào có thể tẩy sạch các hậu quả 
của ác nghiệp do người phạm tội gây nên. Con người chỉ có 
thể thanh tịnh bản thân bằng các nghiệp thanh tịnh đem lại 
an bình cho mọi loài. 

Ngài cũng thuyết giảng như vậy với Bà-la-môn Sangàrava, vị 
này tắm rửa sáng chiều với ý định rõ ràng là tẩy sạch mọi tội 
lỗi đã phạm suốt đêm ngày (SN 7.21). Đức Phật giảng cho vị 
ấy hiểu:Giáo Pháp ngài là cái ao,Giới Luật là bến tắm, và bất 
cứ ai đến tắm mình tại đây đều có thể qua bờ bên kia, đó là 
giải thoát . Ngài cũng phát biểu tương tự nhân dịp lễAstaka 
ởGayà Sisà (Tượng Đầu Sơn) khi ngài thấy một nhóm du sĩ 
khổ hạnh bện tóc (jatila) đang hành lễ rửa tội bằng nước: 
"Những người tắm rửa tại dòng sông 

Không tẩy sạch mình bởi nước trong, 

Chân chính, công bằng: thanh tịnh đó, 

Người này đích thực Bà-la-môn. " 


(Ud 1.9) 

Giới tại gia và Tỳ-kheo đôi khi cũng biểu đồng tình với thái 
độ đức Phật khinh chê lễ rửa tội bằng nước ấy. Khi có người 
đến nhắc nhở vị đại thần Nandaka đi tắm lễ chiều đang lúc 
vị này, là người của bộ tộc Licchavi, từ Vesali đến nghe đức 
Phật thuyết Pháp, vị ấy đáp:"Thôi đủ rồi, này hiền hữu! 
Đừng lo tắm rửa bề ngoài - tắm rửa nội tâm là đủ cho ta rồi, 
đó là việc ta làm đệ tử bậc Giác Ngộ". (SN 55. 11.3)* 

Đề tài này cũng được nhắc đến nhiều lần trong các vần kệ 
của Punna (Punnikà) con gái của một nữ tỳ tại nhà trưởng 
giả Anàthapindika (Cấp Cô Độc), một thí chủ hào phóng hộ 
trì đức Phật, vị này đã trả tự do cho nàng vì nàng đã thuyết 
phục Bà-la-môn Sotthiya quy y Phật Pháp. Sau khi trở thành 
một Tỳ-kheo-ni, Punnà liền ngâm bài kệ nêu những lý luận 
nàng đã dùng để cảm hóa Sotthiya: 

Ta nay gánh nước làm công, 

Dù đông hàn phải xuống sông hằng ngày, 

Hãi kinh vì chủ đọa đày, 

Sợ nhiều hình phạt lòng này bất an. 

Sợ gì hối vị La môn, 

Chịu bao giá lạnh tay chơn run hoài? 

- Nàng ôi, đã biết rạch ròi, 

Nàng còn muốn hỏi đây người thiện chân, 

Trẻ già làm việc bất lương, 

Muốn tìm giải thoát: tắm trường giang đây 

- Kẻ nào bảo thật ngu thay, 

Ngâm mình xuống nước sạch ngay tội người! 

Vậy là ếch nhái, đồi mồi, 


Bao loài thủy tộc lên trời cả ru? 

Kẻ làm ác nghiệp nhỏ to: 

Bẫy mồi, săn bắn, mổ bò, ngư ông, 

Cùng phương trộm cắp, sát nhân, 

Muốn tiêu trừ nghiệp tắm dòng nước sông! 

Ví dòng nước rửa tội xong, 

Thì dòng nước cũng cuốn công đức ngài. 

Thế là mất hết cả hai, 

Chỉ còn để lại mình ngài trống trơn! 

(Thìg. 236-243) 

Lý luận này cũng dễ hiểu, nhưng chỉ ứng dụng cho những ai 
tin tưởng một cách máy móc vào việc tẩy sạch tội lỗi bằng 
nước sông thiêng. 

2)Tục thờ lửa : Về việc thờ lửa, thái độ đức Phật vẫn không 
biểu lộ quá rõ ràng như vậy. Đối với Bà-la-môn Sundarika - 
Bhàradvàja nói trên là người tin tưởng vào việc thanh tịnh 
bản thân nhờ lửa cũng như nhờ nước, ngài tuyên bố: 
Bà-la-môn, đừng tin nhờ đốt lủa 

Sẽ đạt niềm thanh tịnh giữa trần ai, 

Kẻ nào tìm các phương tiện bên ngoài, 

Người trí bảo không thể nào thanh tịnh. 

Ta bác bỏ củi dâng bàn thần thánh, 

Ngọn lửa ta nhen nhóm ở trong tâm, 

Ngọn lửa ta luôn cháy, mãi sáng bừng, 

A-la-hán, ta theo đời thanh tịnh. 

(SN 7.1.9) 

Việc thi hóa các vần kệ thuộc về đời sau, nhưng chắc chắn 
cũng đã phản ảnh trung thực ý nghĩa lời ngài dạy. 


Tục thờ lửa có nhiều hình thức ở Ấn Độ cổ đại. Hình thức 
quan trọng nhất là tế đàn lửa thiêng của Bà-la-môn theo 
kinh Vệ-đà do các Bà-la-môn chuyên nghiệp thực hiện, tuân 
hành những lễ nghi thờ cúng thật công phu để cho thần lửa 
Agni mang lễ vật lên Thiên chúng. Một số người khác thờ 
thần lửa nỗ lực thanh tịnh tâm hồn họ bằng cách đốt cháy 
các tội lỗi qua ngọn lửa thiêng. Trong đám ấy có các vị khổ 
hạnh bện tóc (jatila), một số đã theo đức Phật như tôn giả 
Nadikassapa (Ca-diếp ở bên Dòng Sông) là một vị lãnh đạo 
các nhà khổ hạnhJatila , sau khi trở thành một Tỳ-kheo, đã 
tự trách mình trước kia tin tưởng vào hiệu lực của việc thờ 
ngọn lửa thiêng: 

Bao lễ vật xưa ta cúng dàng 

Đổ vào trong ngọn lửa thiên đàng. 

"Thế là thanh tịnh!" ta thầm nghĩ, 

Tục tử phàm phu thật rõ ràng. 

(Thag 341) 

3)Hiến tế súc vật : Mặc dù lễ rửa tội bằng nước và thờ lửa 
không có giá trị đạo đức dưới mắt đức Phật, ít ra chúng cũng 
không làm hại ai. Còn các tế lễ bằng máu lại khác hẳn. Ở Ấn 
Độ cổ đại mỗi năm các tế lễ này làm thiệt mạng vài người 
cùng vài ngàn súc vật. Ta phải công nhận một thành tựu văn 
hóa của đạo Phật là nhờ đó sự giết người sống để tế lễ 
không còn nằm trong các phong tục thông thường ở Ấn và 
tế lễ bằng súc vật ngày nay chỉ còn thấy ở Bengal, nơi đó nữ 
thầnKàIi (nữ Hắc thần) của Ấn Độ giáo được xem là đòi hỏi 
việc ấy. 

Đối với đức Phật, súc vật là mọi loài chúng sanh có toàn 


quyền sống và lòng từ bi (mettà-karunà) của ngài trải rộng 
đến chúng không kém gì đối với loài người. Ngài không thích 
việc giết chúng để làm thức ăn cho người, mặc dù ngài là 
người có đầy đủ óc thực tiễn để thấy rằng chế độ dinh 
dưỡng toàn rau quả là điều không thể áp đặt chung cho mọi 
người. Song ngài xem việc giết súc vật để tế lễ là điều sai 
lầm, nhất là vì nhiều người tin tưởng rằng việc giết lễ vật 
sống diễn ra càng chậm lại càng tăng hiệu quả tế đàn. 
Thông thường bầy súc vật-trâu bò, ngựa dê - đều bị bóp cổ. 
Mãi cho đến nay vẫn còn một nơi trên bờ sông Hằng tại 
Benares được gọi làDasàsvamedhaghàt , Bến Tế Mười Ngựa, 
để kỷ niệm một lễ tế đàn của hoàng gia. 

Sự kiện các súc vật vô tội phải hiến mạng sống cho các mục 
đích tín ngưỡng của loài người không những làm động lòng 
trắc ẩn của ngài mà còn xúc phạm cả ý thức về công bằng 
của ngài nữa. Ngài tin rằng mọi loài đều phải trả nghiệp của 
chính mình, không thể hối lộ mua chuộc thần linh cũng như 
không thể chuyển hậu quả ác nghiệp (kamma) của mình 
cho ai khác - như việc đền tội thay bằng con vật hiến tế. 

Bất cứ khi nào có dịp thuận tiện đưa đến, ngài đều chống 
đối các tư tưởng ấy,dĩ nhiên không phải trên cương vị một 
nhà tiên tri đe dọa hình phạt thích đáng, mà là một bậc hiền 
nhân với tâm bình đẳng giảng giải và gợi ý chứ không cố 
tình bắt buộc người khác chấp nhận Giáo Lý của ngài. Như 
ngài tự nhận xét ngài không tranh chấp với đời (SN 22- 
94).Tính hợp lý của tư tưởng ngài và vẻ kỳ diệu của nhân 
cách ngài là tất cả những gì ngài muốn bày tổ trước công 
luận. 


Ngài phản đối các đại tế lễ bằng máu theo kinh Vệ-đà bằng 
cách nêu rõ sự vô dụng của chúng. Khi vua Pasenadi nước 
Kosala chuẩn bị đại tế đàn gồm 500 bò mộng, 500 bò đực, 
500 bò cái, 500 dê và 500 cừu cùng bắt buộc đám nô tỳ đi 
thâu góp đám súc vật này từ các chủ buôn, có lẽ là không 
trả tiền, đức Phật bình luận rằngkhông có tế lễ bằng người 
hay vật nào đem lại kết quả gì cả. Bậc trí tránh xa các đại tế 
đàn có bầy dê, bò trâu, v.v... bị giết. Trái lại, các tế đàn 
không đẫm máu và không hao tốn nhiều sẽ giúp đỡ người 
cúng tế và làm vui lòng chư Thiên. (SN 3.1.9) 

Bà-la-môn Kùtadanta, một phú gia ở Khànumata dự định mở 
một tế lễ còn trọng đại hơn với 700 súc vật mỗi loại, nhưng 
đức Phật đã can gián vị này khỏi làm việc ấy. Bằng cách kể 
một câu chuyện theo kiểu chuyện Tiền Thân đức Phật 
(Jàtaka) ngài thuyết phục Bà-la-môn Kùtadanta rằng thường 
xuyên cúng dường các Sa-môn, xây tỉnh xá, quy ngưỡng 
Phật Pháp và giữ ngũ giới (kiêng sát sanh, trộm cắp, tà hạnh 
trong các dục, nói láo và uống rượu) cùng hành thiền là 
những cách tế lễ không những dễ thực hiện hơn mà còn có 
nhiều công hiệu, thực sự đem lại nhiều lợi ích nhất trong các 
loại tế đàn. (DN 5.22.7) 

Ngài dùng thêm nhiều lý luận bài bác tế lễ bằng máu khi 
được một số Bà-la-môn chuyên nghiệp hỏi ngài thời này - 
(tức thế kỷ thứ sáu trước CN) còn có các Bà-la-môn sống 
theo giới luật cổ sơ chăng. Ngài phủ nhận điều này, và mô 
tả các Bà-la-môn thời thượng cổ là những vị độc cư không có 
tài sản gì, chỉ sống hoàn toàn bằng cách khất thực, không 
cho phép giết trâu bò, mà xem chúng như những thân hữu 


tối ưu cung cấp chư vị đủ hương liệu, dầu xoa, thực phẩm, 
dõng lực, hảo tướng và an lạc (SNip 295). Về sau các Bà-la- 
môn lạc tà đạo vì theo gương các vua chúa sống xa hoa nên 
đã xúi giục vua chúa tế lễ bò ngựa và cả người sống nữa, 
nhờ đó họ có thể đòi lệ phí hành lễ. Thế rồi vua chúa truyền 
giết hàng trăm ngàn gia súc với đao kiếm, ngay cả thần linh 
cũng xem việc này là tội lỗi. Do việc giết hại các sinh linh vô 
tội, các tế sư đã đọa lạc xa rời chánh đạo và người có trí 
cùng quần chúng có đủ lý do đúng đắn khiển trách các gia 
chủ dâng tế lễ quá hao tài tổn mạng đến như vậy. (SNip 299 
- 313) 

4)Một việc nữa khiến phe chính thống Bà-la-môn chống lại 
đức Phật là thái độ đối lập lễ nghi của ngài. Không phải ngài 
phản bác mọi giới luật tập quán, vì trong Giáo hội Phật giáo 
cũng có nhiều giới luật tập quán. Nhưngđiều ngài bài bác 
chính là tư tưởng cho rằng lễ nghỉ luật lệ rất quan trọng đối 
với việc giải thoát-thậm chí ta có thể đòi hỏi sự giải thoát 
nhờ nghỉ lễ. Ngài công khai xem giới cấm thủ (tuân hành 
một số nghi lễ giới luật) là một trong mười kiết sử 
(samyojana) phải được phá bỏ, và đó là một trong bốn sự 
chấp thủ (upàdàna) theo Giáo Lý của ngài .. Ngày nay ta 
cũng dễ hình dung được cảm tưởng của các Bà-la-môn 
chuyên nghiệp sinh sống bằng cách làm các vị tế sư tinh 
thông các nghỉ thức hành lễ và pháp thuật tế đàn thời ấy, 
khi nghe nói đến các điều lệ trong Giới Luật của đạo Phật đi 
ngược lại với quyền lợi của hội chúng họ như vậy. 

AN CƯ MÙA MƯA ĐẦU TIÊN Ở ISIPATANA 

Biết rằng dân chúng Benares không ưa thích ngài, dầu cho 


họ có chú ý đến ngài đi nữa, cũng không mong tìm được 
nhiều người công nhận Giáo Pháp ngài ở Benares ngoại trừ 
những thân bằng quyến thuộc của tôn giả Yasa, đức Phật 
cùng hội chúng Tỳ-kheo ít ỏi của ngài an cư mùa mưa năm 
528 trước CN tại Vườn Nai ở Isipatana (Chư Tiên Đọa Xứ) 
(nay là Sàrnàth). Lúc ấy chưa có một tinh xá thích hợp. Nơi 
cư ngụ duy nhất gồm vài thảo am hoặc khả quan hơn cả là 
các lều tre mái sậy mà các Tỳ-kheo dựng lên để bậc Đạo Sư 
và chư vị ở tạm. 

Thời kỳ gió mùa không chỉ có mưa lớn. Đó là cả sự biến đổi 
người ta thường chờ đợi từ tháng Tư - Năm trở đi như một 
cách xoa dịu khí hậu cứ diễn tiến châm chậm từng bước 
một. Hiện tượng thiên nhiên báo trước thời gió mùa là cây 
cỏ nở rộ hoa, mặc dù có nhiều loài hoa tô điểm thêm phong 
cảnh Ấn Độ ngày nay do các nhà hàng hải người AÂu mang 
đến. Về phương diện sinh thái, nước Ấn thời đức Phật không 
phong phú như thời này. Nhưng các chòm hoa màu cam 
nghệ rực rỡ của cây Kadamba (Nauclea cordifolia), cây 
Campaka (Michelia Champaka) nở hoa vàng thơm ngát, cây 
hoa phượng vĩ (Butea frondosa) đỏ ối trong rừng, cây hoàng 
hậu (Lagerstroemia flos-reginae) với các hoa hình lồng đèn 
xanh nhạt, cây kim điệp (Cassia fistula) với những chuỗi hoa 
vàng lộng lẫy, cây hoa san hô đỏ chiếu lấp lánh (Erythrina 
indica) và cây Asoka (Vô ưu:Saraca indica ) với những hoa 
hình câu đổi màu từ cam đến đỏ. Tất cả phong cảnh này 
hẳn đã đủ làm thích thú người Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu 
trước CN. 

Tiếp theo sau cảnh sắc rực rỡ của thời nở hoa là thời rụng lá 


ngắn ngủi, các cành cây chỗng lên trời khao khát như những 
bộ xương khô. Từ trước đến giờ sương rơi xuống ban sáng 
làm cho cây cỏ thấm ướt phần nào nay không còn nữa. 
Đồng ruộng xám ngắt dưới mặt trời gay gắt oi nồng. Mặt đất 
giống như vũng lầy khô cằn lộ ra những đường nứt nẻ thật 
sâu. Nhiều nơi khí nóng cuộn lên thành hình xoắn ốc như cái 
phểu hút bụi từ đồng ruộng tung lên không. 

Vài ngày sau, được bầy chim ưng và quạ bay đi trốn báo 
hiệu, một cơn bão bùng ra - lều tranh mất mái, cây cối gãy 
đổ nhưng cơn bão cũng qua đi thật nhanh như lúc đến. Rồi 
cuối cùng, khoảng giữa tháng sáu, cơn mưa thời gió mùa 
được mong đợi từ lâu đã bắt đầu. Từ các đám mây khổng lồ 
từng giọt nước rơi xuống càng lúc càng đều dặn hơn rồi 
bỗng nhiên cùng với sấm chớp vang dội, trận mưa như thác 
đổ dần dần trở thành mưa liên tục. Đám trẻ con trần truồng 
thích thú chạy quanh các vũng nước mưa đọng và ngay cả 
người lớn cùng vui vẻ chường mặt ra ngoài chốc lát để 
hưởng bầu không khí mát rượi làm tươi tỉnh. 

Sau thời kỳ mưa liên tục, các đám mây thỏa hiệp với mặt 
trời, mỗi thứ lần lượt thay phiên nhau thống trị giang sơn vài 
giờ. Trong các khoảng thời gian giữa những cơn mưa rào, 
phong cảnh cỏ cây đầy hơi nước, rồi làn không khí oi bức lại 
đến thay thế cái nóng nực trước đó không lâu. 

Phong cảnh đổi thay thật lớn lao mau chóng lạ thường. Các 
dòng sông lờ đờ trước kia bỗng trở nên các nguồn nước lũ 
rộng lớn màu nâu chảy ồ ạt đe dọa các vùng ở trên bờ với 
làn nước dâng cao rất nhanh, đường sá chìm ngập bùn lầy 
khó đi lại. Nhiều nhà bằng đất tan rã khiến cho các mái 


(cũng không phải là không thấm nước) đổ ụp xuống đám 
người trong nhà. Thế giới loài vật cũng phô bày một cảnh 
tượng khác thường: rắn rít, bọ cạp bò ra khỏi lỗ vì ngập 
nước, những con nhái bén tí tỉ nhảy ra đường và tiếng cóc 
ồm ộp kêu to. Trong nhà, tắc kè chạy quanh tường, trên trần 
tìm ăn muỗi mòng, sâu mọt đến căng phồng cả bụng. 

Bầu không khí của thời kỳ gió mùa đến cùng mọi vẻ biến đổi 
do nó mang lại đã gây nhiều cảm hứng sau này cho biết bao 
thi sĩ theo đạo Phật, thì dĩ nhiên bậc Đạo Sư và các đệ tử 
ngài cũng nhận thấy quang cảnh thiên nhiên này trong Vườn 
Nai tại Isipatana ấy. Song mùa an cư đầu tiên năm 528 này 
phần lớn dành vào việc tu học của chúng Tỳ-kheo. Ngoài các 
bài thuyết giảng "Chuyển Pháp Luân" (Dhammacakka- 
ppattana) và Vô Ngã Tướng (Anatta Lakkhana) (Mv1.6), còn 
ba bài khác nữa dành cho các tuần lễ này đều được bảo tồn 
trong Kinh Tạng. Qua một bài Pháp (Mv1.13; SN 4.1.4, ngài 
khuyến giáo chư Tỳ-kheo - mặc dù chư vị đều được ngài 
xem là đã đắc quả A-la-hán - cần phải suy tư đúng như thực 
hay như lý tác ý (yoniso manasikara), đó là điều kiện ngài 
tuyên bố đã đưa ngài đến Giác Ngộ. Trong bài thứ hai 
(Mv1.11; SN 4.1.5)ngài tuyên bố ngài cùng chư Tỳ-kheo đều 
thoát khỏi mọi kiết sử của nhân giới cũng như thiên giới; và 
trong bài thứ ba (AN 3.15)ngài dạy chư vị bài kinh Dụ Người 
Đóng Xe phải làm hai bánh xe cho vua Pacetana - một vị 
vua trong thần thoại cổ. Một bánh xe được làm cẩn thận 
trong gần sáu tháng ròng, nên đứng vững vàng sau khi chạy 
thử và sức đẩy đã hết, còn bánh kia chỉ được làm trong sáu 
ngày, nên lảo đảo rồi ngã nhào vì có nhiều khuyết điểm 


trong vành xe, nan hoa và trục. Cũng vậy, chư Tỳ-kheo phải 
đoạn trừ các khuyết điểm và lỗi lầm trong thân nghiệp, khẩu 
nghiệp và ý nghiệp để tránh ngã nhào ra khỏi Pháp - Luật 
của ngài. 

Kinh Tạng Pàili còn có thêm bốn bài kinh do đức Phật thuyết 
tại Isipatana, tất cả đều ghi dấu vài ba cuộc du hành của 
ngài đến nơi ấy về sau. Điều này có thể được thấy rõ qua sự 
kiện thính giả ở đấy gồm những người chỉ gia nhập hội 
chúng của ngài sau năm 528. 

Khoảng cuối mùa mưa, đức Phật thuyết hai bài Pháp rất 
quan trọng đối với việc phát triển Giáo hội tương lai. Ngài 
quyết định không giới hạn việc truyền bá Chánh Pháp cho 
riêng ngài, mà đưa cả chư Tỳ-kheo vào trọng trách này nữa. 
Do vậy, ngài gọi các đệ tử tụ họp lại và dạy bảo chư vị đi 
làm sứ giả truyền Pháp: 

"Này các Tỳ-kheo, hãy ra đi, vì lợi ích và an lạc của quần 
sanh, vì lòng thương tưởng đối với đời, vì lợi ích, an lạc và 
hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại. Đừng đi chung hai 
người cùng đường. Này các Tỳ-kheo, hãy thuyết Pháp 
(Dhamma) hoàn thiện ở phần đầu (sơ thiện), hoàn thiện ở 
phần giữa (trung thiện), hoàn thiện ở phần cuối (hậu thiện), 
cả về ý nghĩa lẫn văn cú, hãy truyền bá đời Phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ thanh tịnh. Có những người nhiễm bụi ít trong 
mắt sẽ đọa lạc nếu không nghe Pháp. Song nếu chư vị ấy 
nghe Pháp, chư vị sẽ được giải thoát. Còn chính ta, này các 
Tỳ-kheo, ta sẽ đi đến thành lũy Uruvelà (Ưu-lâu-tần-loa) để 
thuyết Pháp".(Mv 1.11.1) 

Chư Tỳ-kheo ra đi như đã được huấn thị, và chẳng bao lâu 


sứ mạng của chư vị đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Chư vị đưa 
nhiều người từ bốn phương về Isipatana để xin thọ giới. Tuy 
nhiên, chư vị chưa hoan hỷ về điểm đức Phật đã dành quyền 
truyền giới cho riêng ngài, và chư vị cũng thỉnh cầu ngài cho 
phép chư vị có quyền ấy. Bậc Đạo Sư không dễ gì ban ngay 
ước nguyện ấy cho chư vị. Trước tiên ngài xem xét riêng vấn 
đề ấy, rồi ngài thảo luận với chúng Tăng cuối cùng ngài 
quyết định: 

"Này chư Tỳ-kheo, ta cho phép chư vị khi ở trong những xứ 
sở, thôn làng xa xôi có quyền truyền tiểu giới xuất gia 
(pabbajà) (làm Sa di) và đại giới xuất gia (upasampadà) 
(làm Tỳ-kheo). Việc ấy phải thực hiện theo cách này: Trước 
tiên hãy cho giới tử cạo sạch râu tóc, đắp các y vàng và phủ 
vai bên trái với thượng y; rồi khi vị ấy đến đảnh lễ chân vị 
Tỳ-kheo truyền giới (như một dấu hiệu của bổn phận đệ tử), 
hãy cho phép vị ấy quỳ xuống cung kính nghiêng mình trước 
giới sư với hai tay chắp lại. Sau đó vị ấy phải được dạy bảo 
lập lại câu: "Đệ tử xin quy y Phật, đệ tử xin quy y Pháp, đệ 
tử xin quy y Tăng". Câu này phải được lập lại ba lần. Này 
chư Tỳ-kheo, ta cho phép chư vị truyền tiểu giới xuất gia và 
đại giới của một tân thọ Tỳ-kheo bằng cách nhận Tam Quy 
này".(Mv 1.12.3-4) 

Bằng cách cho phép chư Tăng truyền giới xuất gia, đức Phật 
đã cắt cuống nhau liên kết Tăng chúng và vị sáng lập Đạo 
Pháp, khiến cho Tăng chúng có thể sống đời độc lập của 
mình. Về sau, việc truyền giới đã được tổ chức thành nghi lễ 
(Mv1.28.3-5) và bổ sung nhiều tiết mục đặc biệt liên hệ đến 
giới tử và giới sư. 


Năm 528 trước CN là một năm đầy kết quả mỹ mãn đối với 
đức Phật và ngài đã trở thành vị lãnh đạo một trường phái 
trong phong trào Sa-môn khất sĩ. Bấy giờ mùa mưa cùng 
thời kỳ ngưng hoạt động trong năm đã trôi qua. Rừng núi, 
đồng ruộng đều xanh tươi mơn mởn và lúa mạ được trồng từ 
giữa tháng sáu nay đã nhô lên vài tấc trên mặt nước đồng. 
Mọi giếng và ao hồ tràn đầy nước, đường sá đi lại được như 
cũ, và làn không khí oi bức ngột ngạt của thời gió mùa đã 
nhường chỗ cho những ngày ấm áp và đêm mát dịu. Như 
ngài đã tuyên bố, đức Phật còn trẻ tuổi rời Vườn Nai ở 
Isipatana và lên đường đi Uruvelà. 

TRỞ LẠI URUVELÀ 

Lý do đức Phật muốn viếng thăm nơi ngài thành Đạo một lần 
nữa là đến thuyết Pháp cho những gia chủ đã có lòng cúng 
dường ngài thực phẩm khi ngài còn là nhà tu khổ hạnh. Kinh 
Tạng Pàii (Mv 1.14) tường thuật một cuộc hành trình tuyệt 
đẹp của ngài trên đường trở lại nơi ấy, chuyện này được 
xem là đã diễn tiến trong khu rừng Kappàsiya. 

Trong khi đức Phật ngồi nghỉ dưới một gốc cây, một đám 
thanh niên nhốn nháo, rõ ràng thuộc giai cấp sang trọng, 
chạy đến hỏi ngài xem ngài có nhìn thấy một nữ nhân chạy 
ngang qua đó chăng. Đám ấy giải thích rằng họ gồm ba 
mươi người đến khu rừng này cùng các cô vợ để vui chơi. 
Một người trong bọn còn độc thân, đã mang theo một kỹ nữ. 
Bọn họ đuổi theo tìm nàng ấy vì nàng đã trộm tài vật của họ 
và chạy trốn mất. 

Đức Phật hỏi: "Này các nam tử, chư vị nghĩ thế nào? Đi tìm 
nữ nhân ấy và đi tìm chính mình, việc gì tốt hơn? 


Các nam tử đáp: Bạch Thế Tôn, đi tìm chính mình tốt hơn. 
Đức Phật bảo: Vậy này các nam tử, hãy ngồi xuống đây và 
ta sẽ thuyết Pháp cho chư vị". 

Sau đó ngài thuyết Pháp thuận thứ và giảng bày Tứ Thánh 
Đế cho chư vị. Được Phật Pháp cảm hóa, ba mươi thanh niên 
ấy thỉnh câu được thọ giới Tỳ-kheo và đức Phật lập tức nhận 
lời. 

Câu chuyện ly kỳ này có lẽ mang tính lịch sử; chỉ riêng phần 
cuối hình như được các vị kiết tập Kinh Tạng Pàii "tô điểm" 
thêm cho hoàn mãn. Vì cả ba mươi thanh niên đầy đủ mọi 
lạc thú ở đời lại trở thành - không phải cư sĩ tại gia - mà là 
Tỳ-kheo, để cho hai mươi chín cô vợ trẻ trung phải trở về 
làng làm các "sương phụ của chư Tăng" là chuyện khó tin 
vậy. 

Ngoài tính cách lịch sử của câu chuyện trên, phương thức 
truyền giới mà bậc Đạo Sư sử dụng cũng cần được lưu ý. Đó 
không phải là Tam Quy như đức Phật đã chỉ dạy, mà là câu " 
Hãy đến đây, Tỳ-kheo!" (Ehi, Bhikkhu!) như ngài đã dùng khi 
ngài nhận tôn giả Kondañ ñ a (Kiều-trần-như) làm vị Tỳ-kheo 
đầu tiên ở thế gian (Mv1.6.32).Hình như cách truyền giới 
này chỉ được vị Giáo chủ tối cao sử dụng mà thôi. 

Đại Phẩm (Luật Tạng) còn kể nhiều sự kiện xảy ra trên 
đường đức Phật trở lại Uruvelà với tính cách giáo dục khô 
cứng và cố ý biến mọi việc thành các phép thần thông cả. 
Chúng ta cần theo sát các câu chuyện ly kỳ này để có thể 
tìm ra vài chỉ tiết lịch sử trong ấy. 

Gần Uruvelà có ba anh em dòng họ Kassapa sống đời đạo sĩ 
khổ hạnh bện tóc (jatila) thờ lửa và nước. Mỗi vị lãnh đạo 


một giáo phái. Đạo sĩ Uruvela-Kassapa (Ca-diếp ở Ưu-lâu - 
tần-loa) có năm trăm đệ tử, đạo sĩ Nadì-Kassapa (Ca-diếp ở 
Bên Dòng Sông) có ba trăm đệ tử và đạo sĩ Gayà-Kassapa 
(Ca-Diếp ở Tượng Đầu Sơn) có hai trăm đệ tử, dù các con số 
này cũng không được xem là chính xác. 

Vì mùa đông Ấn Độ đã bắt đầu và nhiệt độ ban đêm không 
quá âm điểm, đức Phật đến am thất của đạo sĩ Uruvela- 
Kassapa và xin nghỉ qua đêm trong am thất thờ lửa mà các 
vị đạo sĩïjatilas đang đốt cháy. Vẻ tự tin và nhân cách của 
người khách lạ đã chỉnh phục giáo chủ Uruvela-Kassapa 
khiến vị này không dám chối từ, song bảo rằng căn lều thờ 
lửa có một con rắn độc khổng lồ. Tuy nhiên đức Phật cũng 
không cảm thấy hãi kinh mà rút lui, và ngài nghỉ qua đêm 
bình an trong căn lều "nhờ thần lực của ngài". (Mv1.15) 

Ngài ở lại thêm vài đêm nữa trong khu rừng gần am thất 
đạo sĩ Uruvela-Kassapa và khu rừng quanh ngài chiếu sáng 
rực lên ba lần. Đạo sĩ Kassapa mời đức Phật đến thọ thực 
buổi sáng trong am thất mình và hết sức cảm phục khi nghe 
đức Phật đã được chư Thiên đầy hào quang đến thăm viếng 
các đêm trước: đêm đầu tiên ngài được Tứ Đại Thiên Vương 
viếng, đêm thứ hai được Sakka (Indra) Thiên Chủ viếng và 
đêm thứ ba được Brahmà Sahampati (Phạm Thiên Ta-bà 
Chủ) viếng (Mv1.16.18). Đặc điểm lịch sử của câu chuyện 
này có thể là đức Phật đã đốt lửa ban đêm để chống lạnh và 
các loài dã thú. 

Trong lúc ấy, một đại tế đàn sắp được tổ chức hằng năm tại 
am thất đạo sĩ Uruvela -Kassapa, mong đợi khách hành 
hương đến chiêm bái từ khắp quốc độ Magadha và đất nước 


Anga ở phía Đông. Sợ rằng đức Phật có thể lôi cuốn đám 
người ủng hộ phái du sĩïjatilas về phía ngài, đạo sĩ Kassapa 
thầm cầu nguyện đức Phật đừng đến dự lễ tế đàn. Biết được 
tâm tư của đạo sĩ Kassapa, đức Phật khéo léo tránh xa thảo 
am của vị này vào ngày tế lễ. Vị này kinh ngạc vì đức Phật 
Gotama có thể đọc được tư tưởng người khác nhờ tha tâm 
thông. (Mv 1. 19) 

Sau khi đức Phật đã quan sát giáo chủ Uruvela-Kassapa và 
đám môn đồ một thời gian, ngài thừa cơ hội vị đạo sĩ già 
nua này tuyên bố khoác lác để hạ vị này xuống đất. Nói 
thẳng vào lương tâm vị này, ngài bảo:"Này hiền giả 
Kassapa, hiền giả không phải là một vị A-la-hán và cũng 
không phải là vị đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán 
quả. Lối sống của hiền giả không phải là cách đưa hiền giả 
đến chứng đắc A-la-hán, thậm chí cũng không thể nhập A-la- 
hán Đạo!". 

Giáo chủ Kassapa, người mà trước kia chưa một ai từng nói 
như vậy thẳng mặt, bấy giờ đã hoàn toàn thảm bại. Vội quỳ 
xuống chân đức Phật, vị ấy xin được gia nhập Giáo đoàn của 
ngài (Mv 1. 20. 17). 

Đức Phật tỏ ra rất công bằng khi ngài không chấp nhận 
ngay lập tức sự quy phục của đạo sĩ Kassapa, mà ngài bảo 
vị ấy phải xét kỹ hậu quả của bước tiến này với đám môn 
đệ:"Này hiền giả Kassapa, hiền giả là vị lãnh đạo trường 
phái 500 vị khổ hạnh jatilas. Hãy thảo luận với cả hội chúng 
để chư vị có thể làm việc gì thích hợp!". Đạo sĩ Kassapa 
nghe lời khuyên này, với kết quả là tất cả môn đồ đều cùng 
vị ấy quy thuận gia nhập trường phái của đức Phật. Chư vị 


đều cắt bỏ sạch các cuộn tóc bện kia, ném bỏ các đòn gánh 
và dụng cụ thờ lửa xuống sông Nerañijarà. Rồi đức Phật 
truyền giới Tỳ-kheo cho chư vị gia nhập Giáo hội ngài. (Mv 1. 
20. 17) 

Khi các cuộn tóc bện và các dụng cụ bằng gỗ trôi bồng bềnh 
xuôi dòng Nerañ jarà ngang qua am thất của Nadì-Kassapa, 
vị này lo sợ có tai nạn gì đó đã xảy ra cho trưởng huynh 
mình. Vị này đến thảo am vị kia và Uruvela-Kassapa giải 
thích cho bào đệ mọi lợi ích khi gia nhập Giáo đoàn đức 
Phật, và vị này cũng xin gia nhập Hội chúng Tỳ-kheo cùng 
với tất cả ba trăm môn đồ. (Mv 1. 20. 20f) 

Việc trên cũng xảy ra với đạo sĩ Gayà-Kassapa, vị này cũng 
đi xem thử bào huynh có bình an chăng khi thấy các vật thờ 
trôi bổng bềnh ngang qua thảo am. Rồi vị này cũng gia nhập 
giáo đoàn Tỳ-kheo với tất cả hai trăm môn đồ (Mv 1. 20. 
22f) 

Cùng với đám môn đồ mới thu nhận đông đảo như vậy (cho 
dù có thể không đến con số một ngàn vị) gồm toàn các vị 
khổ hạnh bện tócjatilas trước kia, giờ đây ngài đã truyền giới 
làm Tỳ-kheo tại Uruvelà, đức Phật tiến về Gayà không xa là 
bao, nơi đó cả đoàn dựng lều trên một ngọn đồi cách hướng 
tây nam thành phố khoảng gần một dặm, tên gọi là 
Gayàsìsa (Tượng Đầu Sơn, nay là Brahmayoni). Tại đây đức 
Phật thuyết bài Pháp với đề tài ám chỉ tập tục thờ lửa của 
nhóm khổ hạnhjatilas . Đó là bài Thuyết Giảng Về Lửa 
(Àdittapariyàya Sutta, Mv1l.21; SN 35.28) bắt đầu bằng 
những lời nói lừng danh:"Tất cả đều đang bốc cháy!".Bài 
kinh này dựa trên lý thuyết của đức Phật về nhận thức, theo 


đó không chỉ có năm mà là sáu giác quan: ngoài mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân là xúc giác, còn có tâm (Manas) hay đúng 
hơn, là cơ quan suy tưởng. Tương ứng sáu giác quan này là 
sáu ngoại xứ đối với con người: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp (dhamma) hay đối tượng của tư tưởng . Ngay khi một 
giác quan nhận thức (ví dụ: mắt) và ngoại xứ tương ứng (vd: 
các sắc) tiếp xúc với nhau, thì nhận thức (vd nhãn thức) 
sanh khởi. Bằng cách này một đối tượng được đưa vào ý 
thức và được người ta nhận thức. Mọi thực tại bên ngoài đều 
do sáu giác quan đưa đến cho ta: chính sáu giác quan này 
tạo nên thế giới riêng tư của mỗi người. 

Tiếp theo đó là cách chúng ta nhìn đời tùy thuộc vào bản 
chất các giác quan của ta, và tùy thuộc vào cách chúng 
mang hình ảnh của đối tượng vào ý thức của ta mà không 
làm sai lạc màu sắc chân thật của đối tượng. Nếu giác quan 
của người nào bị tham sân si chi phối thì tất cả nhận thức 
của người ấy sẽ bốc cháy vì chúng làm sanh khởi thêm 
nhiều tham dục và sân hận trong tâm người ấy: đối với 
người ấy toàn thế giới đang bốc cháy. Song nếu người nào 
chế ngự được lục căn thì sẽ giải thoát khỏi tham dục, cấu uế 
và sẽ được giải thoát sanh tử luân hổi. 

Nghe nói về lửa trong ý nghĩa triết lý thâm áo như vậy chắc 
hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm chư Tỳ-kheo trước 
đây là các đạo sĩ thờ lửa theo cách cổ truyền. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 3(a) 


528 - 508 trước CN 

Hai mươi năm đầu tiên 
CÔNG CUỘC GIÁO HÓA VUA BIMBISÀRA 
Đức Phật nhận thức rất rõ rằng thái độ của vua chúa đối với 
ngài sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định trong việc truyền 
bá Đạo Pháp của ngài. Vì thế ngài chọn Ràjagaha (Vương 
Xá), kinh đô vừa là hoàng cung của vua Bimbisàra nước 
Magadha, nơi ngài vừa đến, làm mục tiêu kế tiếp của cuộc 
du hành. 
Có một số vấn đề quan trọng trong việc tiếp xúc. Ngài 
không chỉ suy xét lại cuộc gặp gỡ đầu tiên chưa nồng nhiệt 
mấy với nhà vua ngay khi ngài mới khởi hành cuộc tầm cầu 
chân lý (năm 536 trước CN), ngài còn quan tâm đến sự kiện 
vua Bimbisàra sẽ xem vị lãnh đạo một giáo phái như một 
người sáng lập một số quan điểm và vì vậy đó là một người 
có tiềm năng gây ảnh hưởng đến việc trị quốc mà nhà vua 
biết được sẽ có nhiều lợi ích về sau. 
Ràjagaha cách Patna 70km về phía tây nam gần một thị 
trấn nhỏ hiện nay ở Ràjgir, xưa kia là kinh đô hùng mạnh 
nhất ở bắc Ấn sau Sàvatthi, kinh đô của nước Kosala. Tầm 
quan trọng của nó chỉ mới nổi bật lên vào thời đó chính là 
nhờ vua Bimbisàra đã mở rộng cổ thành Giribbaja (Đa Sơn) 


và nâng nó lên vị trí kinh đô Ràjagaha (Vương Xá). 

Hai điều đã là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn địa 
điểm này làm thủ đô nước Magadha dù vị trí ấy không thuận 
lợi về phương diện giao thông. Ở phía nam Ràjagaha có một 
quặng sắt được khai thác theo dạng oxýt sắt nhờ cách đào 
bới gần mặt đất, mà phần lớn được làm thành vũ khí và 
dụng cụ trong thủ đô. Còn về hướng đông nam cũng có một 
mỏ đồng. Tất cả sự phú cường của đất nước Magadha đều 
tùy thuộc vào các nguồn lợi khoáng sản này cùng các tiểu 
công nghiệp liên quan đến việc chế tạo chúng. 

Yếu tố thứ hai là về mặt chiến lược. Thủ đô này nằm giữa 
hai dãy núi dài tạo thành một thung lũng hình chữ Z có khả 
năng bảo vệ vững mạnh. Giá trị phòng thủ của địa thế này 
càng được tăng cường nhờ một bức thành khổng lồ chạy dọc 
theo các rặng núi, đang được xây dựng vào thời ấy và khi 
hoàn tất, bức thành dài đến 40km. Trung tâm kinh đô 
Ràjagaha là cổ thành Giribbaja lại được thêm một cổ lũy bao 
bọc. Các rặng núi bao quanh chắn gió từ mọi phía thành, 
nên mùa hạ khí trời bên trong thung lũng vô cùng oi bức. Có 
bốn đường giao thông dẫn ra ngoại thành, mỗi đường thuở 
ban đầu được một cổng phòng vệ, cổng này đóng về ban 
đêm. 

Vùng trung tâm thủ đô Ràjagaha không chiếm toàn bộ thung 
lũng, mà chỉ nằm trên thanh ngang của hình chữ Z ấy, đây 
là khu cổ thành Giribbaja, ở bên trong cổ lũy ấy. Đây chính 
là hoàng cung vua Bimbisàra, và đây cũng là dinh cơ của 
giai cấp quý tộc võ tướng và đám thị dân giàu có cùng các 
tiệm tạp hóa và các xưởng rèn đúc của hoàng gia. Cung vua 


được xây trên các nền đá trần (các nền đá này đã được 
nhiều nhà khảo cổ phát hiện và trưng bày ngày nay), song 
chính tòa nhà lại được làm bằng gỗ. 

Vùng thung lũng trải rộng giữa nội thành và ngoại thành 
gồm nhiều nhà bằng đất sét nằm rải rác giữa các đám ruộng 
lúa, vườn xoài, và đồng cỏ. 

Ngay khi đức Phật và Tăng chúng của ngài, trong ấy có ba 
anh em tôn giả Kassapa cùng các vị khổ hạnh bện tóc trước 
kia là môn đồ chư vị, vừa đến Ràjagaha và nghỉ ngơi tại 
Latthivana (Trượng Lâm) ở phía tây nam kinh thành, vua 
Bimbisàra được trình tấu:"Sa-môn Gotama, nam tử của dòng 
Thích-ca" đã đến, liền lập tức khởi hành cùng đại chúng 
quần thần, Bà-la-môn, gia chủ, tùy tùng và vệ binh về phía 
khu rừng để chào mừng vị quốc khách. Ở cổ Ấn Độ, có 
phong tục là vua chúa cũng như thường dân thường đi tham 
kiến các bậc tu hành chứ không mời chư vị đến yết kiến. 
Bằng cách này vua chúa tỏ lòng kính trọng đối với chư vị đã 
giã từ thế tục và cố tránh xâm phạm tự do của chư vị ấy. 
Đám quần thần của nhà vua không biết chắc ai là Đạo Sư 
của đoàn, Sa-môn Gotama hay Uruvela Kassapa, nên đức 
Phật đặt ra một cách vấn đáp với tôn giả Kassapa. Có lẽ 
cuộc đối thoại giữa hai vị đã được dự trù trước; song dẫu sao 
đi nữa, nó cũng gây ấn tượng mạnh đem lợi ích cho nhà vua 
và đã được đặt vào Kinh Tạng Pàili theo thể thi kệ: 

Đức Phật: 

Mới đây hiền giả Kassapa 

Thờ lửa tại rừng Ưu-tần-loa, 

Vì lý do gì từ bỏ lửa, 


Xin hiền giả nói rõ cho ta? 

Tôn giả Kassapa: 

Phần thưởng được do các tế đàn 

Đều là dục lạc với giai nhân, 

Thế gian pháp thấy nào thanh tịnh, 

Con bỏ lòng ham thích tế đàn. 

Đức Phật: 

Nếu tâm hiền giả chẳng còn ham 

Tìm thú vui trong lễ tế đàn, 

Giờ đây lạc thú tìm đâu tá 

Hiền giả nói ra thật rõ ràng. 

Tôn giả Kassapa: 

Con đã đạt an lạc Niết-bàn, 

Không gì chấp thủ giữa trần gian, 

Mỗi người tự chứng trong tâm trí, 

Vì thế con nay bỏ tế đàn. 

(Mv 1.22.4-5) 

Sau khi nói xong những lời này, tôn giả Uruvelà Kassapa liền 
quỳ xuống đảnh lễ đức Phật và tuyên bố:"Đức Thế Tôn là 
Đạo Sư của con! Con là đệ tử của ngài! Đức Thế Tôn là Đạo 
Sư của con! Con là đệ tử của ngài!". (Mv 1.22.6) 

Sự đảnh lễ quy ngưỡng của đại trưởng lão Kassapa đối với vị 
trí lãnh đạo tinh thần của Sa-môn Gotama ở thời điểm ấy 
vẫn chưa được nổi danh mấy hẳn đã gây nhiều ấn tượng 
mạnh đối với nhà vua. Âm hưởng của việc này càng tăng 
thêm vì tôn giả Kassapa đã công bố các lời ấy hai lần, làm 
cho chúng có hiệu lực của một lời tuyên thệ. 

Đức Phật nắm ngay cơ hội thuận lợi để giáo hóa vì giờ đây 


mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ngài. Ngài thuyết bài Pháp 
thuận thứ cho cả hội chúng, sau đó tất cả những người hiện 
diện gồm luôn nhà vua đều tự nguyện làm đệ tử tại gia của 
ngài (Mv 1. 22. 8). 

Bản văn còn ghi lại một đoạn khác nữa nói riêng về việc 
giáo hóa nhà vua. Chuyện kể rằng, khi Seniya Bimbisàra, 
vua nước Magadha, đã thông hiểu Giáo Pháp, thể nhập Giáo 
Pháp và có lòng tin đối với Giáo Pháp, nhà vua liền nói với 
đức Phật Gotama: 

"Trước làm một vương tử, đệ tử có năm điều nguyện ước nay 
tất cả đều thành tựu. Đệ tử đã ước được lên làm vua, và 
được một bậc Chánh Đẳng Giác đến viếng thăm trong chính 
quốc độ mình. Đệ tử cũng nguyện cầu tự thân hành tiếp 
kiến bậc Chánh Đẳng Giác với tất cả lòng tôn kính quy 
ngưỡng, rồi bậc Chánh Giác ấy sẽ thuyết Pháp cho đệ tử và 
đệ tử có thể thông hiểu Giáo Pháp. Nay tất cả mọi nguyện 
ước kia đều thành tựu. Ví như một người dựng lên một vật 
đã bị quăng ngã xuống hay chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hay 
đem đèn vào nơi tối tăm để những ai có mắt có thể trông 
thấy hình sắc mọi vật; cũng vậy, đức Thế Tôn đã thuyết 
giảng Chánh Pháp với nhiều phương tiện, ảnh dụ. Bạch Thế 
Tôn, nay đệ tử xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Ước mong Thế Tôn nhận đệ tử làm cư sĩ tại gia từ nay cho 
đến trọn đời".(Mv 1. 22. 9-11, giản lược). 

Sau đó nhà vua thỉnh cầu đức Phật cùng chúng Tăng thọ trai 
ngày hôm sau và bậc Đạo Sư chứng tỏ ngài nhận lời bằng 
cách im lặng. 

Sáng hôm sau, vua Bimbisàra tự thân phục vụ đức Phật và 


Tăng chúng_ một vinh dự lớn lao hiếm khi được dành cho ai. 
Song nhà vua còn để dành một ngạc nhiên đầy kỳ thú hơn 
nữa: nhà vua tuyên bố cúng dường một tặng vật lên "Tăng 
chúng với đức Phật là bậc thượng thủ", đó là ngự viên 
Veluvana (Trúc Lâm), nằm ngay trước Bắc môn thành 
Ràjagaha, để bậc Đạo Sư có thể an cư tại đó cũng gần kinh 
thành, nhưng lại ở trong một vùng yên tĩnh, dễ ra vào cho 
khách vãng lai, mà cũng tiện ẩn dật. 

Sự cúng dường được công bố có hiệu lực pháp lý theo nghi 
lễ thông thường: thí chủ đổ nước trên tay người nhận vào 
trong một bình bát (dĩ nhiên trong trường hợp này là bát 
vàng). Đức Phật không phát biểu lời tạ ơn long trọng nào cả, 
vì việc này sẽ có giá trị ngang bằng việc cúng dường kia, 
như vậy sẽ tiêu hủy phước đức mà phần thí chủ đã nhận 
được cho mình. Thay vào đó, ngài bày tỏ niềm hoan hỷ bằng 
cách thuyết một bài Pháp cho vua Bimbisàra. (Mv 1.22.15- 
18) 

Việc giáo hóa quốc vương Magadha có thể đã diễn ra vào 
tháng cuối năm 528 hay hai tháng đầu năm 527 trước CN. 
Niên đại sau có lẽ đúng hơn. Vua Bimbisàra trẻ hơn đức Phật 
năm tuổi và vào năm ba mươi mốt tuổi đã lên ngôi trị vì 
mười sáu năm rồi. 

Thời ấy không có vấn đề vua Bimbisàra quy y Phật Pháp gây 
nên lòng ganh ty của những ngoại đạo sư. Ngày xưa cũng 
như nay, người Ấn đã giữ tinh thần khoan dung nhận làm tín 
đồ một trường phái mà vẫn không bài bác các trường phái 
khác. Không có một giáo lý Ấn Độ nào đòi hỏi địa vị độc tôn 
cả. Trước kia vẫn có tranh chấp giữa các giáo phái nhưng 


không có giao chiến và Phật Giáo cũng đặt nền tảng trên sự 
sống chung hòa bình. Nhiều lần chúng ta đã nghe cách đức 
Phật Gotama dạy các tân tín đồ tiếp tục cúng dường đạo sĩ 
các giáo phái mà chư vị ấy vừa rời bỏ. (Mv 6. 31. 10 f) 

Có nhiều dấu hiệu và không kém phần quan trọng là lòng tín 
thành của nhà vua đối với đức Phật trong hàng chục năm 
cho đến ngày nhà vua bị mưu sát, chứng tỏ Đại Vương 
Bimbisàra đã được cảm hóa sâu sắc nhờ Giáo Pháp đức 
Thích-ca. Tính cách kỳ diệu của đức Phật, niềm tin vững 
chắc do sự diện kiến ngài đem lại, dáng quý tộc và tài hùng 
biện của ngài cũng như bản chất trung dung trong các quan 
điểm của ngài được biểu lộ qua "Trung Đạo", đức độ cao 
thượng và đặc biệt là sức hấp dẫn huyền bí của mục đích 
giải thoát ngài đề xướng_ tất cả những điều này đã làm nhà 
vua nồng nhiệt mộ đạo: nhà vua cảm nhận một sức thiêng 
liêng khiến cho con người tràn đầy hỷ lạc và bên trong nhà 
vua bừng lên một tia sáng nội tâm rọi vào cuộc sống. Ở độ 
tuổi ba mươi mốt, vua Bimbisàra vẫn còn đủ trẻ trung để 
được đạo Phật gây niềm hứng thú, tuy nhiên cũng đủ già 
dặn để không mất tự chủ hợp lý đối với nhiệt tình. 

Tâm quan trọng của việc cảm hóa vua Bimbisàra đối với sự 
nghiệp hoằng Pháp thành công của đức Phật không cần phải 
phóng đại chút nào. Hàng ngàn thị dân Magadha noi gương 
nhà vua và công nhận Phật Pháp làm thầy dẫn đường. Một 
số người thời ấy có lẽ đã làm thế để được vua Bimbisàra ân 
sủng, nhưng phần lớn là vì tín thành mộ đạo. Thật vậy, giáo 
lý mới xuất hiện này đem lại điều mới lạ cho mọi người ở 
mọi giai cấp. Đạo Pháp thu hút giới quý tộc võ tướng vì tính 


cách cao thượng và thích hợp với các phận sự phục vụ quốc 
gia; lại cũng thu hút giới Bà-la-môn vì tính cách hợp lý và 
minh bạch chính xác về nội dung tư tưởng triết học. Đạo 
Pháp cũng gây ảnh hưởng mạnh đối với giai cấp thương 
nhân (Vệ-xá) bằng cách bài bác những tế lễ tốn kém trước 
kia vẫn được cho là nhằm đem lại tài lợi trong thương mãi, 
và cũng bằng sự cảm thông cách suy tư của giới kinh doanh 
nữa. Đối với giai cấp thợ thuyền và vô loại cùng đỉnh, Đạo 
Pháp hấp dẫn họ vì sự đánh giá thấp mọi đặc quyền ưu đãi 
về huyết thống của các giai cấp trên. 

Mặc dù có phần phán xét tiêu cực về cuộc đời thế gian, đạo 
Phật vẫn được cảm nhận là một tín ngưỡng của hy vọng, 
trình bày rõ cho mọi người biết cách sử dụng quy luật 
Nghiệp Báo (Nhân Quả) để nỗ lực tiến lên trong cái tôn ti 
trật tự của xã hội và sau cùng sẽ đạt giải thoát. Nhờ việc cải 
hóa Đại Vương Bimbisàra, đạo Phật đã được xã hội công 
nhận và trở thành đề tài bình luận trên cửa miệng mọi 
người. Con đường đã mở rộng dành cho đạo Phật truyền bá 
khắp nước Ấn. 

TÔN GIÁ SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA TRỞ THÀNH CÁC ĐỆ 
TỬ 

Dĩ nhiên đức Phật Gotama không phải là vị Đạo Sư phi 
truyền thống duy nhất ở thành Ràjagaha. Một vị lãnh đạo 
giáo phái lừng danh khác ở kinh đô của vua Bimbisàra là 
Sañ jaya. Giữa đám môn đệ của vị này, tương truyền đã lên 
đến hai trăm năm mươi vị (Mv 1. 23.1), có hai vị cao đồ đặc 
biệt tài giỏi là đôi thân hữu Sàriputta (Xá-lợi-phất), và 
Moggallàna (Mục-kiền-liên). 


Nhà tôn giả Sàriputta ở làng Nàlaka (nay là Sarichak) gần 
Ràjagaha, thuộc gia tộc Bà-la-môn Upatissa. Ngài có ba anh 
em trai Cunda, Upasena và Revata và ba chị em gái. Thân 
phụ ngài là Vanganta và thân mẫu là Rùpasàrì. Ngài được 
gọi theo tên mẹ, Sàriputta (Xá-lợi Tử). 

Còn tôn giả Moggallàna thường được gọi là Kolita vì ngài 
sinh trưởng ở làng Kolitagàma (nay là Kul?) cạnh làng 
Nàlaka, lại đồng tuổi với tôn giả Sàriputta nên hai vị vẫn 
chơi chung với nhau từ thuở thơ ấu. Thân mẫu ngài là 
Moggallànì nên ngài được đặt tên theo mẹ, thuộc giai cấp 
Bà-la-môn, trong khi thân phụ ngài là lý trưởng làng 
Kolitagàma thuộc giai cấp võ tướng (Sát-đế-ly) vào thời ấy 
được xem là giới thượng lưu. Truyện kể rằng đôi bạn này đã 
quyết định đến dự đại lễ hội hằng năm trên đỉnh núi - có lẽ 
là một loại hội chợ - để trở thành các Sa-môn khất sĩ theo 
đạo sư Sañ jaya và sau đó hai vị liền thực hiện ngay việc 
này. Hai vị hứa hẹn rằng nếu ai trong hai vị đạt tuệ giác 
trước thì sẽ dạy cho người kia. 

Chính trong thời gian làm đồ đệ của đạo sư Sañ jaya, tôn giả 
Sàriputta đi khất thực ở thành Ràjagaha, gặp gỡ Tỳ-kheo 
Assaji (Mã Thắng). Vị này trước kia từng là bạn đồng tu của 
đạo sĩ Gotama trong thời còn hành trì khổ hạnh và sau đó 
đã được thọ giới tại Vườn Nai ở Isipatana làm một trong năm 
vị Tỳ-kheo đầu tiên ở đời này. Tôn giả Sàriputta chú ý ngay 
dáng điệu cao quý và an tịnh của vị Tỳ-kheo lạ mặt này, nên 
tôn giả đợi cho đến khi Tỳ-kheo Assaji đi khất thực xong rồi 
mới thăm hỏi ai là bậc Đạo Sư của vị ấy. Vị Tỳ-kheo đáp 
mình chính là môn đồ của vị Sa-môn thuộc bộ tộc Sakiya, và 


tôn giả Sàriputta lại hỏi về Giáo Pháp của bậc Đạo Sư. Mặc 
dù đã đắc A-la-hán (theo Mv 1. 6. 47), Tỳ-kheo Assaji vẫn 
không thể trình bày đầy đủ Giáo Pháp. Tôn giả bảo mình mới 
thọ giới, chỉ vừa tuân hành Giáo Pháp đức Phật một thời gian 
ngắn, nhưng cũng có thể trình bày sơ lược nội dung. Rồi tôn 
giả phát biểu vần thi kệ lừng danh từ đấy về sau, đã được 
mọi tông phái Phật giáo công nhận làm giáo lý căn bản: 

Các pháp sinh ra tự một nhân, 

Đức Như Lai đã giảng nguồn căn, 

Cách nào các pháp dần tiêu diệt, 

Bậc Đại Sa-môn cũng giải phân. 

(Mv 1.23.5) 

Tôn giả Sàriputta, với tài trí thông minh phân tích và lý luận 
triết học vẫn thường được tán dương từ lâu nay, lập tức thấu 
hiểu ý nghĩa câu nói này:"Bất cứ vật gì chịu quy luật sinh 
khởi (ví dụ: con người hiện hữu với nỗi khổ đau) đều phải 
chịu quy luật đoạn diệt". Điều này có nghĩa là nếu không tạo 
nguyên nhân để tái sanh đời sau, thì người ấy có thể thăng 
tiến đến trạng thái đoạn diệt, tức Niết-bàn. Tâm bừng ngộ 
nhờ tuệ giác này, tôn giả vội vàng đi đến thân hữu 
Moggallàna để truyền cho bạn chân lý mới này (Mv 1. 23. 5- 
6). 

Tôn giả Moggallàna, một thiền giả đặc biệt có tài năng, cũng 
quán triệt ý nghĩa tỉnh nhanh không kém bạn, nên tôn giả 
đề nghị cả hai nên đi ngay đến gặp đức Phật và xin làm đệ 
tử ngài. Tuy nhiên, tôn giả Sàriputta từ chối vì trước tiên hai 
vị phải cùng đi hỏi ý kiến đạo sư Sañ jaya và các Sa-môn 
đồng bạn. Thế rồi hai vị đều làm như dự định và các vị Sa- 


môn đồng tu liền tuyên bố sẵn sàng đi đến yết kiến đức 
Phật. Mặt khác, đạo sư Sañ jaya, cam kết là nếu hai vị ở lại 
đó, hai vị sẽ được phân quyền lãnh đạo giáo phái ấy. 

Khi hai vị Sàriputta và Moggallàna từ chối lời đề nghị trên và 
ra đi cùng tất cả hai trăm năm mươi môn đệ đến Trúc Lâm 
Tỉnh xá thỉnh cầu đức Phật nhận vào Tăng đoàn, đạo sư Sañ 
jaya thất vọng đến độ hộc máu mồm. Trong thời gian này 
đôi thân hữu được đức Phật truyền giới Tỳ-kheo (Mv 1. 24) 
và chẳng bao lâu đều đắc quả A-la-hán: tôn giả Moggallàna 
chỉ trong một tuần và tôn giả Sàriputta vào tuần sau. Cả hai 
vị đều trở thành hai đại đệ tử của đức Phật Gotama, và vẫn 
giữ địa vị ấy suốt hơn bốn mươi năm. 

Không lâu sau khi hai tôn giả này trở thành Tỳ-kheo trong 
Tăng chúng, đức Phật tiếp một người khách từ quê nhà 
Kapilavatthu. Đây là tôn giả Kàludày¡n, tức Hắc Nhân Udàyin 
(Ưu-đà-di), như vẫn thường được gọi vì màu da đen của vị 
ấy. Tôn giả là bạn từ thời thanh niên của đức Phật, được 
quốc vương Suddhodana phái đi tìm vương tử của ngài và 
thuyết phục đức Phật về thăm kinh thành Kapilavatthu. 
Kàludày¡n thi hành sứ mạng với tài khéo léo đặc biệt. Tôn 
giả gia nhập Tăng chúng và do vậy dễ tiếp cận đức Phật bất 
cứ lúc nào. Sau đó dùng nhiều lời lẽ miêu tả linh động, tôn 
giả cố gợi lên trong lòng đức Phật nỗi nhớ quê hương của bộ 
tộc Thích-ca. Bằng một giọng nói nồng nhiệt chứa chan tình 
cảm, tôn giả minh họa vẻ diễm lệ của ngàn cây đang rộ nở 
hoa, như một kẻ lữ hành dừng lại bên vệ đường ngắm cảnh 
sắc của vạn vật: 

Bạch Thế Tôn, nay hàng cây lấp lánh 


Đỏ thắm và tàng cổ thụ buông thòng 

Đi tìm trái, còn hoa đỏ bao chòm 

Treo lủng lẳng, màu máu đào rực rỡ. 

Đây là lúc xin Thế Tôn về đó 

Vì muôn hoa rộ nở khiến tâm hoan. 

Khắp cả vùng hương ngát tuyệt trần gian, 

Hoa rụng cánh báo tin lành kết trái, 

Nay đúng thời xin Thế Tôn trở lại, 

Mùa này ôi bao hỷ lạc ngập tràn: 

Khí trời không nắng gắt, chẳng đông hàn. 

Tộc Thích-ca, Câu-ly cùng chiêm bái 

Khi Thế Tôn hướng về tây đi tới 

Vượt qua dòng sông biếc Lỗ - hi - ni. 

(Thag 527 - 9) 

Quả thật đức Phật đã đồng ý để cho tôn giả thuyết phục. 
Ngài hứa với tôn giả rằng ngài sẽ viếng kinh thành 
Kapilavatthu, không phải ngay lúc ấy, mà sau mùa mưa kế 
đó là thời gian ngài đã dự định an cư tại Ràjagaha. Tôn giả 
Kàludày¡n vô cùng hoan hỉ, vội vàng trở về Kapilavatthu 
mang tin lành trình Quốc vương Suddhodana. Có lẽ tôn giả 
cũng dùng ngôn từ văn hoa bóng bẩy miêu tả mọi việc, vì 
tôn giả vốn là người tinh thông nghệ thuật tán tụng, điều 
này được chứng tỏ qua các vần thơ trong Trưởng Lão Tăng 
Kệ (Thag 533-5), khi tôn giả ca ngợi Quốc vương 
Suddhodana là thân phụ của đức Phật Thế Tôn, và làm vinh 
danh cả cố mẫu thân của ngài nữa: 

Bậc anh hùng quả là người đại tuệ 

Làm bảy đời gia hệ được vinh quang, 


Thích-ca, ngài là Thiên Chủ trần gian 

Vì sinh được bậc Thánh hiền đích thật. 

Tịnh Phạn Vương, phụ thân ngài Đại Giác, 

Mẫu thân ngài là chánh hậu Ma-gia 

Dưỡng thai nhí, Bồ-tát, trọn tâm bà. 

Lúc thân hoại tái sanh trời Đâu-suất, 

Đức bà hưởng tràn đầy năm Thiên lạc 

Được từng đoàn thiên nữ đứng vây quanh. 

MÙA MƯA TẠI RÀJAGAHA 

Theo dự định, đức Phật an cư mùa mưa 527 trước CN tại 
Ràjagaha (Vương Xá) đồng thời các thảo am dành cho Tăng 
chúng đã được dựng lên ở Trúc Lâm, đó là bước đầu của một 
tỉnh xá. Đây là mùa mưa thứ hai kể từ khi ngài bắt đầu 
truyền bá Giáo Pháp và không phải là không gặp vấn đề rắc 
rối. Sự phát triển Tăng đoàn ngày càng đông gây nên nhiều 
khó khăn bất ngờ cho bậc giáo chủ. 

Việc tập hợp quá nhiều Sa-môn khất sĩ du hành quanh nội 
thành Ràjagaha mỗi buổi sáng sớm và đứng yên lặng trước 
cửa nhà dân chúng với những bình bát lớn - chứ không phải 
chỉ là chén nhỏ - chờ đợi thực phẩm của thí chủ đưa đến kết 
quả là nhiều người trong số khoảng 60.000 thị dân trở thành 
chán ngán về cảnh tượng Sa-môn khất thực và xem các 
"khất sĩ đầu trọc" là mối phiền nhiễu quấy rây họ, dù chư vị 
ấy thuộc giáo phái nào đi nữa. 

Ngoài ra, lại còn có hậu quả tiêu cực về mặt xã hội của việc 
du hành khất thực. Nhiều người trước kia đã kiếm nghề 
nghiệp và sống đời bình thường với vợ con bỗng nhiên nay 
đâm ra thích đời Sa-môn, gia nhập Giáo đoàn để mặc gia 


đình bơ vơ túng thiếu. Dân chúng kêu ca:"Sa-môn Gotama 
đang sống bằng cách làm cho người ta tuyệt tự, vợ góa con 
côi, gia đình ly tán. Vị này đã cải hóa cả ngàn đạo sĩ khổ 
hạnh bện tóc và hai trăm năm mươi đồ đệ của đạo sư Sañ 
jaya, thậm chí các thiện gia nam tử cao sang đệ nhất trong 
nước Magadha cũng theo đời Phạm hạnh dưới sự hướng dẫn 
của Sa-môn này". 

Vì thế các Tỳ-kheo thường bị trêu ghẹo, nhất là bởi đám trẻ 
con học lóm được mấy câu thơ từ người lớn: 

Ngài đến từ Đa Sơn 

Bậc Đạo Sư trên đường 

Dẫn theo đoàn khất sĩ 

Của Sañ -jay đạo nhơn, 

Sẽ còn ai thọ giới 

Quy phục lực Sa-môn? 

Đức Phật nghe được câu thơ phỉ báng này từ các Tỳ-kheo 
nhưng ngài không hề bận lòng nao núng. Ngài bảo lời ong 
tiếng ve không kéo dài lâu được, nhưng ngài là một nhà 
thao lược đại tài, tỉnh thông bản chất con người, ngài liền 
tìm biện pháp đối phó. Ngài đáp lại bằng một vần thi kệ 
được chư Tỳ-kheo nhanh chóng truyền ra ngoài đời rất hữu 
hiệu: 

Các bậc đại anh hùng, 

Đấng hiển lộ Thật Chân, 

Chỉ đường theo Chánh Pháp, 

Chân thật quả vô cùng. 

Lễ nào ai ganh ty 

Các khất sĩ hiền nhân 


Dẫn đưa người tiến bước 

Bằng Giáo Pháp Như Chân? 

Đúng như bậc Đạo Sư đã tiên đoán, sau vài ngày lời chỉ trích 
không còn nữa (Mv 1. 24. 5-7). Có thể chính vua Bimbisàra 
cũng đã dùng vài biện pháp ngăn chận sự bất mãn của công 
chúng đối với các Sa-môn khoát y vàng. 

Song song với những nỗ lực làm cho quần chúng tôn trọng 
Tăng đoàn là những nỗ lực của đức Phật hướng về nội bộ để 
rèn luyện các Tỳ-kheo giữ đúng giới luật. Rõ ràng là qua việc 
giáo hóa tập thể đạo sĩ khổ hạnh bện tóc của ba tôn giả 
Kassapa và các môn đồ của đạo sĩ Sañ jaya, một số người 
gia nhập Tăng chúng thiếu trình độ giáo dục sơ đẳng, với tư 
cách xử sự khiếm nhã và đòi hỏi khất thực thô bạo đã vi 
phạm giới luật gây niềm bất mãn. Bậc Đạo Sư đưa ra một 
loạt huấn thị để dạy chư vị ấy biết giữ phép xã giao nhã 
nhặn. Ngài truyền chư Tỳ-kheo phải đắp y đúng luật Sa- 
môn, cư xử khiêm tốn trước các thí chủ và thọ thực trong im 
lặng (Mv 1. 25. 5). 

Những trường hợp bất kính đối với các vị thầy giáo huấn lớp 
tân Tỳ-kheo cũng khiến ngài ban hành các giới luật về vấn 
đề này nữa. Ngài truyền lệnh các Tỳ-kheo phải vâng lời dạy 
của vị giáo thọ (Mv 1. 25. 8), phải chăm sóc y phục của thầy 
giáo (Mv 1. 25. 10 + 23), phải rửa sạch bình bát (Mv 1. 25. 
11) và lau chùi sàng tọa của thầy nữa (Mv 1. 25. 19). 

Như chúng ta biết được qua phần duyên khởi của nhiều 
kinh, đức Phật cũng muốn được đệ tử phục vụ ngài như vậy. 
Hầu như lúc nào ngài cũng được một thị giả (upatthàka) 
theo hầu cận, phận sự của vị này là, ngoài mọi việc khác, 


còn phải quạt hầu bậc Đạo Sư trong lúc ngài thuyết Pháp 
dưới trời nóng nực (MN 12. 1). Nếu không có Tỳ-kheo trẻ nào 
hiện diện thì các đại đệ tử xuất chúng như tôn giả Sàriputta 
cũng không ngần ngại làm việc này. Các thị giả hầu cận vẫn 
thường thay đổi luôn cho đến năm thứ hai mươi trong quãng 
đời hoằng Pháp của đức Phật, tôn giả Ànanda, em họ ngài, 
mới giữ chức vụ này và tận tụy hết lòng hầu hạ bậc Đạo Sư 
cho đến lúc ngài mệnh chung. 

ĐỨC PHẬT VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG 

Giữ đúng lời hứa với tôn giả Kàludày¡n, đức Phật khởi hành 
trở về Kapilavatthu ngay khi mùa mưa gió chấm dứt. Ngài 
không du hành một mình: tôn giả Sàriputta và một số Tỳ- 
kheo khác theo hầu ngài. Lộ trình dài 60 do-tuần. Một do- 
tuần (yojana): là một đoạn đường mà một con bò kéo cày có 
thể đi được, độ chừng 10 km. Đức Phật Gotama phải dành 
sáu mươi ngày để đi khoảng đường 600 km giữa Ràjagaha 
và Kapilavatthu. Sau khi đi được một phần tư lộ trình lên 
phía tây bắc, ngài phải vượt qua sông Hằng. 

Ngày nay ta có thể tìm ra vài khái niệm về các cuộc hành 
trình ấy như thế nào nếu ta nghĩ đến những cuộc trường 
chinh do nhà lãnh tụ vĩ đại Gàndhi và Vinobha Bhàve thực 
hiện. Theo lệ thường bậc Đạo Sư cứ tiếp tục độc hành hoặc 
thỉnh thoảng đàm đạo với một vài đệ tử. Cách ngài năm bảy 
bước phía trước là một số môn đồ trung kiên tiên phong mở 
đường và bảo vệ ngài khỏi bị đám người bàng quan quấy 
nhiễu, và phía sau ngài là đám Tỳ-kheo còn lại, một số với 
dáng điệu chuyên chú giữ chánh niệm và tâm thiền định, 
một số khác mệt mỏi bèn rút lui bỏ cuộc. Chỉ có ba dấu hiệu 


bên ngoài phân biệt đức Phật với bậc Đại Hiền Trí (Mahàtma: 
danh hiệu của Gàndhi) và Vinobha: y phục của ngài không 
phải màu trắng mà là màu vàng nâu pha đất sét đỏ 
(kàsàya), ngài đi chân trần và không chống gậy. Ở cổ Ấn Độ, 
gậy được xem là khí giới nên đức Phật không dùng chúng. 
Các diễn biến tiếp theo sau thời gian ngài đến thành 
Kapilavatthu chỉ được ghi lại từng đoạn rời rạc trong Kinh 
Tạng Pàii theo thứ tự niên đại và nhiều chỗ thiếu đồng nhất, 
tuy thế, chúng ta cũng có thể hình dung được những chuyện 
đã xảy ra. 

Theo phong tục, đức Phật nay đã là một Sa-môn khất sĩ nên 
không thể đến viếng Quốc Vương Suddhodana nếu chưa 
được thỉnh cầu. Ngài liền tạm trú tại Nigrodhàràma (Ni-câu- 
luật Viên: Rừng Cây Đa), một nơi ở phía trước kinh thành 
thường được các Sa-môn khổ hạnh vãng lai, vốn có nhiều 
gốc đa cổ thụ (nigrodha: Ficus Bengalensis) với những chòm 
rễ dài lủng lẳng trên không tạo thành một khu rừng nhiều 
cây cao bóng mát đón mời du khách. Ngay lúc ấy quốc 
vương chưa được tâu trình việc hoàng tử của ngài vừa đến 
nơi. Chỉ vừa tảng sáng hôm sau, khi dân chúng đã thấy vị 
thái tử Siddattha trước kia mang bình bát đi khất thực trên 
các đường phố trong kinh thành, Quốc Vương Tịnh Phạn mới 
được cấp báo việc này. 

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai cha con không diễn ra êm 
thắm mấy. Vua Suddhodana khiển trách con mình đã tự làm 
mất danh giá khi đi khất thực trong quê hương mình trước 
mắt mọi người. Vương tử Siddhattha nay đã là bậc Giác Ngộ, 
lại bị quở mắng như một trẻ thơ, liền tự biện hộ bằng cách 


bảo rằng truyền thống Sa-môn là sống nhờ khất thực và chư 
Phật quá khứ cũng đã làm như vậy. Phần Bhaddakaccànà 
tức Yasodharà, bà vợ trước kia của đức Phật, người đã sống 
đời "sương phụ của Tỳ-kheo" suốt tám năm ròng, vẫn còn 
đau xót về việc này nên tìm cách bày tỏ nỗi hờn giận của 
bà. Khi đức Phật đến thăm hoàng cung của vua cha lần thứ 
hai, bà truyền đưa con trai của hai vị là Ràhula (La-hầu-la) 
bấy giờ đã lên tám, đến và dặn: "Này Ràhula, ngài là cha của 
con đấy. Con hãy đến xin ngài cho con phần tài sản của 
con". Cậu bé Ràhula làm theo lời mẹ dạy. Cậu đến cung kính 
đảnh lễ đức Phật và đợi cho đến khi ngài rời cung. Rồi cậu đi 
theo ngài và thưa:"Bạch Sa-môn, xin cho con phần tài sản 
của con". Phản ứng của đức Phật vừa uy nghiêm cao thượng 
vừa công hiệu biết bao. Ngài ra lệnh cho tôn giả Sàriputta 
nhận cậu bé làm Sa-di ngay lập tức tại chỗ. Như vậy tôn giả 
Sàriputta trở thành vị giáo thọ của vương tôn Ràhula. 

Quốc Vương Suddhodana không thể nào nguôi lòng khi nghe 
tin nay vương tôn của ngài cũng đã bị đưa ra khỏi gia đình, 
vội van xin bậc Đạo Sư đừng bao giờ truyền cho ai giới xuất 
gia làm Sa-di (pabbajà) mà không được cha mẹ chấp thuận. 
Ví thử lúc ấy quốc vương hy vọng đức Phật sẽ hủy bỏ giới 
Sa-di của vương tôn Ràhula thì ngài chuốc lấy thất vọng mà 
thôi. Bậc Đạo Sư chỉ hứa làm theo lời thỉnh cầu ấy trong các 
trường hợp về sau! (Mv 1. 54) 

Mặc dù Kinh Điển nỗ lực trình bày cuộc viếng thăm thành 
Kapilavatthu lần đầu của đức Phật như một chuyến hoằng 
Pháp thành công, rõ ràng sự thành công ấy cũng là hạn hẹp. 
Chỉ một số ít người tin theo Giáo Pháp ngài. Dân chúng 


thành Kapilavatthu vẫn còn ghi trong trí những hình ảnh quá 
sinh động của vị vương tử được nuông chiều thuở trước nên 
không thể nào tin tưởng vào vị trí của đức Phật, một bậc 
"Giác Ngộ" ngày nay. Họ lại cần có một sự thận trọng về 
chính trị đối ngoại nữa. Lúc ấy họ vẫn chưa biết chắc Đại 
Vương Pasenadi nước Kosala ngự tại thành Sàvatthi vừa là 
chúa tể tối cao của cộng hòa Sakiya, sẽ nhìn giáo phái mới 
này ra sao. 

Một vị trong dòng Sakiya được thọ giới Tỳ-kheo có lẽ còn 
trước cả việc vương tôn Ràhula thọ Sa-di giới, là Nanda 
Gotama (Nan-đà), em khác mẹ của thái tử Siddhattha, tức 
con trai vua Suddhodana và bà kế mẫu Mahàpajàpatì. Theo 
Kinh Điển, thái tử đã thuyết phục hoàng đệ Nanda trở thành 
Tỳ-kheo và vị này miễn cưỡng nhận lời do lòng kính trọng vị 
hoàng huynh chỉ lớn hơn mình chừng vài ngày! 

Hiển nhiên (theo Jataka 182) vương tử Nanda, ít ra là thời 
gian đầu, không hoàn toàn phù hợp với đời khất sĩ. Có lẽ để 
đối trị với những mối hoài nghi do các vị đồng Phạm hạnh 
thường bày tỏ về quyết tâm sống đời độc cư của tôn giả 
Nanda, nên khi đức Phật đã ca ngợi các đức tính của tôn giả, 
nhưng lại theo một phương thức ngoại giao khéo léo là trong 
lúc vừa tán thán, ngài vừa vạch ra một đường lối tu tập cho 
tôn giả Nanda: như phòng hộ các căn (giác quan), tiết độ 
trong ẩm thực, chú tâm cảnh giác đối với thân tâm và từ bỏ 
mọi xúc động trong tâm tư tình cảm (A.N 8.9). Sự giáo giới 
ấy thật cần thiết vì tôn giả Nanda có diện mạo khôi ngô tuấn 
tú, lại thường mang nặng những mơ tưởng ái tình và còn 
toan tính chuyện cởi bỏ y vàng rồi hoàn tục nữa. Mãi đến khi 


bậc Đạo Sư chỉ rõ cho tôn giả thấy dung sắc xoàng xĩnh của 
cô vợ cũ yêu quý là Janapadakalyànì, tôn giả mới bắt đầu 
nghiêm chỉnh tu tập bản thân theo luật Sa-môn. Ngay cả vị 
này về sau cũng đắc quả A-la-hán. (Ud 3.2) 

Đức Phật còn truyền giới thêm bảy vị Thích-ca nữa, không 
phải ở quê nhà Kapilavatthu mà ở Anupiyà, một nơi trong 
cộng hòa Malla, đất nước ngài ghé ngang qua trên đường về 
từ Kapilavatthu. Bảy vị này trước kia đã rời kinh đô của bộ 
tộc Thích-ca để trở thành nhóm Sa-môn khất sĩ sống riêng 
lẻ. Nhưng khi chư vị gặp đức Phật ở Anupiyà, chư vị cảm 
thấy chấp nhận sự hướng dẫn của ngài thì hợp lý hơn là tự 
mình đi tìm chân lý cho mình. 

Người đầu tiên trong nhóm này được đức Phật thu nhận là 
Upàili (Ưu-ba-li), trước đây làm nghề cắt tóc (Cv.7.1.1-4), 
một người tầm thường ở địa vị thấp kém mà không ai ngờ lại 
có thể trở thành một chuyên gia xuất sắc về giới luật và qui 
tắc xử sự trong Tăng chúng. Hai vị nữa là Anuruddha (A-na- 
luật) và Ànanda (A-nan), em họ của đức Phật, các nam tử 
cùng cha khác mẹ của hoàng thân Amitodana, em trai phụ 
vương ngài. Cả hai vị đều nổi tiếng về lòng tận tụy trung 
thành đặc biệt đối với đức Phật. Các vị còn lại là Bhagu (Bạt- 
cù), Kimbila (Kim-tỳ-la) và Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). Vị sau 
cùng cũng là em họ của đức Phật, hoàng tử của vua 
Suppabuddha (Thiện Giác), em trai mẫu hậu ngài và là anh 
của công chúa Bhaddakaccànà tức bà vợ cũ của ngài. 

Nhân vật danh tiếng nhất trong bảy vị này là Bhaddiya, con 
trai của bà Kàligodhà, "Hắc nữ Godhà”", vị nữ tộc trưởng của 
các phu nhân dòng Thích-ca giữ địa vị quả phụ thừa kế. Có 


lẽ bà là quả phụ của một quốc vương đã một thời cai trị 
cộng hòa Sakiya trước vua Suddhodana, hoặc làm vị nhiếp 
chính của ngài. Điều này giải thích lý do tôn giả Bhaddhiya 
được miêu tả là quốc vương cai trị dòng Thích-ca (Cv 7.1.3) 
do nhầm lẫn với thân phụ tôn giả. 

Từ Anupiyà, chuyện kể rằng cuộc hành trình tiếp tục đến 
Kosambì, thủ đô nước Vamsà (Cv 7.2.1), nơi đó bậc Đạo Sư 
cùng chư vị hộ tống cư trú tại vườn của triệu phú thương 
Ghosita (Cù-sư-la). Khu vườn này mở rộng đón các du sĩ của 
mọi tông phái. Một thời gian sau, vị này cung tặng ngài khu 
vườn ấy, vào dịp đến thành Sàvatthi để buôn bán cùng nghe 
đức Phật thuyết Pháp và trở thành đệ tử ngài. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 3(b) 


528 - 508 trước CN 
Hai mươi năm đầu tiên 

TRỞ LẠI RÀJAGAHA 

Năm 526 trước CN chứng kiến đức Phật trở về thành Vương 
Xá lần nữa, nơi đó ngài an cư mùa mưa tại Vehuvana (Trúc 
Lâm) "tinh xá” như trước. Một trong những nơi ngài thường 
đến thăm nhiều nhất là Gijjhakùta (Linh Thứu Sơn), một cao 
nguyên ở sườn đồi phía nam Đỉnh Chatha nhìn xuống phía 
nam cảnh thung lũng Ràjagaha thật ngoạn mục cho ta 
hưởng được làn gió nhè nhẹ hiếm có ở vùng thung lũng phía 
dưới. Chẳng bao lâu Linh Thứu Sơn trở thành địa điểm được 
bậc Đạo Sư ưa chuộng và đôi khi ngài lên đó ngay cả trong 
mùa mưa hoặc đêm tối. Tại đây ngài có thể chủ trì các Pháp 
thoại mà không bị quấy nhiễu và dành hết thì giờ giáo giới 
chư Tỳ-kheo, nên hàng chục bài kinh đã được ngài thuyết 
giảng tại đây. Có hai hang động thiên nhiên ở sườn bắc núi 
này, động lớn được gọi là Động Lợn Rừng, các hang này che 
chở chư vị những lúc bão tố và có thể ở tạm ban đêm lúc 
khẩn thiết. 

Trong mùa an cư thứ hai tại Ràjagaha, đức Phật có hai mối 
kỳ ngộ chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị đối với ngài cùng 
Tăng chúng. Đó là cuộc gặp gỡ y sĩ Jìvaka (Kỳ-bạt) và trưởng 


giả Anàthapindika (Cấp Cô Độc). 

Cuộc tiếp xúc với y sĩ Jìvaka diễn ra như sau: khi mệt nhọc vì 
các chuyến du hành xa, đức Phật rời nội thành Ràjagaha để 
về Linh Thứu Sơn và ngồi nghỉ bên ngoài đông môn của nội 
thành dưới bóng mát của một vườn xoài. Vườn này thuộc về 
vị ngự y Jìvaka Komàrabhacca, mà theo lời đồn đại, vị này là 
con của một kỹ nữ giàu sang trong thành Vương Xá đã bỏ 
rơi con mình sau khi sinh. Cũng theo lời đồn, một vương tử 
đã tìm thấy hài nhi và nuôi đến trưởng thành (Mv 8. 1. 3-4). 
Dù sao đi nữa, sự thật là vị này đã học y khoa bảy năm tại 
Đại học lừng danh Takkasìla (Skt: Taksasìla) (Mv 8.1.6) và trở 
thành nổi tiếng nhờ nhiều cách điều trị thần kỳ. Vị này vừa 
mới chữa cho vua Bimbisàra khỏi bệnh âm sang, sau đó nhà 
vua bổ nhiệm chức ngự y thường trực của mình kiêm thái y 
chính thức của các vương phi và cả Tăng chúng của đức 
Phật (Mv 8. 1. 13-15). 

Y sĩ Jìvaka liền nắm lấy cơ hội đức Phật đến thăm vườn xoài 
này để đàm luận đôi điều với "bậc Đại Sa-môn" mà theo 
lệnh vua, vị ấy có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe. Do nghề 
nghiệp được giao có liên quan đến sự bảo vệ sinh mạng, vị y 
sĩ hỏi đức Phật về thái độ của ngài đối với việc sát sinh và 
cách dùng thực phẩm toàn rau quả (trường trai): 

"Bạch Thế Tôn, con nghe nói rằng nhiều súc vật bị giết vì 
ngài, và ngài dùng món thịt đặc biệt dành để cúng dường 
ngài. Có đúng vậy chăng? 

-- Này Jìvaka, bất cứ ai nói như vậy là không nói sự thật. 
Đúng ra, ta nói rằng thịt không được nhận làm món khất 
thực trong ba trường hợp: nếu ta thấy, nghe và nghi (con 


vật ấy bị giết vì vị Tỳ-kheo này) song nếu không phải các 
trường hợp trên, thì vị Tỳ-kheo có thể thọ dụng món thịt. 
Nếu một Tỳ-kheo đi khất thực trong thôn làng hay thị trấn 
với tâm từ (mettà) biến mãn khắp mọi chúng sanh, và một 
gia chủ mời vị ấy thọ thực ngày mai, vị ấy có thể nhận lời. 
Nhưng trong lúc vị ấy đang thọ thực ngày hôm sau tại nhà 
kia, vị ấy không nên nghĩ là vẫn ước mong được mời một 
bữa cao lương mỹ vị như vậy thêm lần nữa. Vị ấy nên thọ 
dụng món khất thực mà không tham đắm lạc thú ẩm thực. 
Này Jìvaka, ông có nghĩ rằng một Tỳ-kheo làm như vậy là tự 
hại mình và hại người khác không? 

--Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--Này Jìvaka, nếu ông nói đến sự cố ý diệt tận của ta thì điều 
đó chỉ đúng theo ý nghĩa duy nhất này: "Ta đã đoạn diệt 
tham, sân, si ở trong ta khiến cho chúng không thể sanh 
khởi được nữa trong tương lai. Bất cứ kẻ nào sát sanh vì ta 
hay một đệ tử của ta sẽ phạm một ác nghiệp gồm có năm 
phần, đó là, dẫn con vật đi, hành hạ nó (lúc lôi kéo), giết 
chết nó, và do vậy hành hạ nó thêm lần nữa và cuối cùng là 
cúng dường ta và đệ tử ta không đúng Chánh Pháp”. 

(MN 55, lược thuật) 

Cảm phục vì lời dạy của đức Phật, y sĩ Jìvaka tuyên thệ xin 
gia nhập hội chúng đệ tử tại gia. Và vào một dịp khác, khi 
đức Phật đến an trú trong vườn xoài này, vị y sĩ lại tìm cách 
học tập các bổn phận của một cư sĩ. (AN 8.26) 

Từ đó y sĩ Jìvaka hoan hỉ đảm trách nhiệm vụ chăm sóc sức 
khỏe cho Tăng chúng mặc dù việc đó làm vị y sĩ bận rộn rất 
nhiều mà không nhận thù lao gì cả. Có lần đức Phật hỏi ý 


kiến về "khí huyết cơ thể thiếu lưu thông", y sĩ Jìvaka liền 
chữa khỏi với dầu xoa bóp, thuốc nhuận tràng, cách tắm 
nước ấm (ở các suối nước nóng gần Ràjagaha) và nước cốt 
trái cây (Mv 8.1.30-33). Đối với các Tỳ-kheo xanh xao bạc 
nhược, vị ấy khuyên tập thể dục và tắm trong lều có sưởi 
ấm (Cv 5. 14. 1), rõ ràng đó là cách điều trị kê đơn thật hợp 
lý. 

Việc bổ nhiệm Jìvaka làm y sĩ của Tăng chúng chỉ có một 
hậu quả phụ không mấy ai ưa thích, khi nhiều người có đủ 
thứ tật bệnh khác nhau xin gia nhập Giáo hội làm Tỳ-kheo 
với mục đích được vị danh y này chữa trị miễn phí! Vì vậy y 
sĩ Jìvaka thỉnh cầu đức Phật không chấp thuận các người 
bệnh được thọ giới. Bậc Đạo Sư nhận lời đề nghị này và đưa 
ra những huấn thị thích hợp. (Mv 1. 39. 5-7) 

Vì thấy đức Phật thường đến viếng Vườn Xoài trên, vị y sĩ 
suy đoán là đức Phật đặc biệt thích cảnh này nên đã dâng 
cúng bậc Đạo Sư Vườn Xoài Jìvaka. Phân nền tảng của tinh 
xá ngày xưa ở đấy nay còn thấy được bốn bức tường dài với 
các dãy nhà phụ nhỏ hơn, tất cả đều được che mái hình 
vòng cung thuở ấy. 

Một đệ tử tại gia xuất sắc thứ hai tự tuyên thệ làm người hộ 
pháp vừa là thân hữu của đức Phật cũng trong năm 526 
trước CN ấy là Sudatta Anàthapindika, Tu-đạt Cấp Cô Độc, 
như ông thường được gọi vì tính ông bố thí hào phóng. Ông 
sinh trưởng ở Sàvatthi và kết hôn với em gái của một 
thương gia thành Ràjagaha. Là người buôn bán vàng trở 
thành đại phú nhờ nghề này, ông thuộc thành phần lãnh đạo 
ngành này ở Sàvatthi, là chủ tịch nghiệp đoàn, đến thành 


Ràjagaha để lo công việc với người em vợ. 

Ông rất kinh ngạc nhìn thấy mọi sự chuẩn bị long trọng linh 
đình trong nhà em vợ để cúng dường đức Phật và Tăng 
chúng ngày hôm sau. Lòng đầy hiếu kỳ về người mang danh 
hiệu được tôn vinh là một đức Phật, một bậc Giác Ngộ, ông 
không ngủ được đêm ấy và thức dậy trước lúc tỉnh sương để 
đi tìm đức Phật. Lúc ấy bậc Đạo Sư tạm trú trên vùng nghĩa 
địa hỏa tángSìtavana (Thanh Lâm: Rừng Mát) và đã thức 
dậy. Ngài đang đi kinh hành để hưởng khí mát lạnh ban mai, 
chẳng bao lâu cuộc đàm đạo càng thêm hứng khởi, qua đó 
đức Phật thuyết cho ông Anàthapindika nghe bài Pháp thuận 
thứ. Bằng cách phát nguyện Tam quy, ông tuyên thệ xin làm 
cư sĩ tại gia và cung thỉnh đức Phật đến thọ thực ngày hôm 
sau (Cv 6G. 4. 1-5). 

Buổi cúng dường này cũng diễn ra tại nhà em vợ ông ở 
Ràjagaha và chấm dứt với lời ông cung tặng đức Phật cùng 
Tăng chúng một nơi an cư mùa mưa ở Sàvatthi. Điều kiện 
duy nhất đức Phật yêu cầu là một nơi an cư như vậy phải ở 
trong một vùng biệt lập (Cv 6. 4. 7) 

Khi trở về Sàvatthi, ông Anàthpindika lập tức đi tìm một khu 
đất thích hợp. Ông tìm được ngự viên của vương tử Jeta, 
hoàng nam của Đại Vương Pasenadi Kosala. Tuy nhiên, 
vương tử Jeta không muốn nhượng bớt tài sản. Vương tử 
tuyên bố chẳng muốn bán ngự viên này dù với giá một trăm 
ngàn đồng tiềnkahàpanas . 

Lời nói ấy được ông Anàthapindika, một người thông thạo 
luật pháp, lập tức trình lên pháp đình hoàng gia làm trọng 
tài phân xử. Tòa án quyết định rằng việc nêu giá tiền ấy, cho 


dù chỉ là một cách từ chối, cũng tạo nên lời cam kết muốn 
bán (vì hễ ai không muốn bán sẽ không nêu giá cả!) và thế 
là ngự viên này được chuyển qua tay ông Anàthapindika, vị 
hào phú mà quần chúng tin rằng thực sự đã phải lát khắp bề 
mặt ngự viên này với số đồng tiền vàng theo giá mua (Cv 6. 
4. 9-10). 

VUA PASENADI TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ TẠI GIA 

Việc ông Anàthapindika phát nguyện cúng dường Tăng 
chúng một tinh xá ở Sàvatthi (khoảng 110 km ở đông bắc 
Lucknow) khiến đức Phật phải khởi hành lên kinh đô nước 
Kosala không lâu sau cuộc đàm đạo với nhà đại phú này. 
Cuộc bộ hành của ngài theo lộ trình xe ngựa thông thường 
ngang qua Vesàli (Cv 6. 5. 1), thủ đô của cộng hòa Licchavì 
và có lẽ cũng qua kinh thành Kapilavatthu nữa, tuy thế biết 
rằng "Bụt nhà không thiêng", lần này ngài không dừng lại 
nơi đây nữa. Khi đến Sàvatthi, ngài an trú tại Jetavana (Kỳ 
Viên hay Thắng Lâm), nơi mà ông Anàthapindika vừa mới 
tậu được, và khu vườn ấy hiển nhiên mở rộng đón chư vị đại 
diện tất cả mọi giáo phái. 

Sáng hôm sau, chúng Tăng thọ thực tại nhà ông Cấp Cô Độc 
và câu chuyện sau đây diễn ra: 

Ông Cấp Cô Độc: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ phải sắp đặt 
mọi việc ở Kỳ Viên như thế nào? 

Đức Phật: Hãy sắp đặt nơi đây cho Tăng chúng từ bốn 
phương trời, cả hiện tại lẫn tương lai nữa. 

Ông Cấp Cô Độc: Lành thay, bạch Thế Tôn.(Cv 6. 9) 

Lúc ấy ông không làm lễ rót nước lên tay chính thức chuyển 
nhượng quyền sở hữu chủ, mà chỉ có lễ trao quyền sử dụng 


Kỳ Viên cho Tăng chúng, nhưng nhờ câu đối đáp khôn khéo 
của đức Phật, nơi này tiếp tục tồn tại thật lâu dài sau khi 
ngài diệt độ. Ông Cấp Cô Độc vẫn là sở hữu chủ hợp pháp 
của Kỳ Viên, nơi mà ông trao quyền tùy nghi sử dụng vào 
tay Giáo đoàn đức Phật như một vật cho mượn vĩnh viễn. 
Mặc dù chuyện kể ông Cấp Cô Độc xây dựng ngay một tinh 
xá trong Kỳ Viên sau khi mua (Cv 6. 4. 10), và mặc dù ta có 
nghe nói đến việc xây dựng lần thứ hai sau khi ông Cấp Cô 
Độc trao quyền sử dụng vào tay Tăng chúng (Cv 6. 9. 1), 
hình như các ngôi nhà kiên cố không thấm nước chỉ được 
xây rất lâu sau đó nhiều năm. Mãi đến mười một năm sau 
(515 trước CN) đức Phật mới an cư mùa mưa tại Kỳ Viên, trừ 
vài lần tạm trú ngắn hạn trong các mùa khác. Từ năm 508 
trở đi, ngài dùng Sàvatthi làm nơi an trú mùa mưa hằng 
năm và đã trải qua mười tám thời kỳ gió mùa tiếp tại Kỳ 
Viên Tinh Xá. Sáu mùa mưa khác ngài an trú tại Đông Viên 
Tỉnh Xá (Pubbàràma) cũng ở Sàvatthi, một ngôi nhà do nữ 
cư sĩ hào phóng Visàkhà Migàramàtà (Tỳ-xá-khư Lộc Mẫu) 
cúng dường. 

Kỳ Viên ở khoảng 500 m phía tây nam thành Sàvatthi 
(Maheth ngày nay), hiện được gọi là Saheth. Các sách cổ 
miêu tả đó là vùng trồng nhiều cây rậm rạp che bóng mát, 
một phần là xoài. Trẻ con xưa thường chơi đùa gần công 
viên này, đôi khi vào lội nước trong cái ao đức Phật vẫn 
dùng để tắm rửa. Cái ao nay đã hư hỏng, nằm bên ngoài về 
phía đông vùng này lộ rõ cho du khách biết đường đến 
Saheth tức Kỳ Viên thuở xưa. Ngoài ra không còn di tích gì 
về các ngôi tinh xá thời đức Phật. 


Trong đám dân chúng ở Sàvatthi không lảng tránh con 
đường tới Kỳ Viên để nghe đức Phật thuyết Pháp và thích 
thú diện kiến ngài (darsana) là Đại Vương Pasenadi nước 
Kosala, người vào độ tuổi bằng đức Phật. Vị vua này đến gần 
đức Phật với tâm trạng hoài nghi: 

Vua Pasenadi: Thưa Sa-môn Gotama, có phải tôn giả tuyên 
bố đã chứng đắc Vô Thượng Giác Ngộ như một đức Phật 
Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? 

Đức Phật: Quả thật ta tuyên bố như vậy. 

Vua Pasenadi: Trẫm biết các Sa-môn thượng thủ của các 
giáo phái, khi trả lời câu hỏi của trẫm, tất cả đều bảo chư vị 
không đạt vô thượng Giác Ngộ. Nay làm thế nào tôn giả có 
thể trở thành một bậc Đại Giác như thế, khi tôn giả còn quá 
trẻ tuổi và xuất gia chưa được bao lâu? 

Đức Phật: Thưa Đại Vương, có bốn loại người và vật không 
được khinh thường vì trẻ tuổi: đó là: một vị quý tộc (Sát-đế- 
ly), một con rắn, một ngọn lửa và một vị Tỳ-kheo.(SN 3.1 
lược thuật) 

Nhà vua hiểu lời nói trên ám chỉ luôn đến tuổi trẻ của chính 
mình, nên rất cảm phục trước câu đối đáp linh lợi hoạt bát 
này và tuyên thệ làm đệ tử tại gia của đức Phật bằng cách 
phát nguyện Tam Quy. 

Dù nay ta có tin việc vua Pasenadi quy y Phật diễn ra ngay 
sau buổi đàm thoại đầu tiên hay không, thì sự thật là niềm 
tin cẩn và thiện cảm thân hữu đã phát sinh rất nhanh giữa vị 
Đại Vương này và bậc Đại Sa-môn. Chỉ riêng Tương Ưng Bộ 
Kinh (SN 3) có không ít hơn hai mươi lầm Pháp thoại rải rác 
trong nhiều năm giữa hai vị, qua đó vua Pasenadi phát biểu 


các tư tưởng, nhận xét và kinh nghiệm của mình, rồi đức 
Phật nêu ra quan điểm của ngài. 

Một vài Pháp thoại mang tính giáo dục của Đạo Sư đối với 
đệ tử, như trường hợp đức Phật xoa dịu nỗi thất vọng của 
nhà vua khi chánh hậu Mallikà (Mạt-lợi)của ông vừa hạ sinh 
một công chúa thay vì một hoàng nam mà ông hằng mong 
ước (SN 3.16), hoặc ngài an ủi nhà vua về việc tổ mẫu qua 
đời (SN 3.22), và giúp ông nhiếp phục sầu bi về sự từ trần 
của ái hậu Mallikà bằng cách suy tư đến tính bất khả kháng 
của mạng chung (AN 5.49). 

Trong các trường hợp khác, đức Phật khuyên nhủ vua với 
tình thân hữu. Do vậy có chuyện ghi lại rằng vua Pasenadi là 
người thích hưởng cao lương mỹ vị đã phát triển một cái 
bụng phệ, có lần đến yết kiến đức Phật với dáng thở hổn 
hển mệt nhọc khiến đức Phật cảnh giác vị vua này: 

Người nào luôn sống chú tâm, 

Tỏ ra tiết độ, hộ phòng lúc ăn, 

Dục tham người ấy giảm dần, 

Giữ gìn sức khỏe, chậm tăng tuổi già. 

Lập tức nhà vua ra lệnh cho vị thanh niên đang quạt hầu 
phải nhắc nhở mình vần kệ này trước mỗi buổi ăn (SN3.13). 
Cũng giống như việc vua Bimbisàra công nhận Giáo Pháp đã 
khởi đầu sự thành tựu đột phá trong việc truyền đạo ở quốc 
độ Magadha, nay việc giáo hóa vua Pasenadi cũng bảo đảm 
cho sự thành tựu tốt đẹp đồng đẳng ở quốc độ Kosala. 
Tin"Đại Vương quy y Giáo Pháp của Sa-môn Gotama”" lan 
rộng nhanh như ngọn lửa rừng, chẳng bao lâu đến tận các 
nước cộng hòa chư hầu, gồm cả xứ sở của bộ tộc Sakiya 


~ 


nưa. 


VUA PASENADI VÀ VƯƠNG QUỐC KOSALA 

Đại Vương Kosala với dáng đẫy đà xuất hiện theo lời mô tả 
trong Kinh Tạng Pàli như một mẫu người rất sống động phối 
hợp cuộc đời xa hoa, thái độ ân cần thân thiện với cách suy 
tư đầy triết lý và tài chính trị tinh khôn đây mưu lược. 

Vua này là con của Đại Vương Mahàkosala. Phụ vương đã 
trao quyền cai trị cho ông ngay sau khi ông du học trở về từ 
Takkasìla, và sau khi ông chứng tỏ tài cai trị trong chức vị 
thống đốc thành Kàsi (Benares). Viện Đại học ở TakkasÌla, 
thủ đô Gandhàra, là cơ quan giáo dục cao trọng nhất ở Nam 
Á, với một chương trình học đầy hấp dẫn. Ngoài các môn 
triết lý và thân học (nghiên cứu triết lý Vệ-đà, các kỹ năng 
tế lễ, chú thuật, văn phạm kinh Vệ-đà) và các môn thế học 
về luật pháp và chính trị, còn dạy nhiều nghề thực tiễn (như 
y khoa, luyện voi, đấu kiếm và bắn cung). Đại học này mở ra 
cho bất cứ người nào thuộc giai cấp quý tộc Sát-đế-ly và Bà- 
la-môn có đủ các điều kiện cần thiết. Học phí rất cao, nhưng 
các sinh viên nghèo thời ấy có thể phục vụ các giáo sư để 
thay vào món học phí phải trả (Jàt.252). Mọi sinh viên đều 
sống trong khu đại học theo kỷ luật nghiêm khắc. Hình phạt 
đối với các vị vi phạm trật tự thường là cách trừng trị bằng 
roi gậy. 

Cả việc vua Pasenadi tham đắm lạc thú ẩm thực lẫn khát 
vọng đền bù khoảng thời gian đã mất ấy bằng những cuộc 
tình ái có thể phát sinh từ lối sống khắc khổ thời sinh viên ở 
Takkasìla. Kinh sách vẫn thường nói đến nhiều vị vương phi 


của ông. Gạt bỏ qua một bên mọi thông lệ của xã hội và giai 
cấp, ông đã chọn nương tử yêu kiều Mallikà làm chánh hậu, 
đó là con gái của một nhà làm vòng hoa, người đã biết dùng 
mọi vẻ diễm lệ an ủi khôn khéo cho ông nguôi sầu sau một 
trận chiến bại. Nhà vua rất quý trọng trí thông minh xử sự 
của bà, và thường tham khảo ý kiến bà trước khi quyết định 
việc cai trị. Ta còn biết được tên của bốn vương phi khác 
nữa: đó là chị em vương phi Somà và Sakulà, vương phi 
Ubbìrì và vương phi Vàsabhakkhattiyà thuộc dòng Thích-ca. 
Khi vua Pasenadi muốn cưới một người vợ từ bộ tộc Thích- 
ca, nàng đã được rước về từ kinh đô Kapilavatthu theo lời 
cầu hôn của ông. Sau này nàng trở thành mẫu hậu của thái 
tử Vidùdabha. 

Việc học tập của vua ở Takkasìla đã làm cho trí tuệ ông 
thêm sắc bén, nhưng khó làm cho ông thích hợp việc trị 
nước. Đôi khi các tư duy triết lý ngăn cản ông quyết định và 
thỉnh thoảng các ý tưởng ấy lại khởi lên giữa công việc triều 
chính khiến cho ông chán nản. Ông từng nói với đức Phật là 
ông quá bực mình vì nhiều điều dối trá mà ông phải nghe 
khi làm chủ tọa pháp đình đến độ ông giao quyền xử án cho 
một vị phán quan khác (SN 3. 7. 2). Lắm phen ông dùng câu 
nói này với đức Phật:"Khi con lắng tâm suy nghĩ, tư tưởng 
này nảy ra trong trí con..." (SN 3. 4. 2), một cách phát ngôn 
rõ ràng biểu lộ bản tính hay suy tư của ông. 

Nếu quốc sự cho phép, vua Pasenadi hẳn đã dành nhiều thì 
giờ hơn cho các mối quan tâm về triết lý và đạo giáo của 
ông. Tuy nhiên, những suy tư về chính trị buộc ông phải biết 
hạn chế và phân phát ân huệ đồng đều giữa các giáo phái 


có thể ảnh hưởng đến dư luận quần chúng. Ông đã làm cân 
xứng với các tặng vật dành cho hội chúng đức Phật -- trong 
đó nổi bật nhất là ngôi giảng đường của tỉnh xá ở quần thể 
Kỳ Viên và Vương Lâm Tinh Xá (Ràjakàrama) -- bằng cách 
ban lợi tức thu thuế ba ngôi làng cho ba vị Bà-la-môn 
chuyên nghiệp lừng danh về tri thức Vệ-đà. Thực ra ông 
không bao giờ từ bỏ đạo tế thần theo Vệ-đà, và có lần chẳng 
chú ý gì đến sự khinh bỉ của đức Phật, ông đã tổ chức một 
đại tế lễ bằng máu (SN 3.9). 

Việc ủng hộ tôn giáo đòi hỏi rất nhiều tiền bạc. Có một lần, 
khi nhà vua muốn đào sâu vào trong công khố để làm lợi 
cho Tăng chúng đức Phật, vị triều thân Kàla cố can ngăn 
ông. Sự can đảm này phải trả giá đắt. Đức Phật bày tỏ thái 
độ bất bình đối với Kàla, ngay sau đó vua Pasenadi bãi chức 
viên quan này. Trường hợp trên nêu rõ ảnh hưởng của đức 
Phật đối với nhà vua, đồng thời chứng minh rằng ngài biết 
cách bảo vệ quyền lợi của ngài nữa. 

Quốc độ Kosala của vua Pasenadi dài 350 km từ tây sang 
đông và rộng 270 km từ bắc xuống nam. Điểm cực tây của 
nó nằm khoảng 70 km phía tây vùng Lucknow ngày nay. Từ 
đây biên giới quay ngược lên phía bắc và đông bắc, đi vào 
vùng trung tâm cao nguyên Tarai rồi cong dân về hướng 
đông đến sông Gandak (tức Sadànìra), nó đi dọc sông này 
một đoạn nữa về phía nam, tiếp tục xuôi về nam đến tận 
sông Hằng, chạy song song với thượng lưu sông này cho đến 
khi nó rời con sông ở phía đông bắc thành Benares, sau đó 
lại tiếp tục theo hướng tây bắc trở về khởi điểm. 

Một phần ba địa hình bầu dục mô tả theo đường biên giới 


này, toàn thể phía bắc và đông bắc không phải là vùng 
trung tâm của Kosala, mà bao gồm các lãnh thổ do các quốc 
vương được địa phương ấy bầu lên cai trị. Đây là các nước 
cộng hòa và địa phận các bộ tộc mà Đại Vương Pasenadi 
làm chúa tể. Cơ cấu hành chánh mà vua Pasenadi đã nhận 
được từ phụ vương để cai trị cả lãnh thổ rộng lớn này không 
được hữu hiệu lắm, khiến cho trách nhiệm lãnh đạo không 
dễ dàng gì. Ngoài hai vị đại thần đáng tín nhiệm là Ugga và 
Àrohanta, nếu không có hai vị này cố vấn thì nhà vua ít khi 
quyết định được một vấn đề chính trị, nói chung vẫn có mối 
bất hòa giữa đám quần thần và sự tranh chấp của họ đã 
nhiều lần làm kinh thành bàn tán xôn xao. Cũng chính vì các 
triều thần này nói bóng gió với nhà vua rằng Đại tướng 
Bandhula đang nhắm đến ngai vàng mà nhà vua đã tin 
theo, để rồi sai người giết vị đại tướng, mang lại những hậu 
quả sẽ được bàn đến sau này. 

Những hiềm khích giữa đám quần thần và mối nghi hoặc 
thường xuyên ám ảnh vua về lòng trung thành của họ khiến 
cho ta dễ hiểu việc ông dành cho mình mọi sự bang giao 
thương nghị với các nước cộng hòa và bộ tộc dưới quyền 
thống trị tối cao của ông. Trong các vấn đề liên quan các 
nước chư hầu, đám quần thần không được xen vào. Đại 
Vương bàn luận trực tiếp với từng vị tiểu vương và buộc họ 
phải tuân theo vì ông đã đặt các đại tướng "của họ' dưới 
mệnh lệnh riêng của ông. Thỉnh thoảng các tiểu vương đến 
báo cáo tại hội nghị tiểu vương diễn ra ở thành Savatthi dưới 
quyền chủ tọa của Đại Vương Pasenadi. 

Một bài kinh trong Tương Ưng Bộ (3.12)kể lại một cuộc hội 


nghị gồm năm vua, song không nói tên bốn vị vua vây 
quanh Đại Vương Pasenadi là ai. Có lẽ đó là quốc trưởng bộ 
tộc Sakiya từ Kapilavatthu, quốc trưởng bộ tộc Koliya từ 
Ràmagàma, quốc trưởng bộ tộc Moriya từ Pipphalivana, và 
một trong hai quốc trưởng của cộng hòa Malla, hoặc từ 
Kusinàrà hoặc từ Pavà tới. Thay vào một trong hai vị này, 
quốc trưởng Kàlàma từ Kesaputta cũng có thể đã hiện diện. 
Bài kinh không nói cho ta biết mục đích chính trị của hội 
nghị này, mà chỉ cho ta thấy thỉnh thoảng các quốc vương 
cũng bàn luận triết lý -- trong dịp này đó là vấn đề giác quan 
nào -- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân -- đem lại lạc thú tối cao. 
Theo đề nghị của vua Pasenadi, vấn đề được đưa đến đức 
Phật, ngài đáp rằng mỗi giác quan đều mang lại lạc thọ lẫn 
khổ thọ. Không giác quan nào có thể được đánh giá cao hơn 
cái khác, nhưng trong trường hợp so sánh các dục lạc, thì 
giác quan nào đem lạc thú tối cao phải được xem là thượng 
đẳng, bất kể giác quan nào cả. Nay chúng ta có thể giả thiết 
rằng việc tham vấn này theo lời đề nghị của Đại Vương 
Pasenadi đã làm tăng thêm uy tín của đức Phật trong các xứ 
sở chính gốc của các quốc vương kia và mở đường cho việc 
tiếp nhận Giáo Pháp ngài. 

Chúng ta cũng không nên đánh giá quá cao tâm cỡ thủ đô 
nước Kosala. Bức tường bao quanh thành Sàvatthi (tức là 
Mabeth) vẫn còn được phát hiện ngày nay. Nó mang hình 
chữ nhật giáp giới phía bắc với sông Aciràvati (hay Ràptì) và 
chiếm khoảng 3 km2. Một chỗ trũng dài trên mặt đất ở phía 
nam thành, hình như ám chỉ rằng Sàvatthi ngày xưa được 
hào lũy bao bọc. Kinh thành được phồn thịnh nhờ các 


phương tiện giao thông thuận lợi hơn là nhờ vị trí thủ đô. 
Sông Aciràvatì nối thủ đô nước Kosala với hệ thống thủy lộ 
trên sông Hằng. Đường xe ngựa từ Takkasìla ở phía tây chia 
ra hai nhánh tại Sàvatthi, nhánh đông nam đưa đến 
Ràjagaha và nhánh nam xuôi về Kosambì. Như vậy Sàvatthi 
nằm trên một trong những tuyến đường thương mại quan 
trọng nhất ở cổ Ấn Độ. 

Sự kiện này đem lại nhiều tiền bạc, nhưng cũng tăng thêm 
vấn đề canh phòng an ninh. Vua Pasenadi đã phải chiến đấu 
không ngừng chống bọn đạo tặc thảo khấu trong nước. Và 
đôi khi lại còn ra lệnh bắt "một số đông thường dân" (SN 3. 
10). Nguy hiểm nhất là Rừng Người Mù (andhavana) trải dài 
từ Sàvatthi về hướng nam, nơi bọn cướp đã có lần làm mù 
mắt một Tỳ-kheo. Ngay cả nhà vua cũng không được an 
toàn ở đó. Có lần vua Pasenadi sắp du hành ngang qua rừng 
ấy với một đám hầu cận ít ỏi, các thám tử cấp báo tin rằng 
bọn sơn tặc đang mai phục ông. Lập tức ông ra lệnh quân 
đội bao vây khu rừng. Bọn cướp liền bị bắt và bị đâm bằng 
CọC xuyên qua người. 


CÁC VŨ KỲ AN CƯ TẠI RÀJAGAHA VÀ VESÀLI 

Việc đơn giản nhất đối với đức Phật có lẽ là an cư mùa mưa 
525 trước CN tại Sàvatthi, nơi ấy Kỳ Viên của ông Cấp Cô 
Độc hẳn đã sẵn sàng để cho ngài sử dụng. Tuy nhiên, hoặc 
là vấn đề nhà cửa tại Kỳ Viên hình như còn quá sơ sài tạm 
bợ đối với ngài, hoặc là vì ngài đã hứa với Đại Vương 
Bimbisàra đến an cư thời kỳ gió mùa năm ấy tại Ràjagaha, 
dầu trong trường hợp nào, mọi nguồn kinh điển đều đồng ý 


rằng ngài đã trải qua những tháng mưa năm 525 tại 
Ràjagaha thêm một lần nữa. Đây là mùa mưa gió thứ ba 
ngài an cư ở kinh đô nước Magadha. 

Đức Phật lại sống qua thời kỳ gió mùa năm sau: tại 
Ràjagaha, mặc dù ngài gặp nhiều hoàn cảnh bất ngờ làm 
xáo trộn. Năm ấy, 524 trước CN, những cơn mưa lớn đã đổ 
xuống phía nam sông Hằng, và đức Phật đang chuẩn bị sống 
ba tháng an tịnh tại Veluvana để hành thiền và giáo giới chư 
Tăng, thì có một sứ thần đến Ràjagaha từ Vesàili, thủ đô 
cộng hòa Licchavi. Đó là Mahàli, một thân hữu của Đại 
Vương Bimbisàra, ông trình tấu rằng đang có đại nạn ở 
Vesàli (Vaisàli ngày nay): hiện vẫn chưa có dấu hiệu mưa 
đến và người ta sợ rằng mưa sẽ bỏ mặc làm ngơ nước cộng 
hòa Licchavi. Nạn đói kém đã bùng ra, nhiều người đã chết, 
và thêm vào đó, hiện đang có bệnh bao tử và đường ruột 
hoành hành (dịch tả do các giếng nước bị ô nhiễm) đòi 
mạng thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy sứ thần Mahàii xin 
vua Bimbisàra thuyết phục đức Phật đến Vesàli cứu khổ cho 
kinh thành và cả nước cộng hòa này. 

Nếu bản tường trình (ghi trong Luận tạng) nêu ra chính xác 
các lý luận của Mahàii, thì nó trình bày một cách nhìn mới 
về đức Phật. Ơô đây ngài không được nhìn theo vị trí một 
bậc Đạo Sư thuyết giảng con đường giải thoát vòng sinh tử 
luân hồi, mà như một người có khả năng gây ảnh hưởng đến 
thiên nhiên khiến cho mưa rơi xuống. Năm năm sau ngày 
thành Đạo, đức Phật đã trở thành một vị Đại Siêu Nhân 
(Mahàpurisa) trong mắt quần chúng. 

Kinh điển không nói rõ đức Phật Gotama có khoan dung 


chấp nhận hay bài bác quan điểm này về ngài. Ngài đã đồng 
ý với lời thỉnh cầu của sứ thần Mahàii theo đề nghị của vua 
Bimbisàra, ra đi cùng vài đệ tử đến thành Vesàli, và vượt 
qua sông Hằng năm ngày sau. Ngay khi ngài đặt chân lên 
bờ phía bắc trong cộng hòa Licchavì thì nguồn nước lũ từ 
cổng trời mở ra, trận mưa được chờ đợi từ lâu cũng đổ 
xuống khắp xứ sở này! 

Đức Phật giao nhiệm vụ chống bệnh dịch tả cho đệ tử ngài, 
tôn giả Ànanda, người mà theo chuyện kể lại, đã được ngài 
dạy kinh Bảo Châu (Ratana Sutta) vì mục đích này. Nhiều 
nhà Ấn Độ học có thể không tin rằng kinh này (SNip 222-38) 
thực sự của chính đức Phật, nhưng điều quan trọng là chính 
kinh này được gán cho tác dụng chữa bệnh. Đó là một trong 
những kinh Phật dựa trên một tư tưởng tiền Phật giáo đã 
được đề cập ở phần trước, tức là mỗi sự thật dù có tầm quan 
trọng về nội dung tư tưởng ra sao đi nữa, cũng chứa đựng 
thần lực, và qua lời phát biểu sự thật ấy, do "tác động của 
chân lý" (saccakiriyà) ấy, ta có thể đạt được bất kỳ một kết 
quả nào mong muốn -- thậm chí sự thật, "chân lý" được nói 
đến chỉ là một niềm tin: 

Dấu châu báu đời này hay đời kế, 

Bảo vật nào trên thiên giới huy hoàng, 

Không một thứ gì có thể sánh ngang 

Với tối thượng bảo châu là đức Phật, 

Đức Như Lai là bảo châu đệ nhất, 

Nhờ Chân lý này hạnh phúc ngập tràn! 

(Kinh Bảo Châu, kệ 224) 

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôn giả Ànanda đã trấn áp 


thành công bệnh dịch tả nhờ thần chú nói lên chân lý này. 
Các nhà bình giải ngày nay dĩ nhiên sẽ gán sự thành công 
này cho số lượng nước mát tràn đầy đã lại sẵn sàng để sử 
dụng nhờ thời kỳ gió mùa đến. 

Cộng hòa Licchavi (với Vesàli là thủ đô) đã kết hợp với cộng 
hòa Videha (thủ đô là Mithilà) cùng một số bộ tộc được gọi 
là Liên bang Vajji vẫn được miêu tả với nhiều thiện cảm 
trong Kinh Tạng Pàii. Số quý tộc võ tướng khoảng 14.000 
người Licchavi điều hành công việc của chừng 250.000 cư 
dân của nước này, và đề cử các quốc vương, đã nhiều lần 
được tán dương về ý thức trách nhiệm trị nước. Các kỳ họp 
hội đồng nhân dân ở Vesàli được triệu tập bằng một hồi 
trống, được một trong ba quốc vương Licchavi chủ tọa và tổ 
chức chu đáo, còn các biện pháp được chấp thuận thông 
qua đều được hội nghị cương quyết biến thành hành động. 
Công lý được thực hiện nhanh chóng và khách quan. 

Mặc dù đất nước tương đối phồn thịnh, các vị quý tộc 
Licchavi vẫn sống khiêm tốn. Nhiều vị võ tướng trẻ tuổi chỉ 
ngủ trên nệm rơm và thực hành nhiều kỹ năng quân sự (SN 
20.8). Họ cũng luyện chó dữ để đánh trận và được kiêng nể 
về tài thiện xạ. Tuy nhiên thỉnh thoảng cao hứng quá độ, họ 
ẩu đả và giành giật các thức ăn như mía, kẹo, bánh, mứt từ 
đám hàng hóa cung cấp cho thành phố. Đôi khi -- có lẽ để 
thử lòng can đảm -- họ còn đánh vào mông đàn bà con gái. 
(AN 5.58) 

Mặc dù dân chúng Vesàli nỗ lực làm nhà thật khang trang 
dành cho đức Phật ở trong kinh thành và mặc dù ngài được 
cung cấp đây đủ tiện nghi tại Sảnh Đường Có Nóc Nhọn ở 


Đại Lâm (Mahàvana), ngài cũng không cảm thấy hoàn toàn 
thoải mái trong chuyến du hành đến Vesàli này. Chúng ta 
không hiểu rõ lý do, song chúng ta được biết là, mặc dù ngài 
đã được thỉnh cầu và nghênh tiếp như một vị cứu khổ cứu 
nạn, ngài vẫn rời kinh thành này bảy ngày sau đó (hoặc 
theo một bản sớ giải khác thì nửa tháng sau) và trở về 
Ràjagaha, nơi ngài an cư phần mùa mưa còn lại. 


THÀNH LẬP GIÁO HỘI TỲ-KHEO-NI 

Người ta phỏng đoán là trong lúc đức Phật vẫn còn ở Vesàii, 
ngài nghe tin phụ vương Suddhodana sắp lâm chung tại 
Kapilavatthu. Để kịp gặp vua cha trước khi từ trần, bậc Đạo 
Sư đã du hành qua không gian đến kinh thành này vừa kịp 
để thuyết giảng một bài kinh cho phụ vương Suddhodana, 
nhờ đó nhà vua đắc quả Giác Ngộ và có thể nhập Niết-bàn 
lúc mệnh chung. Đó là câu chuyện thần thoại theo ý một 
luận sư. 

Sự thật trong sử ký là vua Suddhodana từ trần vào cuối năm 
524 trước CN, còn đức Phật về thăm quê hương lần nữa vào 
năm 523, lúc ấy vua Suddhodana đã được hỏa táng từ lâu, 
và một vị quốc vương mới đã được bầu lên cai trị. Ta không 
đọc được nơi nào trong Kinh Tạng bảo vị tân vương này 
thuộc về dòng họ Gotama cả. 

Có lẽ vào dịp viếng thành Kapilavatthu lần thứ hai này đức 
Phật làm người trung gian hòa giải cuộc xung đột về việc sử 
dụng nguồn nước sông Rohinì. Sông Rohinì (nay là Rowai) 
làm biên giới giữa cộng hòa Sakya và lãnh thổ bộ tộc Koliya, 
đã được ngăn bằng con đập do hai bộ tộc này cùng xây từ 


đó họ kéo nước đổ vào đồng ruộng. Vào khoảng tháng Năm - 
Sáu năm 523, mực nước thấp đến độ chỉ đủ đưa vào một 
bên bờ này hoặc bờ kia, nên cuộc tranh cãi bùng ra giữa 
nông dân hai bộ tộc Sakiya và Koliya. Những lời lẽ mạ ly 
được hai bên tung vào nhau và một cuộc xung đột - Kinh 
Điển gọi đó là một chiến tranh - hình như không tránh khỏi. 
Lúc ấy đức Phật đương giữa hai trận tuyến như người trung 
gian hòa giải. Uy danh của ngài là bậc Giác Ngộ, địa vị ngài 
là người thân tín của vua Pasenadi, vị Đại Vương mà cả hai 
bộ tộc đều làm chư hầu, cùng biện tài của ngài đã tạo nên 
phép thần kỳ hy hữu ít ai ngờ được. Bằng cách nêu lý luận 
rằngnước sông không giá trị bằng nhân mạng, ngài đã ngăn 
chận thành công sự đổ máu và xoa dịu những người tranh 
cãi đầy cuồng nộ ấy (Jàt 536). 

Trong dịp đức Phật về thăm Kapilavatthu lần này, kế mẫu 
của ngài là bà Mahàpajàpati đến gần ngài với một đề nghị 
mà ngài thấy không thể chấp nhận được và hết sức phiền 
toái. Do việc xuất gia của thái tử Siddhattha, vương tôn 
Ràhula và vương tử Nanda, bà không còn ai để săn sóc trừ 
công chúa Sundarìnanda, con gái bà; hơn nữa, sau khi vua 
Suddhodana từ trần bà không còn phận sự gia đình, vì vậy 
tuổi hạc đã cao, bà trở về với đạo giáo. 

Một hôm bà tìm thấy đức Phật ở Nigrodhàràma (Ni-câu-luật 
Viên: Rừng Cây Đa) ngoại kinh thành, bà liền thưa: 

"Nếu nữ giới cũng được xuất gia sống không gia đình (làm 
Tỳ-kheo-ni) trong Giáo Pháp của Thế Tôn thì thật hạnh phúc 
thay!".Đức Phật tránh né và phủ nhận, thậm chí giữ nguyên 
lời chối từ khi bà Mahàpajàpati lập lại lời thỉnh cầu đến ba 


lần. Bật khóc khi nghe lời chối từ này, mà bà tưởng là vong 
ân bạc nghĩa, bà quay trở về thành Kapilavatthu (Cv 10. 1. 
1). 

Ít lâu sau, đức Phật rời quê nhà và dần dần đến thủ đô 
Vesali của người Licchavi, nơi ấy ngài được an cư trong Sảnh 
Đường Có Nóc Nhọn như năm trước. Cùng lúc ấy, bà 
Mahàpajàpati lại cố thu hết can đảm một lần nữa, cắt tóc và 
đắp y vàng như một Tỳ-kheo, rồi được một số nữ nhân dòng 
Sakiya hộ tống, bà đi theo đức Phật suốt cuộc du hành này. 
Với đôi chân sưng phồng và đất bụi bám đây, bà đến Vesàilli, 
tại đó, tôn giả Ànanda thấy bà đang tiến lại gần Sảnh Đường 
Có Nóc Nhọn. Bà vừa khóc vừa kể cho tôn giả nghe ý 
nguyện của bà là xin bậc Đạo Sư cho phép thành lập Giáo 
hội Tỳ-kheo-ni (Cv 10. 1. 2) 

Có lẽ bà không thể nào tìm được một nhà biện luận nào tài 
tình hơn nữa. Tôn giả Ànanda động lòng chuyển ý nguyện 
tha thiết nhất của bà Mahàpajàpati lên đức Phật, ngài lại từ 
chối. Vì vậy tôn giả Ànanda bắt đầu biện hộ cho trường hợp 
này: 

-- "Bạch Thế Tôn, nữ giới xuất gia sống không gia đình trong 
Pháp và Luật của Thế Tôn, có khả năng chứng đắc quả vị 
Giác Ngộ được chăng? 

-- Này Ànanda, có thể được. 

-- Bạch Thế Tôn, vì nữ giới có khả năng về việc này, và vì 
hoàng hậu Mahàpajàpati Gotamì đã có công lớn đối với Thế 
Tôn, vừa là di mẫu của Thế Tôn, vừa là kế mẫu, nhũ mẫu bảo 
vệ Thế Tôn, vì chính lý do này nên Thế Tôn cho phép nữ giới 
xuất gia sống không gia đình trong Pháp và Luật của Thế 


Tôn thật hạnh phúc thay! 

-- Này Ànanda, nếu mẫu hậu Mahàpajàpati cam kết tuân 
theo Tám Trọng Giới này thì hãy xem đây là lễ thọ giới của 
bà”.(Cv 10. 1. 3-4, giản lược) 

Rồi ngài nêu Tám Trọng Giới , tất cả đều nhằm mục đích làm 
cho Ni chúng (Bhikkhunì) phục tòng Tăng chúng. Ngay cả 
một Tỳ-kheo-ni đại trưởng lão cũng ở địa vị thấp hơn một 
tiểu tăng mới thọ giới và phải cung kính đảnh lễ vị ấy. Khi 
nghe tôn giả Ànanda nói Tám Trọng Giới này, bà 
Mahàpajàpati chấp nhận mọi điều kiện trên (Cv 10. 1. 2-5) 
và như vậy bà được thọ giới làm Tỳ-kheo-ni đầu tiên của 
Giáo hội Phật giáo (Cv 10. 2. 2) 

Đức Phật đã không đồng ý thành lập Giáo Hội Tỳ-kheo-ni; 
cũng chỉ vì bổn phận đạo lý buộc ngài hoàn thành ước 
nguyện của bà kế mẫu mà bỏ qua lời chối từ ban đầu. 
Những điều ngài suy nghĩ về Giáo Hội Tỳ-kheo-ni biểu lộ qua 
lời ngài nói với tôn giả Ànanda khi vị này trình ngài việc bà 
Mahàpajàpati chấp nhận Bát Kính Pháp: 

"Này Ànanda, nếu nữ giới không được phép xuất gia sống 
không gia đình trong Pháp và Luật này, đời Phạm hạnh có 
thể tồn tại lâu dài, Chánh Pháp có thể tồn tại một ngàn năm. 
Nhưng nay vì nữ giới đã được xuất gia, đời Phạm hạnh sẽ 
không tồn tại lâu dài, và Chánh Pháp sẽ chỉ tổn tại năm 
trăm năm. 

Giống như những gia đình nào có nhiều phụ nữ và ít nam 
nhân dễ trở thành mồi ngon cho bọn đạo tặc cướp tài sản, 
cũng vậy là Giáo hội có nữ giới được phép xuất gia. 

Giống như một ruộng lúa chín có bệnh dịch trắng như xương 


và ruộng mía chín bị bệnh rỉ sét đỏ phải tàn tạ, cũng vậy là 
Giáo hội có nữ giới được phép xuất gia. 

Giống như một người xây con đê làm hồ chứa nước, để cho 
nước không tràn qua bờ được, cũng vậy, này Ànanda, ta đã 
ban hành Bát Kính Pháp này cho các Tỳ-kheo-ni".(Cv 10.1.6, 
giản lược, hoặc AN. 4.-6.51) 

Song mọi việc đã hóa ra tốt đẹp hơn bậc Đạo Sư tiên đoán. 
Quả thật Hội chúng Tỳ-kheo-ni đã suy tàn vào thế kỷ mười 
hai, còn Giáo Pháp và Hội chúng Tỳ-kheo đã sống lâu hơn 
nhiều lần khoảng thời gian năm trăm năm được tiên đoán ấy 
và vẫn tồn tại vững mạnh đến ngày nay 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 3(c) 


528 - 508 trước CN 

Hai mươi năm đầu tiên 
NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN HỆ ĐẾN KOSAMBÌ 
Các Đại Vương nước Magadha và Kosala, những nhà cai trị 
hùng cường nhất đương thời, đều là thân hữu của đức Phật 
Gotama và con số tín đồ của ngài đã lên đến vài ngàn người. 
Ngài cảm thấy thời cơ đã thuận lợi để thiết lập quan hệ với 
vua Udena ngự tại Kosambì (Kiều-thưởng-di) đang cai trị 
vương quốc Vamsà ở giữa sông Hằng và sông Yamunà 
(Diệm-mâu-na). 
Đức Phật đã nghe nhiều người nói nên biết rõ vị vua này: 
ngài đã an cư mùa mưa 521 trước CN tại Sumsumàragiri 
(Núi Cá Sấu), quê hương của bộ tộc Bhagga thuộc vương 
quốc vua Udena và ngài biết thủ đô của Vamsà ở Kosambì 
(khoảng 55km về phía tây nam Allahabàd ngày nay) do 
nhiều chuyến du hành. Nhờ sự hào hiệp của một số thương 
nhân từ Kosambì đã đi nghe bậc Đạo Sư thuyết Pháp tại 
Sàvatthi và đã dành các lâm viên để ngài sử dụng ở tỉnh 
nhà, nên Tăng chúng có nơi cư trú ổn định và số môn đồ 
đông đảo ở Kosambì. 
Đặc biệt nhất là tinh xá Lâm Viên của trưởng giả Ghosita 
(Cù-sư-la), vị đệ nhất phú gia ở Kosambì vừa là chủ tịch 


nghiệp đoàn vừa là chủ ngân khố hoàng gia, bấy giờ đã phát 
triển thành một trung tâm tu học rất hoạt động. Như vậy địa 
thế đã có vẻ sẵn sàng để việc truyền giáo mở rộng và vì vậy 
đức Phật lại đến Kosambì một lần nữa vào năm 520 để giáo 
giới chư Tăng suốt mùa mưa ấy và cũng để thuyết phục vua 
Udena theo Giáo Pháp. 

Lần thử nghiệm ấy đã thất bại. Nhà vua Vamsà là người có 
đầu óc thế tục nên không buồn chất vấn về những gì xảy ra 
sau thời hiện tại này và nhà vua tránh gặp bậc đại Đạo Sư. 
Nhà vua đã chán ngán những tranh luận về tôn giáo giữa 
các vương hậu của ông là Sàmàvati và Màgandiyà, một quý 
phi ông vừa mới rước về. Vương hậu Samàvati là một tín nữ 
của đức Phật, trong lúc Màgandiya lại chống đối ngài. Nàng 
không từ bỏ một việc gì nhằm bôi nhọ danh dự của người 
tình địch sùng đạo Phật này với nhà vua. Bằng cách phao tin 
là vương hậu Sàmàvatì thường ngắm nhìn đức Phật qua cửa 
sổ cung thất bà khi ngài đi khất thực ngang qua đó, nàng 
khơi dậy lòng ghen tức trong trí vua Udena khiến ông ra 
lệnh lấy gạch bít kín cửa sổ của bà. 

Sau đó nàng lại cố dùng nhiều kế hoạch ám chỉ vương hậu 
Sàmàvatì là kẻ cừu địch đang bí mật lập mưu sát hại mạng 
vua. Mặc dù vua không tin nàng hẳn, ông vẫn đa nghỉ, nên 
hình như ông đã bắt vương hậu Sàmàvatì phải chịu một hình 
phạt thử thách. Ông nhắm một mũi tên bắn vào bà, nhưng 
mũi tên hụt mất. Một thời gian sau bà chết trong một trận 
hỏa hoạn ở khu hậu cung của phi tân. Nhà vua phát giác 
rằng nàng Màgandiyà đã gây ra đám cháy nên trước tiên 
ông bắt tội các quyến thuộc đồng mưu của nàng và sau đó 


chính nàng Màgandiyà phải chịu chết thảm. 

Ác cảm của nhà vua đối với vấn đề tôn giáo không ngăn cản 
được các hậu phi quan tâm vào đạo. Có lần, khi vua Udena 
đi ngủ sau một chuyến du ngoạn đến rừng Udaka gần 
Kosambì, các phi tần nắm lấy cơ hội này đi nghe Pháp do 
Tỳ-kheo Pindola (Tân-đầu-lô) thuyết giảng. Khi vua thức dậy, 
ông nổi trận lôi đình và đe dọa cho ném vị Tỳ-kheo ấy vào ổ 
kiến lửa (Jàt 497), một lời đe dọa mà ông đã có thể thi hành 
nếu không vì sự thực tôn giả Pindola là nam tử của vị Bà-la- 
môn triều đình, quốc sư Bhàradvàja thân tín mà ông không 
muốn làm mất lòng. 

Khi tuổi càng cao, vua Udena càng trở nên khoan dung hơn 
đối với đạo Phật, có lẽ vì lý do chính trị, bởi Giáo Pháp đến 
thời này đã biến thành một yếu tố chính trị ngay trong 
vương quốc Vamsà, và có lẽ vì chính Bồ Đề Vương tử (Bodhi 
rajà) con ruột ông cũng đã trở thành người hộ trì đức Phật. 
Vấn đề động lực nào có thể khiến cho một nam nhân cường 
tráng phải chịu khép mình vào sự rèn luyện bản thân đã có 
lần thúc giục ông đi tìm cho ra Tỳ-kheo Pindola và vị này 
giải thích cho nhà vua nghe sự ô nhiễm của tham dục, của 
sắc thân và của các nhận thức giác quan, cùng ích lợi của sự 
tự điều phục bản thân (S. 35. 127). 

Rất lâu về sau, khi đức Phật đã diệt độ, vua Udena cho phép 
các phi tần được nghe Giáo Pháp do Trưởng lão Ànanda 
thuyết giảng tại ngự viên Udaka. Nhưng khi họ tâu trình ông 
số y phục mà họ đã cúng dường vị tôn giả này, ông lại bực 
mình. Ông băn khoăn tự hỏi phải chăng tôn giả Ànanda có ý 
muốn bắt đầu toan tính việc hưởng vật chất, và mặc dù đã 


cao tuổi, ông cũng không quản ngại nỗi nhọc nhẳn phải ngự 
ra khỏi cung để đối chất với vị Tỳ-kheo này (Cv 11. 1. 12- 
14). 

khi đức Phật Gotama đến Kosambì năm 520 trước CN, mọi 
việc kể trên đều nằm trong tương lai. Tuy thế, sự thờ ơ của 
nhà vua đối với Tăng chúng thật rõ ràng và ông tỏ ra thiếu 
tin tưởng về đạo hạnh thấp kém của số Tỳ-kheo ở địa 
phương ấy. Đức Phật đã phải ngượng mặt biết bao khi thấy 
Tỳ-kheo Sàgata nằm say bí tỉ trước cổng thành Kosambì! Lúc 
đi khất thực, vị này đã uống ở mỗi nhà một chén nhỏ rượu 
dừa. Quả thật cảnh tượng chẳng vinh quang chút nào khi 
các Tỳ-kheo phải khiêng bạn đồng đạo say mèm trở về tinh 
xá, và chắc chắn là kèm theo những lời bình phẩm châm 
biếm từ đám thị dân. Sự kiện này tạo cơ hội cho đức Phật 
ban hành lệnh cấm Tăng chúng uống rượu (Sv 51.1). Sau đó 
ngài ra điều luật hễ Sa-di nào bị phát giác uống rượu sẽ bị 
bác bỏ quyền thọ cụ túc giới. (Mv 1.60) 

Nếu ngày nay ta phải tin theo Luận tạng, thì được biết chính 
cái ghè nước rửa tại nhà vệ sinh - ở Á Châu, nước được dùng 
vào mục đích giống như ta dùng giấy ngày nay-đã suýt gây 
chia rễ trong Giáo hội. Một Tỳ-kheo ở tỉnh xá Ghosita tại 
Kosambì đã để lại cái ghè bên ngoài nhà vệ sinh tập thể mà 
không đổ hết phần nước còn sót trong ghè, đó là một lỗi lầm 
vi phạm phép vệ sinh chung. Luật tạng (Mv.10) kể tiếp phần 
sau của câu chuyện này. Vị Tỳ-kheo sơ ý ấy, khi bị một vị 
đồng Phạm hạnh khiển trách, đã tuyên bố rằng vị ấy không 
xem việc bất cẩn của mình là phạm giới. Hội đồng Tăng 
chúng họp lại giải quyết vấn đề này nhận thấy vị ấy can tội 


bất cẩn và tạm đình chỉ việc tu tập. Nhưng vị Tỳ-kheo bị xử 
kỷ luật kia lại có nhiều thân hữu và đồ đệ trong đám Tăng 
chúng địa phương ủng hộ - và thế là có hai nhóm Tỳ-kheo 
chủ trương hai quan điểm khác nhau về tính cách hợp pháp 
của lệnh tạm đình chỉ tu tập kia. Sự việc đến tình trạng này 
được trình lên bậc Đạo Sư. 

Trong lúc ấy, hai nhóm Tỳ-kheo đã công khai xung đột nhau 
và thậm chí đánh nhau trước mặt đám cư sĩ tại gia. Đức 
Phật phải khẩn thiết kêu gọi Tăng chúng: 

"Này các Tỳ-kheo, nếu một Giáo Hội chia rẽ (trong quan 
điểm) nếu Giáo Hội ấy không cư xử đúng theo giới luật, nếu 
có chuyện bất hòa, chư vị phải ngồi xuống họp lại và cùng 
suy xét: dẫu sao tối thiểu chúng ta cũng cương quyết không 
đối xử bất xứng với nhau trong hành động và ngôn ngữ - 
Chúng ta cương quyết không gây sự đánh nhau!".(Mv 10. 
2,1) 

Lời khuyến cáo này chỉ đủ công hiệu để việc đấm đá thô bạo 
chấm dứt, song những lời tranh cãi vẫn tiếp tục không 
ngừng. 

Một thời gian sau, đức Phật được một trong các vị Tỳ-kheo 
ôn hòa thỉnh cầu xoa dịu nhóm Tỳ-kheo đang tranh cãi về 
vấn đề giới luật ấy thêm một lần nữa. 

Thấy rằng không thể nào thuyết phục cho đám này biết cư 
xử hợp lẽ phải, đức Phật cắt ngang mọi người:"Thôi đủ rồi, 
này các Tỳ-kheo, không được đấu tranh, không khẩu tranh, 
không cạnh tranh, không luận tranh gì nữa cả!". Song các 
Tỳ-kheo ấy đang cuồng nộ đến nỗi lệnh của đức Phật cũng 
thành vô hiệu lực. Một vị trong đám nọ còn la to lên một 


cách hỗn xược:"Xin bậc Đạo Sư hãy kham nhẫn và ngồi 
xuống đây an nhiên tự tại. Còn cuộc đấu tranh, khẩu tranh, 
cạnh tranh, luận tranh này là việc của chúng đệ tử!" (Mv 10. 
2. 2) 

Cố làm ngơ trước sự vô lễ này, đức Phật kể cho các Tỳ-kheo 
một câu chuyện dài có tính cách cảnh giác, song việc này 
cũng không có kết quả gì. Quá chán nản và buồn rầu, đức 
Phật rời bỏ hội chúng ấy ra đi. (Mv 10. 2. 20) 

Vào khoảng cuối mùa mưa (520 trước CN) đức Phật lại du 
hành, vượt qua làng Bàlakalonakàra, ở Đông Trúc Lâm, ngài 
gặp các Tỳ-kheo Anuruddha, Kimbila và Nandiya, những vị 
thể hiện một bức tranh thân hữu hòa hợp tuyệt diệu:"Con đã 
từ bỏ ý muốn riêng của mình để sống tùy thuận ý muốn của 
hai vị kia. Chúng con có thân khác nhau nhưng cùng chung 
một tâm". Tôn giả Anuruddha tuyên bố với bậc Đạo Sư và 
hai vị kia đồng ý. (Mv 10.4 = MN 128) 

Đức Phật trải qua mùa mưa gió thứ mười của sự nghiệp giáo 
hóa (519) tại rừng Pàrileyya gần Kosambì, nơi có nhiều đàn 
voi hoang dã. Được vài đồ đệ thân tín hộ tống, ngài chuyên 
tâm vào thiền định. Ngài cần độc cư một lần nữa (Mv 10.4- 
6) để tìm trong an tịnh một giải pháp cho cuộc xung đột ở 
Kosambì, một cuộc xung đột đe dọa luôn cả sự hòa hợp của 
Tăng chúng. 

Giải pháp ấy chợt đến như một kết quả của nhiều hoàn cảnh 
mới, trong khi đức Phật đang cư trú vào khoảng cuối năm 
519 sang năm 518 tại Kỳ Viên ở Sàvatthi. Các Tỳ-kheo ở 
Kosambì đã gây chuyện bất hòa tranh cãi dữ dội trong suốt 
mười tám tháng từ khi ngài rời kinh thành ấy đến độ các cư 


sĩ tại gia cung cấp lương thực cho Tăng chúng cũng mất hết 
kiên nhẫn. Họ quyết định không đảnh lễ và hộ trì các Tỳ- 
kheo nữa, khiến cho Tăng chúng ở thành Kosambì phải đối 
đầu với các vấn đề lương thực rất gay gắt. Do đó cả hai 
nhóm Tỳ-kheo phải vội vã gửi các phái đoàn đại diện đến 
yết kiến bậc Đạo Sư ở Sàvatthi, thỉnh cầu ngài hòa giải mối 
tranh chấp theo quyết định của ngài. 

Phương pháp tiến hành công việc của đức Phật chứng tỏ trí 
thông minh và tài khéo léo của ngài. Khi đám bạn của vị Tỳ- 
kheo bị đình chỉ tu tập đã giải thích rằng nay vị ấy đã nhận 
thấy lỗi của mình, đức Phật bảo chư vị phục hồi chức vụ của 
vị ấy. Khi việc này đã làm xong, ngài đàm đạo với đám Tỳ- 
kheo trước đây đã đưa ra lệnh đình chỉ. Ngài giải thích cho 
chư vị biết lý do phục hồi chức vụ trên, và giảng rõ rằng việc 
vị Tỳ-kheo nhận lỗi trong quá khứ chứng tỏ tính cách hợp 
pháp của hành động đình chỉ kia. Rồi ngài bảo chư vị từ nay 
nhìn nhận sự phục hồi chức vụ vừa nêu. Điều này cũng được 
thực hiện: bằng cách im lặng (nghĩa là: không nêu ý kiến 
phản đối) hội chúng công nhận vị Tỳ-kheo gia nhập Giáo 
đoàn lại như cũ. Sự hòa hợp bề ngoài đã được tái lập (Mv 10. 
5, 11- 14). Mỗi phe đều đắc thắng ở điểm mà họ xem là 
quan trọng nhất -- không có phe nào mất thể diện cả! 

Tuy nhiên, các Tỳ-kheo ở Kosambì vẫn tiếp tục sinh sự tranh 
chấp mãi. Suốt ba mươi lăm năm còn lại trong đời ngài, đức 
Phật không bao giờ đến an cư mùa mưa ở Kosambì hay bất 
cứ nơi nào trong vương quốc Vamsà của vua Udena lần nào 
nữa. 


THẬP NIÊN HOẰNG PHÁP THỨ HAI 

Sau thập niên đầu tiên đức Phật hoằng Pháp, tài liệu lịch sử 
trong Kinh Tạng PàIi trở nên rời rạc ít ỏi, không phải vì thiếu 
thông tin tổng quát - tất cả hơn ba mươi tập trong Kinh tạng 
và Luật tạng và Luận tạng chứa đầy tài liệu. Song Tam Tạng 
gồm phần lớn các câu chuyện và bài kinh mang tính đức dục 
trí dục giải thích các quan điểm giáo lý, mà hầu như không 
có một chỉ tiết lịch sử nào cả. Ngoài ra, thập niên đầu tiên 
đánh dấu rõ ràng địa điểm hoạt động của đức Phật. Từ đó về 
sau những nơi chốn ấy cứ tái diễn trùng lập, khiến cho dấu 
tích của bậc Đạo Sư bị lẫn lộn nên khó phân biệt. 

Một ví dụ về câu chuyện không có hiệu quả về phương diện 
lịch sử tuy nhiên lại minh họa đời sống của đức Phật cùng sự 
tự tin của ngài, là câu chuyện sau đây có thể ghi vào năm 
thứ mười một ngài hoằng Pháp: 

Trong lúc đi khất thực, đức Phật đến vùng lân cận làng 
Ekanàla phía nam Ràjagaha, vừa đúng lúc Bà-la-môn hào 
phú Bhàradvàja đang phân phát cơm sữa cho nông dân ăn 
sáng. Đức Phật lặng lẽ nhập bọn và đợi xem thử ngài có 
được chia phần cơm không. 

Bhàradvàja: Tôi cày và gieo, rồi sau khi xong việc, tôi mới 
ăn. Này Sa-môn, ngài cũng phải cày và gieo, rồi ngài mới 
được nhận phần cơm. 

Đức Phật: Này Bà-la-môn, ta cũng cày và gieo, rồi khi ta làm 
xong, ta mới ăn. 

Bhàradvàja: Chúng tôi không thấy Đạo Sư Gotama dùng cái 
ách hay cái cày, tuy nhiên ngài lại bảo như thế? 

Đức Phật: Ta gieo hạt giống chánh tín, cây cày là trí tuệ, tinh 


tấn là đôi bò kéo cày, thành quả lao động của ta là trạng 
thái Bất Tử. Bất cứ ai làm xong việc ấy, sẽ được giải thoát 
khổ đau. 

Nhưng đến khi Bà-la-môn Bhàradvàja cúng dường đức Phật 
một chén cơm sữa, đức Phật lại chối từ. Một tặng vật nhận 
được do tài hùng biện hoa mỹ không phải là món khất thực 
chân chánh và không đem lại phước đức gì cho thí chủ. Tuy 
nhiên, vị Bà-la-môn không lấy chén cơm lại, vì không xứng 
đáng với phẩm cách của vị ấy nếu phải ăn một món đã bị 
chối từ hoặc đem cho các nông dân, nên vị ấy đổ xuống con 
suối gần đó. 

Cách dùng ảnh dụ người gieo hạt rất thích hợp với hoàn 
cảnh Bà-la-môn Bhàradvàja thật có hiệu quả tức thì. Những 
hạt giống bằng lời mà đức Phật đã gieo vào tâm vị Bà-la- 
môn đến lúc chín muôồi, vị ấy được Giáo Pháp cảm hóa và trở 
thành Tỳ-kheo (SN 7.2.1) 

Năm 517 là một năm đói kém. Theo lời mời của một Bà-la- 
môn cư sĩ, đức Phật cùng vài đệ tử hộ tống đến an cư mùa 
mưa gần Verañ jà, một nơi gần phía nam thành Sàvatthi (Sv 
Par 1. 1. 9) Hội đồng xã đã phát phiếu khẩu phần cho dân 
chúng đang bị nạn đói, nên món khất thực khó kiếm đến nỗi 
nhiều khi các Tỳ-kheo phải mang bát không trở về. May mắn 
thay vài nhà buôn ngựa từ Bắc Ấn cũng vừa đến ở tại Verañ 
ja với bầy ngựa nên họ cho các Tỳ-kheo một ít cám bột mì. 
Khi tôn giả Ànanda đem đến mời đức Phật món ăn này, ngài 
bình thản tuyên bố một ngày kia tình thế sẽ trở lại tốt đẹp 
hơn (Sv Par 1. 2. 1). 

Năm 515 trước CN, Ràhula, con trai của bậc Đạo Sư, đã được 


hai mươi tuổi (kể từ lúc thụ thai) và đã đến độ tuổi tối thiểu 
để một Sa-di được thọ đại giới Tỳ-kheo. Sau khi đức Phật đã 
an cư mùa mưa ở tinh xá Jetavana gần Sàvatthi, một hôm 
ngài bảo Sa-di Ràhula cùng đi với ngài vào trong Rừng Người 
Mù và Ràhula sẵn sàng đồng ý. (MN 147) 

Cũng như lệ thường trong trường hợp con của các người cha 
vĩ đại, Ràhula là người có cá tính không rõ rệt. Các khuynh 
hướng hơi thiên về nói phóng đại và thêu dệt theo tưởng 
tượng, một đặc điểm có thể biểu lộ năng khiếu tường thuật 
truyện văn chương, đã bị trục xuất ra khỏi trí chàng thiếu 
niên ở tuổi mười lầm, như một"hình thức nói dối" (MN 61), 
và ngay cả cảm tưởng tự tin do niềm thích thú về vẻ mặt 
khôi ngô của mình cũng bị tẩy sạch luôn (MN 62). Ràhula 
không có được một chút phong cách thanh lịch, tài năng 
ngoại giao và uy lực thuyết phục như thân phụ, chứ đừng 
nói gì đến vẻ mặt rực sáng đầy kỳ diệu của ngài. Nhưng quả 
thật, làm thế nào chàng có thể phát triển được những đặc 
tính như vậy, những đặc tính chỉ có thể tăng trưởng khi phải 
đương đầu với cuộc sống thế gian? 

Được dưỡng dục từ tuổi lên chín trong một cộng đồng Tăng 
chúng chỉ toàn nam giới, lại được trưởng lão Sàriputta và 
đức Phật huấn luyện chuyên tâm thiền quán về giải thoát và 
tuân thủ lý tưởng tu tập bản thân của một Tỳ-kheo, nên 
chàng không thể hưởng thời kỳ ấu thơ theo thói vui 
chơi.Không được phép phát triển các năng khiếu và chỉ được 
dưỡng dục theo một đường lối phát triển hạn hẹp, chàng đã 
trở thành một người đầy đủ trí tuệ kiến thức, nhưng sẵn 
sàng chấp nhận giáo huấn và chịu phục tòng: những đức 


tính duy nhất chàng được phép phát triển là tinh cần và 
tuân thủ giới luật tu hành thật nghiêm khắc. Như mọi người 
đều đồng ý, chàng là một thanh niên thông minh khả ái, 
nhưng không có gì khác hơn thế nữa. 

Mối tương quan giữa đức Phật và Sa-di Ràhula đầy tin cẩn và 
thiện cảm, song không thân ái hoặc mật thiết, vì điều này 
theo quan điểm đức Phật có nghĩa là tạo nên một mối ràng 
buộc nội tâm có thể gây khổ đau. Vì vậy cũng dễ hiểu, Kinh 
Điển quả thực đã không tường thuật những cuộc nói chuyện 
riêng tư giữa hai cha con: các kinh Giáo Giới Ràhula cũng 
không khác gì về hình thức với những kinh bậc Đạo Sư giảng 
cho chúng Tỳ-kheo cả. 

Ví dụ sau đây là lời ngài dạy Sa-di Ràhula khi hai vị cùng 
ngồi dưới gốc cây trong Rừng Người Mù. Bài kinh liên hệ đến 
phương pháp phòng hộ bản thân khỏi bị xúc động do các 
nhận thức giác quan: 

-- Này Ràhula, con nghĩ thế nào? Con mắt, hình sắc, nhãn 
thức là thường hằng hay vô thường? 

-- Bạch Thế Tôn, vô thường. 

-- Thế tai, mũi, lưỡi, thân (xúc giác) và tâm hay ý (cơ quan 
tư duy) cùng các pháp và thức tương ứng với chúng là 
thường hằng hay vô thường? 

-- Bạch Thế Tôn, vô thường. 

-- Cái gì vô thường thì khổ hay lạc? 

-- Bạch Thế Tôn, khổ. 

-- Vậy có hợp lý chăng khi nghĩ đến những gì vô thường, khổ 
đau, chịu biến hoại như sau: "Cái này là của ta, cái này là ta, 
cái này là tự ngã của ta?”". 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Này Ràhula, khi một vị đa văn đệ tử nhận thức điều này, vị 
ấy yếm ly các căn, các pháp và các thức tương ứng (nghĩa là 
vị ấy không để cho mình tham đắm chúng). Do vậy, vị ấy ly 
tham và giải thoát cùng chấm dứt tái sanh.(MN 147, giản 
lược) 

Ngay khi phụ thân thuyết giảng, Sa-di Ràhula lãnh hội ý 
nghĩa uyên thâm của giáo lý và các lậu hoặc (àsava) đưa 
đến tái sanh đau khổ đều tan biến dần khỏi tâm vị ấy. Như 
vậy, vị ấy cũng trở thành một bậc A-la-hán nữa. 

Có lẽ cũng chinh năm 515, trong lúc đức Phật đang an cư 
mùa mưa tại Jetavana gần Sàvatthi, hoặc có lẽ vào một dịp 
nào đó ngài đến viếng thủ đô nước Kosala, đức Phật đã tạo 
mối giao hữu thân tín với nữ đệ tử đại phú gia Visàkhà (Tỳ- 
xá-khư). Hơn một thập niên trước, tiểu thư Visàkhà mới lên 
bảy đã hội ngộ đức Phật khi còn sống cùng cha mẹ ở 
Bhaddiya (trong nước Anga). Suốt thời gian ấy, nhiều sự 
kiện xảy ra đến với đời nàng. Ông Dhanañ jaya, phụ thân 
nàng đã cùng gia đình dời đến Sàketa và tại đây, cô con gái 
xinh đẹp của ông đã lọt mắt xanh của đám người mai mối 
cho gia đình phú thương Migàra, người đang tìm một tân 
nương cho cậu quý tử Punnavaddhana. Cuộc hôn nhân 
thành tựu, từ đó Visàkhà sống tại Sàvatthi với chồng, và 
nàng sinh được nhiều con. 

Giữa các nữ thí chủ của Tăng chúng, Visàkhà chiếm địa vị đệ 
nhất. Bà cúng dường chư Tỳ-kheo áo mưa, thực phẩm dành 
cho những vị sắp đi xa hoặc mới đến, chăm sóc người bệnh, 
cùng các thứ thực phẩm dược liệu (Mv 8.15.7). Tỉnh xá quan 


trọng do bà cống hiến hào phóng là nơi thành lập "Đông 
Viên Trùng Các" (pubbàràma) sau này nổi tiếng ở ngoài 
đông môn kinh thành Sàvatthi. 

Khi đức Phật an trú trong tỉnh xá này, bà Visàkhà thường yết 
kiến nhiều lần để được ngài an ủi sau những chuyện đau 
buồn. Có một lần bà đã thua kiện: Vua Pasenadi Kosala làm 
chánh án đã xử thiệt hại về phần bà. Đang giữa trưa nóng 
bức, một thời điểm không thích hợp để xin yết kiến, bà đi 
tìm cho ra đức Phật và kể hết mọi việc với ngài. Đức Phật 
đầy đủ trí tuệ đã không bênh bỏ phe nào cả, chỉ khuyên bà 
những lời lẽ đây triết lý này: 

Buộc ràng đau khổ biết chừng nào! 

Điều phục tự thân: lạc tối cao 

Ràng buộc là gây nhiều khổ não, 

Thoát ly triền phược khó làm sao! 

(Uad 2.9) 

Một lần khác nhiều năm sau, bà lại đến phi thời xin yết kiến 
đức Phật, cả người và tóc đều ướt đẫm. Bà thưa với ngài 
rằng một cháu gái yêu quý của bà vừa mất, và vì thế bà ướt 
đẫm cả người (do lễ tẩy trần sau khi dự đám táng). Bậc Đạo 
Sư đáp: 

-- Này Visàkhà, bà ước muốn sinh nhiều con cháu bằng dân 
số ở Sàvatthi chăng? 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

--Thế có bao nhiêu người chết mỗi ngày ở Sàvatthi? 

-- Bạch Thế Tôn, có lẽ mười người hoặc tám chín người -- ít 
nhất cũng mỗi người một ngày. Chẳng thiếu gì người chết tại 
Sàvatthi. 


-- Này Visàkhà, bà nghĩ thế nào, vậy có bao giờ bà khỏi bị 
ướt tóc tai áo quần chăng? 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không. Con đã quá nhiều khổ 
đau với bầy con cháu đông đúc này rồi. 

-- Này Visàkhà, ta nói cho bà rõ, bất cứ ai có một trăm vật 
yêu quý sẽ có một trăm mối khổ sầu, ai có chín mươi, tám 
mươi, năm mươi, hai mươi, mười, năm, hai vật yêu quý sẽ có 
chừng ấy mối khổ sầu. Nhưng hễ ai không có vật gì yêu quý 
thì không có khổ sầu. Ta nói cho bà rõ, những người ấy thoát 
sầu não, ly tham dục: 

Tất cả nỗi sầu khổ, khóc than 

Thiên hình vạn trạng giữa trần gian 

Phát sinh từ vật mình yêu quý, 

Không có gì thân, khổ chẳng mang. 

Vậy người hạnh phúc, thoát ưu bi, 

Sống giữa trần không luyến ái gì, 

Nếu ước mong mình không khổ não, 

Ở đời không có vật yêu vì. 

(Ud 8. 8, giản lược) 

Trong thời kỳ tiếp theo sau đó, đức Phật an cư mùa mưa ở 
Kapilavatthu (514 trước CN), tại Àlavi phía bắc Benares 
(513), tại Ràjagaha (512 và 509) và ở vùng núi Càlika (chưa 
xác định được vị trí) (511, 510), không có điều gì quan trọng 
về phương diện lịch sử được ghi lại. Chỉ trong năm 508, trở 
về sau, đức Phật chọn nhiều tỉnh xá ở Sàvatthi để trú mưa 
thường xuyên, là năm lại có vài việc đáng ghi nhớ. 

Một sự kiện đáng chú ý của năm ấy là việc giáo hóa tướng 
CƯưỚớp gây kinh hoàng Angulimàla (Người Đeo Vòng Ngón 


Tay), sở dĩ được gọi như vậy vì tướng cướp ấy đã làm cho 
mình một xâu chuỗi đeo cổ bằng các lóng tay của những 
người bị y giết. Y là con của Bà-la-môn Gagga giữ một chức 
vụ tại triều đình vua nước Kosala và đã tiếp thu một nền học 
vấn uyên bác tại đại học Takkasìla. Với trí thông minh điêu 
luyện, y tránh né mọi cuộc săn lùng nên mọi quân tuần tra 
mật thám mà vua Pasenadi truyền theo dõi y đều trở về tay 
không. Angulimàla được bà mẹ đồng tình báo cho y biết mọi 
hoạt động của quân đội cảnh vệ. 

Làm một đạo tặc trên xa lộ, có lẽ lãnh tụ của một bọn cướp 
rình rập khách lữ hành và các đoàn xe chở hàng, Angulimàla 
là một phần tử trong nhóm tội phạm nghiêm trọng nhất ở cổ 
Ấn Độ. Trong các thôn làng vào thế kỷ thứ sáu trước CN, 
quần chúng sống an ổn,"mọi nhà đều mở cửa" như tục ngữ 
thường nói, tội phạm rất hiếm hoi. Song ở thành thị, tội 
phạm lại nhiều hơn. Các vụ cướp phá không xảy ra thường 
xuyên vì các nhà giàu có tài sản đáng cướp bóc luôn được 
đám gia nhân canh giữ suốt ngày đêm. Thông thường hơn là 
chuyện một gia nhân biến mất cùng vài đồ vật quý giá của 
chủ nhưng việc này cũng chỉ có giới hạn nhỏ vì đa số tôi tớ 
sống với gia đình họ ngay trong nhà chủ hay gần nhà chủ 
khiến cho việc đào tẩu khó thực hiện. 

Đánh cướp bằng vũ khí là cách có triển vọng kiếm nhiều tiền 
mau nhất, do vậy đó là cách thông thường nhất, mặc dù tội 
phạm này đe dọa cả ngành thương mại lẫn tài sản quốc gia 
nên đã bị đe dọa lại bằng các hình phạt nặng như chặt tay 
chân, làm mù mắt, đâm cọc qua người, bóp cổ hoặc chém 
đầu. 


Đức Phật đã làm ngơ trước mọi lời cảnh giác khi ngài khởi 
hành từ Sàvatthi tiến vào khu vực bất an vì Angulimàla trú 
ẩn. Chẳng mấy chốc ngài gặp tướng cướp, y đầy kinh ngạc 
về sự can đảm của vị khất sĩ lang thang đơn độc này. Mẫu 
đối thoại giữa hai người như đã được lưu truyền trong Kinh 
Tạng (MN 86)có lẽ là chuyện sáng tác về sau, lại càng có vẻ 
như vậy vì được kể theo thể kệ. Song sự thật vẫn có chuyện 
Angulimàla sau cùng xin đức Phật nhận y vào Giáo đoàn và 
đức Phật lập tức nhận lời. Cả hai vị trở về Sàvatthi với tư 
cách Đạo Sư và đệ tử, rồi cùng an trú trong tinh xá Kỳ Viên 
của ông Cấp Cô Độc. 

Dẫu ta hết lòng ngưỡng mộ uy lực thuyết phục của đức 
Phật, thì sự chuyển tâm hối cải của Angulimàla cũng có vẻ 
hơi quá đột ngột nên khó tin được đó là một sự cảm hóa 
thuần túy tôn giáo. Sự chuyển hướng vội vã cải tà quy 
chánh này có vẻ hợp lý hơn nếu ta giả sử rằng tướng cướp 
Angulimàla muốn tránh hình phạt bằng cách gia nhập Tăng 
đoàn, vì mọi giáo phái đều khỏi chịu lệ thuộc vào quyền xét 
xử của pháp luật thế gian. Đại Vương Pasenadi cũng hiếu kỳ 
muốn thấy tên tội phạm trước kia ông đã truy lùng suốt một 
thời gian rất dài mà không đạt kết quả gì. Trong một chuyến 
chiêm bái tỉnh xá Kỳ Viên, nhà vua đàm đạo với Tỳ-kheo 
Angulimàla nay đã cạo trọc đầu, đắp y vàng làm một Sa- 
môn Thích tử. 

Nếu vua Pasenadi có thể tha thứ cho tướng cướp được hàng 
phục cách này thì dân chúng Sàvatthi muốn báo thù, lại suy 
nghĩ cách khác. Trong khi Tỳ-kheo Angulimàla đi khất thực 
trong kinh thành, họ ném đá vào vị ấy, gây thương tích trầm 


trọng. Mình đây máu, y bị rách và bình bát bị vỡ, vị ấy đến 
yết kiến đức Phật ở tinh xá Jetavana và được ngài khuyên 
nhủ:"Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Con đang thọ lãnh 
ngay trong đời hiện tại quả báo của các ác nghiệp, bằng 
không con sẽ phải chịu nhiều khổ đau rất lâu dài trong địa 
ngục" (MN 86). Song Tỳ-kheo Angulimàla cũng không sống 
được lâu trong Giáo hội. Vị ấy từ trần sớm, có lẽ là do kết 
quả của một vụ dân chúng tấn công lần thứ hai. 

Việc giáo hóa tướng cướp Angulimàla đã gây tiếng vang lớn 
ra ngoài và càng tăng uy tín của đức Phật. Điều này khơi 
dậy lòng ganh ty của các nhóm Sa-môn khác bị giảm sút 
phần tặng vật cúng dường, nên họ xem xét nhiều mưu kế hạ 
uy tín đức Phật. Họ tìm được một công cụ lợi hại ở nữ khất sĩ 
Sundarì, họ thuyết phục cô ấy thường xuyên lai vãng tỉnh xá 
Jetavana càng nhiều càng tốt và lộ diện cho càng nhiều 
người thấy càng hay. Cô ấy làm như lời họ bảo, rồi sau một 
thời gian, cô ấy bị đám người ủng hộ kia giết chết và chôn 
vội xác vào tỉnh xá Jetavana. Ngay liền sau vụ này, các Sa- 
môn ác hạnh loan tin Sundarì thất lạc và có lẽ được tìm ra 
xác chết trong tỉnh xá Kỳ Viên. 

Chỉ chốc lát tử thi được phát hiện trong một hố ở Kỳ Viên và 
được mang về Sàvatthi, tại đây bọn sát nhân đã lớn tiếng la 
ó:"Này mọi người hãy nhìn xem hành động của đám đồ đệ 
Sa-môn Thích Tử! Bọn chúng thật vô tàm vô quý, phá giới, 
độc ác, dối trá, bất tịnh. Làm sao một người đàn ông lại có 
thể giết đàn bà sau khi hành lạc!". Lời vu cáo này không 
phải là không có kết quả, vì nó được lập lại nhiều lần và các 
Tỳ-kheo phải chịu một thời gian khó khăn lúc đi khất thực. 


Đức Phật phản ứng lại giống như ngài đã làm tại Ràjagaha, 
khi ngài bị gọi là"người gây cảnh góa bụa cho phụ nữ" 
và"bắt cóc nam nhi".Ngài dạy cho các Tỳ-kheo một đoạn kệ 
để phản công lại đám người lăng mạ: 

Địa ngục cho phần kẻ dối gian 

Và người không nhận việc mình làm, 

Cả hai, khi chết đều đồng đẳng 

Hành nghiệp đời sau hạ liệt tràn. 

(Ud 4.8 - Dhp.306) 

Về việc này, không có bằng chứng vô tội và phục hồi danh 
dự chư Tăng trước quần chúng, song chẳng mấy chốc niềm 
tin tưởng rằng Giáo hội đức Phật không liên hệ gì đến vụ 
mưu sát này lan truyền rất nhanh. 

Năm thứ hai mươi mốt (508 trước CN) trong cuộc đời hoằng 
Pháp đem lại cho đức Phật nhiều niềm an vui vì em họ ngài, 
tôn giả Ànanda, nhận chức vụ phụ tá thường trực kiêm thị 
giả (upatthàka) hầu cận riêng của ngài. Bậc Đạo Sư, lúc này 
năm mươi sáu tuổi, đã mỏi mệt vì những thay đổi thường 
xuyên đám nhân sự hầu cận quanh ngài, đặc biệt là giữa 
nhiều Tỳ-kheo và Sa-di đã phục vụ ngài theo mỗi khả năng 
riêng biệt như chư vị Nàgasamàla, Nàgita, Upavàna, 
Sunakkhatta, Cunda, Sàgata, Ràdha, và Meghiya..., mà 
không có ai thực hành nhiệm vụ hoàn toàn cẩn trọng cả. 

Khi ngài hỏi các Trưởng lão xem thử ai muốn đảm trách 
phận sự này, chính tôn giả Ànanda đầy thiện ý sẵn sàng 
cống hiến phần mình. Để tránh mọi điều nghỉ ky là tôn giả 
đảm trách công việc này vì lợi ích cá nhân, tôn giả Ànanda 
thỉnh cầu đức Phật đừng bao giờ ban cho tôn giả thực phẩm 


hay y phục cúng dường ngài, bậc thượng thủ Tăng chúng, 
cũng không đem tôn giả theo ngài khi được thỉnh mời thọ 
trai, song phải thuyết giảng cho tôn giả nội dung các bài 
kinh đức Phật đã giảng trong lúc vị này vắng mặt. Đức Phật 
đồng ý mọi điểm nêu trên. 

Suốt hai mươi lăm năm, tôn giả Ànanda ở cạnh bậc Đạo Sư, 
trung thành tận tụy như hình với bóng (Thag 1039-45). Tôn 
giả chuẩn bị chỗ nằm nghỉ ban đêm cho ngài, mang nước 
hầu ngài, rửa bình bát, bảo vệ cho ngài khỏi bị đám người tò 
mò đột nhập quấy rầy, hoặc đưa những khách quý vào trình 
diện ngài, và thông báo cho ngài các sự kiện hằng ngày, cứ 
thế mãi cho đến khi bậc Đạo Sư diệt độ (483 trước CN), các 
công việc ấy không còn cần thiết nữa 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 4(a) 
Giáo lý - Tăng chúng và giới Cư sĩ 


GIÁO LÝ 

Giả sử ta trở lại thời kỳ hai ngàn năm trăm năm trước và 
đàm thoại với đức Phật, chúng ta gọi ngài là "triết gia", chắc 
ngài sẽ chỉ chấp nhận danh hiệu này với nhiều sự dè dặt. 
Ngài sẽ đồng ý về từ này trong mức độ "một triết gia" theo 
nguyên nghĩa là một "người bạn của trí tuệ", song ngài sẽ 
xác định tính chất của từ này bằng cách nói rằng ngài là 
một người có chủ trương thực tiễn nên chỉ đánh giá cao thứ 
trí tuệ nào liên hệ đến giải thoát khổ đau. Ngài cũng sẽ tán 
thành danh hiệu "triết gia" trong ý nghĩa người tầm cầu bản 
chất như thật của thế giới vạn vật và nguyên tắc điều khiển 
nó. Song nếu qua từ "triết gia", chúng ta muốn chỉ người 
sáng tạo một hệ thống tư tưởng thì ngài sẽ bác bỏ danh hiệu 
đó đối với ngài không phù hợp. 

Ngài không tự xem mình như nhà phát minh một công trình 
tư duy, mà là người khám phá những quy luật tự nhiên đã 
được hiển bày. Ngài cương quyết phủ nhận lời chỉ trích nặng 
nề do Sunakkhatta, một vị quý tộc Licchavì, lớn tiếng rêu 
rao sau khi rời bỏ Tăng chúng (MN 12)rằng ngài đã sáng tạo 
ra một lý thuyết hoặc tuyên bố một giáo điều do ngài tự suy 


luận. Ngài vững tin rằng trong quy luật Nghiệp Báo (nghĩa là 
tái sinh tùy theo tính chất của hành động), ngài đã diễn tả 
chân lý khách quan, và với Bát Chánh Đạo ngài đã rút ra kết 
luận thích đáng bằng thứ ngôn từ đặc biệt liên hệ tiến trình 
giải thoát từ quy luật này. Theo đức Phật, mọi người đều 
phải chịu quy luật tự nhiên về tái sanh tùy hạnh nghiệp của 
mình, cho dù kẻ ấy bài bác giáo lý này đi nữa. 

Sự thực có vài phương diện rải rác trong chân lý do ngài 
khám phá đã được một số người khác công nhận trước kia 
không làm đức Phật bận tâm chút nào: bất cứ tri kiến gì 
phục vụ mục đích giải thoát đều được ngài truyền thụ và 
hoan nghênh cả. Tuy thế, các tư tưởng gia đồng thời với ngài 
đều nhận thấy giáo lý của ngài thật tân kỳ. Trước kia chưa ai 
từng kết hợp sự phủ nhận một bản ngã với ý niệm tái sanh 
có vẻ đối nghịch nhau, cũng không ai diễn tả thật minh bạch 
chính xác tình trạng khổ đau của mọi sự hiện hữu và thuyết 
giảng với tài hùng biện hy hữu như vậy. Trong Giáo Pháp của 
đức Phật Gotama, các tri kiến tân cổ được kết hợp để tạo 
thành một hệ thống hài hòa, thật dễ hiểu đối với người có trí 
tuệ, tuy nhiên, thật thâm áo và kỳ diệu vì nó hướng đến 
những gì vượt lên thế giới cảm quan. 

Những nguyên lý Phật Pháp có thể được trình bày trong một 
số mệnh đề như sau: 

-Hiện hữu trong mọi hình thái đều là khổ (dukkha) vì bất cứ 
vật gì có đời sống đều phải chịu các hiện tượng khổ đau, vô 
thường, tiêu diệt, biệt ly và bất đắc. 

-Tất cả chúng sanh chưa được giải thoát đều phải bị tái sinh: 
nỗi khổ của chúng sanh không chấm dứt với cái chết, mà 


vẫn còn liên tục mãi trong những hình thái hiện hữu kế tiếp. 
-lái sanh được chi phối bởi quy luật tự nhiên về lý duyên 
khởi hợp đạo đức, theo đó thiện nghiệp (kamma), hay nói rõ 
hơn, các hành động do ý chí (sankhàra) tạo điều kiện tái 
sanh vào hoàn cảnh tốt đẹp hơn và ác nghiệp đưa đến tái 
sanh vào cõi xấu ác hơn. Thiện nghiệp mang lại lợi ích, an 
lạc, ác nghiệp mang đến tai hại, khổ đau. 

-Vì không có linh hồn trường tồn sau khi thân hoại, nên tái 
sanh không diễn tiến theo hình thức linh hồn luân chuyển 
đầu thai vào một thân xác mới, mà do một chuỗi liên tiếp 
các nhân duyên tạo điều kiện sanh khởi. 

-Các động lực vận hành vòng luân hồi sanh tử là khát ái 
(tanhà) và vô minh (avijjà), những động lực mà mỗi người có 
thể thực hiện sự đoạn trừ trong chính mình nhờ tự điều phục 
bản thân. 

-Giải thoát cốt yếu là ở chỗ chấm dứt vòng sanh tử luân hồi 
và tận diệt (nibbàna) hữu thể. 

Cùng với những nhận thức này, niềm xác tín rằng ngài đã 
tìm ra chìa khóa mở đường giải thoát khổ đau là lý do khiến 
đức Phật tự tin (vô úy), và tinh thần lạc quan của môn đồ 
ngài phát xuất từ niềm tin vững chắc rằng mỗi người nỗ lực 
vì mục đích giải thoát sẽ thành đạt giải thoát ngày sau. 

Mặc dù xem đời sống là khổ đau, đạo Phật vẫn không bi 
quan; trái lại, đạo Phật thiết lập niềm tin vững chắc và tâm 
trạng thư thái trong người mộ đạo.Một người hành trì Giáo 
Pháp cũng giống như người được y sĩ giải thích căn bệnh, 
nhưng với sự bảo đảm rằng có thể điều trị bệnh mà không 
cần bất cứ một hoạt động nào ở bên ngoài, chỉ hoàn toàn do 


nỗ lực của chính người bệnh ấy thôi. 

I. KHỔ (DUKKHA): 

Sự kiện thái tử Siddhattha sinh trưởng trong địa vị cao sang 
và hoàn cảnh ưu đãi, lại phát triển một đặc tính nhạy cảm 
đối với khổ đau như là hậu quả của địa vị xã hội vững chắc 
ấy cũng có thể hiểu được về mặt tâm lý. Song chúng ta có 
thể hỏi: tất cả phước phần mà ngài hưởng thụ không làm 
ngài thỏa nguyện là nghĩa thế nào? Thật ngớ ngẩn nếu ta 
nghĩ rằng vị thái tử của quốc vương Suddhodana ở thành 
Kapilavatthu không ý thức được hoàn cảnh hạnh phúc của 
mình. Vậy điều duy nhất ở đây là ngài đã nhìn thấy sâu xa 
hơn và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngài đã có một tư duy đầy 
triết lý về "hạnh phúc" (sukha), điều mà ngài không thấy 
được thực hiện trong đời ngài, và quả thực điều này cũng 
không được thực hiện ở đâu cả. 

Đúng là ngài gặp nhiều may mắn trên thế gian, nhưng hoàn 
cảnh liên tục bị đe dọa này có thực sự là hạnh phúc chăng? 
Và đâu là giá trị của những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi? Một 
vài giây phút lạc thú vì thành công do tài hùng biện, những 
thoáng bay bổng theo trí tưởng tượng lúc đàm đạo với thân 
bằng, nỗi đam mê trong vòng tay nữ nhân, thụ hưởng cao 
lương mỹ vị, nào có xứng đáng gì, tất cả các niềm vui diễn 
ra trong chốc lát như vậy chỉ để nhường chỗ lại lần nữa ngay 
lập tức cho tình trạng thường xuyên đầy chán nản, bất mãn 
và kinh hãi về tương lai - nói cách khác, là nhường chỗ cho 
khổ đau (dukkha)? 

Chẳng qua chúng chỉ là những tình tiết vụn vặt, những 
phương tiện lạc thú để thoát ly thực tế, chứ không phải là 


hạnh phúc của cuộc đời. Bất cứ hạnh phúc nào xứng đáng 
với danh từ này phải là niềm hạnh phúc vững bền vượt lên 
tất cả mọi thứ gì đe dọa nó, phải là sự tự do vĩnh viễn thoát 
khổ đau, đó chính là niềm tin tưởng của thái tử Siddhattha 
khi ngài từ giã gia đình, hoàng cung, tài sản để cống hiến 
cuộc đời mình cho việc tầm cầu thứ hạnh phúc này ở độ tuổi 
hai mươi chín. 

Trước tiên, trí ngài phải nhận thức rõ ràng bản chất của khổ 
đau mà ngài đang tìm cách giải thoát. Và do vậy, trong Tứ 
Thánh Đế ngài dùng để phát họa Giáo Pháp của ngài năm 
528 trước CN tại Lộc Uyển ở Isipatana, Thánh Đế đầu tiên 
nêu rõ định nghĩa của khổ đau (dukkha): 

"Này các Tỳ kheo, đây là Khổ Thánh Đế: 

Sanh, lão, bệnh, tử là khổ, 

Sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 

Oán tắng hội, ái biệt ly là khổ, 

Cầu bất đắc là khổ, 

Tóm lại, Ngũ Thủ Uẩn là khổ". 

(Mv 1.6.19) 

Phần cốt tủy của định nghĩa khổ đau này không những chỉ 
được trình bày mà còn phải được suy diễn bằng cách phân 
tích nhiều lời công bố khác và rút ra những kết luận cần 
thiết: 

Sanh, lão, bệnh, tử là các phương diện của đời sống 
và bất khả ly đối với sự hiện hữu của mỗi cá nhân. Trong khi 
xác nhận bản chất chúng là khổ, đức Phật Gotama giải thích 
rõ ràng rằng không có hình thái hiện hữu nào thoát khỏi khổ 
đau. 


Sầu, bi, khổ, ưu, não là phản ứng trước sự tổn thất tài 
sản hay sinh mạng người thân. Cuối cùng mọi thứ gì lòng ta 
yêu thích đều đưa đến nỗi khổ chia ly đầy cay đắng: mọi 
luyến ái ràng buộc nội tâm đều tạo nên khổ đau. 

Ngoài các hình thái khổ đau thuộc về phạm trù Thời 
Gian (vô thường), còn có những hình thái thuộc về phạm trù 
Không Gian (thân cận hay ly biệt) đó là gặp gỡ những gì ta 
ghét bỏ (oán tắng hội) và chia la những gì ta yêu thích (ái 
biệt ly) 

Nỗi khổ đau của ta lại tăng thêm vì các ước vọng của ta 
thông thường chỉ được thành tựu một phần nào. Những điều 
mong cầu nhưng không đạt được thường đưa đến khổ đau: 
mong cầu không thành tựu, dù là mong cầu tồn tại, mong 
cầu thực hiện một điều gì hoặc sở hữu một vật gì, rốt cuộc 
đều biến thành khổ đau. 

Năm Thủ Uẩn (panc' upàdàna - kkhandhà) ám chỉ các 
yếu tố tạo thành một cá nhân hiện hữu. Mỗi cá nhân gồm 
Năm Uẩn này và chỉ có thế, đó là trung tâm điểm của mọi 
cảm giác khổ đau, do vậy chính nó cũng được xem là khổ. 
Năm Uẩn đó là: 

- Sắc / Thân (rùpa) với lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (xúc 
giác) và ý (cơ quan suy tưởng:Manas ). 

Do các giác quan tiếp xúc với sự vật của ngoại giới nên khởi 
sanh: 

- Thọ (vedanà): đó là các cảm giác, chúng trở thành. 

- Tưởng (saññà) là các nhận thức từ đó đối tượng được 
chiếu vào tâm của người quan sát. Những nhận thức này 
phát sinh. 


- Hành (sankhàrà), đó là các quan niệm, mong cầu, tư niệm, 
hành động theo ý muốn hay dự định. 

- Thức (viñỗàna) sau cùng phát sinh từ các tưởng trong hình 
thái ý thức ngoại vật hay đối tượng của tư tưởng, các pháp 
(dhamma) 

Như ta thấy Ngũ Uẩn không chỉ là thành tố của con người 
sống thực, mà chúng còn giải thích tiến trình nhận thức theo 
các chức năng liên tiếp của chúng. Chúng được gọi "Ngũ 
Thủ Uẩn" vì trong tiến trình tái sanh, chúng được chấp thủ 
tạo thành một cá nhân mới do nghiệp quyết định. 

Tóm lại: ý nghĩa trọng yếu trong Khổ Thánh Đế của đức Phật 
là gì? 

Từ khởi điểm cho thấy mọi hiện hữu cá nhân đều mang khổ 
đau trong đó, bởi vì (a) một vài hình thái khổ đau liên kết 
chặt chẽ với cuộc sống thể chất, (b) một số khác khởi sinh 
do ta luyến ái những vật vô thường, chịu biến hoại, hoặc (c) 
xa cách chia ly, hoặc (d) do các ước mong của ta không đạt, 
nó đưa đến kết luận rằng (e) đời sống cá nhân là khổ. 

Khổ, dukkha, trong Giáo Pháp đức Phật là một từ ngữ triết 
lý chỉ bản chất của cuộc sống, trạng thái chưa được giải 
thoát ở thế gian. 

Để thấy điều này đúng như vậy đòi hỏi phải có sự trưởng 
thành về trí tuệ. Một người bình thường tự đánh lừa mình 
bằng những trạng thái hạnh phúc tạm thời hay những lạc 
thú thoảng qua chốc lát, do vậy không thấy được mọi sự đều 
là khổ."Nếu sắc thân (và các uẩn khác tạo thành con người) 
là hoàn toàn khổ, tuyệt đối liên hệ với khổ, chứ không liên 
hệ với lạc, thì chúng sanh sẽ không tham đắm đối với sắc 


thân (tức đời sống thể chất) nhiều như vậy". Đức Phật tuyên 
bố với Mahàili, trong một chuyến du hành đến Vesàli (SN 22. 
60). Nói theo ngôn ngữ hiện đại: những giây lát hạnh phúc 
của ta là những đồng xu mà chiếc máy đánh bạc trao lại cho 
ta. Chúng khiến cho người đánh bạc tiếp tục trò tiêu khiển 
mặc dù kẻ ấy biết rằng cuối cùng mình sẽ là kẻ thua cuộc. 
II. SAMSÀRA: VÒNG LUÂN HỒI SANH TỬ VÀ QUY LUẬT 
CỦA NÓ. 

Sự vô thường của vạn vật, nguyên nhân của bao nhiêu khổ 
sầu ở thế gian, nếu đem ra phân tích, cuối cùng sẽ trở thành 
hạnh phúc giá như sầu khổ phải được chấm dứt với tử vong. 
Song nếu cái chết được xem là giải thoát mọi bất hạnh của 
cuộc sống thì đối với đức Phật, giải pháp của vấn đề khổ đau 
không đơn giản như vậy! Ngài thấy sự việc khác hẳn: mọi 
loài hữu tình đều bị ràng buộc vào vòng luân hồi sanh tử 
(Samsàra) nên chúng phải tái sanh sau khi chết tùy theo 
nghiệp. 

Tái sanh, điều tất yếu phải chịu đựng đau khổ triển miên, 
phải hứng lấy mọi tai họa của sanh sản, bệnh tật, khổ đau, 
tổn thất, phân ly, thất vọng, rồi mạng chung cứ tái diễn mãi 
mãi, là điều mà người Ấn cảm thấy hãi hùng cực độ. Quả 
thực tái sanh tạo cơ hội nỗ lực tiến lên một hình thái hiện 
hữu tốt đẹp hơn, song dù ở trong hình thái tối ưu như của 
Thiên thần cũng không thoát khỏi khổ đau vô thường và như 
vậy là không thực sự giải thoát. 

Đức Phật Gotama phân biệt (MN 12.1.73; AN 9.68)năm cấp 
bậc hiện hữu hay năm sanh thú (gati) trong đó ta có thể tái 
sanh: 


1. Thiên giới có những vị an trú là chư Thiên (devà) hưởng 
cuộc đời trường thọ và hạnh phúc nhưng không phải vĩnh 
viễn, và cũng như mọi loài chúng sanh, đều phải chịu sự 
biến hoại trong vòng luân hồi sanh tử. 

2. Nhân giới là nơi đem lại cơ hội tốt đẹp nhất để giải thoát 
vì ở đó con người có thể học Giáo lý của đức Phật dễ dàng 
nhất và có thể trở thành Tỳ-kheo. 

3. Thế giới súc sanh. 

4. Thế giới ngạ quỷ (peta) và sau cùng 

5, Địa ngục, trong đó chúng sanh phải chịu những sự hành 
hạ cho đến lúc đã tiêu trừ hết ác nghiệp vì các tội lỗi không 
thể đền bù cứu chuộc được ở các cảnh giới khác. 

Trong các thế giới ấy không nơi nào có cuộc sống vĩnh cửu 
cả. Khi các hành nghiệp đã cạn hết hiệu lực, một vị hữu tình 
làm Thiên thần trên trời hay tội nhân trong địa ngục đều 
phải rời cảnh giới ấy để tái sanh vào một hình thức hiện hữu 
khác. Chư Thiên có thể than tiếc điều này, song đối với các 
sinh linh trong địa ngục, thời hạn này là cả một niềm an ủi 
quí báu cho chuỗi ngày dài bất hạnh. 

Nhìn về quá khứ ta lại thấy hiển lộ ra toàn những viễn ảnh 
hãi hùng. Mọi loài hữu tình phải trải qua vô lượng kiếp sống 
trong vô số hình thái hiện hữu, từ đời nọ sang đời kia, mà 
không hề ý thức được rằng niềm an lạc chỉ là phù du tạm 
bợ, còn đau khổ thì triền miên không dứt, cho nên vẫn mãi 
mãi ước mong tái sanh. Tuy nhiên, chỉ riêng những vị nào đã 
phát triển những khả năng tinh thần trí tuệ cao siêu mới có 
thể nhớ lại các đời sống quá khứ đầy đủ chỉ tiết. 

Vì mọi đời sống đều do đời trước tạo điều kiện, cho nên có 


vấn đề nảy sanh liên hệ đến nguồn gốc của vòng luân hồi 
sanh tử này. Trong một cuộc Pháp thoại với các Tỳ-kheo ở 
Sàvatthi, đức Phật gạt bỏ vấn đề này ra như một điều không 
thể bàn luận giải đáp: 

"Này các Tỳ-kheo, vô thỉ là vòng luân hồi sanh tử này. Khởi 
điểm không thể nêu rõ từ đâu chúng sanh bị vô minh bao 
phủ, bị tham ái trói buộc đã lưu chuyển trong sanh tử lộ này. 
Chư vị nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì nhiều hơn, nước 
trong bốn đại dương hay những dòng lệ tuôn chảy khi chư vị 
lưu chuyển lang thang trong sanh tử lộ này, kêu gào than 
khóc vì gặp gỡ những gì mình ghét bỏ, chia lìa những gì 
mình yêu thương và không đạt được những điều mong 
muốn?"(SN 15. 1. 3)* 

Rồi từ quá khứ, ta nhìn về tương lai: có thể nào tránh được 
những cuộc tái sanh đời sau chăng? Có cơ hội giải thoát 
mình ra khỏi bánh xe luân hồi tàn nhẫn không chịu buông 
tha cứ kéo dài nỗi khổ đau của ta đến vô tận chăng? 

Đức Phật đáp là có - và đây chính là điểm khởi đầu Giáo Lý 
giải thoát của ngài- bởi vì tiến trình tái sanh tuân theo một 
quy luật mà ta cần phải tìm hiểu và tận dụng nó để rồi, nếu 
ta bị bắt buộc phải tái sanh, thì ít ra cũng được tái sinh vào 
các cảnh giới an lạc hơn - dù chưa phải là thoát khổ hoàn 
toàn. 

Quy luật tự nhiên về Lý Duyên Khởi phù hợp đạo đức, hay 
Luật Nghiệp Báo (Kamma) là lý do giải thích thiện nghiệp 
đưa đến tái sanh vào hoàn cảnh tốt đẹp hơn, còn ác nghiệp 
đưa đến tái sanh vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Thiện nghiệp tạo 


x~wxN 


nên phước đức tốt lành (puññà, kusala), ác nghiệp tạo nên 


tai hại, tổn đức (apuññà, akusala). Bất kỳ ai cũng chỉ có thể 
tự trách mình về tình trạng hiện hữu của mình. Bất cứ những 
gì kẻ ấy làm bây giờ, theo hướng thiện nghiệp hay ác 
nghiệp, kẻ ấy đều sẽ gặt hái trong tương lai dưới hình thức 
tái sanh cao hay thấp tương ứng với nghiệp đã tạo. 

"Nghiệp phân biệt các loại hữu tình thành các hạng hạ liệt 
hay ưu thắng"(MN 135; III 203) 

Như đôi câu kệ vẫn thường được truyền tụng nêu rõ: 

Một người lữ khách tha phương 

An toàn lui gót cố hương trở về, 

Thân nhân, quyến thuộc, bạn bè 

Thành tâm chào đón tràn trề hân hoan. 

Cũng như thiện nghiệp đã làm, 

Sẽ luôn chào đón sẵn sàng thiện nhân, 

Một khi từ giã cõi trần, 

Khác gì quyến thuộc đón mừng đời sau. 

(Dhp 219 - 220) 

Tái sanh trong hoàn cảnh tốt hay xấu không phải là phần 
thưởng hay hình phạt dành cho thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp, mà đó là hậu quả tất yếu tự nhiên. Không cần có vị 
phán quan xem xét công lý được thực hiện hay chia phần 
thưởng phạt -vì quy luật nghiệp báo diễn tiến tự động và bất 
khả kháng. Ta không thể tránh nghiệp quả của ta (AN 10. 
206). Cũng như tất cả mọi quy luật tự nhiên, định lý này có 
thể trở thành ích dụng dối với ta nếu ta biết thích nghi mình 
vào đó. 

Sự công nhận có tái sanh và chức năng chủ động điều khiển 
của nghiệp trong vòng luân hồi sanh tử ấy, đức Phật đã thấy 


được nói đến trong các kinh điển Bà-la-môn, các kinh sách 
Upanisads (Áo Nghĩa Thư) và rõ ràng nhất là trong các Áo 
Nghĩa Thư có tên Brhadàranyaka (4. 4. 5) và Chandogya 
(5.10 .7). Song việc làm cho thâm diệu và phát triển quy 
luật nghiệp báo là công trình của riêng ngài, chứng tỏ ngài 
là một tư tưởng gia đầy sáng tạo tân kỳ và một nhà tâm lý 
tinh tế. 

Ngài suy xét: nếu mọi hành động đều phải góp phần tạo nên 
sự hiện hữu trong một kiếp lai sanh bao giờ cũng đầy khổ 
sầu, thì sẽ không thể nào thoát khỏi hiện hữu và khổ sầu. Vì 
không một ai tránh khỏi hành động: mọi lời thốt ra, mọi cử 
chỉ tay chân đều là hành động. Do vậy yếu tố quyết định 
cuộc đời tương lai của cá nhân cùng đặc tính của nó không 
thể tìm được trong chính hành vi ấy, mà phải nằm 
trongđộng lực thúc đẩy hành vi ấy. 

Nghiệp quả được tạo nên do các tư niệm hay tư tâm sở 
(cetanà) thiện ác, các hành vi của tham dục (chanda), hay 
các ý định nằm sau hành vi (sankhàra). Nếu kẻ nào có ý 
định xấu và chỉ vì hoàn cảnh bên ngoài ngăn cản sự thực 
hiện ý định kia, thì riêngdự định ?y, ý muốn hành độngấy 
mà thôi cũng đủ để gây ra các nghiệp quả tương đương với 
nó. Vì thế, đối với mỗi cá nhân yếu tố quyết định tương lai 
mình chính làthái độ tinh thần của mình. 

Đây là một sự công nhận có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trước 
tiên, nóchuyển nghiệp quả từ hành động bên ngoài vào 
trong tâm ý người làm , và như vậy có thể cho ta thấu hiểu 
quá trình tái sanh về phương diện tâm lý. Kế đó nó chỉ 
rõcách nào ta có thể hành động mà không tạo nghiệp quả. 


Như đức Phật đã tuyên bố, mọi hành động do tham(lobha), 
sân(dosa)và si(moha) thúc đẩy đều trói buộc người làm về 
phương diện nghiệp lực. Song bất cứ người nào hành động 
không do sự kích thích của ba ác pháp này và đã giải thoát 
khỏi tham ái nội tâm thì tránh được các nghiệp quả: 

"Này các Tỳ- kheo, bất cứ nghiệp nào được làm không do 
tham, sân, si (khi người ta đã đoạn tận các căn nguyên này) 
thì hành nghiệp ấy được trừ diệt, được cắt đứt tận gốc rễ, 
được làm cho giống như khúc thân cây Tàla, không còn có 
thể hiện hữu (nghĩa là không có dị thục quả), không còn 
chịu sanh khởi trong tương lai nữa".(AN 3. 33) 

Cùng với lời tuyên bố trên, con đường giải thoát của đức 
Phật được phát họa trên nguyên tắc: hành động không vì 
ước muốn thành công, hành động vì thiện chí đối với muôn 
loài và luôn chánh niệm tỉnh giác. Trong lúc rèn luyện tâm trí 
như vậy, mỗi người đều tạo được một phương tiện đạt đến 
một cuộc sống ở đời sau an lạc hơn và cuối cùng giải thoát 
khỏi vòng sanh tử cưỡng bách. 

Âu châu, đôi khi qui luật nghiệp báo này được suy diễn theo 
tính cách tiền định, ví như một người có cuộc sống do 
nghiệp quá khứ quyết định rồi thì cách suy tư cũng do tiền 
định, cho nên không có tự do trong ý chí và hành động nữa. 
Nhưng rất nhiều lời tuyên bố của đức Phật chứng tỏ rằng 
cách suy diễn này là sai lầm. Hành nghiệp hay nói rõ hơn, 
cácdự tính hành động quyết định cảnh giới tái sinh, hoàn 
cảnh sống, nhân dáng diện mạo và đặc tính tinh thần của 
người được tái sanh, nhưngkhông quyết định phần tư tưởng 
và hành động của người ấy. 


Trong khuôn khổ tính tình đặc điểm của mình, mỗi ngườicó 
tự do lựa chọn các dự tính hành động, các dự tính này sẽ 
quyết định tương lai của kẻ ấy tùy theo nghiệp lực. Mỗi 
người đều có quyền điều khiển tương lai của mình , mặc dù 
mức độ điều khiển kia tùy thuộc vào hoàn cảnh hiện hữu mà 
kẻ ấy sống. 

Giữa mọi loài hữu tình,con người có nhiều cơ hội tốt đẹp 
nhất để chuyển tâm thức đến cái tích cực, theo chiều hướng 
giải thoát,và vì lý do này,tái sanh làm người được xem là 
thuận lợi nhất . Đối với đức Phật, chư Thiên được đánh giá là 
quá tham đắm hạnh phúc cõi trời nên không thể thấy rõ nhu 
cầu giải thoát. 

III. ANATTA: VÔ NGÃ 

Dĩ nhiên lý thuyết tái sanh nêu lên vấn đề chủ thể tái sanh: 
ai hay vật gì được tái sanh? Phần nào trong cá nhân vẫn 
trường tồn trong vòng sanh tử luân hồi để ta có thể thực sự 
nói đến tái sanh? 

Những vị đi tìm linh hồn theo truyền thống Upanisad (Áo 
Nghĩa Thư) xuất đầu lộ diện ngay ở điểm này, và muốn đức 
Phật Gotama cho biết linh hồn hay bản ngã (Skt:àtman ) 
gồm những gì, cái nào mang lấy các hình thức hiện hữu tái 
sanh khác nhau như con người mặc áo quần mới. 

Câu giải đáp của ngài khiến chư vị ấy kinh ngạc. Ngài tuyên 
bố, giáo lý Áo Nghĩa Thư về bản ngã là một giáo lý ngu 
xuẩn. Bản ngã phải được định nghĩa là một cái gì vĩnh cửu. 
Nhưngkhông có một nhóm nào trong năm uẩn (khandha) 
tạo thành một con người sống thực là thường hằng cả . 
Không có thứ nào trong đó tiếp tục tồn tại sau khi mạng 


chung, và vì thế không có vật gì của ngũ uẩn có thể được 
xem là thực thể chuyển tiếp qua một hình thức hiện hữu mới 
như "linh hồn' hay "bản ngã" cả.Có tái sanh nhưng không có 
một linh hồn luân chuyển đầu thai . Do đó, ngài dạy các đệ 
tử: 

"Chư vị nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, sắc (thân: nhóm thứ 
nhất trong ngũ uẩn) là thường hằng hay vô thường? 

-Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-Vậy các thọ, tưởng, hành, thức (bốn nhóm kia) là thường 
hằng hay vô thường? 

-Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-Nhưng cái gì vô thường thì tạo khổ hay lạc? 

-Tạo khổ, bạch Thế Tôn. 

- Thế những gì vô thường, khổ đau, chịu biến hoại, thì có 
hợp lý chăng khi suy nghĩ như vầy: "Cái này là của ta, cái 
này là ta, cái này là tự ngã của ta"? 

-Quả thực không, bạch Thế Tôn".(MN 22; 1.138) 

Tái sanh mà lại không có linh hồn chuyển tiếp đầu thai hình 
như là điều mâu thuẫn, song đức Phật giải thíchchỉ có mâu 
thuẫn bao lâu ta còn suy nghĩ theo cách thông thường diễn 
tả cái thực thể.. Đối với ai cho rằng phải có một người gánh 
chịu tái sanh mãi mãi, hoặc đối với kẻ nào giả thiết rằng tái 
sanh phải có nghĩa làsự đồng nhất toàn diện về bản chất 
của người được tái sanh qua các hình thức hiện hữu khác 
nhau, thì các giáo lý về Nghiệp (Kamma)và Vô Ngã(anatta) 
hẳn có vẻ không phù hợp với quan niệm ấy. 

Tuy nhiên, nếu ta thay thế cách tư duy liên hệ đến thực thể 
bằng cách tư duy liên hệ đếnchức năng, thì tái sanh không 


có linh hồn chuyển tiếp đầu thai sẽ trở nên dễ hiểu. Các đời 
sống liên tục trong vòng luân hồi sanh tử không giống như 
các hạt ngọc trong xâu chuỗi đeo cổ, được nối với nhau 
bằng một sợi dây, tức là "linh hồn", xuyên suốt qua mọi hạt 
ngọc; mà đúng hơn, chúng giống như những con súc sắc 
chồng chất lên nhau. Mỗi con súc sắc là một thành phần 
riêng biệt, nhưng nó nâng đỡ con phía trên mà nó có liên hệ 
về mặt chức năng. Giữa các con súc sắc không có tính đồng 
nhất mà chỉ có tính duyên khởi hay sanh khởi tùy điều kiện. 
Nếu vấn đề tính đồng nhất của bản ngã trong tái sanh gây 
lúng túng cho chính các đệ tử đức Phật, thì nó lại càng 
huyền bí hơn nhiều đối với môn đồ các giáo phái khác. Trong 
một chuyến đi khất thực ở Ràjagaha, du sĩ lõa thể Kassapa 
đón đường đức Phật với câu hỏi về vấn đề này: "Thưa tôn giả 
Gotama, khổ do tự mình làm ra hay do người khác làm ra?" 
(nghĩa là người tạo nghiệp và người về sau chịu nghiệp quả 
đã tạo ấy là một hay khác nhau?). Đức Phật phủ nhận cả hai 
quan điểm trên và giải thích: 

"Nếu ta bảo: "Một người hành động và chính người ấy hưởng 
thọ nghiệp quả", tức là ta xem con người thường hằng (vì 
như vậy là giả thiết có một linh hồn bất tử làm mối liên kết). 
Nếu ta bảo "một người hành động, một người khác hưởng 
thọ nghiệp quả, tức là ta xem con người đoạn diệt (vì như 
vậy là giả thiết cá nhân hoàn toàn hoại diệt khi mạng 
chung). Tránh cả hai cực đoan này, Như Lai đã thuyết Pháp 
theo Trung Đạo" (tức là Lý Duyên Khởi).(SN 12. 17. 14) 

Chân lý nằm ở giữa hai cực đoan, một phía đồng nhất toàn 
diện hai con người liên hệ tái sanh và phía kia cách ly hoàn 


toàn hai người ấy: mọi người đều tự tạo điều kiện cho sự tái 
sanh "của mình" bằng các hành động cố ý, có dự tính, 
nhưng không phải hoàn toàn đồng nhất với vị hữu tình sẽ tái 
sanh theo nghiệp ấy. Chúng ta không nên suy tưởng:"Ta sẽ 
tái sanh" , nhưng đúng hơn, phải tư duy:"Vòng sanh tử này 
diễn tiến tùy theo nghiệp (kamma). Tất cả mọi cá thể hiện 
hữu trong vòng này sẽ cảm thọ về ngã tánh, song cái ngã 
sống thực này không phải là vật thường hằng, một linh hồn 
bất diệt, nó không đồng nhất với các đời sống quá khứ và 
hậu lai". Cái ngã chỉ là một hiện tượng cảm thọ sống động, 
không có căn bản nội tại, không phải là một thực thể bất 
biến. 

Quá trình tái sinh không có linh hồn diễn tiến ra sao đã được 
đức Phật giải thích thật chính xác với đây đủ chỉ tiết. Như 
chúng ta đã thấy, không phải các hành động thực sự 
(kamma) mà chính là các tư niệm, dự định (cetanà) làm 
nhân duyên cho tái sanh: 

"Này các Tỳ-kheo, nếu một người còn vô minh dự định làm 
một thiện hành (sankharà) thì thức (viñ ñ àna) của người ấy 
sẽ đi đến hướng thiện. Nếu người ấy dự định một ác hành, 
thức của người ấy sẽ đi đến hướng ác: Nếu người ấy dự định 
một bất động hành, thức của người ấy sẽ đi đến hướng bất 
động”".(SN 12. 51. 12) 

Các dự định hành động chuyển đặc tính đạo đức qua thức. 
Thức được tô điểm đặc tính như vậy giờ đây là yếu tố thành 
lập mối liên lạc làm điều kiện cho một đời sống mới: nó tạo 
nên trong lòng người mẹ sự phát triển một bào thai, tức một 
vị hữu tình mới, tuy thế, lại không phải luân chuyển vào bào 


thai này. Thuật ngữ dành cho vị hữu tình mới này là "nàma- 
rùpa",danh-sắc , trong đó "danh" chỉ phương diện tinh thần, 
và "sắc" chỉ các thành phần vật chất. 

"Ta đã bảo: "Thức tạo điều kiện cho danh-sắc" (nghĩa là một 
con người mới sống thực). Điều này phải được hiểu như vầy: 
"Nếu thức của người vừa chết không đi vào lòng mẹ thì 
danh-sắc (một người mới) có thành hình được chăng? 

-Quả thực không, bạch Thế Tôn", (Tôn giả Ànanda đáp).(DN 
15.21) 

Tất nhiên, thức không phải là yếu tố duy nhất tạo điều kiện 
phát triển một vị hữu tình mới. Để có một hài nhi ra đời, 
ngoài thức đi tìm bụng mẹ - mà trong Kinh Điển đôi khi gọi 
là hương ấm (gandhabba) - cần phải có người đàn bà trong 
thời kỳ thụ thai và một người đàn ông truyền giống. Chỉ khi 
nào cả ba điều kiện này gặp gỡ: người mẹ, người truyền 
giống và hương ấm (= kiết sanh thức) thì một đời sống mới 
xuất hiện (MN, 38. 26) 

Thức của người đã chết hoạt động trong lòng người mẹ 
tương lai như một tia lửa châm ngòi cho sự sống. Nó kích 
động các yếu tố của người mẹ và người cha trở thành một 
ngọn lửa (là thai nhỉ), song tia lửa hiện diện trong ngọn lửa 
kia do nó tạo điều kiện sanh khởi không phải là một thứ có 
thực thể, mà đó chỉ làmột điều kiện tối thiết yếu (sine qua 
non). Trong tiến trình tăng trưởng, thai nhi phát triển thức 
của riêng nó, thức này không đồng nhất với thức đã khởi 
sinh ra nó. Khi Tỳ-kheo Sàti phát biểu quan điểm rằng thức 
tồn tại mãi qua vòng luân hồi sanh tử (nghĩa là một loại linh 
hồn bất diệt), đức Phật đã khiển trách vị này thật nghiêm 


khắc (MN 38. 6). 

Tiến trình "tái sanh không có linh hồn" có thể được trình bày 
qua biểu đồ như sau: 

Cha 

Hành (ý định) --> Thức ---+ 

Mẹ ---> Thai nhi 

Sơ đồ này không chỉ giải thích phương thức tái sanh, mà còn 
cho thấynghiệp gây tác động như thế nào trên thai nhi mới 
thành hình này . Thức đi tìm bụng mẹ không thể lựa chọn 
bất kỳ bụng mẹ nào, mà phải làbụng mẹ tương ứng với các 
đặc tính nghiệp lực của nó . Một thức "có phước" về phương 
diện nghiệp lực sẽ thúc đẩy sự phát triển một bào thai trong 
người mẹ bảo đảm cung cấp những đặc tính di truyền tốt 
đẹp cùng những hoàn cảnh xã hội thuận lợi cho con mình. 
Nghiệp lực gây tác độngkhông phải đối với vị hữu tình mới 
mà làở chức năng của vị hữu tình mới ấy: 

"Thân này là nghiệp của quá khứ, do các hành động cố ý, 
các dự định, các cảm thọ tạo nên".(SN 12. 37) 

Nhiều nhu cầu thực tiễn đòi hỏi phải trình bày sự "tái sanh 
không có linh hồn" này trong một hình thái thật dễ hiểu và 
dễ học thuộc lòng. Vì thế,nguyên lý duyên khởi (paticca- 
samuppàda) do đức Phật khám phá đã được biến đổi 
thànhcông thức duyên khởi. Không chắc là chính đức Phật 
Gotama đã thực sự phát biểu rõ ràngcả chuỗi điều kiện gồm 
mười hai chi phần liên kết này , mà có lẽ đó là tác phẩm của 
các vị Tỳ-kheo trong thời nguyên thủy. Về chất liệu, các vị 
này đã sử dụng ba chuỗi ngắn gọn riêng biệt về tính tùy 
điều kiện mà bậc Đạo Sư đã dùng lúc thuyết Pháp, rồi nối 


chúng lại với nhau, bất kể sự thực là chuỗi liên kết gồm 
mười hai chỉ phần được sáng tạo theo cách ấy bao gồm cả 
ba đời sống riêng biệt trong một loạt tái sanh, nhưng lại 
dùng các từ ngữ khác nhau để diễn tả mỗi đời sống này. Dẫu 
sao đi nữa, chư vị Tỳ-kheo thời nguyên thủy xem công thức 
này là một sự thừa nhận rất quan trọng đến độ khi kiết tập 
Kinh Tạng Pàili chư vị đã tự cho đó là lời đức Phật dạy. 

Để hiểu rõ chuỗi liên kết theo điều kiện này ta cần phải 
thông suốt các tương quan nội tại của nó. Đó không phải là 
một chuỗi nhân duyên, vì trong triết học, một "nhân duyên" 
được định nghĩa là một vật tạo nên một kết quả mà không 
cần sự hỗ trợ của bất kỳ yếu tố nào khác góp sức vào. Vậy 
đúng hơn, mỗi chỉ phần trong chuỗi này có chức năng như 
một "điều kiện": nó là yếu tố chính (nidàna) giữa các thành 
tố khác không được nêu tên cần thiết cho sự phát sinh chỉ 
phần kế tiếp trong vòng chuỗi. 

Chuỗi liên kết theo điều kiện này (trong kinh Trung Bộ số 38 
và nhiều nơi khác) bắt đầu với: 

- VÔ MINH(avijjaø) đó là không ý thức rõ sự thực: mọi hiện 
hữu đều khổ đau (dukkha) và vì vậy không đáng đi tìm. Do 
vô minh này, con người phát triển 

- HÀNH(sankhàra): người ấy tạo nghiệp phải nhận quả báo 
tái sanh và tái hữu. Như đã giải thích ở trên, đặc tính các 
hành vi cố ý này tô điểm 

- THỨC(viññàna): thức này sau khi thân hoại đưa đến sự 
phát triển một vị hữu tình mới trong lòng người mẹ có đặc 
tính phù hợp với nó, đó là 

DANH-SẮC(nàma-rùpa): tức một con người mới sống thực 


(nhưng nó không luân chuyển vào con người này). Với danh- 
sắc, con người thứ hai xuất hiện trong chuỗi liên kết theo 
điều kiện. 

- Bởi vì vị hữu tình mới này được tái sanh, cũng như mọi vị 
hữu tình khác, có đây đủ sáu căn (giác quan) - nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý - nên nó nhận thức thế giới chung quanh trong 
tương quan lục căn ấy là 

- LỤC XỨ(salàyatana): cùng với sáu xứ này, qua sáu căn, nó 
thành lập 

- XÚC(phassa): tiếp xúc với mọi vật trong thế giới. Trên căn 
bản này, trong con người phát sinh 

- THỌ(vedanà): theo khuynh hướng (vì vô minh còn tổn tại) 
diệt trừ các khổ thọ và tham đắm các lạc thọ, con người 
phát triển 

- ÁI(Tanhà), tức là ham muốn sở đắc, hưởng thụ, hiện hữu. 
Đây là lý do con người không đạt giải thoát mà mãi mãi tiếp 
tục trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử qua 

- THỦ(upàdàna) là nắm giữ một con người mới khác nữa. 
Như vậy người ấy đi vào một cuộc đời tái sanh thứ ba trong 
khuôn khổ của chuỗi liên kết theo điều kiện trên. 

- Cuộc đời thứ ba này cũng chỉ được nêu lên một cách sơ 
lược trong chuỗi liên kết. Nó bắt đầu với 

- HỮU(bhava) đó là sự phát triển một vị hữu tình mới trong 
bụng mẹ, chẳng bao lâu phải được tiếp theo bởi 

- SANHijàti), và chấm dứt của sanh, bao giờ cũng là: 

- LÃO TỬ(jarà-marana). 

Và như vậy là tiến trình tái sanh tiếp tục: chính một chu kỳ 
nữa tái diễn chỉ vì mọi loài hữu tình vô minh về thực chất 


của hiện hữu nên mãi khao khát hiện hữu tiếp tục. 

Thế là đã nói nhiều về chuỗi liên kết tùy điều kiện này. Tuy 
chưa phải là hoàn toàn sáng tỏ, nó cũng trình bày đầy đủ 
nguyên lý tùy điều kiện sanh khởi do đức Phật khám phá. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 4(b) 
Giáo lý - Tăng chúng và giới Cư sĩ 


IV.- BÌNH LUẬN THÊM VỀ THẾ GIỚI QUAN CỦA ĐỨC 
PHẬT 

Đức Phật Gotama thấy nguyên lý duyên khởi, theo đó vạn 
vật hiện hữu tùy nhiều yếu tố tạo điều kiện, như một 
nguyên lý phổ quát không chừa một kẽ hở nào cho giả thiết 
về một cái Tuyệt Đối bất biến. Phù hợp với nguyên lý 
này,ngài đi đến quan điểm đa nguyên về thế giới, quan 
điểm như vậy hoàn toàn đối nghịch với triết lý Upanisads 
(Áo Nghĩa Thư). 

Các đạo sư Aupanisadas khẳng định có một linh hồn bất tử 
(àtman) trong mọi vị hữu tình, họ tin tưởng rằng tất cả các 
linh hồn này đồng nhất với nhau, và cùng đồng nhất với linh 
hồn vũ trụ (Phạm thể:Brahman ). Các vị này giảng dạy 
thuyếtnhất nguyên , nghĩa là có sự đồng nhất vạn pháp theo 
đó căn bản của thế giới là "cái bất nhị, vô phân biệt". Bất kỳ 
kẻ nào công nhận rằng "nhân" và "ngã" là một trong bản 
thể, tất cả chúng ta đều đồng nhất với cái Tuyệt Đối trong 
bản thể, bất kỳ ai nhận thức rằng tất cả mọi sự sai biệt bên 
ngoài giữa mọi người chỉ là huyễn ảo (mày), kẻ ấy sẽ đạt 
giải thoát. 


Đức Phật phản bác những lời xác nhận này trong mọi điểm. 
Ngài tuyên bố không có một linh hồn bất tử tồn tại sau khi 
thân hoại, cũng không có cái Tuyệt Đối nằm bên trong và 
đằng sau vạn vật. Do vậychúng ta không thể chứng minh 
nguồn gốc tính đa dạng của thế giới từ một cái Tuyệt Đối, và 
chúng ta cũng không thể đạt giải thoát bằng cách hòa nhập 
vào cái Tuyệt Đối kia. Giả thiết có sự lưỡng phân giữa các 
hiện tượng tạo thành thế giới và cái Tuyệt Đối là điều sai 
lầm. Không có BẢN THỂ đằng sau các cá thể, không có "thực 
thể tự tại" (ding an sich) đằng sau vạn vật. Chỉ có các hiện 
tượng tạo thành mọi loài hữu tình lẫn vô tình, và các hiện 
tượng này không có thực thể. Chúng hiện hữu như ta cảm 
nhận chúng hằng ngày và ta phải xem chúng là những thực 
tại. Tiến trình tái sanh khổ đau chỉ diễn ra trong thế giới hiện 
hữu này, đó là thế giới gồm các hiện tượng luôn biến 
dịch.Chính tiến trình biến dịch này là cuộc sống, vì đời sống 
không phải là một hình thái tĩnh mà là một sự liên tục biến 
thành một hình thái khác. 

Do không có cái Tuyệt Đối đằng sau các hiện tượng, nên 
không có sợi dây liên kết hợp nhất xuyên suốt vạn vật. Hằng 
hà sa số hiện tượng "vô ngã, không linh hồn" đồng thời sanh 
khởi, biến đổi lẫn nhau khi chúng tiếp xúc nhau, phối hợp 
với nhau và do vậy tạo điều kiện cho các hiện tượng mới 
thay thế các hiện tượng cũ.Thế giới này đa dạng, chỉ một 
yếu tố duy nhất thường hằng trong dòng biến dịch của hiện 
tượng là quy luật quyết định cách hoạt động của dòng biến 
dịch này: nguyên lý sinh khởi tùy điều kiện (paticca- 
samuppàda). 


Đức Phật Gotama hình như đã không phát biểu lời nào mô tả 
bản chất các yếu tố nằm sau các hiện tượng bề ngoài và tạo 
nên các thành phần của chúng. Ngài gọi chúng là "các 
pháp" (dhammas), một từ mà ở đây ta có thể diễn dịch khéo 
nhất bằng từ ngữ "các thành tố của sự sống"; nhưng vì ngài 
là một bậc Đạo Sư thực tiễn về con đường giải thoát, ngài 
không trình bày một lý thuyết đây đủ chi tiết về vạn pháp. 
Tuy thế, sau khi ngài viên tịch, một số Tỳ-kheo lại hết sức 
quan tâm nghiên cứu vấn đề này, đã xem xét các pháp 
(dhammas) theo cách học thuật kinh viện, rồi lập thành các 
danh sách và cung cấp chi tiết chomột lý thuyết về vạn 
pháp . Theo cách này, chư vị đã sáng tạo một đạo Phật 
trong đó con người xuất hiện không phải như một cá thể có 
cảm giác và khổ đau, mà đơn thuần nhưmột tổng thể các 
pháp . Nếu ta có thể dùng một ví dụ hiện đại, thì cũng như 
các vị ấy không nói cái ao nước, nhưng lại nói một tập hợp 
bao nhiêu mét khối H2O mà thôi. 

Học giả lừng danh Buddhaghosa (Phật Âm: thế kỷ thứ 5 sau 
CN) đã giải thíchquan điểm vô ngã tính này trong mấy vần 
kệ: 

Có đau khổ nhưng không người chịu khổ; 

Có việc làm dù chẳng có người làm; 

Không kẻ diệt vong dù có Niết-bàn; 

Có đạo lộ song có đâu hành giả.(VM 16. 90) 

Không người tạo nghiệp nhân, 

Không ai nhận nghiệp quả: 

Chỉ hiện tượng trôi lăn - 

Không có gì khác nữa, 


Ngoài tri kiến chánh chân 

Không kiến nào đúng cả.(VM 19. 20) 

V- CÁI GÌ KHIẾN VÒNG LUÂN HỒI SANH TỬ 
(SAMSÀRA) TIẾP DIỄN? 

Trước phần bình luận trên, ta đã nói về tái sanh không có 
linh hồn chuyển tiếp và cách thức nghiệp (kamma) quyết 
định đời sống kế đó. Điều này đưa đến vấn đề các động lực 
chuyển vận vòng sanh tử luân hồi là gì. Hiển nhiên chúng 
phải là những năng lực rất mãnh liệt. 

Trong Thánh Đế Thứ Hai, đức Phật giải đáp: 

"Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh Đế về Nguồn Gốc của Khổ: 
chính khát ái này đưa đến tái sanh, kết hợp với dục tham, 
tìm thấy lạc thú khi thì chỗ này, khi thì chỗ kia, đó là dục ái, 
hữu ái và phi hữu ái".(Mv 1. 6. 20) 

Như vậy, chính Khát Ái (tanhà) hay nói rõ hơn quả thực là 
dục tham đã lôi cuốn chúng ta ở lại trong vòng luân hồi. 
Khát Ái là lý do khiến chúng sanh, mặc dù có đủ mọi khả 
năng lý luận, vẫn chấp nhận nỗi đau khổ triển miên bất tận 
này để trả giá cho những niềm hoan lạc phù phiếm tạm thời. 
Lời dạy này chứng tỏ tri kiến uyên thâm của đức Phật về 
bản chất nhân loại: ngoài khát vọng về dục lạc (như hưởng 
thụ tài sản, nhục dục), vàkhát vọng hiện hữu (tức là được tái 
sanh), con người còn cókhát vọng phi hữu (tức là tiêu diệt tự 
ngã, không tái sanh). Ngay cả ước muốn không tiếp tục hiện 
hữu cũng là một hình thức khát ái trói chặt ta vào vòng luân 
hồi. Một người chưa được giải thoát tự hủy hoại mình vẫn bị 
ràng buộc vào vòng sanh tử, và chẳng gây tác động gì ngoại 
trừ thay đổi hình thái hiện hữu mà thôi. 


Song khát ái chỉ hoàn thành chức năng lôi cuốn chúng ta ở 
mãi trong vòng luân hồi sanh tử bao lâu con người chưa ý 
thức đượcbản chất khổ đau của mọi hiện hữu , nghĩa là bản 
chất nội tại khổ đau cho dù là bản chất của lạc thú đi nữa. 
Tri kiến, thắng trí và tuệ giáclà địch thủ trọng đại nhất của 
khát ái. Theo đức Phật, ngoài khát ái (tanhà) còn có thể nêu 
ra vô minh (avijjà), nghĩa là không liễu tri thực chất của vạn 
vật, như một trong những động lực thúc đẩy vòng luân hồi. 
Rất nhiều bài kinh của ngài đề cập khát ái và vô minh như 
các nguyên nhân kết hợp tạo nên khổ đau. Về sau, ngài hệ 
thống hóa các yếu tố tạo khổ vào một nhóm ba pháp: Tham 
(Lobha), Sân (Dosa) và Si (Moha). Ngài vẫn thường dùng các 
danh từ tập hợp để chỉ chúng như các "lậu hoặc" (àsavà) và 
"cấu uế, phiền não" (kilesà). 

Thánh Đế Thứ Ba, chỉ nêu lên sự diệt tận khát ái là cân thiết 
để giải thoát: 

"Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh Đế về Khổ Diệt: đó là sự 
đoạn tận hoàn toàn khát ái này, tiêu diệt nó, từ bỏ nó, xả ly 
nó, giải thoát khỏi nó, không chấp thủ nó".(Mv 1. 6. 21) 

Vì lời tuyên bố này thuộc về phần cốt tủy tối cổ sơ của Kinh 
Điển Pàii, nên nó chưa nói đến sự đoạn tận các yếu tố vô 
minh và sân hận cũng không kém cần thiết. 

VI.- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 

Sau khi đã đi vòng quanh các đỉnh cao triết lý trong Ba 
Thánh Đế đầu tiên, giờ đây ta bước vào bình nguyên đạo 
đức mở rộng đón ta trong Thánh Đế Thứ Tư. Chân lý vi diệu 
này diễn tả những phương cách thực hành đưa đến đoạn tận 
phiền não cấu uế tức là đoạn tận khổ đau do chúng gây ra 


cho mỗi cá nhân. Chân lý này phát họa những kết quả thực 
tiễn do liễu tri thực tánh của thế giới hiện tượng. 

"Này các Tỳ-kheo, đây là Thánh Đế Về Con Đường đưa đến 
Khổ Diệt. Đó chính là Thánh Đạo Tám Ngành: 

- Chánh Kiến 

- Chánh Tư duy 

: Chánh Ngữ 

: Chánh Nghiệp 

: Chánh Mạng 

: Chánh Tinh tấn 

- Chánh Niệm 

: Chánh Định.(Mv 1. 6. 22) 

Giới Luật (Sìla) không phải là "lệnh trời ban", mà đúng hơn là 
những lời khuyến giáo một nếp sống lành mạnh. Vì một 
người tu tập sự điều phục thân tâm hợp đạo đức bằng cách 
thực hành Giới Luật, vị ấy sẽ cải thiện số phận mình trong 
mỗi kiếp tái sanh. Đồng thời vị ấy giảm dần tham ái và vô 
minh trong bản chất mình cho đến khi thành tựu sự đoạn 
tận chúng và như vậy là đạt giải thoát khỏi vòng luân hồi.Vị 
ấy có tuân thủ Giới Luật hay không và thực hành đến mức 
độ nào là phận sự riêng của vị ấy. Quy luật tự nhiên về 
nghiệp báo hoạt động khách quan và vô tư công bằngbảo 
đảm cho mỗi người nhận lãnh nghiệp quả phù hợp với sự giữ 
giới hay phá giới của mình. 

Các Giới Luật này có tác động hướng nội vào mỗi cá nhân, 
đồng thời cũng hướng ngoại nữa, vìkhi tất cả mọi người đều 
thực hành tự điều thân thì cả xã hội cũng hưởng nhiều lợi 
ích. Mối tương quan hỗ trợ lẫn nhau ấy cũng giống như sự 


liên hệ giữa hai người leo dây đánh đu, một người giữ thăng 
bằng sợi dây trên vai mình trong khi người kia diễn trò ở 
cuối dây. Trong khi mỗi người tự chăm sóc mình, người ấy 
cũng chăm sóc kẻ kia, và khi y chăm sóc kẻ kia, y cũng bảo 
vệ chính mình (SN 48. 19). 

Điều đáng chú ý là không một giới điều nào trong các luật 
ấy đưa ra những nhu cầu có tính cách tế lễ cả. Đức Phật bài 
bác những sự tuân hành lễ nghi thờ cúng; ngài xem chúng 
chỉ muốn trói buộc ta thật chặt hơn nữa vào vòng luân hổi 
(Samsàra). Và trong Phật giáo nguyên thủy, sự tôn thờ đáng 
lẽ phải hướng về ai? Theo Chánh Pháp, sự đoạn tận khổ ưu 
không phải là việc của thần linh. Tất cảtám chi phần của 
Thánh Đạo đều liên hệ hết sức rõ ràng đến mục đích tối hậu, 
đó là giải thoát khổ ưu. 

Trong hơn bốn thập niên truyền đạo, đức Phật đã đưa ra rất 
nhiều cách giải thích Thánh Đạo Tám Ngành, những lời lẽ ấy 
đã nêu bật những gì cân được xem là "chân chánh" trong 
mỗi quy luật. Khi nói với hội chúng cư sĩ, ngài thường khởi 
đầu từ nghề nghiệp của người tham vấn, giải thích những 
quy luật liên hệ đến phương tiện sinh sống và địa vị xã hội 
của kẻ ấy. Khi nói với chư Tăng ở Kammàsadhamma (Kiềm- 
ma-sắt-đàm), thủ phủ của bộ tộc Kuru (Câu-lâu) (DN 22. 11), 
ngài định nghĩa Bát Chi Thánh Đạo như sau: 

- Chánh Tri kiến (Sammà-dithi)là tri kiến về Khổ, tri kiến về 
Khổ Tập, Khổ Diệt và Con Đường Đưa Đến Khổ Diệt. Đó là sự 
hiểu biết thấu đáo về Thánh Đạo Tám Ngành. 

- Chánh Tư Duy (Sammà-sankappa): là quyết định Xả ly (tức 
từ bỏ tham đắm dục lạc thái quá), tư duy về Từ tâm đối với 


mọi hữu tình và tư duy về Bất hại. 

- Chánh Ngữ (Sammà-vàcà): từ bỏ nói láo, nói hai lưỡi, ác 
khẩu và nói phù phiếm. 

- Chánh Nghiệp (Sammà-kammanta): từ bỏ sát sanh, lấy của 
không cho (tức trộm cắp), tà dục (hay dâm dục quá độ). 

- Chánh Mạng (Sammà-àjìva): vị đệ tử Phật phải từ bỏ tà 
mạng, tức là những cách sinh sống bất chánh do những 
công việc làm hại hoặc hành hạ các sinh vật khác. 

- Chánh Tinh Tấn (Sammà-vàyàma)hướng về nội tâm (ở đây 
đức Phật nói rõ một Tỳ-kheo). Vị Tỳ-kheo nỗ lực phòng hộ 
cho các ác pháp (các trạng thái tâm bất thiện) không sanh 
khởi, và nỗ lực chế ngự các ác pháp đã khởi sanh. Cũng vậy 
vị ấy nỗ lực làm phát sinh các thiện pháp và duy trì phát 
triển các thiện pháp đã khởi sanh. 

- Chánh Niệm (Sammà-sati)rất quan trọng, nhưng không 
phải hoàn toàn dành cho Tỳ-kheo. Ở đây vị Tỳ-kheo nhiếp 
phục tham ưu đối với đời, an trú quán sát thân, thọ, tâm, 
pháp. Mục đích của pháp thực hành này là luôn tỉnh giác 
phòng hộ mọi cơ quan và tiến trình hoạt động của mình. 

- Chánh Định (Sammà-samàndhi): (qui luật này phát xuất từ 
thời đức Phật còn thực hành khổ hạnh) gồm có Tứ Thiền (4 
Jhànas) trước đây đã làm cho tâm trí vị Sa-môn trẻ tuổi ấy 
có khả năng đắc quả Giác Ngộ. Mục đích của Tứ Thiền là 
làm cho vị hành giả xả ly đối với đời, mang lại cảm giác an 
tịnh nội tâm và chuẩn bị cho vị ấy hướng đến các Tuệ Giác 
Cao Thượng. 

Do vậy, đây chính là Bát Chi Thánh Đạo đưa đến Giải Thoát 
Khổ Ưu. Chư đệ tử nguyên thủy thời đức Phật xem đây là 


pháp quan trọng đệ nhất, tức là phần thực hành Chánh 
Pháp, còn quan trọng hơn cả phần triết lý... Chẳng cần bàn 
luận đến các tri kiến quảng đại của đức Phật, chư vị định 
nghĩa giáo lý của ngài như sau: 

Không làm mọi điều ác, 

Tu tập các hạnh lành, 

Giữ tâm ý thanh tịnh, 

Là lời chư Phật dạy. 

(Dhp 183) 

Bất cứ người nào biết tự điều thân thì sớm muộn gì cũng đạt 
giải thoát, cho dù kiến thức của vị ấy về giáo lý đức Phật có 
thể còn ít ỏi. 

Nhu cầu của Tăng chúng buổi sơ khai đòi hỏi phải bổ sung 
Bát Chi Thánh Đạo với một số điều cần tránh xa. Một bản 
điều lệ phát xuất từ đó liệt kê các hành động đưa đến suy 
thoái nghiệp lực gồm mười điều cấm ky, năm điều đầu tiên 
dành cho giới tại gia và tất cả mười điều ấy đều ứng dụng 
cho các Sa-di và Tỳ-kheo. 

: Không sát sanh hại mạng. 

- Không lấy của không cho (trộm cắp) 

- Không tà hạnh trong các dục (theo giới điều này, người tại 
gia phải tuân hành các qui định về nhục dục, còn Tỳ-kheo 
phải hoàn toàn độc cư thanh tịnh). 

: Không nói láo. 

- Không uống các thứ rượu men say. 

Những giới điều còn lại dành cho Sa-di và Tỳ-kheo có tính 
chất kỷ luật, cốt ý bảo đảm cho chư Tăng tránh xa các thói 
phù phiếm thế tục và giữ tính khiêm tốn cùng chánh niệm: 


: Không thọ thực sau giờ ngọ. 

- Không tham dự những buổi diễn ca vũ, nhạc kịch. 

- Không dùng tràng hoa, hương liệu, son phấn, vàng ngọc 
trang sức. 

: Không dùng sàng tọa cao sang rộng lớn. 

- Không nhận tiền, vàng, bạc. 

VII.- NIẾT BÀN 

Mục đích giải thoát mà đức Phật hứa khả với các môn đồ của 
ngài như là kết quả của sự đoạn diệt tham sân si được liên 
kết chặt chẽ vớigiáo lý vô ngã (anatta). Mọi tôn giáo thuyết 
giảng sự hiện hữu của một linh hồn bất tử đều phải giả thiết 
rằng linh hồn này tiếp tục tồn tại sau khi được cứu độ và do 
vậy phải cung cấp nơi cư trú cho nó trong một thế giới giải 
thoát, một xứ sở cứu độ. Linh hồn (Skt: atman) haytiểu ngã 
có thể hòa nhập vàoĐại ngã (Brahman) như trong giáo lý 
Upanisad, hoặc có thể hợp nhất với Thượng Đế như trong Ấn 
Độ thần giáo, hoặc có thể lên Thiên đàng như trong Thiên 
Chúa giáo và Hồi giáo. 

Do bác bỏ sự hiện hữu của một linh hồn bất tử, đức Phật 
không cần thừa nhận bất kỳ giải pháp nào trong số các giải 
pháp khó hợp lý này. Ngài không cần phải bận tâm gì đến số 
phận của một linh hồn cả;đối với ngài, giải thoát cốt yếu là ở 
sự tận diệt cá thể hiện hữu đầy khổ đau và hủy hoại vòng 
luân hồi sanh tử: thực sự đó là đoạn diệt, Niết-bàn (nibbàna) 
của hữu thể. Ngài bài bác lời cáo buộc của một số Bà-la-môn 
cho rằng ngài là người chủ trương thuyết hư vô (venayika), 
ngài đáp rằng ngài chỉ tiêu diệt một điều duy nhất:khổ đau ở 
đời . (MN 22; 140). 


Vì cái được gọi là cá nhân ấy chỉ là một tập hợp các hiện 
tượng vô ngã và vì sự hiện hữu của nó bị bắt buộc phải kèm 
theo khổ đau, nên chấm dứt nó cũng không thiệt hại gì. Trái 
lại, sự đoạn diệt nó, khi không còn tái sanh tiếp diễn nữa, 
cần phải được hoan nghênh như là niềm an lạc giải thoát. 
Khi xét đến sự thực Niết-bàn là giải thoát, chúng ta không 
nên ngạc nhiên vì thấy nhiều đoạn trong Kinh Tạng Pàii định 
nghĩa nó bằng các từ phủ định: Niết-bàn là sự diệt trừ tham 
ái đưa đến tái sanh(DN 14.3.1),giải thoát tham sân si (DN 
16. 4. 43),là sự tịnh chỉ tối hậu của các hành (sankhàra) (DN 
14. 3.1), tức là các ý định luôn tạo nghiệp (kamma) và do 
vậy đặt nền tảng cho tái sanh liên tục. 

Trong khi tất cả mọi hình thái hiện hữu trong vòng luân hồi 
đều do các hành tạo điều kiện sanh khởi, là pháp hữu vi 
(sankhata), thìNiết-bàn không do duyên sanh hay vô vi 
(asankhata) (AN 3. 47). Niết-bàn không thể đạt được bằng 
cách chỉ tạo các thiện nghiệp mà thôi, nó không phải là trạm 
cuối cùng của sanh tử lộ, màvượt lên tất cả mọi điều kiện 
sanh khởi. Niết-bàn nằm bên ngoài vòng luân hồi (Samsàra), 
tuy thế nó không phải là một cái Tuyệt Đối. 

Sự thật Niết-bàn chỉ có thể đạt được bằng cách đoạn tận 
mọi tham ái dục vọng gây hậu quả làngay chính dục vọng 
đắc Niết-bàn cũng làm trở ngại cho sự chứng đạt Niết-bàn . 
Chính sự nồng nhiệt mong cầu giải thoát tự cản bước tiến 
của mình vậy. 

Khi đức Phật được hỏi làm thế nào ngài đã thành tựu sự vượt 
qua bộc lưu của khổ hải, ngài đáp: 

"Không trì hoãn (appatitham) và cũng không vội vàng 


(anàyuham), ta vượt qua bộc lưu... Khi ta trì hoãn thì ta chìm 
xuống, khi ta vội vàng thì ta bị cuốn trôi. Chỉ khi nào ta 
không trì hoãn mà cũng không vội vàng thì ta vượt qua bộc 
lưu ”".(SN 1.1) 

Để thành đạt giải thoát, ta cần giữ tâm an tịnh không bao 
giờ quên mất tầm nhìn về cứu cánh mà phải tiến dân đến 
mục đích không vội vàng hay cuồng nhiệt.Thái độ thích hợp 
là thái độ không hy cầu. 

Ngoài các định nghĩa mang tính phủ nhận, Kinh Điển còn 
hàm súc nhiều cách diễn tả tích cực về Niết-bàn. Đó làhanh 
phúc tối cao hay cực lạc, tịch tịnh, tối thượng an ổn (thoát 
khổ ách), ân phước, bất tử giới, thanh tịnh, chân lý, điều tối 
thượng, điều thường hằng, điều không do tác thành, điều vô 
cùng vô tận... Một vài từ ngữ này có tính chất cảm thọ 
nhưng phải được hiểu theo cách diễn tả đầy nhiệt tình của 
hội chúng đức Phật thời nguyên thủy muốn liên hệ ý tưởng 
Niết-bàn với những gì thiêng liêng thần thánh và bày tỏ lòng 
hoan hỷ hứng khởi trong lúc đặt hết niềm tin vào giải thoát. 
Có chuyện kể Tỳ-kheo Udàyi ngạc nhiên khi nghe từ ngữ 
"lạc"(sukha) mang tính cảm thọ mà tôn giả Sàriputta đã 
dùng nói đến Niết-bàn và hỏi làm thế nào Niết-bàn không có 
cảm thọ lại có thể được gọi là "lạc", trưởng lão Sàriputta 
đáp:"Đấy chính là lạc, tức là trạng thái không còn cảm thọ" 
(AN 9.34)* 

Nhiều đoạn trong Kinh Tạng Pàii liên hệ Niết-bàn nói đến 
điều này theo hai cách khác nhau. Trong một số đoạn kinh, 
Niết-bàn được xem nhưtrạng thái khởi lên trong tâm của 
người đã được giải thoát khi các yếu tố gây khổ đau đã được 


đoạn tận. Theo cách này, Niết-bàn là một trạng thái tâm 
khởi lên trong người ấy, nhưng trạng thái này không thể đảo 
ngược lại, tức làbất thối chuyển , do vậy được gọi làan ổn 
(dhura), thường hằng (nicca), trường cửu (accuta). Chính 
từNiết-bàn, theo nguyên nghĩa mô tả tiến trình tiêu diệt 
ngọn lửa và trạng thái tiêu diệt phát sinh từ đó đã hỗ trợ 
quan điểm này. 

Cách thứ hai đề cập Niết-bàn xem đó như làcái gì không 
sanh (ajàta), không trở thành (abhùta),và vì vậy đó là một 
vật được cho, vốn đã hiện hữu từ lâu trước thời điểm giải 
thoát của hành giả, vị ấy nhờ giải thoátđã thể nhập vào đó . 
Theo cách này, Niết-bàn cần thiết phải mang tính chất của 
một "nơi chốn": 

"Này các Tỳ-kheo, có một trú xứ (àyatana) không có đất, 
cũng không có nước, cũng không có lửa, cũng không có gió. 
Đây chính là khổ diệt"(Udàna 8.1).Sự chứng đạt Niết-bàn ở 
đây được diễn dịch làsự thể nhậpvàoNiết-bàn. 

Ta có thể tìm hiểu thêm về trạng thái giải thoát từ những 
đoạn kinh liên hệ đến người được giải thoát. Vì Niết-bàn 
không nhất thiết phải trùng hợp với sự mạng chung của 
người được giải thoát, quả thực vị ấy, cũng như trường hợp 
đức Phật Gotama, có thể tiếp tục sống nhiều năm hoặc 
thậm chí hàng chục năm, cho nên ta cần phân biệt Niết-bàn 
trước khi thân hoại và Niết-bàn sau khi thân hoại (Itiv 44). 
TrongNiết-bàn trước khi thân hoại , con người được giải thoát 
vẫn còn đầy đủ Ngũ Uẩn (khandhà) hợp thành cá thể sống 
thực của vị ấy, nói cách khác, vị ấy vẫn tiếp tục sống như 
một hữu tình trước mắt mọi người. Vị ấy chưa vượt qua các 


nỗi khổ nhọc của thể xác như già yếu, bệnh tật, tai nạn, đau 
nhức ... các thứ này được xem là phần còn lại của nghiệp 
(kamma) mà vị ấy phải tiêu trừ. Tuy nhiên, nhờ được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc gây nghiệp chướng, vị ấy không còn 
tiềm năng tạo nghiệp mới. Nội tâm tràn đầy từ bi (mettà- 
karunà / anukampà) đối với muôn loài, nhưng lại buông xả 
đối với bất cứ vật gì tác động đến bản thân, vị ấy chỉ còn 
chờ đợi Niết-bàn vô dư y xuất hiện. 

TrongNiết-bàn sau khi thân hoại với ngũ uẩn đã tan rã, 
người giải thoát không còn"có thể được nhận thức" như một 
cá nhân nữa, Niếtbàn này thông thường được gọi 
làParinibbàna, "hoàn toàn diệt tận", hayviên tịch . Trong 
Kinh Điển nhiều lần vấn đề được nêu lên là một vị giải thoát 
có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết. Câu giải đáp là 
"không có cũng không không”: một vị đã đi vàotrạng thái 
vượt ra khỏi vòng luân hồi (Samsàra) là trạng thái mà mọi 
phạm trù tư duy và khả năng miêu tả của ta đều không thể 
đạt đến. 

Trong một cuộc thảo luận với một du sĩ khất thực của bộ tộc 
Vaccha (Vacchagotta), đức Phật bảo sự kiện ấy đối với một 
người hoàn toàn được giải thoát cũng giống như đối với một 
ngọn lửa. Bao lâu lửa còn cháy, ta biết nó tiêu thụ nhiên liệu 
gì, nhưng khi lửa đã tắt, không ai có thể bảo ngọn lửa đã 
biến đi về hướng nào. Cũng vậy, đối với người đã đạt "hoàn 
toàn tịch diệt", thì nhiên liệu (tức Ngũ Uẩn) đã được tiêu hủy 
hết, vì thế nên vị ấy"thật thâm áo, vô lượng, không thể dò 
tận đáy như đại dương”. (MN 72 18) 

Kinh Udàna (Cảm Hứng Ngữ) xem vần kệ sau đây là do đức 


Phật thuyết: 

Trên, dưới, chung quanh, được tự do, 
Không còn thấy "ngã chính là ta", 
Trước chưa vượt bộc lưu, nay vượt 

Để chẳng tái sanh tự bấy giờ. 

(Ud 7. 1) 

Và trongSutta Nipàta (Kinh Tập) đức Phật dạy Upasìva: 
Như ngọn lửa lụi tàn vì sức gió 

Đến tận cùng. Vượt hẳn mọi ngôn từ, 
Bậc hiền nhân an tịnh được tự do 
Thoát Danh-Sắc và tiến về mục đích, 
Đạt trạng thái không lời nào giải thích. 
(S.Nip 1074) 

Đến bờ kia, người uyên thâm vô lượng, 
Không lời nào đủ miêu tả vị này, 

Khi các Hành đã đoạn tận từ đây 

Mọi đường lối ngôn từ đành chấm dút. 
(S.Nip 1076) 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 4(c) 
Giáo lý - Tăng chúng và giới Cư sĩ 


TĂNG CHÚNG 

I.- CĂN BẢN PHÁP LÝ: 

Là con vua, thái tử Siddhattha đã sinh trưởng trong một gia 
đình mà vấn đề chính trị và luật pháp là các đề tài tranh 
luận hằng ngày. Ngài đã tham dự hằng chục kỳ họp hội đồng 
bộ tộc và hiện diện tại nhiều phiên xử án. Do vậy ngài đã 
thu thập kiến thức rộng lớn về các vấn đề luật pháp. Mặc dù 
chính trị và pháp lý không phải là trọng tâm đối với tư duy 
của ngài, lối tư duy cốt yếu liên hệ đến các vấn đề triết học, 
tuy nhiên ngài vẫn thông hiểu luật pháp hơn bất cứ đạo sư 
thủ lãnh các giáo phái khác thời bấy giờ, và kiến thức này 
đã hỗ trợ ngài rất nhiều trong việc củng cố Giáo hội thêm 
vững mạnh. 

Có hai phương diện luật pháp cần thiết lập quy chế điều 
hành: đó là tương quan giữa Tăng chúng với quốc gia, xã 
hội, và nội quy của Tăng chúng, nội quy này tạo thành một 
bộ luật về nghi thức xử thế dành cho Tăng Ni và yêu cầu 
trừng phạt đối với các sự vi phạm. 

Các quốc vương thời ấy tôn trọng các Giáo hội (Gana hay 
Sangha) như những đoàn thể tự trị có bộ luật riêng biệt nằm 


bên ngoài công lý thế gian. Vua Bimbisàra ở Magadha đã 
ban hành những huấn thị công khai cho đám quần thần 
không được thi hành sự gì chống lại các Tỳ-kheo trong Giáo 
hội đức Phật khi chư vị vi phạm lỗi lầm (Mv 1.42. 1). Hai vụ 
án được ghi lại trong Kinh Tạng Pàili đã chứng minh sự miễn 
trừ xét xử theo pháp luật ở thế gian này. 

Một phụ nữ bộ tộc Liccavi can tội ngoại tình và khi chồng bà 
phát giác sự việc thì được hội đồng bộ tộc cho phép giết bà 
ta, vì thế bà vội chạy trốn đến Sàvatthi, đem theo vài món 
đồ vật có giá trị và đã tìm cách mua chuộc để được nhận 
vào Giáo hội Tỳ-kheo-ni của đức Phật. Ngay sau đó chồng bà 
ta kháng cáo lên vua Pasenadi, song nhà vua quyết định 
rằng nay bà ta đã trở thành Tỳ-kheo-ni, thì không còn biện 
pháp nào có thể truy tố bà ta được nữa (Sv Vin IV p.225). 

Vụ án thứ hai là Tỳ-kheo Dhaniya muốn xây cho mình một 
am thất nên đã lấy vài tấm ván trong kho gỗ của vua 
Bimbisàra và bảo người thủ kho rằng mình đã được phép 
đặc biệt của vua. Vụ này được đưa ra trước triều vua 
Bimbisàra ở Ràjagaha. Nhà vua tuyên bố rằng lệnh vua 
trước kia cho phép chư Tăng đã nêu rõ ràng đối với loại gỗ 
chưa chặt khúc còn nằm trong rừng, Tỳ-kheo Dhaniya hoàn 
toàn ý thức việc này và vì tội lừa dối ấy đáng bị đánh đòn, 
giam tù hay tống xuất khỏi xứ. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh tu 
hành của vị ấy, vua Bimbisàra quyết không áp dụng hình 
phạt nào cả và chỉ cho bị can vài lời cảnh cáo nghiêm khắc 
mà thôi. 

Không bao lâu sau đó, vụ này lại được đức Phật tái xét xử, 
ngài kết án Tỳ-kheo Dhaniya vào tội dành cho trộm cắp -tức 


là khai trừ khỏi Giáo hội. (Sv Vin III pp. 42.) 

Việc miễn cho Tăng chúng khỏi bị luật pháp thế gian xét xử 
phải chấm dứt khi nó va chạm đến vấn đề an ninh quốc gia. 
Các quốc vương không cho phép các Giáo hội trở thành nơi 
trú ẩn đối với những ai còn có bổn phận phải phục vụ tổ 
quốc. Do vậy vua Bimbisàra thỉnh cầu đức Phật cấm truyền 
giới cho binh sĩ, bởi vì bọn họ đã trốn đi tìm sự che chở của 
Giáo hội khi nhà vua muốn đưa họ đi tác chiến do tranh 
chấp biên giới. Nhà vua đưa ra lời yêu cầu theo cách thân 
hữu nhưng không phải là không nhấn mạnh và đức Phật 
chấp thuận ngay lập tức. Các vị cố vấn luật pháp của vua đã 
khuyến cáo ngài rằng chỉ một Tỳ-kheo duy nhất hoặc một 
nhóm Tỳ-kheo nào truyền giới xuất gia cho các nam nhân 
đang phải phục vụ quân đội với mục đích kéo họ ra khỏi 
phận sự hiện hành sẽ bị hình phạt chặt đầu, cắt lưỡi hoặc 
đánh gãy sườn. (Mv 1.40) 

Làm suy yếu lực lượng quân sĩ được xem là một trọng tội mà 
người tổ chức việc ấy không thể nào thoát khỏi hình phạt 
cho dù đang ở địa vị Tỳ-kheo đi nữa. 

Các Giáo hội cũng được canh phong chặt chẽ để bảo đảm sự 
tuân hành chế độ chính trị của họ. Bất kỳ hình thức tranh 
luận nào, chứ chưa nói đến hành động, chống đối quốc gia 
là điều mà các đại vương và quốc trưởng quyết không dung 
thứ. Vua chúa duy trì nhiều mạng lưới mật thám và tình báo 
bao trùm khắp nơi xâm nhập vào các Giáo hội và nhanh 
chóng báo cáo bất cứ việc gì có thể hại đến quốc gia. Vua 
Pasenadi có lần đã miêu tả cho đức Phật thấy mạng lưới mật 
vụ này hoạt động như thế nào (SN 3. 2. 1). Ai cũng biết 


không có gì cách biệt giữa nhà nước và Giáo hội đức Phật 
cả. 

Trái lại, đức Phật đã đáp ứng trọn vẹn mọi ước mong của các 
đại vương ở Magadha và Kosala hoàn toàn không phải vì 
quyền lợi giai cấp và nguồn gốc sinh trưởng của ngài chút 
nào. Ngài chỉ thị chư Tăng tuân lệnh các vị vua (Mv 3. 4. 3) 
và tránh chuyện chính trị. Cho dù chư vị nào có nguồn gốc 
quý tộc cũng không được phép phát biểu trước hội chúng. 
Ngài còn dạy giới cư sĩ tại gia thi hành nhiệm vụ đối với 
quốc gia, xã hội và sống hòa hợp cùng nhau. Việc nâng cao 
mức sống của dân chúng là vấn đề của quốc vương và chính 
quyền địa phương; còn phận sự của Tỳ-kheo là nỗ lực tu tập 
để tự giải thoát cho mình. Hoạt động xã hội, tức tham gia 
vào việc thế tục, là một trở ngại cho nhiệm vụ của vị ấy. 

Nhờ đức Phật định rõ giới hạn các phạm vi hoạt động nên 
mối tương quan tam giác sớm được thiết lập giữa nhà vua, 
Tăng đoàn và giới tại gia: quần chúng ủng hộ Tăng đoàn 
bằng cách bố thí cúng dường, và ủng hộ quốc vương bằng 
cách trả đủ thứ thuế. Đức Phật và Giáo hội khuyến nhủ vua 
trị dân công bằng và khuyên nhủ dân chúng sống hòa hợp 
trật tự. Nhà vua bảo tồn an ninh cho xứ sở, cai trị công bằng 
vô tư và cung cấp các điều kiện vật chất cho dân chúng đầy 
đủ để tất cả mọi người đều có khả năng bố thí cúng dường. 
Nhà vua đã có cơ hội đặc biệt phi thường để tạo nhiều 
phước đức hơn quần chúng bằng cách xây dựng các công 
viên, đập nước, hồ chứa nước, giếng nước và nhà ở (SN 1. 5. 
7). 

Mặc dù sự lạm quyền của vua quan thường xảy ra và một số 


Tỳ-kheo quá yêu sách lúc đi khất thực, phần đông quần 
chúng cũng khá hài lòng với những công việc mà đại vương 
và Tăng chúng thực hiện, cho nên họ đã không nổi dậy 
chống lại nhà nước hay Giáo hội. Ta có thể nói là quần chúng 
không cảm thấy bị bóc lột hay làm nạn nhân của một chế độ 
bất công. Quả thực thỉnh thoảng người ta nghe được những 
tiếng nói cất lên phản đối các "khất sĩ lười biếng", các "Sa- 
môn nhàn cư", song những việc này chỉ là kết quả của nỗi 
bực bội chốc lát chứ không phải do lòng oán ghét chung đối 
với đời sống tu hành. 

Khuôn mẫu được đức Phật chấp nhận làm cơ cấu tổ chức 
Giáo hội là khuôn mẫu các nước cộng hòa phía Bắc sông 
Hằng. Sau khi được nuôi dưỡng lớn khôn ở chính trung tâm 
quyền lực của một nền cộng hòa như vậy, ngài đã từng 
quen thuộc với hệ thống thảo luận trong phòng hội đồng từ 
thuở thơ ấu, và xem đây là việc đương nhiên đối với chư 
Tăng. Chính ngài, nhà lập pháp và lãnh đạo Giáo hội, cũng 
giống như quốc vương một nước cộng hòa, tuy chỉ có điểm 
khác biệt là ngài không cần phải được bầu cử, mà vì ngài là 
người sáng lập Giáo hội, tất nhiên ngài đứng vào vị thế lãnh 
đạo. 

kề cận bậc Đạo Sư, các chức vụ thủ lãnh Giáo hội được hai 
vị đại đệ tử của ngài đảm trách, là tôn giả Sàriputta và 
Moggallàna. Hai vị này có ảnh hưởng lớn đối với Tăng chúng 
không phải vì được chỉ định chính thức vào các chức vụ trên 
mà nhờ các khả năng trí tuệ. Hai vị không có quyền ban 
lệnh cho chư Tăng, nhưng Kinh Điển không ghi lại trường 
hợp một Tỳ-kheo nào không tuân hành các đề nghị của hai 


vị cả. Theo thời gian, một ban lãnh đạo phát triển trong 
Tăng chúng, gồm chư vị trưởng lão có hạ lạp cao và những 
vị được xem là đã đắc quả A-la-hán. Giai đoạn chứng đắc 
viên mãn này bao giờ cũng phải do nhiều người khác công 
nhận, vì một Tỳ-kheo không được phép nói về các sự chứng 
quả của chính mình. Chỉ trong thi kệ chư vị mới được phép 
ca tụng những nỗi hân hoan an lạc nhờ giải thoát. 

Ban đầu, những quyết định quan trọng đều do toàn thể hội 
chúng thông qua; nhưng về sau, khi Giáo hội quá rộng lớn 
không thể cùng làm việc này được, thì mọi việc phải do 
Tăng chúng địa phương quyết định. Trong khi ở các phòng 
hội đồng của các nước cộng hòa chỉ có những vị thuộc giai 
cấp quý tộc võ tướng (Sát-đế-ly) được phép phát biểu, thì 
trong các cuộc họp Tăng chúng, bất cứ Tỳ-kheo hay Sa-di 
nào cũng được quyền trình bày ý kiến mình. Thời ấy không 
có bầu phiếu; vấn đề được thảo luận cho tới khi mọi người 
đạt một thỏa hiệp. 

Bất cứ khi nào do phe đối lập thay đổi ý kiến hoặc chỉ vì quá 
mệt nhọc, không còn ai đưa ra ý kiến phản đối gì thêm nữa, 
thì vấn đề ấy được xem là đã ổn định. Sự im lặng của toàn 
thể được xem là đồng ý. Tuy nhiên, nguyên tắc thỏa hiệp 
này không phải khi nào cũng có hiệu lực, như ta đã thấy 
trong trường hợp tranh cãi của Tăng chúng ở Kosambì, Giáo 
hội liên tục chia hai phe mà không đạt được thỏa hiệp nào 
cả. 

Ta có thể thấy tâm quan trọng của các cuộc hội họp Tăng 
chúng cùng vai trò lãnh đạo của chư Tỳ-kheo trưởng thượng 
như thế nào đối với sự trường tồn của Giáo hội dưới mắt đức 


Phật qua những lời ngài dạy Tăng chúng ở Ràjagaha. Khi tôn 
giả Ànanda triệu tập Tỳ-kheo lại theo lời ngài huấn thị, ngài 
bảo chư vị như sau: 

"Này các Tỳ-kheo, ta sẽ giảng cho chư vị Bảy Điều Kiện An 
Lạc của Tăng chúng. Hãy lắng nghe và khéo tác ý. 

- Bao lâu chư Tỳ-kheo thường xuyên hội họp đông đủ, Tăng 
chúng sẽ hưng thịnh chứ không suy thoái. 

- Bao lâu chư vị hội họp trong hòa hợp, quyết định trong hòa 
hợp và thực hành phận sự trong hòa hợp, ... 

- Bao lâu chư vị không thiết lập những điều lệ mới và không 
hủy bỏ những điều lệ đã được ban hành, mà tuân thủ đúng 
theo Giới Luật,... 

- Bao lâu chư vị tôn sùng, quý trọng và lắng nghe những bậc 
trưởng lão đây kinh nghiệm đã thọ giới từ lâu, các vị cha 
giáo huấn của Tăng chúng,... 

- Bao lâu chư vị không chịu tác động của tham ái đưa đến tái 
sanh... 

- Bao lâu chư vị chuyên tâm thích thú độc cư thiền tịnh, ... 

- Bao lâu chư vị tu tập chánh niệm khiến những bạn đồng 
chí hướng muốn đến với chư vị, và những bạn đã đến sẽ 
thấy an lạc, ... 

Bao lâu chư Tỳ-kheo duy trì Bảy Pháp này, thì Giáo hội sẽ 
hưng thịnh, chứ không suy thoái".(DN 16. 1. 6 giản lược) 

Bộ luật thiết lập các giới điều của Giáo hội và cách xử phạt 
khi có vi phạm gọi là Luật Tạng (Vinaya Pitaka) tức là "Giỏ 
Giới Luật". Hình thức hiện nay của bộ luật này gồm năm 
quyển là sản phẩm của thời kỳ về sau, song hầu như chắc 
chắn là nội dung bộ luật rất cổ và đa số các giới điều và 


quyết định đều phát xuất từ chính đức Phật. 

Mỗi điều luật thể hiện một kết luận của đức Phật Gotama về 
một vụ xử kiện đặc biệt nào đó. Do vậy,Luật Tạng không 
phải là một bộ luật được thiết lập theo hệ thống, mà là kết 
quả của phán quyết dựa trên các vụ xử lý được thâu thập lại 
. Upàii là vị đại đệ tử của đức Phật chuyên trách ghi nhớ các 
quyết định về Giới Luật của bậc Đạo Sư, mặc dù khi làm như 
vậy, vị ấy đã biến một số sự việc chỉ có ý nghĩa tạm thời trở 
thành vĩnh viễn bất di bất dịch. 

Nguồn gốc Giới Luật không theo hệ thống này có thể dễ 
dàng nhận thấy ngay trong Luật Tạng. Giới Bổn Ba-la-đề- 
mộc-xoa (Pàtimokkha) được trích ra từ phẩm Kinh Phân Biệt 
(Suttavibhanga) trình bày bộ luật xử thế cùng các sự phạm 
giới của Tăng chúng, gồm có bốn lãnh vực: các sự phạm giới 
của Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni đối với người, vật, Giáo hội và 
Giáo Pháp. Tuy nhiên, các sự phạm giới ấy được sắp đặt 
không theo hệ thống trên, mà tùy theo mức độ trầm trọng 
của hình phạt hay khiển trách dành cho sự bất tuân luật lệ. 
Do vậy phát sinh bảy loại giới điều hỗn hợp rất đa dạng 
trong khi loại thứ tám lại đưa ra phương pháp dàn xếp các 
tranh chấp. 

- Các giới Pàràjika(Ba-la-di) là những điều lệ mà nếu vi phạm 
sẽ bị xử phạt bằng cách tẩn xuất khỏi Giáo hội. Đối với Tỳ- 
kheo, có bốn tội phạm giới Pàràjika: (1) hành dâm, (2) đạo 
tặc, (3) sát nhân, (4) đại vọng ngữ (tự xưng đã chứng đắc 
các quả vị hoặc thần thông). 

Đối với Tỳ-kheo-ni, có tám (8) sự phạm giới ấy. Pàràjika có 
nghĩa là "thất bại", vì phạm tội Ba-la-di chứng tỏ rằng Tỳ- 


kheo hay Tỳ-kheo-ni ấy thất bại trong sự nghiệp tu tập của 
mình. 
- Sanghàdisesa(Tăng-già bà-thi-sa) (nghĩa là: "yêu cầu hội 
họp Tăng chúng"): sự vi phạm các giới này khiến người có 
tội phải thú nhận trước một cuộc họp Tăng chúng, và hình 
phạt dành cho việc này, nếu đưa ra thi hành, phải được hội 
nghị xác nhận. Hình phạt thông thường là tạm đình chỉ các 
quyền lợi của người có tội. Đối với Tỳ-kheo có mười ba (13) 
giới điều và Tỳ-kheo-ni có mười bảy (17) giới đều loại này. 
- Aniyatà(nghĩa là: "bất định, phải được quyết định") những 
sự vi phạm giới này là những trường hợp cần phải được điều 
tra để quyết định xem chúng thuộc loại 1, 2 hay 5, và cách 
xử phạt khác nhau tùy theo đó. 
Có hai (2) trường hợp vi phạm đối với Tỳ-kheo. 
Nissaggiya-Pàcittiya(Ni-tát-kỳ-ba-dật-đề) (nghĩa là: cân 
phải chuộc tội bằng cách đền bù lại): sự phạm giới này là 
một tội cần phải được thú nhận trước đại hội, trước Tăng 
chúng địa phương hoặc với một vị Tỳ-kheo. Đây là cách 
chuộc tội. Các giới thuộc loại này liên hệ đến đồ vật sở hữu 
của một Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni (y, bát v.v...) mà người 
phạm tội phải đền bù lại, có ba mươi (30) giới cho cả Tăng 
chúng lẫn Ni chúng. 
- Pàcittiya(Ba-dật-đề) ("cần phải chuộc tội"): Đây là các Giới 
Luật của Tăng già, nếu vi phạm chúng là bất tịnh, cần phải 
chuộc tội bằng cách thú nhận trước hội chúng hay trước một 
Tỳ-kheo. Có chín mươi hai (92) giới dành cho Tỳ-kheo và 
một trăm sáu mươi sáu (166) giới cho Tỳ-kheo-ni. 
- Pàtidesaniya(Ba-la-đề-xá-ni) ("cần phải thú nhận") Đây là 


những giới mà nếu vi phạm thì phải ăn năn sám hối thú 
nhận trước Tăng chúng. Có bốn giới (4) loại này dành cho 
chư Tăng và tám (8) giới dành cho chư Ni. 

- Sekhiyà("các quy tắc xử thế")*: đây chỉ là các phép cư xử 
lịch sự của chư Tăng Ni về y phục, thái độ lúc đi khất thực, 
ẩm thực, vệ sinh cá nhân. Không có hình phạt chính thức 
nào dành cho việc vi phạm. Có bảy mươi lăm (75) giới như 
vậy dành cho cả Tăng Ni. 

- Adhikarana("ổn định tranh chấp": diệt tránh) là các giới 
liên hệ đến cách ổn định các mối tranh chấp và loại trừ các 
sự sai biệt về ý kiến. Có bảy (7) hình thức ổn định được đưa 
ra. 

Một sự khảo cứu kỹ lưỡng các Giới Luật này chứng tỏ rằng 
đa số đều thông thường đối với Bà-la-môn giáo cũng như 
phong trào Sa-môn và sau đó được Giáo hội đức Phật chấp 
nhận mà thôi. Truyền thống khổ hạnh ở cổ Ấn Độ và các 
mục tiêu của Giáo hội khiến ta dễ hiểu các Giới Luật liên hệ 
hành vi thái độ về tính dục. Tuy nhiên số giới điều và tính 
cách chỉ tiết của kỷ luật tính dục thật nổi bật khác thường, 
cũng như tính cách nghiêm khắc của các hình phạt dành 
cho sự vi phạm. Chúng ta còn đặc biệt quan tâm đến số Giới 
Luật bao quát nhiều phạm vi xử thế lịch sự nhã nhặn trong 
xã hội. Điều ấy chứng tỏ rằng đức Phật không chỉ chú trọng 
làm cho Giáo hội của ngài được công chúng chấp nhận nhờ 
cách cư xử tốt đẹp của mỗi thành viên trong đó, mà còn cho 
thấy một số Tỳ-kheo cần phải được huấn luyện căn bản về 
hành vi cử chỉ thông thường. 

Việc đề nghị áp dụng hai trăm hai mươi bảy (227) giới cho 


Tỳ-kheo và ba trăm mười một (311) giới cho Tỳ-kheo-ni trích 
từ Phẩm Kinh Phân BiệtSuttavibhanga của Luật Tạng 
(Vinaya) để làm nghi thức sám hối lỗi lầm thời ấy đã gián 
tiếp do Đại vương Bimbisàra ở Magadha yêu cầu đức Phật. 
Nhà vua nhận thấy giới Sa-môn khất sĩ không thuộc Phật 
giáo vẫn thường xuyên tập họp để truyền tụng giáo lý của 
họ và những cuộc họp như vậy đã thu hút một số đông quần 
chúng hiếu kỳ. Nhà vua bèn khuyến khích đức Phật tổ chức 
tập họp định kỳ tương tự và bậc Đạo Sư lập tức chỉ thị việc 
này cho Tăng chúng (Mv 2. 1). 

Từ đó về sau, chư Tăng hội họp vào ngày mười bốn hoặc 
mười lăm âm lịch (lúc trăng tròn), cũng như vào ngày thứ 
tám thượng tuần (trăng non) và hai mươi ba hạ tuần (trăng 
khuyết), chư vị tĩnh tọa thật yên lặng. Tuy thế dân địa 
phương lại chế ngạo hội chúng ngồi như "lợn câm". Do đó 
đức Phật ra lệnh cho chư vị đàm luận Giáo Pháp lúc hội họp 
(Mv 2.2). Về sau ngài nêu rõ điều lệ là chư Tăng phải tụng 
Giới Bổn (Mv 2. 3) nhưng không quá hai lần mỗi tháng. Có lẽ 
bộ Luật Tạng thời ấy chưa hoàn tất, do đó ngắn gọn hơn bây 
giờ. 

Đức Phật ban huấn thị chính xác về cách tụng Giới Bổn này 
phải được thực hiện như thế nào: 

Giáo hội phải được một vị Tỳ-kheo trưởng lão nhiều kinh 
nghiệm, đa văn, có trí tuệ thông báo:"Bạch chư tôn giả, xin 
hãy lắng nghe tôi. Hôm nay là ngày mười lăm (rằm âm lịch), 
vậy đó là ngày Trai Giới (Uposatha: Bố-tát). Nếu hội chúng 
đồng ý thì hãy thực hành Giới Luật và tụng Giới Bổn 
Pàtimokkha. 


Bổn phận đầu tiên của Tăng chúng là gì? Đó là phải xác định 
chắc chắn rằng Hội chúng hoàn toàn thanh tịnh (nghĩa là 
không ai ngoài hội chúng lọt vào đó). 

Bây giờ tôi xin đọc Giới Bổn Pàtimokkha, trong khi chư vị 
hiện diện lắng nghe kỹ lưỡng và khéo tác ý. Nếu vị nào vi 
phạm một lỗi lầm, xin vị ấy phải lập tức (ngay khi lỗi lầm ấy 
được nêu ra) phát lộ nó. Vị nào không phạm lỗi gì phải giữ 
im lặng. Qua sự im lặng ấy tôi sẽ biết chư tôn giả đều thanh 
tịnh (= không lỗi lầm). Ngay khi cá nhân nào được hỏi, vị ấy 
sẽ trả lời, vậy bất cứ Tỳ-kheo nào phạm lỗi đều phải trả lời 
khi Giới Bổn được đọc lên trong hội chúng này ba lần. Bất cứ 
vị nào tránh né phát lộ một lỗi lầm do mình vi phạm sẽ 
mang tội cố ý nói dối. Bạch chư tôn giả, cố ý nói dối được 
đức Thế Tôn gọi là một chướng ngại cho sự giải thoát, vậy 
bất cứ vị nào đã phạm lỗi mà chưa phát lộ, nhưng lại muốn 
tẩy sạch tội lỗi, thì cần phải phát lộ nó ngay. Phát lộ tội lỗi sẽ 
là một niềm an ủi cho vị ấy".(Mv 2. 3. 3) 

Sau phần giới thiệu này, cách thú nhận tội lỗi (sám hối) được 
nêu ra và ai hiện diện đều được cơ hội nhận lỗi lâm. Tập 
quán tụng Giới Bổn vẫn được duy trì trong các tu viện Phật 
giáo cho đến nay. 

Việc tụng nghi thức sám hối tội lỗi định kỳ này không giống 
như các cuộc họp Tăng chúng, vì các cuộc họp này nhằm 
mục đích xem xét các biện pháp cần ứng dụng. Các cuộc 
họp ấy được triệu tập khi cân thiết và hoàn toàn có tính 
cách quản trị hành chánh. Còn về phương diện khác, các 
nghi thức hành trì Giới Bổn vào ngày Bố-tát (Trai Giới) là 
những buổi lễ giải tội trang nghiêm và tịnh hóa bản thân 


theo Giới Luật. 

II.- ĐỜI SỐNG CỦA TỲ-KHEO 

Vì Tăng chúng của đức Phật thuộc về phong trào Sa-môn 
thành lập vào thế kỷ thứ sáu trước CN như một hình thức 
thay thế tế lễ của Bà-la-môn giáo, nên hiển nhiên là hội 
chúng này mang những đặc tính của nếp sống Sa-môn: độc 
cư (không kết hôn), không tài sản, du hành không nhà cửa, 
sống nhờ khất thực. Tuy nhiên, các Giới Luật cần phải được 
thiết lập liên hệ đến các vấn đề trên, hoặc trước kia chưa 
được ấn định rõ ràng trong các giáo phái Sa-môn cũ, hoặc 
đối với các vấn đề trên, Giáo hội đức Phật theo một đường 
lối khác biệt. 

Những lời giáo huấn của đức Phật về hành vi thái độ của chư 
Tăng không chỉ chứa đựng trong Luật Tạng (Vinaya Pitaka), 
mà xuyên suốt Kinh Tạng Pàii. Ngay khi về già, đức Phật 
cũng không ngừng quan tâm huấn luyện chư Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo-ni nỗ lực đoạn trừ tham ái là nguyên nhân khổ đau và 
giáo hóa chư vị trong cách xử thế chân chánh giữa đời. Vì tin 
rằng dư luận có thiện cảm thuận lợi của quần chúng là điều 
quan trọng đối với việc truyền bá Giáo Pháp, nên ngài luôn 
sẵn sàng thay đổi hoặc hủy bỏ những quy luật gây nên 
những phê bình bất lợi. 

Một ví dụ điển hình là lời ngài dạy về phép lịch sự lúc hắt 
hơi. Có lần, đang lúc ngài thuyết giảng, ngài hắt hơi và bị 
quấy rối vì chư Tăng làm gián đoạn bài Pháp của ngài với lời 
chúc lành:"Kính chúc Thế Tôn trường thọ!". Do đó ngài bảo 
về sau chư vị đừng dùng câu nói này hoặc đáp lại nó nữa. 
Tuy thế, chẳng bao lâu, lại hóa ra là giới cư sĩ tại gia thốt lời 


chúc lành một vị Tỳ-kheo hắt hơi tưởng rằng vị ấy bất lịch sự 
không biết đáp lễ. Vì vậy đức Phật rút lui lệnh ấy và cho 
phép chư Tăng đáp lại lời chúc lành với câu tùy hỉ thường 
lệ:“Chúc quý vị trường thọ!. (Cv 5. 33. 3) 

Lúc nào ngài cũng sẵn sàng nhận những lời đề nghị đặt các 
điều luật mới dù chúng phát xuất từ phía nào đi nữa. Quả 
thật, ngoài chư Tăng, còn nhiều cư sĩ tại gia, bao gồm vua 
Bimbisàra, y sĩ Jìvaka, ông Anàthapindika, và bà Visàkhà 
giúp ngài thành lập Giới Luật của Giáo hội bằng cách đưa ra 
những đề nghị hợp lý. 

Theo lời đề nghị của y sĩ Jìvaka, người được vua Bimbisàra 
chỉ định làm y sĩ chính thức của Tăng chúng, những ai bị 
bệnh phong cùi, mụt nhọt, chốc lở, lao phổi và động kinh 
đều không được phép gia nhập Giáo hội (Mv 1. 39). Bằng 
cách này những người mắc bệnh trên bị ngăn cấm xuất gia 
với mục đích được y sĩ Jìvaka chữa trị miễn phí! Các nguyên 
nhân khác không được chấp nhận xuất gia là trường hợp 
những người thiếu nam căn (Mv 1. 61), người lưỡng tính (Mv 
1. 68), người què chân, cụt tay, mặt mày méo mó, lưng gù, 
lùn hoặc có bướu cổ, chân khập khễnh, già yếu, mù, điếc 
hay người bị bệnh phù voi, giun chỉ do muỗi truyền bệnh 
đặc biệt ở các vùng trồng lúa (Mv 1. 71). Các luật lệ này 
nhằm bảo đảm Giáo hội khỏi trở thành nhà dưỡng bệnh cho 
những người mất khả năng ở ngoài xã hội. 

Cũng bị ngăn cấm xuất gia là đám binh sĩ hiện đang phục vụ 
nhà vua, đám tù nhân trốn trại hoặc bị đội cảnh vệ truy nã, 
những kẻ bị trừng phạt bằng roi gậy, bị đóng dấu sắt nung 
và đám nô lệ (Mv 1. 40. 7). Ngoài ra luật không cấm hẳn, 


song không xem người lớn tuổi gia nhập Giáo hội là thuận lợi 
vì người già hiếm khi có đủ các đức tính cần thiết cho một 
Tỳ-kheo (AN 5. 59. 60). 

Khi truyền giới xuất gia, đức Phật cũng không quan tâm đến 
số phận của gia đình họ, cho dù vị giới tử là người đang cấp 
dưỡng gia đình. Ngài xem chuyện tất nhiên là đại gia đình sẽ 
chăm sóc người "sương phụ của Tỳ-kheo" và bầy con trẻ. 
Nếu không, gia đình ấy cũng phải chịu đựng nỗi khó khăn. 
Theo sự đánh giá của ngài, những nỗi gian lao vất vả thoáng 
qua trong gia đình chẳng đáng kể gì so với giá trị giải thoát 
Vĩnh cửu. 

Điển hình cho thái độ không khoan nhượng của ngài là lời 
ngài tán thán Tỳ-kheo Sangàmaji (mà sau này chư Tăng phổ 
thành thi kệ). Tỳ-kheo Sangàmaji đã đến Sàvatthi yết kiến 
đức Thế Tôn, và khi nghe được tin này, vợ cũ của vị này 
cũng vội vã đến Sàvatthi với đứa con thơ của họ. Trong khi 
vị Tỳ-kheo đang ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây ở Jetavana, bà 
vợ đi đến gần bảo:"Này Sa-môn, hãy săn sóc thiếp và con 
thơ của hai ta!" . Nhưng Tỳ-kheo Sangàmaji không nhúc 
nhích! Lần thứ hai, rồi thứ ba, bà vợ nói với vị ấy cũng không 
kết quả gì. Giận dữ, bà vợ đặt đứa con xuống chân vị này và 
bảo,"Này Sa-môn, con trai của ngài đây, ít ra cũng phải săn 
sóc lấy nó chứ!" . Rồi nàng bỏ đi, nhưng sau khi bước ra 
được một khoảng đường, nàng quay trở lại và thấy vị Tỳ- 
kheo không nhìn đến con cũng không nói gì với nó cả, nàng 
liền đến tìm con và buồn bã lui về. Đức Phật nghe kể "thái 
độ không thích hợp ấy" của người vợ, liền nhận xét: 

Khi nàng đến, chẳng thấy hân hoan, 


Nàng bỏ đi, người chẳng thấy buồn, 

Thắng giả là người dứt hệ lụy, 

Người này ta gọi Bà-la-môn(Ud 1. 8) 

Người gia nhập Giáo hội phải quan tâm đến cha mẹ mình 
nhiều hơn đối với vợ con. Đây là một sự nhượng bộ mà vua 
Suddhodana đã nhận được từ con ngài, vị lãnh đạo mới của 
một Giáo hội, sau khi vương tôn Ràhula xuất gia làm Sa-di, 
theo đó không ai được gia nhập Giáo hội mà không có ý cha 
mẹ thỏa thuận (Mv 1. 54. 6). Luật này áp dụng cho cả nam 
lẫn nữ (Mv 1. 76. 1). Nếu phụ nữ có chồng, thì phải được sự 
đồng ý của chồng (Cv 10. 17. 1). 

Trong lúc ban đầu, đức Phật truyền giới cho một người xin 
xuất gia làm Tỳ-kheo với câu:"Này Tỳ-kheo, đến đây, Pháp 
được khéo giảng, hãy sống đời Phạm hạnh (thanh tịnh) để 
đạt sự diệt khổ" (ví dụ trường hợp các tôn giả Sàriputta và 
Moggallàna trong Đại Phẩm: Mv 1. 24. 5); về sau ngài ra 
lệnh cho cách gia nhập Tăng chúng phải theo hai giai đoạn: 
trước tiên bằng lễ xuất gia, thọ tiểu giới (pabbajjà) nghĩa là 
giã từ thế tục, vị ấy được nhận vào hàng ngũ Sa-môn, và trở 
thành Sa-di (Sàmanera) trong Giáo hội đức Phật, rồi sau 
bằng lễ thọ cụ túc giới (upasampadà), vị ấy được các quyền 
lợi của một Tỳ-kheo trọn vẹn (Bhikkhu). Tuổi tối thiểu để 
xuất gia (làm Sa-di) là mười lăm (Mv 150), và tuổi tối thiểu 
để thọ cụ túc giới (làm Tỳ-kheo) là hai mươi (Mv 1. 49. 6); 
tuổi được tính từ lúc thọ thai. (Mv 1. 75) 

Không có một khoảng cách đặc biệt nào được chỉ định giữa 
sự thọ giới Sa-di hay thọ cụ túc giới theo các nguồn Kinh 
Điển, trừ điểm người xin xuất gia trước kia thuộc một giáo 


phái khác. Vì đức Phật cho rằng người như vậy sẽ cần một 
thời gian để dứt bỏ mọi tín ngưỡng và tập quán tu hành cũ, 
nên ngài bắt buộc một thời gian thử thách bốn tháng đối với 
trường hợp ấy (Mv 1. 38), suốt thời gian này, vị ấy được 
Tăng chúng quan sát xem có thích hợp hay không. Nhưng 
không có thời gian thử thách nếu vị xin xuất gia trước kia là 
du sĩ khổ hạnh bện tóc (jatila) hay nếu vị ấy thuộc bộ tộc 
Thích-ca (Sakiya) (Mv 1. 38. 11). Việc ưu đãi các vị khổ 
hạnhjatila có lẽ là do trước kia đức Phật từng làm vị khách 
đặc biệt của họ, và ngài nhớ ơn vị lãnh đạo giáo pháijatila 
này là Uruvela-kassapa. 

Cách tiến hành lễ thọ giới Sa-di cũng đơn giản, được miêu tả 
trong Luật Tạng như sau (Mv 1. 54 .3): Giới tử cạo sạch râu 
tóc và đắp y vàng, thường các y này được cúng dường. Vừa 
quỳ xuống dưới chân một Tỳ-kheo giới sư, vị ấy chắp tay 
đảnh lễ và đọc câu: 

Đệ tử quy y Phật, 

Đệ tử quy y Pháp, 

Đệ tử quy y Tăng. 

Câu này được lập lại ba lần. 

Vị trưởng lão không cần đáp lại, vì im lặng nghĩa là bằng 
lòng. Nguyên tắc đạo đức dành cho Sa-di bao gồm không 
phải tất cả bản liệt kê hai trăm hai mươi bảy (227) giới theo 
Pàtimokkha, mà chỉ mười (10) giới cấm. Chẳng bao lâu việc 
Sa-di chính thức nhận mười điều luật này trước mặt hội 
chúng trở thành thông lệ. 

Cách thức tiến hành lễ cụ túc giới (upasampadà) trịnh trọng 
hơn nhiều. Việc ấy đòi hỏi sự hiện diện của ít nhất là mười 


Tỳ-kheo (Mv 1. 31. 2), tất cả đều là các trưởng lão thượng 
tọa (Thera) mười tuổi hạ an cư. Bên ngoài vùng "Trung 
Nguyên", khó tìm đủ hội chúng mười Tỳ-kheo để hành lễ, 
nên chỉ cần năm vị là đủ làm các chứng minh sư. 

Điều kiện thọ cụ túc giới là vị Sa-di tìm được một vị Trưởng 
lão làm giám hộ hay giáo thọ (upajjhàya) (Mv 1. 25. 7) đề 
nghị với Tăng chúng cho Sa-di ấy thọ cụ túc giới. Nếu hội 
chúng bày tỏ sự đồng ý bằng cách im lặng, vị giới tử bước 
đến trước hội chúng quỳ gối, hai tay chắp lại và thưa:"Bạch 
chư tôn giả, đệ tử thỉnh cầu chư tôn giả cho phép thọ cụ túc 
giới, ước mong chư Tôn giả từ bi nâng đỡ đệ tử lên". Nếu câu 
ấy được lập lại lần thứ ba mà không ai đưa ra phản đối gì, 
thì một vị trong số các trưởng lão hiện diện phát biểu: 

"Bạch chư Tôn giả, xin chư vị nghe tôi. Sa-di này (nêu tên) 
thỉnh cầu thọ cụ túc giới từ Tôn giả (nêu tên), chủ tọa hội 
chúng, Sa-di ấy đã xin thọ giới qua Tôn giả giám hộ (nêu 
tên). Nếu hội chúng thấy việc này là phải, xin hội chúng 
truyền giới cho vị ấy qua Tôn giả giám hộ trên. Đây là đề 
nghị chính thức của tôi".(Mv 1. 29. 2f) 

Trong buổi sơ khai của Tăng Già, hình như nếu lời đề nghị 
này được lập lại ba lần mà không ai phản đối thì lễ thọ cụ 
túc giới hoàn tất. Về sau buổi lễ thọ giới kéo dài thêm theo 
thủ tục là vị Sa-di trước kia đã được chất vấn riêng (Mv 1. 
76. 3), nay lại phải xác nhận tính chất của mình phù hợp với 
sự thọ cụ túc giới bằng cách công khai đáp lại các câu hỏi. 
Vị chủ tọa hội chúng Tỳ-kheo hỏi vị Sa-di: 

"- Giới tử có mắc các bệnh như phong, mụt nhọt, chốc lở, lao 
phổi, động kinh không? 


-Giới tử có phải là nam nhân không? (Nghĩa là không phải 
loại người thiếu nam căn, và là người, chứ không phải loài 
Nàga - rắn thần - đội lốt người) 

-Giới tử có phải là người được tự do không? 

-Giới tử không mắc nợ nần gì chứ? 

-Giới tử không phải đang phục vụ đức vua chứ? 

-Giới tử đã được tròn hai mươi tuổi rồi? 

-Giới tử có bình bát khất thực và các y cà-sa rồi? 

-Giới tử tên họ gì? 

-Vị trưởng lão tên họ gì?" 

Nếu Sa-di đáp lại mọi câu hỏi trên một cách thỏa đáng, việc 
thọ cụ túc giới làm Tỳ-kheo của vị này được chấp nhận đúng 
pháp. Cho đến ngày nay, Tăng chúng đức Phật đều được thọ 
giới theo thể thức trên. 

Đối với một Tỳ-kheo trẻ, việc tìm được một vị Trưởng lão 
giám hộ tốt thực là quan trọng vì vị ấy phải tùy thuộc vào sự 
hướng dẫn tu tập của thầy mình ít nhất trong năm năm (Mv 
1. 53. 4), nhưng theo lệ thường phải mười năm (MVv 1. 53. 3). 
Còn những Tỳ-kheo kém trí tuệ phải được thầy giám hộ 
hướng dẫn suốt đời (Mv 15. 3. 4 ff). Mối tương quan giữa bổn 
sư giám hộ và đệ tử cũng như quan hệ cha con, họ phải đối 
đãi nhã nhặn và chăm sóc lẫn nhau (Mv 1. 32. 1). Bao lâu 
còn sống trong một tỉnh xá, Tỳ-kheo trẻ phải ở chung một 
tịnh thất với bổn sư giám hộ và làm phận sự như một Tỳ- 
kheo thị giả đối với thầy. (Mv 1. 25. 8-24) 

Mười năm sau khi thọ giới Tỳ-kheo, vị ấy thành một trưởng 
lão (Thera) và tự mình có khả năng huấn luyện các Tỳ-kheo 
trẻ với tư cách giám hộ (Mv 1. 32. 1), vừa là thành viên của 


hội đồng Tăng chúng. Sau hai mươi năm khoác y cà-sa, vị ấy 
trở thành một đại trưởng lão (Mahàthera). 

Trái với việc gia nhập Giáo hội diễn ra đầy đủ các hình thức 
vừa trình bày như trên, việc từ giã Giáo hội diễn ra không 
kèn không trống gì cả. Chỉ cân cởi bỏ chiếc y vàng là đủ. 
Một vài vị xem biện pháp này như một sự chống đối, đó là 
trường hợp Tỳ-kheo Sarabha, bất mãn với Pháp (Dhamma) 
(AN 3. 64) và Tỳ-kheo Sunakkhattatuyênbố rằng đức Phật 
không có tri kiến thù thắng của bậc siêu nhân và Giáo Pháp 
ngài không phải là sự khám phá chân lý thực tại, mà chỉ là 
điều do suy luận tác thành, và tự ý sáng tạo. (MN 12. 2) 

Tuy nhiên, thông thường, việc hoàn tục là vì lý do cá nhân. 
Về phương diện xã hội, không có gì sĩ nhục liên hệ đến việc 
rời bỏ Giáo hội, và một Tỳ-kheo hoàn tục được phép tái gia 
nhập Tăng chúng, song đối với vị này, cần phải làm lễ thọ 
giới lần nữa theo đúng nguyên tắc. Chuyện kể rằng Tỳ-kheo 
Citta gia nhập Giáo hội bốn lần, sau khi rời bỏ hội chúng ba 
lần như vậy nhưng vị ấy vẫn trở thành bậc A-la-hán và 
chứng đắc cứu cánh Niết-bàn (AN 6. 60 & DN 9. 56). Tuy thế, 
đối với những vị đã chuyển từ Giáo hội đức Phật qua một 
giáo phái khác thì không thể được quyền đổi ý và tái gia 
nhập Tăng già lần nữa. (Mv 1. 25. 3) 

Sau khi xuất gia, nguồn gốc giai cấp gia tộc của vị Tỳ-kheo 
không còn quan trọng nữa: quả thực giống như các sông lớn 
Gangà, Yamunà, Aciràvati, Sarabhù và Mahì đều mất danh 
tánh khi chúng đổ vào biển cả, cũng vậy, mọi người trong 
bốn giai cấp đều mất danh tánh trong Giáo hội đức Phật và 
từ đó về sau được gọi là Sa-môn Thích tử (AN 8. 19).Tỳ-kheo 


là một thành viên của một hội chúng Sa-môn không giai 
cấp. 

Dẫu sao đi nữa, nguồn gốc xã hội của vị ấy cũng không phải 
hoàn toàn bị quên lãng. Kinh Điển Pàli nhắc đến tên của 
nhiều Tỳ-kheo kèm theo nghề nghiệp của cha vị ấy hoặc của 
chính vị ấy trước kia: ví dụ Citta, con người quản tượng; Sàti, 
con người đánh cá; Tissa, con người giữ cửa; Dhaniya, người 
thợ gốm; Arittha, người huấn luyện chim ưng; Suppiya, 
người khiêng xác; Sunita, người quét đường v.v..., ta có thể 
lập một danh sách dài những tên như trên. Thông thường, 
chứ không phải bao giờ cũng vậy, những biệt hiệu thêm vào 
dùng để phân biệt người mang tên họ này với những vị khác 
trùng tên. Nhưng không có trường hợp nào các nguồn gốc 
sinh trưởng hèn kém ngăn cản vị Tỳ-kheo trở thành xuất sắc 
trong Giáo hội; ví dụ nhà chuyên môn Giới Luật Upàii đã 
từng là thợ cắt tóc. Các Tỳ-kheo thuộc các giai cấp ít ưu đãi 
cũng đắc Thánh quả A-la-hán dễ dàng hoặc khó khăn không 
khác gì các vị xuất thân từ gia đình trưởng giả quý tộc.Sự 
nhiếp phục tham, sân, sỉ đòi hỏi nhiều đức tính khác với 
những đức tính người ta đạt được ở trường học và trường 
đời. 

Thâm niên (hạ lạp) hợp với nghi lễ được định bằng năm 
tháng xuất gia, điều này được tính theo số mùa an cư 
(vassa) mà vị Tỳ-kheo đã sống trong Giáo hội. Một Tỳ-kheo 
ít tuổi hạ phải đảnh lễ các vị niên trưởng và dành cho các vị 
ấy những chỗ ngồi tốt nhất cùng món khất thực ngon nhất 
(Cv 6. 6. 4). Tuy thế, thứ tự theo thâm niên được bỏ qua 
trong trường hợp xếp hàng đợi trước nhà vệ sinh công cọng 


sau vụ một Tỳ-kheo, vì đã nhường chỗ cho các vị trưởng lão, 
đã ngất xỉu do kết quả sự dồn nén nhu cầu bức bách của 
mình (Cv 8. 10. 1). Thâm niên cũng không quan trọng gì đối 
với giới tại gia - tất cả mọi Tỳ-kheo đều bình đẳng bề ngoài. 
Một giới căn bản của mọi Sa-môn là sống nghèo khó, không 
tài sản, nhưng theo thời gian, đức Phật đã nhiều lần nhượng 
bộ về phương diện này đối với chúng đệ tử. Về sở hữu cá 
nhân, lúc đầu vị Tỳ-kheo chỉ được phép có tám món: ba y, 
một bình bát khất thực, một dao cạo, một cây kim, một dây 
đai và cái lọc nước. Ba y này gồm y trong hay y dưới, y trên 
và y ngoài, thuở ban sơ y phải được làm bằng các tấm giẻ 
rách do các Tỳ-kheo thâu lượm được từ các đống rác hay 
nghĩa địa thiêu xác, vì thế thỉnh thoảng phát sinh chứng 
bệnh ngoài da (Thag 207). Về sau, đức Phật cho phép chư 
Tăng mặc các y được cúng dường (Mv 8. 1. 35). Mãi đến 
ngày nay, Tăng chúng đắp y được chắp lại bằng những 
miếng vải vuông để giảm giá trị loại vải ấy. 

Giày dép không phải là vật dụng của một Tỳ-kheo thời 
nguyên thủy, và ít nhất trong các năm đầu tiên hành đạo, 
đức Phật đi chân trần. Về sau, Tăng chúng được phép mang 
loại dép đơn giản (Mv 5. 1. 30). Ngoài ra, chư vị cũng được 
phép mang khăn len quàng vai và mền đắp (Mv 8. 1. 36), 
cuối cùng lại được dùng cả cái quạt muỗi và dù che mưa 
nắng khi ở trong khuôn viên của tỉnh xá (Cv 5. 23). 

Đức Phật cũng ban hành các luật lệ về vệ sinh cá nhân. Các 
Tỳ-kheo được thích thú vì đổi thay nếp sống từ những đám 
tu khổ hạnh có đặc điểm là để chất dơ bẩn bám quanh mình 
và kiêng ky mọi hình thức chú trọng đến thân xác, xem đây 


là cách giữ giới tu tập chứng tỏ sự khinh thường của họ đối 
với thế gian. Còn chư Tăng được phép tắm rửa như người đời 
bằng cách dội nước lên mình hằng ngày. Chư vị được phép 
tắm ao hồ ít hơn, có lẽ vì sự thiếu tự chủ dễ dàng phát sinh 
khi các Tỳ-kheo trẻ tắm chung với nhau. Một cọng câynimba 
(Azadirachta indica, Margosa) được dùng để chùi răng cho 
sạch. Đầu cọng được nhai nát làm thành một bàn chải nhỏ 
chà xát vào răng (CV 5. 31). Gỗnimba mùi vị đắng chát có 
công hiệu cầm máu. 

Các Giới Luật về việc đi khất thực và tiêu thụ các món khất 
thực có rất nhiều chỉ tiết, nhưng cũng phóng khoáng trên 
căn bản. Chuyến đi khất thực bao giờ cũng diễn ra buổi 
sáng. Các Tỳ-kheo đi một mình hay từng nhóm từ nhà này 
sang nhà khác, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi trước 
mỗi cửa nhà để xem thức ăn có được đặt vào bình bát 
không. Chỉ những thức ăn đã được nấu sẵn mới có thể nhận, 
chứ không phải là các vật liệu để làm thành món ăn. Nếu 
chưa đủ dùng, chư vị tiếp tục đi theo hàng dọc đến nhà bên 
cạnh.Chư vị không được phép bỏ sót nhà nào, hoặc dành ưu 
tiên cho phố xá ở các thị trấn phồn thịnh: các gia chủ giàu 
hay nghèo đều phải được tạo cơ hội đồng đẳng để đạt công 
đức phước nghiệp và chư Tỳ-kheo cũng không muốn gây 
cảm tưởng là chư vị ham thích những khu phố giàu có vì 
thức ăn ngon hơn. 

Quan niệm này chẳng bao lâu đã tạo lợi thế là không phải 
chỉ riêng vị Tỳ-kheo, người nhận thực phẩm, được lợi ích vì 
món cúng dường mà thí chủ cũng được hưởng công đức 
(puõ ñ a) từ đó, nên đã đem lại kết quả tốt bảo đảm sự cung 


cấp thực phẩm đầy đủ, vì thế Tăng chúng ít khi bị đói. Quan 
niệm này cũng cho các Tỳ-kheo có dịp bày tỏ sự bất bình 
trước một đệ tử tại gia cư xử khiếm nhã đối với Tăng chúng 
bằng cách"úp ngược bình bát", nghĩa là không nhận vật bố 
thí kia. Bằng cách này Tăng chúng tước khỏi người bị phạt 
ấy cơ hội làm thiện nghiệp (kamma) cho mình qua việc bố 
thí. 

Một dấu hiệu cho thấy đức Phật có trí tuệ sáng suốt thực 
tiễn là ngài không cương quyết đòi chư Tỳ-kheo ăn toàn rau 
quả một cách nghiêm khắc. Chư vị chỉ phải từ chối các món 
cá thịt khi chư vị có lý do nghĩ rằng con vật ấy đã bị sát hại 
hay đánh bắt để dành riêng cho chư vị. (Mv 6. 31. 14) 

Lòng từ bi mà mỗi người đệ tử Phật đều phải bày tỏ đối với 
muôn loài đòi hỏi vị ấy giảm sự tiêu thụ món thịt đến mức 
tối thiểu. Về phương diện khác, thật khó cho vị Tỳ-kheo giữ 
giới cấm hoàn toàn kiêng thịt, vì Tăng chúng không tự nấu 
cho mình ăn và các tinh xá cũng không có nhà bếp, nên chư 
vị sống nhờ vào các thực phẩm cúng dường. Một Tỳ-kheo 
phải ăn bất cứ thứ gì được đặt vào bình bát. Có câu chuyện 
trong Kinh Điển nói về Tỳ-kheo Mahàkassapa ăn cả lóng tay 
thối của một người phong cùi rớt vào bình bát của ngài! 
(Thag 1054-56). Dầu cho nhiều thí chủ cúng dường nhiều 
loại thức ăn khác nhau, một Tỳ-kheo cũng tự bắt buộc phải 
nhận tất cả. Do đó không lạ gì bệnh đau bao tử và tiêu chảy 
hay huyết ly là các chứng thông thường trong Tăng chúng, 
quả thực đó là căn bệnh nghề nghiệp. Hoặc bất ngờ nhồi 
nhét nhiều thứ vào bao tử cũng chẳng ích lợi gì cho sức 
khỏe cả. 


Một cách thư giản khiến đời sống Tỳ-kheo được thoải mái dễ 
chịu là đức Phật chấp nhận lời mời của các gia chủ bảo trợ 
và cho phép chư Tăng cũng làm như vậy. Tại nhà thí chủ, 
chư vị cũng thọ dụng thức ăn trong bình bát. Buổi ăn phải 
được dùng trước ngọ, bởi vì Tăng chúng không được phép ăn 
sau buổi trưa, và buổi thọ trai thường chấm dứt bằng một 
bài thuyết giảng cho gia chủ. Những thức gì còn lại trong 
bình bát được đặt ra ngoài ở chỗ đất cát cho súc vật ăn và 
bình bát được rửa sạch với nước dội lên. 

Nếp sống hằng ngày của chư Tăng không được phép đổi 
thay nhiều. Tiếp theo sau việc vệ sinh buổi sáng là đi khất 
thực, thông thường bao gồm luôn cả việc thăm viếng một số 
gia đình đặc biệt nào đó do các cư sĩ sắp đặt. Các chuyến đi 
khất thực đôi lúc cũng gây nên những xáo trộn tình cảm cho 
các Tỳ-kheo trẻ vì đa số thí chủ là đàn bà con gái. Do đó, 
việc tự điều phục thân tâm phải được tăng cường là điều rất 
cần thiết trong lúc khất thực, như bậc Đạo Sư đã nhấn 
mạnh: 

"Ở đây vào buổi sáng vị Tỳ-kheo đã đắp y, mang thượng y 
và bình bát đi vào làng khất thực. Nhưng thân, khẩu, ý của 
vị ấy không được chế ngự. Vị ấy thấy một phụ nữ trong làng 
kia ăn mặc hở hang, không kín đáo, nên tâm vị ấy bị tham 
dục làm uế nhiễm. Do đó, này các Tỳ-kheo, chư vị phải tu 
tập như vây: chỉ khi nào thân được điều phục, thực hành 
chánh niệm và phòng hộ các căn thì ta mới đi vào làng khất 
thực”.(SN 20. 10, giản lược) 

Khi đi khất thực về, chư Tăng dùng bữa ở cuối làng dưới 
bóng cây. Đó là bữa ăn duy nhất trong ngày. Sau đó, chư vị 


lại đi đến một nơi khác, vì Tăng chúng thời nguyên thủy rất 
xem trọng truyền thống du hành của đời Sa-môn. Khi sức 
nóng buổi trưa quá gay gắt khiến chư vị không thể nào tiếp 
tục di chuyển được thì thời gian nghỉ ngơi một lát tiếp sau 
đó có thể dùng để hành thiền hay ngủ trưa. Về buổi chiều, 
chuyến du hành tiếp tục đến một nơi gần thôn xóm định cư 
và nhóm Tỳ-kheo ở lại đó ban đêm. Buổi xế chiều là thời kỳ 
đàm luận Chánh Pháp cùng giáo giới Tỳ-kheo và buổi tối 
dành cho thiền định. 

Suốt thời kỳ gió mùa từ tháng sáu đến tháng chín chư Tăng 
sống một nơi cố định. Theo luật của đức Phật, luật này xác 
nhận một tập tục cổ sơ của đời Sa-môn, chư vị phải trú mưa 
(vassa) trong nhà (Mv 3. 12. 6). Chư vị có thể lựa chọn cách 
tự mình xây một am thất trú mưa hay ở trong một tinh xá 
sẵn có. 

Vũ kỳ an cư kéo dài ba tháng trong thời gian bốn tháng gió 
mùa, bắt đầu từ ngày rằm thángÀsàlha (khoảng tháng sáu - 
bảy), song cũng cho phép bất kỳ một Tỳ-kheo nào khởi sự 
chậm hơn một tháng vào ngày rằm khoảng tháng bảy - tám 
(Mv 3. 2. 2). Việc đình chỉ du hành chấm dứt vào ngày rằm 
tháng thứ ba tức thángÀssina (tháng chín - mười), hoặc 
những vị nào khởi sự chậm hơn một tháng, thì chấm dứt vào 
thángKattikà (tháng mười - mười một). Các đại hội tổ chức lễ 
sám hối Bố-tát (Uposatha) đặc biệt trọng thể, tức lễ Tự Tứ 
(Pavàranà) kết thúc vũ kỳ an cư. Lập tức ngay sau đó, các 
Tỳ-kheo được công bố hoàn tất các phận sự trong Giới Luật, 
lại khởi hành các cuộc du hóa như cũ. 

Dĩ nhiên tập tục an cư mùa mưa không chỉ có lý do cổ 


truyền mà còn có lý do thực tiễn nữa. Khi trời đổ mưa ào ạt 
và các con sông tràn bờ nhập vào những dòng nước màu 
nâu tuôn róc rách, khi đường sá chìm trong bùn lầy và 
những mảnh đất không ngập nước làm thành nơi trú ẩn cho 
rắn rết, bọ cạp, thì việc du hành và cắm lều ngoài trời hầu 
như không thể thực hiện được. Hơn nữa, khí ẩm bốc hơi 
trong thời gió mùa tạo nên những tai hại khác cho sức khỏe, 
và nếu một Tỳ-kheo bị bệnh, thì dễ săn sóc vị ấy tại một 
tinh xá hơn là lúc di chuyển. 

Tục lệ an cư mùa mưa còn có lợi cho Tăng chúng theo nhiều 
cách. Trong suốt những tháng du hành theo ý riêng của mỗi 
người, có thể là một vài Tỳ-kheo nào đó trở thành buông 
lung trong nếp sinh hoạt. Vũ kỳ an cư diễn ra dưới cặp mắt 
canh phòng của các bạn đồng Phạm hạnh khác buộc các Tỳ- 
kheo phải chú tâm đến quy luật xử thế và theo đúng nguyên 
tắc. Mùa an cư còn tăng cường mối tình cảm giữa Tăng 
chúng thuộc về một cộng đồng lớn. Cuộc sống chung ở một 
nơi và cùng học tập lời dạy của bậc Đạo Sư, sự trao đổi kinh 
nghiệm và kiến thức đưa đến sự thiết lập các mối quan hệ 
thân hữu có giá trị giáo dục được đức Phật đánh giá cao: 
"Quả thật tất cả đời sống đồng Phạm hạnh của Tăng chúng 
cốt yếu ở tình thân hữu giữa những người thích thú điều 
thiện, ở tình đồng bạn, đồng chí hướng. Một Tỳ-kheo làm 
bạn với điều thiện, là người bạn giao du, người đồng chí 
hướng, có triển vọng tu tập và làm sung mãn Bát Chi Thánh 
Đạo để giải thoát cho đồng bạn cũng như bản thân vị ấy". 
(SN 3. 18) 

Không phải chỉ một nửa, mà là toàn thể đời sống Giới Luật 


của vị Tỳ-kheo nằm trong mối thân thiện với một bạn đồng 
tu đang nỗ lực hướng về cứu cánh chung. Dẫu là đã dứt bỏ 
mọi dây ràng buộc với thế gian, các Tỳ-kheo không phải là 
không có những liên hệ giữa người và người: thế giới của 
chư vị là Giáo hội, các người láng giềng là các bạn đồng 
Phạm hạnh. Có lần đức Phật thấy một Tỳ-kheo bị bệnh 
huyết ly, nằm bơ vơ giữa đống phân dơ không ai chăm sóc, 
ngài và trưởng lão Ànanda cùng đến bảo dưỡng vị ấy. Rồi 
ngài gọi Tăng chúng vùng ấy đến và khuyến giáo:"Này các 
Tỳ-kheo, chư vị không có cha mẹ chăm sóc mình. Vậy nếu 
chư vị không chăm sóc nhau, thì ta thử hỏi, ai sẽ làm việc 
ấy? Này các Tỳ-kheo, bất cứ ai trong chư vị muốn chăm sóc 
ta (nếu ta bị bệnh), thì vị ấy phải chăm sóc người bạn đồng 
Phạm hạnh bị bệnh”. (Mv 8. 26. 3) 

Việc an cư mùa mưa cũng quan trọng đối với kiến thức về 
Giáo Pháp của chư Tăng. Giữa hội chúng Tỳ-kheo, chư vị đọc 
lại các kinh (sutta: bài thuyết giảng) của đức Phật và học hỏi 
những lời dạy mới của ngài. Việc trao đổi kiến thức bằng 
cách "nghe kinh" không chỉ giới hạn vào mùa an cư, nhưng 
nó được thuận lợi hơn nhờ việc chung sống một thời gian 
ngắn của một hội chúng Tỳ-kheo đông đảo hơn tại một địa 
điểm.Chắc hẳn Giáo Pháp (Dhamma) sẽ không được truyền 
tụng đến thời đại chúng ta trong hình thức chính xác như 
ngày nay nếu Tăng chúng thời xưa không có cơ hội duyệt lại 
toàn thể lời giáo huấn của đức Phật và chuyển đạt đến các 
Tỳ-kheo trẻ hơn qua các mùa an cư (vassa) hằng năm ấy. 
Tất nhiên chính đức Phật cũng giữ tục lệ vũ kỳ an cư này. 
Một Tập Sớ (Manorathapùrani, 2. 4. 5 II) làm bản liệt kê các 


địa điểm ngài đã an cư mùa mưa gió trong suốt cả quãng 
đời hành đạo của ngài. 

Bản này có thể không hoàn toàn trung thực, và trong một 
trường hợp (năm thứ bảy), một mẫu chuyện thần kỳ được 
đưa vào để lấp đầy một kẽ hở trong kiến thức. Tuy thế, đối 
với một người viết lịch sử cuộc đời sự nghiệp đức Phật, nó 
thật sự ích lợi như một vật hướng dẫn khiến vị ấy có thể lập 
bản thứ tự niên đại cho vài sự kiện khác không được ghi 
năm tháng. 

III.- CÁC TINH XÁ 

Trong buổi sơ khai Giáo hội, ta có thể phân biệt hai loại tinh 
xá: các khu nhà lá do chính các Tỳ-kheo thành lập (àvàsa) là 
loại nhà phải hủy bỏ sau mùa mưa, và các tỉnh xá được cúng 
dường (àràma) sẵn sàng để chư Tăng sử dụng quanh năm. 
Các khu vực nhà láàvàsa được dựng lên vào đầu mùa mưa 
gió. Việc này được thực hiện bằng cách đánh dấu vài địa 
điểm đặc biệt trong vùng như đồi núi, các cây kỳ dị, đường 
sá, sông lạch v.v... và nối liền nhau theo một hàng dài tưởng 
tượng. Các Tỳ-kheo thời ấy đồng ý xem khu vực nằm trong 
ranh giới này (sìmà) là trú xứ tạm thời của mình (Mv 2. 6). 
Chu vi của vùng này không được quá ba do tuần (yojanas: 
30 km) (Mv 2.7. 1). 

Tăng chúng xây thảo am trong mỗi vùng cũng thành lập 
một Giáo hội (sangha) cho mùa an cư trú mưa, và cử hành 
lễ Bố-tát cùng các hội nghị tham luận khác. 

Khuôn viên của một tinh xá mùa mưa như thế phải là một 
địa điểm không bị ảnh hưởng lũ lụt, cũng không quá xa thôn 
làng là nơi có thể đến khất thực. Các am thất do chính các 


Tỳ-kheo xây chỉ cao vừa đủ để ngồi xổm, và dài vừa đủ để 
nằm xuống. Vài cây sào dễ uốn được bẻ cong để hai đầu có 
thể đóng xuống đất thành một hàng. Các vòng cung ấy được 
kết liền bằng các cây sào nằm ngang và mái vòm thành 
hình từ đó được che phủ bằng lá, cỏ hay cói, thế là xong. 

Khi Tỳ-kheo Dhaniya vốn quen nghề làm đồ gốm bằng đất 
sét trước kia, đã tự xây cho mình một căn lều hình bán cầu 
bằng đất sét rồi nung lửa bên trong, tạo nên một kiểu 
lềugạch vững chắc, đức Phật không đồng ý và ra lệnh hủy 
bỏ nó đi (Sv 2. 1-2). Ngài không chỉ muốn cấm tục lệ đốt lửa 
giết hại nhiều sinh vật nhỏ trong tương lai, mà có lẽ ngài 
còn muốn ngăn cản Tỳ-kheo Dhaniya biến nơi ấy thành một 
trú xứ vĩnh viễn, vì vị ấy đã ở đó gần một năm ròng. 

Một số vị Tỳ-kheo khôn ngoan hơn Dhaniya đã xây lều trên 
sườn núi Isigili (Thánh Sơn, gần Ràjagaha) và hạ chúng 
xuống sau mùa mưa (Sv 2. 1). Ngày nay chúng ta khá ngần 
ngại khi dùng từ "tinh xá" (vihàra) dành cho loại lều lá, cói, 
quá sơ sài, dễ hư hại ấy, song đó chính là từ được dùng 
trong Kinh Tạng Pàii. 

Danh từ "tinh xá" hình như áp dụng thích hợp hơn với loại 
lâm viên (àràma) mà các nhà bảo trợ giàu sang tặng cho 
Giáo hội bằng cách công khai hiến chúng làm trú xứ của chư 
Tăng. Ranh giới của một lâm viên tỉnh xá như vậy đôi khi 
trồng hoa, song thường là xoài, được đánh dấu bằng một 
hàng rào tre, bụi gai hay cái hào nhỏ. 

Trước tiên, các vị thí chủ hình như chỉ cúng dường đất rồi để 
đó cho chư Tăng tự xây dựng các lều trú mưa. Về sau các thí 
chủ cũng cho người xây tinh xá và các giảng đường, phòng 


họp. Đặc biệt là các giảng đường ấy theo thời gian tiến triển 
dần thành những kiểu kiến trúc vững chắc hơn với các kèo 
cột gỗ thay sào tre, song vẫn giữ mái vòng cung như cũ. 
Ngày nay chúng ta biết được hình dạng chúng ra sao do các 
hang động ở Ajanta, Nàsik, Kanheri, Junnar, Kàrla, và Bhaja 
về phía Tây Ấn, các hang động này bắt chước mái vòng cung 
của thời nguyên thủy và làm sườn đá rất tinh xảo giống hệt 
sườn các nhà gỗ ngày nay đã bị hư hoại. Các hang động ở 
Nàsik và Kàrla thậm chí còn tái tạo các nồi đá kiểu nồi đất 
mà người xưa đã dựng các cột gỗ vào trong đó để tránh sự 
tàn phá của mối mọt. 

Việc xây dựng các kiểu nhà vững chắc như vậy cứ tăng dần, 
có kết quả là một số Tỳ-kheo vẫn ở lại trong tinh xá sau khi 
mùa mưa chấm dứt. Đức Phật không cấm điều này, mặc dù 
ngài không hài lòng với những cách tự tách rời ra khỏi nếp 
sống của Sa-môn như vậy. Song chính ngài cũng chấp nhận 
một tục lệ khác cứ len lỏi vào, đó là thường an cư mùa mưa 
ở cùng một địa điểm và ưu tiên chọn cùng một tinh xá như 
cũ. Ngoại trừ năm 484, ngài an cư mùa mưa tại Vesàili, còn 
từ năm 508 trước CN trở về sau, ngài luôn luôn trú mưa 
trong các tỉnh xá (vihàra) ở Sàvatthi. 

Các tinh xá được cúng dường này nêu ra một vấn đề vì chư 
Tăng và Giáo hội đã tuyên thệ sống nghèo khó. Tinh xá đầu 
tiên mà Giáo hội nhận làVeluvana (Trúc Lâm) gần Ràjagaha, 
đã được Đại vương Bimbisàra cúng dường với một nghi lễ 
trọng thể dânglên "Hội chúng Tỳ-kheo có đức Phật dẫn đầu" 
(Mv 1. 22. 18). Song đối với đức Phật, việc giữ gìn tài sản 
thật gây lắm phiền nhiễu, ngài đã biết rõ qua kinh nghiệm, 


cho nên trong trường hợp tỉnh xáJetavana (Kỳ Viên) ở 
Sàvatthi, ngài muốn rằng ông Anàthapindika phải tặng nó 
cho Giáo hội trong bốn phương trời, hiện tại và tương lai 
nữa, mà không cần nghỉ lễ chuyển giao tài sản (Cv 6. 9). 
Như vậy, Jetavana và các tinh xá khác đều là những vật cho 
mượn vĩnh viễn, Giáo hội có quyền sử dụng, trong lúc thí 
chủ chịu các phí tổn bảo trì. Một số thí chủ thuê nhiều người 
làm vườn và nghệ nhân đặc biệt để bảo tồn vùng đất và nhà 
cửa trong ấy. (Mv 6. 15. 4) 

Một số thí chủ có lẽ đã hy vọng chư Tăng ít ra cũng giúp vào 
việc thành lập và chăm sóc lâm viên tinh xá, song đức Phật 
không cho phép điều này. Một người làm vườn phải phá bỏ 
các loại cây không cần thiết, song một Tỳ-kheo lại không 
thích hợp với việc đốn cây, tàn hại cây cỏ. Hơn nữa việc làm 
vườn bao hàm niềm hy vọng được mùa gặt hái, điều ấy trói 
buộc tinh thần vào thế tục. Tuy nhiên, phận sự của Tỳ-kheo 
là chuyên tâm giải thoát khổ đau và không thể xao lãng vì 
bất cứ việc gì, cho dầu đó chỉ là niềm vui khi nhìn thấy công 
việc phát triển do đôi tay mình. 

Về vấn đề có bao nhiêu tinh xá trong thời đức Phật, chúng ta 
chỉ có thể đưa ra câu giải đáp phỏng chừng. Lời phát biểu 
của một vị luận sư cho rằng cuối đời bậc Đạo Sư, chỉ riêng 
tại Ràjagaha đã có mười tám tinh xá (vihàra), không được 
kiểm chứng. Ở vùng "Trung Nguyên", chắc chắn đã có mười 
tỉnh xá vĩnh viễn được cúng dường. Tất cả đều ở gần hoặc ở 
trong các thành thị quan trọng và hầu như đều được biết 
qua tên vị thí chủ: 

*Ở vương quốc Magadha :Tại Ràjagaha: 


1)Tinh xá Veluvana (Trúc Lâm) do vua Bimbisàra tặng. 
2)Jivakàmbavana (Vườn Xoài Jìvaka) do Jìvaka, ngự y thường 
trực của nhà vua vừa là y sĩ chính thức của Giáo hội đức 
Phật cúng dường. 

*Ở vương quốc Kosala :Tại Sàvatthi: 

3)Jetavana ([ Vương tử ] Kỳ-đà-Lâm) hay Ànathapindik- 
àràma ([Trưởng giả] Cấp Cô Độc Viên): được vị đại phú 
thương Ànathapin-dika mua từ Vương tử Jeta và dành cho 
Giáo hội sử dụng. Đó là tinh xá được đức Phật ưa thích. 
4)Pubbàràma (Đông Viên Tinh Xá) do nữ thí chủ thành tín 
Visàkhà cúng dường. 

5)Ràjakàràma (Vương Lâm hay Ngự Viên) một tinh xá của 
Tỳ-kheo-ni do vua Pasenadi thiết lập dành cho công chúa 
Sumana, em gái vua đã trở thành Tỳ-kheo-ni. 

*Ở vương quốc Vamsà : 

6)Ghositàràma (Lâm Viên Ghosita) do vị phú thương có tên 
ấy cúng dường. 

7)Kukkutàràma (Lâm Viên Kukkutàràma: Kê Viên) do vị phú 
thương có tên ấy cúng dường, ít khi được đức Phật thăm 
viếng, nhưng thường được Tỳ-kheo Ànanda đến. 
8)Pavàrikambavana (Vườn Xoài của Pàvàrika): vị thí chủ này 
cũng là phú thương, bạn của Ghosita và Kukkuta. 
9)Badarikàràma (Lâm Viên Badarika) cách Kosambì khoảng 
5km, có lẽ chỉ được đức Phật đến viếng một lần. 

*Ở các nướcCộng hòa: 

10)Ambapàlivana (Vườn Xoài của Ambapaàili): tặng vật do 
người kỹ nữ sang trọng có tên ấy cúng dường chỉ một thời 
gian ngắn trước khi đức Phật viên tịch. Vesàli là thủ đô của 


nước cộng hòa duy nhất có thể tự hào xây được một tỉnh xá 
thường trú dành cho Giáo hội. 

Nhờ sự chỉ dẫn của dân chúng địa phương (từ lâu đã theo Ấn 
Độ giáo) và công trình của các nhà khảo cổ học, những tinh 
xá quan trọng nhất trong số này đã được xác định vị trí. Tại 
Ràjagaha (Ràjgir) chúng ta có thể đến viếng tinh xá 
Veluvana, các nền nhà của tỉnh xá Jìvaka; gân Sàvatthi 
(Maheth) ta có thể viếng tinh xá Jetavana; và gần Kosambì 
(Kosam), ta có thể viếng lâm viên Ghosita - thật là một kinh 
nghiệm gây xúc động về sự vô thường của vạn vật. Những 
nơi ngày xưa đức Phật từng cư trú, thuyết Pháp và tiếp kiến 
các quốc vương, những nơi đã tiếp diễn cuộc sống của chư 
Tăng qua hàng thế kỷ, ngày nay chẳng còn gì ngoài sự im 
lặng và nỗi quạnh hiu. Đã được ban quan sát khảo cổ của 
Cộng hòa Ấn Độ chăm sóc, song thiếu vắng đời sống tu tập, 
các khuôn viên tỉnh xá thời đức Phật nằm trơ trọi hoang phế 
và tiêu điều dưới nắng mưa. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 4(d) 
Giáo lý - Tăng chúng và giới Cư sĩ 


IV.- TINH THÂN CỦA GIÁO HỘI 

Theo đúng bản chất Giáo Pháp của đức Phật, phương diện 
trực giác dựa trên trí tuệ của Tăng chúng phải được phát 
triển. Một giáo lý nhìn nhận một trong các nguyên nhân khổ 
đau nằm trong vô minh (avijjà) tất nhiên phải khuyến cáo 
dùng miinh trí và tuệ giác làm các phương thuốc trị liệu hợp 
lý. Vì thế không có gì đáng ngạc nhiên khi các Tỳ-kheo có trí 
tuệ cao đều chuyên tâm tu tập để chứng đắc tri kiến và tuệ 
giác (paññà), và hơn hết là tìm cách đạt cứu cánh tối thượng 
ấy bằng các phương tiện dựa trên trí tuệ. 

Về phương diện khác, đức Phật đã dạy các đệ tử là khổ đau 
phát xuất từ tham ái, và khuyến giáo chư vị đối trị nó bằng 
cách tự điều phục bản thân, Giới Luật (sìla), và thiền định. 
Do vậy, nhiều Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni đã chuyên tâm tu tập 
điều thân và thiền định. Các vị này không cảm thấy có nhu 
cầu suy tư lý luận về Pháp cho mình nữa, bởi vì đức Phật đã 
hiển lộ mọi sự cần thiết đưa đến giải thoát, cho nên điều cốt 
yếu là theo đúng lời giáo huấn của ngài. 

Sự cách biệt giữa hai thái độ này chưa bao giờ lớn đủ để đe 
dọa sự đoàn kết của Giáo hội, tuy nhiên nó cũng làm bận 


lòng Tỳ-kheo Mahà Cunda, hiền đệ của tôn giả Sàriputta, 
khiến cho vị ấy phải quan tâm suy nghĩ. Trong thời kỳ ở tại 
Sahaijàti, vị ấy bảo rằng điều đáng tiếc là có một số Tỳ-kheo 
chuyên tâm về Pháp (Dhamma), nghĩa là nhằm đạt tri kiến 
tuệ giác (Dhammayogà bhikkhù) đã chế nhạo các vị chuyên 
tâm thiền định (jhàyanti). Đúng ra, các vị "chuyên tu trí tuệ" 
phải tán thán các vị "chuyên tâm thiền định", là"những vị 
được an trú vì đã đạt đến Bất Tử Giới với tự thân" (nghĩa là 
đã thực chứng Niết-bàn trước, trong lúc nhập định). Cũng 
vậy, chư vị "chuyên thiền định" phải tán thán chư vị "chuyên 
tuệ quán" là những người"đủ trí tuệ thể nhập và thấy rõ con 
đường thâm diệu đưa đến cứu cánh". (AN 6. 46)Như vậy Tôn 
giả Cunda xác nhận, các vị tuệ quán và các vị hành thiền hỗ 
trợ lẫn nhau, không ai có lý do gì để tự cao hơn vị kia cả. 
Giáo hội càng phát triển đông đúc, số người gia nhập vì lý 
tưởng tu tập nội tâm càng ít hơn số người xem đó là một 
cách sinh nhai và bảo trợ mình. Những sự tai hại do các Tỳ- 
kheo hiểu sai lạc Giáo Pháp như Tỳ-kheo Arittha (MN 22. 1) 
và Sàti (MN 38. 2) còn tương đối nhẹ. Chỉ cân bậc Đạo Sư 
cho chư vị vài lời khiển trách, hoặc trong các trường hợp như 
Tỳ-kheo Arittha bướng bỉnh khó dạy, thì Tăng chúng xử phạt 
họ. 

Vấn đề khó giải quyết hơn đối với các nhân vật cá biệt như 
Tỳ-kheo Ujjhànasañ ñ in, người liên tục chỉ trích các vị đồng 
Phạm hạnh, hoặc Tỳ-kheo Udày¡n phạm Giới Luật vì đã tự 
khoe mình đạt tri kiến mà chính vị ấy chưa chứng đắc, hoặc 
Tỳ-kheo-ni Candakàlì hay gây sự. Tỳ-kheo-ni Thullanandà 
cũng đáng được nêu ra đây. Tỳ-kheo-ni này là vị thuyết Pháp 


có biện tài, nhưng tính phóng dật và hay bày mưu tính kế, 
tự cao tự đại và cũng ưa chuộng cả nam giới nữa. Các đức 
tánh tích cực của vị này khiến Đại vương Pasenadi cũng như 
một số Tỳ-kheo-ni trẻ hơn cảm phục, lại càng làm cho vị ấy 
nổi bật lên như một tấm gương xấu về Giới Luật. 

Mối đe dọa thực sự đối với sự đoàn kết Giáo hội phát xuất từ 
các Tăng chúng địa phương, như Tăng chúng ở Kosamnbì, bị 
các tranh chấp chia rẽ, hay do các Tỳ-kheo tụ tập với nhau 
để thành lập các tiểu giảng đường với ý định huấn luyện các 
Tỳ-kheo trẻ theo quan điểm riêng của mình. Tại Kìtàgiri 
(giữa Sàvatthi và Àlavi), chính các Tỳ-kheo Assaji và 
Punabbasu, tại Sàvatthi, chính các vị Panduka và Lohitaka, 
và tại Ràjagaha, chính các vị Mettiya và Bhumaja đã cố 
ngầm làm hại Giới Luật (Vinaya) theo cách này. Vì lo sợ sẽ bị 
trừng trị theo Giới Luật, cuối cùng hai phần tử ly khai tích 
cực nhất là Assaji và Punabbasu rời bỏ Giáo hội mới làm dịu 
được tình hình căng thẳng ấy. 

Việc thuyết Pháp cho các Tỳ-kheo trẻ với các quan niệm sai 
lạc cũng là phương pháp của Tỳ-kheo Devadatta, người 
muốn chia rẽ Giáo hội và đặt mình vào vị trí lãnh đạo một 
phần Tăng chúng. 

Có trường hợp một nhóm Tỳ-kheo tự gây tai họa cho mình 
do phản ứng quá đà và tâm thần tán loạn. Đức Phật đã dạy 
chư Tỳ-kheo tại Vesàli về sự bất tịnh của thân cùng khuyến 
giáo chư vị quán thân vô thường và bất tịnh. Sau đó ngài 
nhập thất để độc cư thiền định. Khi ngài trở lại, ngài kinh 
ngạc khi thấy số Tăng chúng địa phương ấy giảm sút. Tỳ- 
kheo Ànanda giải thích: nhiều Tỳ-kheo quá chán ngán bản 


thân sau khi đức Phật giảng Pháp, nên đã tự kết liễu đời 
mình! 

Đức Phật lập tức triệu tập một buổi họp chư Tăng và đề nghị 
chư vị thay đổi phương pháp bằng cách thực hành niệm hơi 
thở (SN 54. 9). Một câu chuyện tương tự (Sv 3. 1) thậm chí 
còn nói đến một "giả Sa-môn" tên là Migalandika có biệt tài 
chặt đứt đầu những kẻ muốn tự sát! 

Tự sát đi ngược lại giáo lý đức Phật trong hai phương diện. 
Ngài tin chắc rằng ước vọng tự hủy diệt tiềm ẩn dưới hành vi 
tự sát tất yếu cản trở người ấy đạt đến giải thoát, vì giải 
thoát tức là ly dục. Hơn nữa, tự sát là bỏ mất một cơ hội 
may mắn vì tái sanh làm người thật hiếm có (MN 129. 19); 
và chỉ loài người mới có đầy đủ sức mạnh tinh thần và đạo 
đức để nhanh chóng thành tựu giải thoát khổ đau. Một kiểu 
tự sát duy nhất có thể biện minh được là trường hợp một vị 
A-la-hán, người đã nhiếp phục tham, sân, si và sẽ không còn 
tái sanh, và vị ấy đang phải chịu đựng một căn bệnh nan y. 
Kinh Điển Pàli nhắc đến ba trường hợp như vậy của các Tỳ- 
kheo Godhika, Vakkali và Channa. 

Phương cách đức Phật khéo léo hàng phục các mưu toan nổi 
loạn và đi lạc vào tà đạo chứng tỏ tài năng tuyệt diệu của 
ngài trong việc hướng dẫn nhân loại. Đồng thời, chúng ta 
cũng phải công nhận ý thức chân chánh của Giáo hội, trong 
ấy đa số đều thành tâm tầm cầu giải thoát khổ đau và 
không cho phép mình đi lệch khỏi Trung Đạo vì một vài phần 
tử bất thiện lạc lõng. 

Ta có thể tìm được vài ấn tượng sâu sắc về bầu không khí 
trong lành buổi sơ khai Giáo hội quaTrưởng Lão Tăng 


Kệ(Theragàthà) vàTrưởng Lão Ni Kệ(Therigàthà) . Nhiệt tình 
tu tập mà đức Phật đã khơi dậy trong lòng các đệ tử, niềm 
lạc quan về Giáo hội nguyên thủy trên con đường cứu khổ, 
niềm hân hoan về thực chứng tâm linh và niềm duyệt hỷ về 
giải thoát - tất cả mọi tâm trạng ấy đều được ghi lại rất linh 
động ở đây. 

Có 264 bài thi kệ với 1279 vần thơ, do Tăng chúng sáng tác 
và 73 bài kệ với 522 vần thơ của các Tỳ-kheo-ni, mỗi bài 
đều được xem là do một vị có nêu danh tánh trong Giáo hội 
tự làm. Không ai có thể xác nhận tất cả thi kệ ấy đều thực 
sự thuộc về tác giả mà các bài kệ mang tên, hoặc tất cả đều 
phát xuất từ thời đức Phật. Tuy nhiên, chúng chứng tỏ rằng 
các Tăng Ni ấy tràn đầy hỷ lạc đến độ chư vị cảm thấy cần 
phải diễn tả tâm trạng chứng đắc thắng trí (aññà) qua các 
giai điệu trữ tình đầy thi vị kia. Các bản dịch Anh ngữ này 
không cố gắng phổ thành thơ theo hình thức thi kệ Pàli, mà 
chỉ diễn tả nội dung theo từng dòng chữ. 

Người bị dằn vặt giữa cuộc sống gia đình và đời sống du 
hành khất sĩ là Tỳ-kheo Jenta, một vương tử. Chính nhận 
thức được tính vô thường của vạn vật cuối cùng đã giúp vị 
ấy quyết định chọn đời Tỳ-kheo: 

Khó thay đời xuất gia, 

Khó thay sống không nhà, 

Uyên thâm là Phật Pháp, 

Tài sản khó tìm ra. 

Chọn một trong hai lối, 

Thật nan giải cho ta, 

Vậy phải luôn ghi nhớ: 


Tính vô thường đâu xa! 

(Thag 111) 

Là những người chuyên tâm tầm cầu giải thoát, một số Tỳ 
kheo khinh thường những đệ tử tại gia mà chư vị cho là bị 
dục tham ràng buộc vào đời thế tục. Điều này biểu lộ qua 
hai vần thơ của Tỳ-kheo Isidinna: 

Ta biết rõ một số người thế tục 

Vẫn tán dương Phật Pháp, nói lên rằng: 

"Các niềm vui thế tục thật vô thường". 

Song lòng đắm mê ngọc vàng châu báu, 

Trí ràng buộc vì thê nhi đông đảo. 

Họ biết đâu thâm diệu Pháp vô lường, 

Khi bảo rằng mọi hỷ lạc vô thường, 

Họ vẫn thiếu trong tâm nguồn nghị lực 

Để chặt đứt hoàn toàn bao tham dục, 

Nên vợ con, vàng bạc buộc ràng thân. 

(Thag 187-8) 

Các khúc đạo ca của chư vị Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni dành thật 
nhiều vần thơ diễn tả chủ đề"sự đổi thay từ đời sống thế tục 
đến đời sống trong Giáo hội". Đó là sự từ giã cả hai phương 
diện ngoại giới lẫn nội tâm: thoát ly đời sống nghề nghiệp và 
gia đình, đồng thời phủ nhận luôn thế giới trong luân hồi 
sanh tử (Samsàra). Tỳ-kheo Sumangala gốc ở Sàvatthi thấy 
được ích lợi lớn nhất của đời Tỳ-kheo là giải thoát khỏi công 
việc đồng áng nhọc nhẳn đau lưng mỏi cổ. Vị ấy không tự 
xưng mình đến gần cứu cánh giải thoát khổ đau, mà chỉ 
thúc giục mình nỗ lực tinh cần nhiều hơn nữa: 

Tự do, ta được thoát ra, 


Tự do, giải thoát khỏi ba vật này: 

Cong cong, lưỡi hái, cán cày, 

Bao phen xới đất cả ngày còng lưng! 

Lao công nô dịch nhọc nhẵn, 

Dẫu đang còn đó, ta luôn nhủ lời: 

"Thôi thôi, thế đã đủ rồi! 

Từ nay thiền định cả đời Su-mân! 

Chuyên tâm, tỉnh giác, tinh cần, 

Chuyên tâm, tỉnh giác, tinh cần, Su-mân! 

(Thag 43) 

Cũng được giải thoát khỏi ba "vật cong cong" khác nhờ gia 
nhập Giáo đoàn là Tỳ-kheo-ni Muttà, một thiếu nữ bị đem gả 
cho một Bà-la-môn gù lưng. Ngoài sự giải thoát khỏi cuộc 
hôn nhân và việc nội trợ tề gia, đặc biệt là việc giã ớt thành 
bột, nàng còn được giải thoát sanh tử: 

Tự do, ta được thoát ra, 

Tự do, giải thoát khỏi ba vật này: 

Cong cong, cái cối, cái chày, 

Cùng phu quân của ta đây lưng gù! 

Thoát ly sanh tử, tự do, 

Xả buông bao mối buộc ta vào đời. 

(Thìg 11) 

Vần kệ của Tỳ-kheo-ni Sanghà là một khúc hoan ca chiến 
thắng vì được giải thoát khỏi tham ái và vô minh. Bài thi kệ 
nhỏ này là một bằng cớ nữa cho thấy các Tăng Ni được phép 
diễn tả niềm giải thoát qua thi kệ: 

Ta giã từ nhà, sống xuất gia, 

Bỏ con, thân thuộc, đám trâu bò, 


Ta đà giải thoát tham, sân hận, 

Cùng với vô minh cũng quảng xa.| 

Khi nhổ dục tham cho tận gốc, 

Niết-bàn an tịnh đến tâm ta. 

(Thìg 18) 

Tỳ-kheo Suràdha cũng diễn tả niềm vui giải thoát của mình: 
Đoạn tận từ nay gốc tái sanh, 

Lời khuyên Thắng Giả đã viên thành. 

Ta đà ném bỏ xa "màng lưới", 

Trừ diệt sanh y đối với mình. 

Cứu cánh làm ta phải bước ra, 

Xuất gia, theo nếp sống không nhà, 

Cuối cùng mục đích ta thành đạt, 

Triển phược ta tiêu hủy bấy giờ. 

(Thag 135-6) 

Chúng ta bắt gặp âm điệu chiến thắng tương tự trong hàng 
chục bài kệ và cảm hứng ngữ khác của Kinh Tạng PàIli. Điều 
này thật dễ hiểu, vì cái gì còn có thể đè nặng lên một người 
đã cắt bỏ mọi mối ràng buộc trong xã hội và tâm trí, người 
không thiếu thốn gì cả vì không mong cầu gì cả, người tin 
tưởng rằng dù việc gì xảy ra chăng nữa cũng không ảnh 
hưởng đến "mình"? Bất cứ kẻ nào giữ quan điểm như vậy 
cũng không thể bị việc gì làm xúc động và có lý do chính 
đáng để xem cảnh sống ấy của mình là hạnh phúc. 

Sự tương phản giữa cuộc sống trong Giáo hội và "một thời 
vang bóng" xa xưa thường thường làm số Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo-ni nhớ lại quãng đời trước kia giữa thế tục. Vì vậy 
nhóm kệ "trước và sau" khi xuất gia trong hai tuyển tập thi 


kệ này của Tăng chúng và Ni chúng thật đặc biệt phong 
phú. Trong ví dụ điển hình sau đây, cô gái lầu xanh Vimala 
nhớ lại đời quá khứ của mình. Theo cách nàng diễn tả, có lẽ 
nàng không phải là một trong những kỹ nữ giàu sang, có 
học thức ở kinh đô, mà chỉ là một gái giang hồ tầm thường 


giữa đường phố: 

Ngày xưa, kiêu mạn bởi da ngà, 
Dung sắc diễm kiều, danh tiếng ta, 
Tưởng tuổi xuân không hề giảm sút, 
Thật ta mê muội, quá ngây thơ. 
Châu báu trang hoàng cả tấm thân, 
Điểm tô, mê hoặc đám nam nhân, 
Đợi chờ bên cửa lầu xanh ấy, 

Đặt bẫy tìm mồi, giống thợ săn. 

Ta khoe mình giắt ngọc, cài vàng, 
Trơ trến phô bày thân hở hang, 
Làm đủ mọi mưu toan quyến rũ, 

Ta thường cười nhạo lắm ngu nhân! 
Nay trọc đầu, y phủ tấm thân, 

Sống nhờ khất thực, bước lên đường, 
Khi ngồi dưới một gốc cây nọ, 

Ta đạt định tâm, thọ tưởng ngừng. 
Mọi dây ràng buộc cả thiên, nhân, 
Ta chặt đứt xong, giải thoát thân, 
Lậu hoặc nhiễm ô đều diệt tận, 
Tâm ta an tịnh, đạt thanh lương. 
(Thìg 72-6) 


Tỳ-kheo-ni Vimalà nhớ lại quãng đời đứng đường cũ với 


nỗi 


thích thú như vậy khiến người nghe các vần kệ của vị này có 
thể hoài nghi về sự đoạn tận lậu hoặc (àsava) ấy. Có lễ ý 
tưởng được bảo đảm cho tuổi già ít ra cũng chiếm một phần 
nào trong ước nguyện xuất gia của vị này. 

Song gây xúc động hơn và có vẻ đáng tin hơn là lời tự thuật 
của chính chàng trai quét đường Sunìta ở thành Ràjagaha 
trước kia, người được đức Phật giải thoát ra khỏi cuộc đời 
khốn cùng bằng cách thu nhận vào Tăng đoàn. Cũng như 
nhiều người đồng thời, Sunìta cảm phục sâu sắc trước nhân 
cách và lòng từ bi của đức Phật, nên đã xem ngài như một vị 
cứu tinh nhân loại: 

Vốn sinh gia tộc thật bần hàn, 

Khốn khó, ta thường chẳng đủ ăn, 

Số phận dành cho nghề hạ tiện, 

Nên ta phải quét đám hoa tàn. 

Ta thường bị kẻ khác khinh khi, 

Đối xử tệ tàn, với chán chê, 

Ta mất hết luôn lòng tự tín, 

Cúi đầu tuân lệnh mọi người kia. 

Rồi một ngày, ta gặp Phật-đà, 

Vây quanh hộ tống bởi Tăng-già, 

Đại Hùnglúc ấy đang đi đến 

Vương Xá, thủ đô Ma-kiệt-đà. 

Đòn gánh vội quăng, tiến lại gần, 

Cúi đầu đảnh lễ thật nghiêm trang. 

Bỗng nhiên đứng lại vì từ mẫn, 

Đối với ta, ngài Tối Thượng Nhân. 

Quỳ dưới đôi chân bậc Đạo Sư, 


Bên ngài, ta đứng, khẩn cầu thưa: 
"Xin Người Tối Thượng trên trần thế 
Chấp nhận con rày được xuất gia". 
Đạo Sư từ mẫn đủ bao trùm 
Thương xót ta, cùng khắp thế gian, 
"Hãy đến, Tỳ-kheo!" ngài dạy bảo, 
Thế là thọ giới, nhập Tăng đoàn. 
Từ đó độc cư, ở giữa rừng, 

Không hề giải đãi, thật tinh cần, 
Chuyên tâm tu tập lời Sư phụ, 

Bậc Thắng Giả khuyên nhủ phải làm. 
Rồi vào canh nhất một đêm qua, 

Ta nhớ nhiều đời sống thuở xưa, 
Canh giữa dần trôi, Thiên nhãn trí 
Ta thanh tịnh hóa tự bao giờ, 

Và vào canh cuối đêm hôm ấy 

Ta xé màn sỉ ám thoát ra. 

(Thag 620-27) 


Trong bốn đoạn kệ nữa (có lẽ không đích thực của Sunita), vị 
ấy tả cảnh khi mặt trời ló dạng, Thiên Chủ Indra và Phạm 
Thiên đến đảnh lễ vị ấy, nay là bậc A-la-hán, và đức Phật 
tuyên bố chính nhờ giữ giới hạnh nghiêm minh và điều phục 
thân tâm mà con người trở thành một Bà-la-môn chân 
chánh, chứ không phải do nguồn gốc sinh trưởng: 


Lúc đêm vừa hết, mặt trời lên, 
Thiên chủ Indravới Phạm Thiên, 
Cùng đến bên ta, và đảnh lễ 
Tôn vinh ta, vội chắp tay tiên: 


"Chúc mừng ngài, hỡi bậc Cao Tăng, 
Kính lễ ngài, đây bậc tuyệt trần, 

Lậu hoặc của ngài đều đoạn tận, 
Cúng dường xứng đáng với tôn nhân”. 
Khi nhìn Thiên chúng đến bên ta, 
Đảnh lễ tôn vinh, bậc Đạo Sư 

Liền mỉm miệng cười và dạy bảo: 
"Điều thân, Phạm hạnh, với đầu đà 
Nhờ đây, người trở thành thanh tịnh, 
Tối thượng La-môngquả thật là !" 
(Thag 628-31) 

Tỳ-kheo Nàgasamàila diễn tả sự Giác Ngộ qua một bài thi kệ. 
Một cơ hội gặp gỡ tình cờ đã làm động lực khiến vị ấy trở 
thành một bậc A-la-hán: 

Rực rỡ xiêm y, ngọc điểm trang, 

Vòng hoa sực nức phấn chiên-đàn, 
Đứng kia, đường cái trong làng nọ, 

Vũ nữ múa theo khúc nhạc vang. 
Khất thực ta đi tận xóm làng, 

Bước qua, chợt thấy bóng cô nàng, 
Xiêm y lộng lẫy đang giăng bẫy, 

Như của Ma vương, chính tử thần. 
Thấy vầy, sanh khởi ở trong ta 

Quán sát thâm trầm bản chất kia, 
Hiểm họa dục tham vừa hiển lộ, 

Ta liền chán ngán cõi Ta-bà. 

Do vậy, ly tham, giải thoát tâm, 

Hãy nhìn chân lý Pháp cao thâm! 


Tam Minh lúc ấy ta vừa đạt, 

Thành tựu vuông tròn Pháp thượng nhân. 

(Thag 267-70) 

Vì Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ là những bài đạo 
ca có mục đích gợi cảm xúc cho người nghe để tìm Chánh 
Đạo đưa đến đoạn tận khổ đau, cho nên chủ đề ở đây là 
chính con người và ít nhắc đến thiên nhiên. Tuy thế, ta cũng 
thường nghe nói về các cơn mưa lớn hằng năm buộc các Tỳ- 
kheo phải dựng lều cho mình hoặc ẩn dật trong một tỉnh xá 
cố định để an cư mùa mưa. Nỗi lòng mong đợi mùa mưa bắt 
đầu được Tỳ-kheo Subhùti nêu lên thành thi kệ, vị này là em 
trai đại phú thương Ànathapindika. Túp lều nhỏ vị ấy dựng 
xong đã sẵn sàng và chính nội tâm vị ấy thật kiên cố. Vị ấy 
bèn bạo dạn thách thức thần mưaParjanya (trong Vệ-đà) mở 
các cổng nhà trời trút nước xuống: 

Lều ta be bé, vui thay, 

Mái lều khéo lợp, mưa ngay, xin ngài, 

Tâm ta định tĩnh, thảnh thơi, 

Tỉnh cần giữ vững, nhờ trời mưa cho ! 

(Thag 1) 

Tất cả các bài kệ được trích dẫn trên đều ở ngôi "ta", chứ 
không có bài nào ở ngôi "chúng ta" cả, đây chính là đặc 
điểm trong thái độ căn bản của Giáo hội đức Phật. Vì mỗi 
người phải nỗ lực giải thoát tự thân, nên đạo Phật cốt yếu 
dành cho cá nhân mỗi người. Tăng chúng không phải là một 
cộng đồng sùng bái thần linh hay một giáo đoàn chuyên 
môn tế lễ, mà là một tập hợp các cá nhân trong đó mỗi 
người tự đi tìm cho phần mình cứu cánh giải thoát chung 


của mọi người bằng những phương pháp giống nhau. Khi 
đức Phật nhấn mạnh nhiều như trên về tình thân hữu giữa 
các Tỳ-kheo (SN 3. 08), chắc chắn lý do là để ngăn cản chư 
vị khỏi cô lập mình vì quá hướng nội. 

Như vậy, tinh thần tập thể chiếm địa vị thứ yếu trong Giáo 
hội, sau chủ trương tự lực cá nhân. Tuy nhiên, tinh thần ấy 
từ trước đến nay vẫn hiện hữu. Nó được biểu lộ qua bài kệ 
sau đây của Tỳ-kheo Kimbila. Vốn sinh trưởng trong bộ tộc 
Sakiya tại quê nhà của đức Phật ở Kapilavatthu, Tỳ-kheo 
Kimbila dùng từ ngữ "các Thích tử" để chỉ tất cả các đệ tử 
được thọ giới của đức Phật, theo hai nghĩa: 

Đông Trúc Lâm, đây chúng ta an trú, 

Các Sa-môn Thích tử sống tương thân, 

Xưa giã từ bao của cải kim ngân, 

Nay tri túc phần ăn bình khất thực. 

Với kiên tâm, tỉnh cần, đầy nghị lực, 

Đồng tiến lên mục đích quyết không lùi, 

Đồng kính yêu Giáo Pháp, chính niềm vui, 

Bao lạc thú trần gian nguyền dứt bỏ. 

(Thag 155-56) 

Mặc dù mỗi Tỳ-kheo phải tự chứng đạt cho phần mình sự 
điều phục tham, sân, si, mọi Tỳ-kheo đều là huynh đệ, là 
"Sa-môn Thích tử". Các nỗ lực kề vai sát cánh của chư vị kết 
hợp thành mối dây thân hữu và tin cậy lẫn nhau trong Giáo 
hội. 

GIÁO HỘI VÀ GIỚI ĐỆ TỬ TẠI GIA XÉT VỀ PHƯƠNG 
DIỆN XÃ HỘI HỌC 

Đối với một Tỳ-kheo, sự gia nhập Tăng đoàn hủy bỏ mọi 


phân biệt giai cấp cũng như mọi con sông mất hết danh 
tánh khi đổ vào biển cả (AN 8. 19)*. Vì vậy, ta có thể nghĩ 
rằng đặc biệt các giai cấp tiện dân và vô loại khốn cùng sẽ 
lợi dụng việc thọ giới xuất gia để thoát khỏi hoàn cảnh hạn 
hẹp của mình và Giáo hội sẽ trở thành ngôi nhà cứu tế cho 
những người có vị trí hèn kém trong xã hội. Song chuyện ấy 
lại không xảy ra ở trường hợp này:Giáo hội đức Phật thu hút 
những giai cấp cao trong xã hội hơn là các giai cấp thấp. 
Kinh Điển Pàli nêu danh tánh 457 nhân vật lịch sử, những 
người đồng thời đức Phật, tự xưng mình là tín đồ Phật Pháp: 
291 Tỳ-kheo, 61 Tỳ-kheo-ni, 74 nam cư sĩ và 31 nữ cư sĩ. 
Chúng ta không thể xác định được giai cấp của tất cả các 
trường hợp ấy. Trường hợp 92 Tỳ-kheo và 22 Tỳ-kheo-ni có 
nguồn gốc xã hội không rõ ràng, do vậy họ không thể được 
đưa ra để phân tích về phương diện xã hội học. Số tu sĩ còn 
lại được phân theo các giai cấp khác nhau như được nêu 
trong Bản số 2. 

Vì tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh tình cờ khác nhau mà 
danh tánh một vị nào đó có được lưu trữ trong Kinh Tạng Pàii 
hay không, nên ta không thể quá xem trọng con số tuyệt đối 
chính xác về các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni thời ấy. Nhưng tỷ lệ 
các giai cấp của cả Tăng chúng và Ni chúng lại rất có ý 
nghĩa, cho thấygiai cấp Bà-la-môn chiếm đa số. Giai cấp 
của những người đã từng được dạy dỗ theo một mối quan 
tâm đặc biệt về các vấn đề tôn giáo cũng chiếm phần lớn 
nhất trong sự công nhận Phật Pháp, dù giáo lý này đi ngược 
quyền lợi củacác Bà-lamôn chuyênnghiệp tế lễ để sinh 
sống. Giới Bà-la-môn là những người được chuẩn bị đầy đủ 


kiến thức nhất để tán thán tính cách tân kỳ của Phật Pháp 
và sẵn sàng nhất để từ giã gia đình xuất gia theo Phật Pháp 
. Một danh sách trong Kinh Điển liệt kê "Các Đệ Tử Xuất 
Chúng" (AN 1. 14) nói đến 41 vị Tỳ-kheo lỗi lạc; 17 vị trong 
đó (tức 41,5%) có gốc Bà-la-môn. Một kết quả tương tự cũng 
tìm được từ 259 Tỳ-kheo có thi kệ ghi lại trong Theragàthà 
(Trưởng Lão Tăng Kệ), 113 vị trong ấy (tức 44%) có gốc Bà- 
la-môn. Tuy nhiên, tỷ lệ số Tỳ-kheo-ni gốc Bà-la-môn lại khá 
thấp. 

Trong khi cácKhattiyas (Sát-đế-ly: võ tướng, quý tộc) 
vàVessas (Vệ-xá: thương nhân, đại phú) chiếm địa vị thứ hai 
và thứ ba trong Giáo hội như vẫn được mong đợi, ta lại ngạc 
nhiên vì thấy số ngườiCandàlas (Chiên-đà-la: vô loại, khốn 
cùng)vượt hơn sốSuddas (Thủ-đà: thợ thuyền, nô lệ). Rõ 
ràng một số người Chiên-đà-la thực sự muốn tìm cách thoát 
cảnh bần hàn bất lợi về phương diện xã hội qua việc xuất 
gia. Thành phần này gia nhập Giáo đoàn không nhiều hơn 
có lẽ vì hai lý do: đặc biệt hạng người ấy thường hay bị 
những căn bệnh ngăn cản họ xuất gia và lại có nỗi lo ngại 
phải nỗ lực tu tập tâm trí gắn liền với đời Tỳ-kheo là việc xa 
lạ đối với họ. Những người Chiên-đà-la gia nhập Tăng chúng 
thường gặp khó khăn khi tìm hiểu Phật Pháp vì họ thiếu học 
vấn sơ đẳng. Đáng chú ý là chính các Tỳ-kheo thuộc nguồn 
gốc khốn cùng luôn luôn bị đức Phật khiển trách vì đã hiểu 
sai lạc giáo lý. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là các 
nguồn gốc khiêm tốn thiết yếu gây trở ngại cho giải thoát, vì 
việc tu tập bản thân không đòi hỏi các khả năng học vấn 
theo hình thức bề ngoài. 


Nhóm người ít nhất trong số các vị xuất gia là giớiSuddas 
(Thủ-đà). Điều này có các lý do đặc biệt. Các vị Thủ-đà có 
tài nghệ tay chân khéo léo, nên thường được kêu gọi ởi lao 
động cưỡng bách cho nhà vua (ràjakariya) và cho xã hội 
nhiều hơn các hạng kia trong các công tác chuyên nghiệp 
như đào giếng, xây đập và dựng các công thự. Để duy trì 
công việc lao động chuyên nghiệp này, quan chức nhà vua 
thường cản trở các vị Thủ-đà gia nhập Giáo hội và đôi khi có 
lẽ đã ngăn ngừa việc họ "xuất gia" bằng những lời "đe dọa 
trả thù" gia đình họ. 

Về phần đám người Thủ-đà làm nô lệ để sinh sống thì họ đã 
có những phận sự theo hợp đồng cố định rất khó thoát ra. 
Hơn nữa, họ còn mắc nợ chủ nhân vì những số tiền lương trả 
trước, và người mắc nợ thuộc về hạng người bị cấm gia nhập 
Giáo hội. 

Các thống kê về mặt xã hội của giới tại gia đặt trên một căn 
bản rất hạn hẹp. Tất nhiên danh tánh các đệ tử tại gia ít 
được ghi vào Kinh Tạng hơn các vị xuất gia, vì vậy ta có các 
con số quá nhỏ không thể đánh giá chính xác được. Trong số 
bảy mươi bốn (74) nam và ba mươi mốt (31) nữ cư sĩ, những 
người đồng thời đức Phật được nhắc đến trong Kinh Điển, ta 
không biết rõ giai cấp của hai mươi hai (22) nam và mười 
lãm (15) nữ. Tỷ lệ các giai cấp của phần còn lại [năm mươi 
hai (52) nam và mười sáu (16) nữ] cũng khác nhau, 

Điều duy nhất lộ rõ từ các bản thống kê có căn cứ nhỏ hẹp 
này là giới Vessa (thương nhân) được nhiều đại diện vững 
mạnh giữa các cư sĩ hơn trong Giáo hội, vừa chiếm vị trí ở 
đó, không phải thứ ba mà là thứ hai. 


Từ ngàn xưa, giới thương gia đã quen tìm cách bảo đảm 
công việc buôn bán thành công phát đạt qua hình thức yêu 
cầu cử hành các tế lễ theo Vệ-đà rất tốn kém, và các Bà-la- 
môn chuyên nghiệp, các tế sư thông thạo, thường ra tay bóc 
lột khai thác nguồn lợi tức này. Nay Giáo lý đức Phật làm cho 
họ có thể cầu mong phát đạt theo cách rẻ tiền hơn. Các 
thương gia suy xét, nếu phẩm vật cúng dường các Tỳ-kheo 
của đức Phật đem lại công đức phước nghiệp, thì chúng 
cũng có thể đem lại sự "mua may bán đắt". 

Tầng lớp Vessa vốn là các trái chủ, do vậy họ có những số 
tiền cho vay khổng lồ, nên cũng thấy giáo lý mới này hấp 
dẫn vì nó không cho phép đám người mắc nợ được thọ giới 
xuất gia (Mv 1. 46). Không giống các đoàn thể Sa-môn khác, 
Tăng đoàn của đức Phật không cung cấp nơi trú ẩn cho đám 
người tìm cách trốn chủ nợt 

Giới thương gia cũng hài lòng vì đức Phật có thiện cảm đối 
với các hoạt động kinh tế, ngoại trừ các nghề buôn bán vũ 
khí, nô lệ, súc vật, thịt sống, rượu nồng và thuốc độc (AN 5. 
177). Ngài không truyền bá việc từ chối tiêu dùng hàng hóa 
vì mục đích khổ hạnh có hại cho kinh doanh, nhưng chỉ dạy 
giữ tiết độ và tự điều thân. Ngài đã đưa ra những đề nghị 
hợp lý đối với người thương gia thực tiễn và đạo đức thương 
mại. Trong một số bài thuyết giảng, ngài giải thích cho các 
Tỳ-kheo bằng hình thức ảnh dụ rằng chỉ có người thương gia 
chuyên cần làm việc sáng, chiều, tối mới có thể trở nên phát 
đạt (AN 3. 19). Một thương gia cần có con mắt tinh tế, nghĩa 
là kiến thức về hàng hóa và thị trường, trí thông minh lúc 
mua bán và năng lực gây niềm tin vững chắc, vì vậy các nhà 


tài chánh sẽ sẵn sàng cho vay tiền lấy lãi để có vốn đầu tư 
thêm nữa (AN 3. 20). Cách sử dụng tài sản hợp lý nhất là 
chia làm bốn, dùng một phần tư để sinh sống, một nửa để 
đầu tư kinh doanh và một phần tư để dành (DN 31. 26). 

Vai trò giới thương nhân trong sự công nhận và truyền bá 
đạo Phật từ trước đến nay chưa được xét đến. Hơn ai hết, 
các thương gia là giới đệ tử giàu tiền, có khả năng cúng 
dường các tinh xá, đồng thời họ là số người du hành nhiều, 
nên chính họ truyền bá kiến thức Phật Pháp vào các miền xa 
xôi.Chính nhờ phương tiện vận chuyển bằng xe bò thô sơ 
của các đoàn thương mãi lữ hành xa xưa mà giáo lý đức 
Phật đã tìm đường đi khắp bốn phương trời. 

Các thương gia là nhóm có thế lực nhất trong các đệ tử cư sĩ 
ủng hộ đạo Phật, nhưng không phải là đông nhất. Giới tại 
gia phát xuất từ mọi tầng lớp xã hội, vì tất cả đều rất cảm 
phục bậc Đạo Sư có biệt tài hùng biện vừa là bậc Hiền triết 
sâu sắc. Cách thuyết giảng của ngài còn lôi cuốn họ vì nó 
không đem lại cảm tưởng giới tại gia là các Phật tử thứ yếu. 
Do các mối liên hệ xã hội, người đệ tử tại gia (upàsaka) thấy 
khó đạt sự buông xả nội tâm và Giải thoát khổ đau hơn 
người xuất gia, nhưng vị ấy vẫn có thể thực hiện được điều 
này. Kinh Điển Pàili (AN 6. 19-39) liệt kê danh sách hai mươi 
mốt (21) vị gia chủ trở thành A-la-hán mà chưa hề làm Tỳ- 
kheo bao giờ cả. Danh sách ấy không đầy đủ các vị nam A- 
la-hán cũng không bao gồm các nữ cư sĩ thành tựu cứu cánh 
này. Trong giáo lý đức Phật, phụ nữ được xem có cùng khả 
năng giải thoát như nam giới. Vì thế không có gì đáng ngạc 
nhiên khi Giáo hội nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy 


từ các nữ đệ tử. 

Thật cũng đáng cho ta điều tra số phần trăm dân chúng ở 
vùng "Trung Nguyên" được cảm hóa theo đạo Phật trong 
thời ngài tại thế. Đáng tiếc là Kinh Điển Pàli không cung cấp 
đủ chứng cớ để giải đáp vấn đề này. Chỉ do đọc Kinh Điển, ta 
có cảm tưởng là giới Phật tử gồm khoảng từ 15 đến 20% dân 
chúng trong nước và vào khoảng 2 đến 3% của số ấy là Tỳ- 
kheo và Tỳ-kheo-ni, chứ không rõ sự thực đích xác. 

ĐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG GIAI CẤP 

Một số sách trước đây đã ca ngợi đức Phật như một nhà cải 
cách xã hội chống lại hệ thống giai cấp cùng với các bất 
công của nó. Song cách diễn tả ngài như vậy có được chứng 
minh không? 

Đức Phật chắc chắn không chấp nhận lời xác định của các 
Bà-la-môn rằng họ được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên 
(Rv 10. 91. 12). Ngài nêu cho Sa-di Vasettha biết, khắp nơi 
ai cũng thấy phụ nữ Bà-la-môn có thai hoặc cho con bú, do 
vậy rõ ràng những người thuộc giai cấp này được sinh ra đời 
theo cách bình thường (DN 27. 3-4). Trong lúc nói điều ấy, dĩ 
nhiên ngài lờ đi sự thật là huyền thoại kia nhằm giải thích 
nguồn gốc của giai cấp Bà-la-môn, chứ không phải chỉ từng 
đứa trẻ Bà-la-môn riêng biệt. 

Song cho dù ngài bác bỏ nguồn gốc thiêng liêng của người 
Bà-la-môn, và như thế tức là bác bỏ luôn toàn bộ hệ thống 
giai cấp, ngài vẫn tin rằng hệ thống giai cấp ấy phát xuất từ 
cơ chế hoạt động của toàn thế giới này.Các giai cấp được 
tạo điều kiện thành hình do quy luật tự nhiên về tái sanh và 
hạnh nghiệp, theo quy luật ấy các hành động cố ý quyết 


định tính chất của đời sống trong kiếp sau: 

"Các loài hữu tình vừa là chủ nhân của nghiệp (kamma), vừa 
thừa kế nghiệp, nghiệp là thai tạng từ đó họ sinh ra, họ là 
quyến thuộc của nghiệp, vừa cư trú trong nghiệp của mình. 
Nghiệp phân chia các loài hữu tình thành các hạng hạ liệt và 
ưu thắng"(tức là các hình thái tái sinh và các giai cấp cao 
thấp). (MN 135. 3) 

Sự bất bình đẳng giai cấp là kết quả nghiệp quá khứ; mỗi 
người đều tạo được vị trí xã hội riêng do nghiệp.Theo quan 
điểm của đức Phật về thế giới, nổi dậy chống lại hệ thống 
giai cấp là điều vô nghĩa cũng như vô ích. 

Ngoài ra, dân chúng ở vùng "Trung Nguyên" không cảm thấy 
hệ thống giai cấp quá đè nặng lên cuộc sống. Các giai cấp 
chính (vanna) và các tiểu giai cấp (jàti) họp thành một tôn tỉ 
trật tử về địa vị và nghề nghiệp phát xuất từ sự phân chia 
sức lao động trong đó giới trí thức - vì lý do lịch sử phần lớn 
đều là lớp hậu sinh của những đám ngoại xâm gốc Indo- 
Aryan da trắng - chiếm các địa vị cao. Hệ thống giai cấp tập 
họp quần chúng lại theo cách sinh nhai và giáo dục, ví dụ 
một bé trai được mong chờ sẽ nối nghiệp cha và về sau sẽ 
kết hôn với người trong giai cấp mình. Song không ai bị bắt 
buộc phải nối nghiệp cha hoặc chấp nhận mối hôn nhân 
cùng bộ tộc cả. 

Những thành phần trong hai giai cấp thấp kém (Vệ-xá và 
Thủ-đà) cũng không phải là không thể vươn cao trong xã 
hội. Bất kỳ ai tạo được tài sản hay thế lực chính trị đều có 
thể vượt lên khỏi nguồn gốc của mình và được công nhận, 
nếu không phải cho mình thì ít ra cũng cho con cháu mình, 


làm thành phần của giai cấp hoặc tiểu giai cấp cao hơn.Thời 
đức Phật còn quá xa sự khắt khe mà hệ thống giai cấp mang 
nặng vào thời Trung Cổ của Ấn Độ giáo, và cũng còn xa cách 
đối xử độc ác tàn nhẫn với những người làm công việc dơ 
bẩn bị đuổi ra khỏi xã hội như những kẻ "không thể tiếp xúc 
được". 

Giữa bốn giai cấp, các Sát-đế-ly (võ tướng, quý tộc) thuộc 
giai cấp cao nhất, còn cao hơn các Bà-la-môn, sự kiện ấy 
được đức Phật và hầu hết dân chúng vùng "Trung Nguyên" 
xem là vấn đề dĩ nhiên. Thậm chí nhiều Bà-la-môn cũng 
không ngần ngại thừa nhận các Sát-đế-ly là tầng lớp cao 
nhất, mặc dù cuộc tranh chấp dành ưu thế tối cao giữa các 
tầng lớp này đã bắt đầu và đã tiến về miền Tây với thắng lợi 
của các Bà-la-môn. Một đặc điểm trong thời kỳ chuyển tiếp 
là thanh niên Bà-la-môn Ambattha, khi nói với đức Phật, đã 
đề cập tôn ti trật tự các giai cấp từ trên xuống dưới là:Sát- 
đế-ly, Bà-la-môn, Vệ-xá, Thủ-đà , nhưng rồi ngay sau đó, lại 
xác nhận rằng cả ba giai cấp kia ra đời cốt để phục vụ các 
Bà-la-môn (DN 3. 1. 15).. 

Cách người Bà-la-môn nhìn mình ra sao xuất hiện rõ ràng 
trong lời nói của Sa-di Vàsettha gốc Bà-la-môn, vị này kể lại 
với đức Phật về những lời lăng mạ mà vị ấy phải chịu đựng 
khi gia nhập Tăng-già:"Các Bà-la-môn bảo: “Giai cấp Bà-la- 
môn là cao nhất ... chỉ riêng Bà-la-môn là da trắng, mọi 
người khác đều da đen. Chỉ một Bà-la-môn có thể thành 
thanh tịnh, các người khác không thể. Chỉ các Bà-la-môn là 
con của Phạm Thiên... '". (DN 27. 3) 

Một trong các lý luận mà các Bà-la-môn cố dùng để tạo 


thành kiến cho các người đồng đẳng cấp chống đối Sa-môn 
Gotama làngài công nhận sự thanh tịnh của cả bốn giai cấp. 
(MN 93.2) 

Đức Phật phản bác không phải chính hệ thống giai cấp trong 
bản chất của nó, mà là thái độ giả tạo trong tâm con người 
trước những thành phần thuộc giai cấp khác. Ngài chống đối 
sự kiêu mạn của các Bà-la-môn và quan niệm cho rằng sự 
tùy thuộc vào giai cấp có liên hệ với giá trị nhân cách của 
mỗi người. Hàng chục lần ngài nhấn mạnh là những sự phân 
biệt giữa mọi người trong xã hội không phát xuất từ sự khác 
nhau nào trên căn bản nhân cách. Tất cả bốn giai cấp đều 
có khả năng giải thoát khổ đau, cũng như từ bốn ngọn lửa 
có các loại nhiên liệu củi gỗ khác nhau vẫn bùng lên bốn 
ngọn lửa giống nhau (MN 90. 24). Bất kể ở giai cấp nào, tất 
cả mọi người đều phải đọa địa ngục vì ác nghiệp của mình. 
Cũng vậy, tất cả đều có khả năng phát triển phước nghiệp 
và từ tâm (MN 93. 10). 

Một biện pháp khôn ngoan của đức Phật là chống đối sự 
kiêu mạn về nguồn gốc sinh trưởng của giai cấp Bà-la-môn, 
đồng thời lại tỏ ra kính trọng tinh thần cao quý của giai cấp 
Bà-la-môn bằng cáchchuyển ý nghĩa từ "Bà-la-môn" thành 
một quan niệm đạo đức. Ngài tuyên bố rằng một con người 
là Bà-la-môn không phải do nguồn gốc sinh trưởng, mà do 
cách xử thế đáng kính và phẩm hạnh đạo đức. Dù con người 
thuộc giai cấp nào đi nữa, bất cứ ai đã tu tập sự điều thân 
cần thiết đều xứng danh Bà-la-môn. 

Có lần ngài thấy một số Tỳ-kheo trưởng thượng xuất thân từ 
giai cấp Sát-đế-ly đến gần, ngài gọi: "Hãy đến đây, các Bà-la- 


môn!" và khi nghe một Tỳ-kheo đứng đó có gốc Bà-la-môn 
hỏi ý nghĩa, ngài đáp: 

Diệt trừ mọi ác pháp, 

Thánh đạo bước tinh cần, 

Tỉnh giác, ly triền phược, 

Đấy chính Bà-la-môn. 

(Ud 1. 5) 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 5(a) 
Đức Phật Gotama và các phương diện tâm lý 


NHÂN DẠNG CỦA NGÀI 

Kinh Điển Pàli có nhiều đoạn miêu tả đức Phật do Bà-la-môn 
Sonadanta phát họa. Quả thật, trước kia vị Bà-la-môn chưa 
gặp bậc Đạo Sư vào thời điểm miêu tả này, vị ấy chỉ lập lại 
những gì đã được nghe, nhưng sau đó vị ấy diện kiến ngài 
và nhận ra rằng điều này thật chính xác: 

"Quả thật Sa-môn Gotama diện mạo tuấn tú, khả ái, gợi 
niềm tin tưởng, đặc biệt có làn da như màu hoa sen, màu da 
tương tự như Phạm thiên, rực rỡ như Phạm thiên. Diện mạo 
ngài thật cao sang. Giọng nói ngài thanh lịch, ngôn từ ngài 
diễn đạt cũng vậy, tao nhã, tế nhị, hùng hồn, trong sáng và 
chính xác".(DN 4.6) 

Làn da tươi sáng của đức Phật được nhiều người đồng thời 
chú ý. Ngài thường được miêu tả "có màu da sáng như vàng" 
và sau cuộc tranh luận sôi nổi với vị cư sĩ Ni-kiền-tử Saccaka 
Aggivessana, vị ấy nhận xét rằng"màu da của Tôn giả 
Gotama vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng" (MN 36. 49). Trong 
một xứ như Ấn Độ, nơi người ta chú trọng đến màu da và da 
có màu "lúa vàng" được xem là dấu hiệu của cả giai cấp 
thượng lưu (vanna: nghĩa đen: màu da) cùng với gia tộc cao 


sang, nhận xét này có ý nghĩa không chỉ là ca ngợi diện mạo 
đức Phật mà còn tán tụng các tổ tiên của ngài nữa. 

Tuy nhiên không thể kết luận về nguồn gốc gia tộc của đức 
Phật do màu da của ngài. Dân chúng ở cộng hòa Sakiya một 
phần gốc Ấn, đa số gốc Indo-Ariyan. Họ nhập cư từ miền Tây 
và Nam, và một phần gốc Mông Cổ từ Bắc tràn xuống dọc 
theo các thung lũng bên bờ sông. Thời đức Phật có hai sắc 
tộc, dân Ấn màu nâu và dân Mông Cổ vàng nâu, đã đồng 
hóa với nhau trong lãnh thổ bộ tộc Sakiya này, vì thế có 
nhiều mẫu người tạp chủng và nhiều dân tộc có đủ màu da 
phối hợp. 

Một dấu hiệu cho thấy đức Phật có lẽ thuộc về sắc tộc Ấn Độ 
hơn là sắc tộc Mông Cổ ở vùng Tuyết Sơn là chiều cao của 
ngài. Dân tộc Mông Cổ thường mập lùn, thô kệch, thấp hơn 
dân Ấn Độ, còn kinh sách ghi chép rằng đức Phật Gotama, 
ngay cả khi đang du hành giữa đám dân chúng Ấn Độ ở 
miền Nam sông Hằng, cũng vẫn hiện rõ dáng điệu oai nghi 
cao cả. 

SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA NGÀI 

Nếu quốc vương Suddhodana ở Kapilavatthu từng nuôi hy 
vọng rằng Thái tử của ngài sẽ trở thành một người cường 
tráng đầy năng động, quan tâm đến thế sự và có tham vọng 
trị nước, thì ngài đã thất vọng. Vì nam tử này chẳng hề bị lôi 
cuốn vào các trò tiêu khiển tập thể hay các buổi huấn luyện 
quân sự, mà lại trở thành một người thích cô độc, với nhiều 
khuynh hướng về suy luận triết lý và trầm tư mặc tưởng. 
Thay vì hưởng thụ mọi lạc thú đúng với vị trí một hoàng tử, 
chàng lại phát triển các tiêu chuẩn của riêng mình và bất 


mãn với thế gian vì phải chịu đựng những sự bất toàn hảo ở 
đời. Đồng thời, chàng lại trầm tư về cách làm thế nào chàng 
có thể vượt lên cảnh đời ấy theo ý mình. Tóm lại, theo ngôn 
từ tâm lý học, chàng là mẫu người trí thức nhạy cảm, thường 
xuyên hướng nội. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đời sống 
gia đình và hôn nhân không làm chàng thỏa mãn và chàng 
đã nắm lấy cơ hội từ giã thế tục để thành Sa-môn khất sĩ. 
Chúng ta cần phải nhìn thấy trong kinh nghiệm Giác Ngộ 
(bodhi) của đức Phật vào năm 528 trước CN cả mộtbiến cố 
trọng đại không chỉ đem lại Đạo Pháp cho thế giới, mà còn 
chuyển biến Thái tử Siddhattha Gotama với khuynh hướng 
nội tâm nổi bật ấy thành đức Phật hướng ngoại theo định kỳ 
. Kinh nghiệm Giác Ngộ ấy đã đổ xô về hướng biểu lộ tâm tư 
qua ngôn ngữ với một sức mạnh vĩ đại biết chừng nào! Nó 
khiến đức Phật đi tìm nhiều người để ngài có thể khai thị các 
khám phá của ngài và truyền thụ kho tàng tâm linh mà ngài 
vừa tìm được. 

Suốt bốn mươi lầm năm hoạt động hoằng Pháp này, ta có 
thể quan sát đức Phật chuyển dịch giữa khuynh hướng thiên 
về nội tâm và khuynh hướng ngoại giới. Các thời kỳ thuyết 
Pháp thành công rực rỡ khiến ngài du hành từ vùng dân cư 
đông đúc này đến vùng khác, có thể được phân biệt rõ ràng 
với những thời kỳ ngài mệt mỏi vì quần chúng và tìm cách 
độc cư an tịnh. Ngài thích du hành một mình (AN 6. 42&SN 
22. 81) "như tây ngưu".Giáo Pháp của ngài hợp với người 
thích độc cư, chứ không phải với những người ham quần 
chúng, ngài tuyên bố như vậy (AN 8. 30). 

Tuy thế, ngài chỉ dành cho khuynh hướng độc cư ở trong một 


số giới hạn, bởi vì dù ngài truyền bá một giáo lý hướng nội 
ẩn dật, ngài cũng phải hướng ngoại và du hành giữa quần 
chúng nếu ngài muốn có nhiều người được cảm hóa vào 
đạo. Về sau, có sự phân biệt giữa một vị Độc Giác Phật 
(Pacceka-Buddha), một vị Giác Ngộ riêng mình, xem các 
khám phá của mình là sở hữu riêng, nên đã giữ im lặng về 
việc ấy, và một vị Toàn Giác hay Chánh Đẳng Giác (Sammà- 
Sambuddha) là vị Phật tuyên bố sự khám phá của mình về 
con đường cứu khổ cho đời. Lý tưởng của vị Phật Toàn Giác 
cao thượng hơn vì một bậc đại tuệ hiền trí có tri kiến tối 
thắng không chỉ nghĩ đến tự lợi mà còn nghĩ đến lợi tha (AN 
4. 18G). 

Khi tuổi càng cao, các giai đoạn hướng nội tâm của đức Phật 
càng kéo dài. Về phương diện truyền bá Giáo Pháp, ngài hài 
lòng với sứ mạng thành công của ngài và không còn cảm 
thấy nỗi phấn khởi của người diễn thuyết khi thính chúng 
bám sát từng lời nói của mình và ngài chán ngán danh vọng 
(AN 5. 30). Mặc dù ở độ tuổi tám mươi ngài vẫn còn đầy đủ 
trí lực (MN 12. 62) và diễn thuyết hùng biện, các ảnh dụ của 
ngài đã thiếu vẻ tân kỳ và màu sắc linh động, còn các bài 
giảng Pháp của ngài có phần nào lập lại theo khuôn mẫu cũ. 
Như vậy, càng ngày ngài càng cảm thấy việc giáo huấn chư 
Tăng là vừa đủ cho ngài, nên chỉ khuyên răn giới cư sĩ khi 
được yêu cầu. Về phần còn lại, thì từ nay Giáo hội đã phát 
triển thành một cơ cấu có địa bàn rộng lớn với nhiều đệ tử 
truyền bá Giáo Pháp danh tiếng lẫy lừng, cần phải đảm nhận 
chức vụ thuyết giảng này (DN 29. 15). 

Trong các lý do khiến đức Phật giảm bớt hoạt động thuyết 


Pháp, cần phải thêm một điểm quan trọng nữa: khoảng từ 
độ tuổi sáu mươi, sức khỏe không cho phép ngài tiêu hao 
năng lực nhiều. 

Trước kia, đức Phật vẫn luôn luôn nhận thức rõ vấn đề sức 
khỏe, và ngài cũng tuân hành các giới luật của đời Sa-môn. 
Trong những tháng nóng nhất cuối mùa hạ ở Ấn Độ, ngài 
cho phép mình ngủ trưa sau buổi thọ thực (MN 36. 46) và 
kiêng ăn buổi tối để"giữ gìn sức khỏe, tươi vui, khinh an, 
dõng lực và sống dễ chịu". (MN. 70) 

Ngoài chứng bao tử đôi khi gây xáo trộn, đó là điều không 
thể tránh được trong đời khất sĩ mà ngài đã chữa khỏi bằng 
cách xoa dầu và dùng thuốc nhuận tràng (Mv 8. 1. 30), uống 
mật mía với nước nóng (SN 7. 2. 3) hoặc cháo lỏng có ba 
dược liệu (Mv 6. 17. 1), ngài còn mắc chứng đau lưng lúc về 
già, có lẽ vì một đốt xương sống bị trặc. Đứng lâu khiến ngài 
đau lưng (AN 9. 4) và mặc dù lúc ngài đến viếng 
Kapilavatthu, ngài ngồi trong hội trường mới xây, dựa lưng 
vào cột, xương sống cũng làm ngài đau nên ngài phải nằm 
xuống và bảo Tỳ-kheo Ànanda giảng tiếp Pháp thoại (MN 
53). 

Hơi ấm thật tốt lành cho chứng đau lưng ấy, có lẽ điều này 
khiến bậc Đạo Sư thường xuyên tắm các suối nóng khi trú 
tại Ràjagaha. Một bài kinh (SN 48. 5. 1) tả cảnh đức Phật về 
già thường ngồi ở tỉnh xá Đông Viên sưởi ấm lưng trần dưới 
nắng chiều tà trong lúc thị giả Ànanda vừa xoa bóp đôi chân 
gầy yếu của ngài vừa mải mê bàn luận về sự suy tàn của 
thân thể lúc tuổi già. Chẳng bao lâu, trước khi viên tịch, bậc 
Đạo Sư nhận xét rằng thân ngài chỉ được duy trì sức sống 


nhờ chống đỡ bằng dây đai chằng chịt (DN 16. 2. 25). 

CÁCH ĐỨC PHẬT TỰ NHẬN XÉT MÌNH 

Như đã nói ở trên, sự Giác Ngộ bừng lên trong tâm vị vương 
tử Thích-ca ba mươi lăm tuổi này không chỉ là một hoạt 
động của tri thức, mà còn là một chuyển biến về nhân cách 
nữa. Do Giác Ngộ, ngài cảm nhận vô cùng sâu sắc rằng một 
bậc Giác Ngộ không còn thuộc vào một hạng người nào trên 
thế gian này nữa, mà đúng hơn, ngài tượng trưng cho một 
loại hữu tình đặc biệt (AN 4. 36): 

"Đừng xưng hô với ta (theo cách thân mật cũ) là “hiền 
giả ",ngài bảo các bạn đồng tu khổ hạnh ngày trước của 
ngài, khi ngài gặp chư vị sau thời kỳ Giác Ngộ, "nay ta là bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác" (Mv 1. 6. 12). 

Đặc biệt phi thường do quả Giác Ngộ, lại có nguồn gốc quý 
tộc, học vấn xuất sắc và trí tuệ ưu việt, đức Phật thấy không 
có lý do gì phải e ngại bất kỳ ai cả. Với các đại vương và tiểu 
vương ở vùng "Trung Nguyên", ngài nói chuyện thẳng thắn, 
không có gì dè dặt, và đàm đạo bình đẳng với các Bà-la-môn 
thông thái nhất thời ngài. Đối trị với sự kiêu mạn của một số 
Bà-la-môn đã có lần bày tỏ vẻ khinh bỉ một cách thô lỗ (DN 
3), ngài cương quyết không chịu để cho họ xem ngài thấp 
kém hơn họ. Khi một trong số ấy trách ngài không đảnh lễ 
các vị Bà-la-môn chuyên nghiệp cao sang, không đứng dậy 
chào họ hoặc mời họ ngồi, bậc Đạo Sư đáp lại rằng ngài 
không thấy có ai trên đời xứng đáng để ngài tỏ ra tôn trọng 
như vậy (AN 8, 11). Ngài chỉ muốn phản bác lại những điều 
tương tự như thế, chứ không có ý gì hơn. Ngài đã từng tuyên 
bố,"Một vị A-la-hán không cảm thấy hơn hay kém bất cứ ai 


khác”. (AN 6. 49) 

Ngành tôn giáo đối chiếu thường phân biệt các vị sáng lập 
tôn giáo thành nhữngnhà tiên tri và nhữngnhà huyền bí. 
Nhà tiên tri là một người hướng ngoại quá nhiệt tình, tâm trí 
bị ám ảnh bởi kinh nghiệm thần linh nên cố thuyết phục 
người đồng loại tuân lệnh Thượng Đế, và tìm cách cải tạo 
thế giới theo ý Thượng Đế. Vị ấy tạo được số tín đồ bằng 
những lời hứa hẹn hạnh phúc và đe dọa trừng phạt đọa đày, 
và vì không tránh né tranh chấp ở đời, nên khi vị ấy gặp 
xung đột với những kẻ theo truyền thống cũ, thì thông 
thường phải chịu mạng vong do bạo lực. 

Trên phương diện khác, nhà huyền bí khởi đầu từ quan điểm 
rằng giải thoát khổ đau không thể được chứng đắc ở ngoại 
giới hay qua sự can thiệp của một vị thần linh nào, mà nó 
chỉ có thể tìm thấy ở nội tâm - qua sự thâm nhập vào bên 
trong của mỗi người. Bậc hiền trí như vậy sống hòa hợp với 
thế giới. Thái độ căn bản của vị ấy là thái độ thanh thản, 
buông xả nội tâm, an nhiên tự tại. 

Đức Phật tượng trưng mẫu người huyền bí này. Vì ngài phủ 
nhận sự hiện hữu của một bản ngã, một cái Tuyệt Đối, 
nênkinh nghiệm Giác Ngộ của ngài mang hình thức một sự 
đột phá trong tri kiến, chứ không phải sự hòa nhập vào cái 
huyền bí (unio mystica). Đó chính là tuệ giác thấy rằng thế 
giới với tất cả khổ đau (dukkha) có thể được nhiếp phục, và 
nhờ nỗ lực mỗi người, ta có thể chặt đứt vòng luân hồi sanh 
tử (Samsàra). Kinh nghiệm của ngài về cái siêu nhiên, do đó 
ngài đạt địa vị cao quý ở đời, là sự chứng đắc giải thoát 
bằng cách"dập tắt", tịch diệt, Niết-bàn. 


Bất cứ ai gặp ngài đều cảm thấy rằng người này vẫnởtrong 
thế giới,nhưng không cònthuộcvềthế giớinày nữa, và chính 
tuệ giác siêu phàm ấy đã khiếnngài không bị nhiễm ô giữa 
thế giới hiện tượng luôn biến chuyển. 

"Này các Tỳ-kheo, Như Lai (tức chính đức Phật) đã liễu ngộ 
thế giới và đã giải thoát khỏi thế giới. Như Lai đã liễu ngộ 
nguồn gốc của thế giới (và của khổ đau) và đã giải thoát 
khỏi thế giới. Như Lai đã liễu ngộ sự đoạn tận thế giới và đã 
tự mình chứng đắc sự đoạn tận ấy. Như Lai đã liễu ngộ và 
thuyết giảng con đường đưa đến sự đoạn tận thế giới. Bất cứ 
những thứ gì trong thế giới từng được (do tri kiến giải thoát) 
thấy, nghe, cảm nhận, thức tri, chứng đắc, tầm cầu, suy tư, 
tất cả những thứ ấy đều được Như Lai liễu ngộ. Chính vì lý 
do này, ngài được gọi là Như Lai".(AN 4. 23, giản lược) 

"Này các Tỳ-kheo, ta không tranh chấp với đời, chính đời 
tranh chấp với ta. Người Thuyết Pháp không tranh chấp với 
bất cứ ai giữa đời. 

Bất cứ điều (kiến) gì được người hiền trí bác bỏ, ta cũng đều 
bác bỏ. Bất cứ điều (kiến) gì được người hiền trí chấp nhận, 
ta cũng đều chấp nhận... 

Giống như một hoa sen xanh hay trắng sinh ra trong nước, 
lớn lên trong nước (và vì có lớp màng phủ bên ngoài) nên 
không bị nước làm ô nhiễm. Cũng vậy, Như Lai đã sinh 
trưởng trong đời, đã vươn lên khỏi đời và an trú không bị đời 
làm nhiễm ô".(SN 22. 94, giản lược) 

Thật không có một nhà huyền bí nào tự miêu tả đặc tính của 
mình chính xác hơn thế nữa. 

Lời đức Phật khẳng định rằng ngài chỉ công nhận những 


quan điểm (kiến) nào được người hiền trí công nhận đáng 
cho ta quan sát kỹ lưỡng. Lời ấy dựa trên niềm tin vững chắc 
rằngGiáo Pháp của ngài không phải là thứ triết lý do suy tư 
tạo thành, mà phát xuất từ tuệ giác thực chứng và tượng 
trưng chân lý khách quan. Ngài chắc chắn là bất cứ ai thể 
nhập vào tri kiến uyên thâm về thế giới cũng sẽ xác 
nhậnPháp chính là thực tại đơn thuần, không gì khác. 

Với niềm xác tín như vậy, thật không lạ gì khi ngài xem các 
quan điểm khác chỉ là tà kiến, hý luận vọng tưởng và nhận 
định vô căn cứ (DN 1. 1. 29). Các vấn đề lý luận siêu hình 
như là thế giới thường hằng hay vô thường (DN 1. 2), bản 
ngã (mà ngài đã bác bỏ sự hiện hữu) là gì và có tồn tại sau 
khi chết không (DN 1. 2. 38) và tương lai sẽ ra sao..., tất cả 
những vấn đề đó ngài đều bài bác như những điều vô ích. 
Chỉ một thứ tri kiến cần thiết: đó làgiải thoát tri kiến (DN 1. 
3. 30). 

Những kẻ khác có thể đã công kích những lý thuyết mà họ 
xem là sai lầm, và tranh luận với những ai giữ quan điểm ấy, 
song đức Phật không làm như vậy, ngài có thái độ điển hình 
của nhà huyền bí không"tranh chấp với ai ở đời" : 

Có người thường nói với tâm sân, 

Một số nói tâm hướng thật chân, 

Để mặc cho người đời muốn nói, 

Bậc hiền trí tịnh chẳng quan tâm. 

(SNip 780) 

Bậc trí tịnh tâm thấy khắp nơi 

Không còn thành kiến với người đời 

Tử sinh, ngài đoạn trừ si, mạn, 


Không chấp thủ gì, để ý ai. 

Lắm kẻ bận tâm chuyện thế gian 

Người không vướng bận, biết sao bàn? 

Người không chấp nhận, không bài bác, 

Rũ sạch mọi thiên kiến, chẳng màng. 

(SNip 780-7) 

Các từ "kiến", "quan điểm", dịch từ "ditthi" (Pàli) chỉ tất cả 
các quan điểm lý luận ở đời không được thực chứng. 

Kinh Điển Pàli ghi lại nhiều trường hợp hễ đức Phật thấy một 
cuộc tranh luận nào thiên về lý thuyết, thì ngài liền tìm cách 
đưa đề tài ấy trở lại con đường thực tiễn đi đến giải thoát. 
Trong các vấn đề tín ngưỡng, ngài là một người chủ trương 
thực tiễn, như ngài đã giải thích cho Tỳ-kheo Màlunkyaputta 
với ảnh dụ mũi tên độc. Màlunkya-putta đã suy tư nhiều về 
đủ mọi vấn đề lý luận siêu hình mà vị ấy đưa ra tham vấn 
đức Phật. Bậc Đạo Sư đáp: 

"Này Màlunkyaputta, hỏi thế này cũng giống như trường hợp 
một người bị bắn một mũi tên tẩm thuốc độc rất nặng. Bằng 
hữu người ấy mời một y sĩ, song người bị thương ấy bảo: "Ta 
không muốn nhờ nhổ mũi tên này ra cho đến khi ta biết rõ 
tên họ, gia tộc người bắn cung, kẻ ấy cao hay thấp, da đen, 
nâu, hay vàng, sống ở đâu, cây cung và dây cung ra sao, 
mũi tên được làm bằng gì và loại lông chim nào kết vào mũi 
tên. Này, Màlunkyaputta, người kia có thể chết trước khi tìm 
được mọi câu giải đáp ấy".(MN 63, giản lược) 

Lời khuyên nhủ tiến hành theo cách thực tiễn, tiêu chuẩn 
làm phương tiện lợi ích cho giải thoát, được đức Phật đưa ra 
cho dân chúng thuộc bộ tộc Kàlàmas ở Kesaputta, một thị 


trấn nhỏ ở vương quốc Kosala. Những người ấy hỏi ngài làm 
thế nào phân biệt giả chân khi các Sa-môn, Bà-la-môn nói 
những điều tương phản nhau. Đức Phật bảo họ: 

"Này các vị Kàlàmas, đừng tin theo truyền thuyết, truyền 
thống, cũng đừng tin theo những gì người ta thường nói hay 
uy quyền của kinh điển, cũng đừng theo các lý luận siêu 
hình hay các lối suy diễn, hoặc do thích thú một số học 
thuyết quan điểm, hoặc vì cảm phục tài đức một bậc đạo sư. 
Nhưng đúng hơn, khi nào chính chư vị nhận xét: "Các pháp 
này là bất thiện, đáng chê trách, bị người trí chỉ trích và nếu 
được thực hiện sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau", thì này các vị 
Kàlàmas, chư vị hãy bác bỏ chúng. 

.. Và khi chính chư vị nhận xét: "Các pháp này thuần thiện 
đáng được chấp nhận, được người hiền trí tán thán và nếu 
được thực hiện, sẽ đưa đến lợi lạc hạnh phúc", thì này các vị 
Kàlàmas, chư vị hãy chấp nhận chúng".(AN 3. 65, giản lược) 
Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một lý thuyết là tính cách 
hữu hiệu của nó đưa đến giải thoát: giá trị của nó nằm ở 
trong kết quả nó đạt được.Nếu giá trị giải thoát của nó đã 
được xác lập, thì người ta phải tuân thủ nó. 

Đức Phật cũng thực tiễn khi trình bày các khám phá mới của 
ngài, và chỉ giới hạn những điều ngài khai thị cho phù hợp 
với cứu cánh giải thoát. Có lần đang lúc ngài ngồi nghỉ gần 
Kosambì dưới một khóm cây rừng Simsapà, tức cây Asoka 
(Saraca indica) với các chùm hoa nở tuyệt đẹp, ngài nắm 
một ít lá rụng trong bàn tay và hỏi: 

"- Này các Tỳ-kheo, cái nào nhiều hơn, nắm lá Simsapa 
trong tay ta, hay đám lá trên các cây kia? 


-Bạch Thế tôn, chỉ có một ít lá trong tay Thế tôn, còn trên 
cây kia thật nhiều lá. 

-Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, có rất nhiều điều ta đã khám 
phá, nhiều hơn hẳn những gì ta đã khai thị. Chỉ có một ít 
điều ta đã khai thị mà thôi. Và tại sao ta lại không khai thị 
các điều kia? Bởi vì chúng không có lợi ích, không phục vụ 
đời Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, an tịnh, 
thắng trí, Giác Ngộ, Niết- bàn".(SN 56.12. 4, giản lược) 

Trong khi một số đạo sư Ấn Độ tự xưng là có khả năng giải 
thoát cả thế giới này, đức Phật Gotama nói rõ là chỉ những 
người nào"biết lắng tai nghe" do có căn tánh nghiệp lực 
thuận lợi, mới có thể được giải thoát. Ngài thấy ngài chính là 
người hướng dẫn con đường đưa đến giải thoát, song 
ngàikhông thể bắt buộc những người được ngài chỉ đường 
phải đi con đường ấy. 

"Chỉ một số ít đệ tử được ta thuyết giảng, chứng đắc cứu 
cánh tối thượng, Niết-bàn. Những kẻ khác không chứng đắc 
cứu cánh ấy... Có Niết-bàn, có con đường đưa đế Niết-bàn và 
có ta là người chỉ đường. Nhưng trong các đệ tử được ta 
thuyết giảng chỉ một số chứng đắc cứu cánh, một số khác 
thì không. Ta biết làm gì được? Ta chỉ là người chỉ đường". 
(MN 107, giản lược) 

TÍNH TÌNH 

* ĐẶC TÍNH TÂM LÝ: Từ, Bi, Hỷ, Xả 

Đức Phật bài bác niềm tin của giai cấp Sát-đế-ly (võ tướng) 
khi ngài dạy rằng các võ tướng chiến sĩ ngã xuống ngoài 
mặt trận sẽ phải chịu một tái sanh bất hạnh vì nghiệp lực. 
Do các hận sân của vị ấy tăng trưởng đối với kẻ thù, một 


chiến sĩ chết trận có thể tái sanh vào Địa ngục Saràjità, ngài 
tuyên bố như vậy (SN 42. 3). Mặc dù sự trận vong của người 
anh hùng có ích lợi cho tổ quốc, nó lại đem đến một tái sanh 
khổ đau cho người tử sĩ. 

Chủ trương hòa bình vô điều kiện của đức Phật biểu lộ rõ 
ràng trong ba vần kệ của Pháp Cú, ở đó ngài diễn tả bất bạo 
động là phương tiện chấm dứt thù nghịch hận sân: 

"Nó làm nhục tôi, tấn công tôi! 

Nó chiến thắng tôi, cướp của tôi!" 

Ai chứa trong lòng tư tưởng ấy, 

Hận thù như vậy chẳng hề nguôi. 

"Nó làm nhục tôi, tấn công tôi! 

Nó chiến thắng tôi, cướp của tôi!" 

Không chứa trong lòng tư tưởng ấy, 

Hận thù như vậy sẽ dân nguôi. 

Các mối hận thù giữa thế gian 

Chẳng hề tiêu diệt bởi lòng sân, 

Vô sân trừ khử niềm sân hận, 

Định luật muôn đời của cổ nhân. 

(Dhp 3-5) 

Khi các tôn giáo của dân bản xứ Ấn Độ bị người Hồi giáo đàn 
áp vào thế kỷ thứ mười một và mười hai, hàng ngàn Tỳ-kheo 
chịu để cho họ giết mà không kháng cự. Các nguồn kinh 
điển Tây Tạng đã ghi nhận hành động tự điều phục bản thân 
anh dũng ấy. 

Vô sân là một lý tưởng cao thượng nhưng lạnh lùng, nó cần 
được lòng từ (mettà) bổ sung. Dù cho các tên trộm cướp sát 
nhân có chặt tay chân của một Tỳ-kheo bằng cái cưa, các 


Tỳ-kheo cũng không được để cho thù hận khởi lên trong 
lòng. Thậm chí ở trong hoàn cảnh như vậy, chư vị cũng phải 
tự kiểm chế, và tự nhủ: 

"Tâm ta sẽ không dao động, ô nhiễm và ta sẽ không thốt ra 
một ác ngôn nào. Chúng ta sẽ an trú với từ tâm, không sân 
hận. Sau khi đã làm thấm nhuần khắp người kia với từ tâm, 
chúng ta sẽ an trú trong trạng thái ấy biến mãn cùng khắp 
thế gian..."(MN 21. 1, giản lược). 

Đức Phật chứa chan lòng từ hướng đến mọi cảnh giới có sự 
sống trên thế gian. Các nghề nghiệp tạo khổ đau cho người 
hay vật, những "nghề ác độc" như: đồ tể, bẫy chim, bắt thú, 
thợ săn, chài lưới, trộm cướp, đao phủ, cai ngục (MN 51), 
ngài xem là đáng bài bác và không phù hợp với chánh 
mạng. Ngài chán ngán tránh xa việc tế lễ bằng súc vật và 
còn cảm thấy thương xót luôn cả loài cây cỏ, như khi ngài 
phủ nhận việc phá hại hạt giống và cỏ cây (DN 1. 1). 

Từ tâm là đặc điểm chính yếu trong tính cách của đức Phật, 
y sĩ Jìvaka tuyên bố như vậy với ngài trong một cuộc đàm 
thoại (MN 55), song chính điểm này đức Phật cũng chế ngự, 
không cho phép nó vượt quá một giới hạn nào đó: Ngài 
không để cho mình nhúng sâu vào lòng bi mẫn.Sự thăng 
bằng trong tâm trí và ổn định mọi tình cảm là điều quan 
trọng nhất đối với ngài, và đã trở thành một phần bản tánh 
của ngài do tu tập điều thân. 

Vì thế, những cuộc tấn công tới tấp chĩa thẳng vào ngài mà 
vẫn không làm ngài nao núng. Ngay cả các triết gia đối thủ 
với ngài cũng công nhận Sa-môn Gotama không thể bị khiêu 
khích và cũng không dao động. Người cư sĩ Ni-kiền-tử như đã 


nói ở trên đây, Saccaka Aggivessana, tuyên bố khi cuộc thảo 
luận được chấm dứt (MN 36), rằng"màu da Tôn giả Gotama 
vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng", nghĩa là ngài không đỏ 
bừng mặt; còn các đạo sư khác, trong những lúc tranh luận, 
thường tránh né các câu chất vấn bằng cách nói lạc hướng 
và nổi giận. 

Tâm bình thản hay xả(upekkhà) phối hợp với trí thông minh 
lanh lợi biểu hiện trong cách đức Phật đối xử với Bà-la-môn 
Bhàravadja ở Ràjagaha. Bất mãn vì một người trong gia tộc 
quy y Phật Pháp, vị này phỉ báng đức Phật với các từ ngữ 
như"đồ ăn trộm, lạc đà, lừa...". Đức Phật bình thản để cho vị 
ấy nguyền rủa, rồi bỗng nhiên ngài hỏi vị ấy thỉnh thoảng có 
mời bạn bè về nhà ăn cơm không. Khi được trả lời là có, ngài 
hỏi tiếp vị ấy phải làm sao nếu khách không dùng các món 
ăn. Vị Bà-la-môn đáp các món ấy sẽ dành cho phần mình. 
Đức Phật tuyên bố:"Thế cũng giống hệt như lời phỉ báng kia, 
ta không nhận nó, vậy nó trở lại với ông!"(SN 7. 1. 2). 

Trong một Pháp thoại với các Tỳ-kheo ở Jetavana tại 
Sàvatthi, bậc Đạo Sư diễn tả tính cách an nhiên tự tại của 
ngài và khích lệ chư Tăng nỗ lực tu tập tâm bình đẳng tương 
tự: 

"Này các Tỳ-kheo, nếu người khác mạ ly, phỉ báng, phiền 
nhiễu Như Lai, trong tâm Như Lai cũng không oán hận, phẫn 
nộ hay bất mãn... Và nếu người khác kính lễ, tôn trọng, sùng 
bái Như Lai, trong tâm Như Lai cũng không hoan hỷ, thích 
thú hay phấn khởi".(MN 22) 

Hằng chục mẫu chuyện ghi lại các sự kiện trong Kinh Tạng 
Pàli xác nhận cách biểu lộ đặc tính của ngài như trên. 


Tuy nhiên có những trường hợp đức Phật không đơn giản 
chấp nhận những lời người khác nói, mà ngài bước ra khỏi 
thành trì kiên cố của tâm xả và chuyển sang thế công. Đó là 
trường hợp có vấn đề bảo vệ Giáo Pháp chống lại sự xuyên 
tạc và diễn dịch sai lạc do các đệ tử ngài đề xướng. Giáo 
Pháp là một khám phá vĩ đại của ngài, đó là công trình và 
tặng vật của ngài dành cho thế gian; ngài không chấp nhận 
sự có mặt của các Tỳ- kheo xuyên tạc Giáo lý do vô tình 
hoặc ác ý trong Giáo đoàn của ngài, mà phận sự Giáo đoàn 
là truyền đạt lời giáo huấn của ngài cho các thế hệ sau. Khi 
Tỳ-kheo Sàti diễn tả Giáo Pháp theo ý nghĩa rằng thức(viñ ñ 
ana) tồn tại mãi sau khi thân hoại và mang một hình thái 
sống mới, như vây là tạo nên một linh hồn bất tử, bậc Đạo 
Sư cho gọi vị ấy đến và hỏi xem có phải đấy là ý kiến của vị 
ấy không. Khi Tỳ-kheo Sàti xác nhận là phải, đức Phật cao 
giọng bảo: 

"Này kẻ ngu sỉ kia (moghapurisa), do ai mà ông nghe rằng 
ta đã thuyết giảng Giáo Pháp như vậy? Này kẻ ngu si kia, ta 
đã chẳng từng dùng nhiều pháp môn nói rằng thức do 
duyên khởi (và vì thế không thể tồn tại mãi sau khi chết) 
hay sao? Này kẻ ngu si kia, ông không chỉ xuyên tạc ta vì 
chấp thủ sai lạc, mà tự còn làm hại mình và tạo nhiều điều 
tổn đức đưa đến bất hạnh lâu dài!"(MN 38) 

Sau đó ngài tiếp tục hỏi các Tỳ-kheo hiện diện để chư vị xác 
nhận rằng Tỳ-kheo Sàti, con người đánh cá, không có một 
chút ánh sáng kiến thức nào về Giáo Pháp cả. Chúng ta chỉ 
còn biết thương hại vị Tỳ-kheo tội nghiệp ấy, theo như bài 
kinh miêu tả, đã ngồi im lặng, hổ thẹn, lo âu, rụt vai lại, 


không nói nên lời. 

Tỳ-kheo Arittha, trước kia là người huấn luyện chim ưng, 
cũng không tiến bộ gì hơn. Vị này hiểu Giáo Pháp theo ý 
nghĩa là các hành động được đức Phật xem là chướng ngại 
phápchẳng bao giờ đưa đến khổ ưu cả. Vị này cũng bị bậc 
Đạo Sư khiển trách là"kẻ ngu si"(MN 22). Điều đáng chú ý là 
trong cả hai trường hợp này Kinh Điển nhắc đến nguồn gốc 
hèn kém của các Tỳ-kheo bị quở mắng như vậy. Hình như là 
đức Phật chỉ mong những người thiếu học vấn cố rèn luyện 
các đức tính theo giới hạnh, chứ không mong có nhiều khả 
năng trí tuệ. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 5(b) 
Đức Phật Gotama và các phương diện tâm lý 


*ĐỐI VỚI NGHỆ THUẬT 

Thoạt nhìn, thái độ phủ nhận của đức Phật đối với nghệ 
thuật là điều đáng ngạc nhiên. Có lẽ, trước kia là một vương 
tử, ngài đã chán ngán âm nhạc và ca múa. Tuy nhiên có lẽ 
đúng hơn, ngài phản đối tính cách hấp dẫn của mọi hình 
thái nghệ thuật. Nhiệm vụ của nghệ thuật là gây cảm xúc và 
đưa cảm xúc đi xa, gợi lên một sự đáp ứng hòa điệu, làm 
xao lãng tâm trí khỏi sự quán sát hướng nội. Nó có khuynh 
hướng khơi dậy các mối dục vọng đam mê trong khi Giáo 
Pháp làm cho lắng dịu dục vọng. Nghệ sĩ tạo nên một thế 
giới tưởng tượng đây quyến rũ, còn Giáo Pháp tìm cách 
thâm nhập thế giới thực tại. Là người cầm đầu một Giáo 
đoàn, nên đức Phật có khuynh hướng đối lập nghệ 
thuật:"Này các Tỳ-kheo, ca ngâm được xem là khóc than 
trong giới luật các bậc Thánh, nhảy múa được xem là điên 
loạn, cười lớn để lộ cả răng là trẻ con trong giới luật của bậc 
Thánh..." (AN 3. 103) 

Tuy ngài bác bỏ âm nhạc theo lý trí, việc ngài có cảm tình 
đối với tính chất nghệ thuật này lộ ra trong một bài kinh của 
Trường Bộ, dầu đó chỉ là một huyền thoại. Sau khi nghe một 


khúc tình ca do nhạc thần Càn-thác-bà(gandhabba) tên Pañ 
casikha (Ngũ-Kế) biểu diễn, ngài khen ngợi chàng nhạc sĩ ấy 
về sự hòa điệu giữa giọng ca và âm thanh trình tấu qua dây 
đàn bằng gỗ vàng Beluva và cũng vì bài ca của chàng có 
nhắc đến Phật, Pháp, Tăng cùng các A-la-hán nữa. (DN 
21.1). 

Ngoài ra, đức Phật còn bài bác những màn diễn kịch. Ở cổ 
Ấn Độ, kịch là sự phối hợp giữa vũ điệu không lời và ngâm 
khúc hài hước hay trang nghiêm. Gần thành Ràjagaha có 
một ông bầu ca vũ kịch tên là Talaputa điều khiển một đoàn 
hát rong với một số nghệ sĩ và phụ tá đông đảo. Khi đến yết 
kiến đức Phật, Talaputa hỏi bậc Đạo Sư có thật là các diễn 
viên làm trò cho khán giả vui cười thích thú với âm thanh 
ánh đèn sân khấu v.v... sẽ được tái sanh vào cõi Hý Tiếu 
Thiên (Chư Thiên vui cười). Đức Phật tế nhị giữ im lặng, để 
tránh cho Talaputa khỏi lo ngại vì nghe câu trả lời bất lợi. 
Nhưng khi Talaputa nài nỉ, ngài giải thích rằng những kẻ nào 
tạo ra vọng tưởng điên đảo cho người khác bằng các trò ảo 
thuật sẽ bị tái sanh vào địa ngục*hay loài bàng sanh. (SN 
42.2) 

Đức Phật giảng cho chàng thanh niên Sigàla rằng ta nên 
tránh ca vũ nhạc kịch vì đi xem chúng không chỉ hao tốn 
tiền bạc mà chúng còn ràng buộc tâm trí ta vào ước vọng 
triển miên, đòi hỏi xem thêm nhiều vở kịch, nghe thêm 
nhiều bài ca, điệu nhạc, khúc ngâm, tiếng trống, tiếng kèn 
V.V... (DN 31. 10)*. 

Tham đắm các hình thức nghệ thuật là một chướng ngại cho 
giác ngộ giải thoát. 


CÁCH ĐỨC PHẬT CƯ XỬ VỚI ĐỆ TỬ TẠI GIA 

*ĐỐI VỚI NAM GIỚI 

Trong vòng vài năm khởi đầu sự nghiệp hoằng hóa, đức Phật 
nổi danh là một đạo sư thuyết giảng ở vùng "Trung Nguyên" 
và bất kỳ ai có điều kiện cũng tìm cơ hội nghe ngài. Ngài nói 
rất dễ nghe, trầm tĩnh, với giọng điệu thanh tao, lịch sự và 
ngôn từ phong phú. Thông thường ngài thêm một vài tiếng 
đồng nghĩa vào một động từ hay tính từ tự nó có lẽ quá đơn 
sơ tẻ nhạt, điều này không làm cho ý tưởng câu nói rõ ràng 
hơn mấy tí, nhưng khiến người nghe có đủ thì giờ tiếp thu ý 
nghĩa. Ngài lại còn minh họa các đề tài của ngài bằng hình 
ảnh lấy từ cuộc sống. 

Hơn tám trăm (800) ví dụ đếm được trong Kinh Điển Pàii, rút 
ra từ mọi phương diện trong đời sống Ấn Độ và từ thiên 
nhiên. Ta có thể thấy người thợ vàng làm việc, thợ chạm ngà 
voi, thợ làm tên, làm đồ gốm, người đồ tể xẻ thịt bò cái, bò 
cái chưa được xem là linh thiêng ở thời đức Phật, người buôn 
bán cầm cái cân thật nhẹ tay để có lợi cho mình, không có 
một nghề nào ngài không sử dụng để làm ví dụ. Ngài cũng 
lấy các hình ảnh ngoài thiên nhiên: sư tử (thường ở vùng Tây 
Ấn) và voi, tính tham ăn nôn nóng của con khỉ, vẻ nhút nhát 
dễ thương của con linh dương, vẻ quỷ quyệt của con cá sấu 
- tất cả mọi con vật này thường được đề cập cũng như thế 
giới thực vật: hoa sen, cây chuối, cây xoài, cây tala (họ dừa). 
Các ảnh dụ của đức Phật phản chiếu cả một thế giới ở vùng 
gần nhiệt đới. 

Một số nhà Phật học đã thấy vài bằng cớ về tính hài hước 
trong cách thuyết giảng của đức Phật, song khó nói điều này 


đúng hay sai. Các cách ngài diễn tả căn cứ trên thần thoại 
Ấn Độ (DN 11.81; SN 11. 3. 2), ví dụ câu chuyện ngụ ngôn 
về bà chủ nhà Vedehikà chịu đựng lâu ngày vì bị thử thách, 
cuối cùng đã nổi giận và đập lên đầu cô nữ tỳ với cái then 
cửa khiến cô chảy máu (MN 21), có thể là chuyện này cũng 
như vài chuyện khác tương tự, không có ý nghĩa hài hước 
theo đức Phật và cũng không được xem là hài hước trong bối 
cảnh văn hóa Ấn Độ. Đức Phật không xem tiếng cười là ích 
lợi cho giải thoát. Có lẽ ngài nhìn nhận tiếng cười hòa giải 
con người với cuộc sống, trong khi đó, theo quan điểm của 
ngài,tất cả vấn đề then chốt là phải giải thoát ra khỏi thế 
giới này. 

Đức Phật Gotama không phải là vị đạo sư thuyết giảng với 
vẻ hùng biện nồng nhiệt sôi nổi. Đúng hơn, ngài khởi đầu 
bằng cách bình thản trình bày một số lý luận và nhận thức. 
Ngài hành động theo nguyên tắc không chiêu dụ thính giả, 
mà tạo niềm tin cho họ. Ngài không bao giờ thúc giục bất cứ 
ai chấp nhận Giáo Pháp vì ngài hiểu rõ là"tuệ giác không đột 
ngột xuất hiện mà phải thành thục dân dần - cũng giống 
như biển cả tuần tự xuôi dần, chứ không dốc đứng thình lình 
như vực thẳm" (AN 8. 19). 

Quả thật nếu ai tuyên bố được cảm hóa vào đạo một cách 
vội vàng, ngài cũng cảnh báo vị ấy không nên chuyển hướng 
quá nhanh chóng, như trong trường hợp người đệ tử tại gia 
của phái Ni-kiền-tử, đại tướng Sìha thuộc bộ tộc Licchavi ở 
Vesàili. Và khi tướng Sìha, mặc dù được đức Phật bảo phải 
suy nghĩ thật kỹ về việc quy y vào đạo mới của mình, vẫn 
cương quyết xin theo Phật Pháp, bậc Đạo Sư bảo vị ấy phải 


tiếp tục cúng dường lễ vật cho các vị đạo sĩ Ni-kiển-tử (Mv 6. 
31). 

Một trong những biệt tài của đức Phật là khơi dậy niềm tin 
vững chắc trong lòng quần chúng. Đại vương Bimbisàra giữ 
lòng tín thành với ngài suốt ba mươi bảy năm cho đến lúc 
băng hà, và thái tử của vua là Ajàtasattu, chẳng hề là người 
kính mộ đức Phật chút nào, cũng đã chịu khó ngự xa giá đi 
một khoảng đường thật xa để đến thú nhận với ngài cách 
mình đã giết hại phụ vương như thế nào (DN 2.99). Thân 
thiết nhất giữa đám cư sĩ là mối quan hệ của vua Pasenadi 
với đức Phật, vua này đề cao ngài như một thân hữu cùng 
bàn luận triết lý, vừa tìm được ở ngài nguồn an ủi sau các 
đòn đau của số phận. 

Tuy nhiên, ngài không tô vẽ cho mọi việc tốt đẹp hơn thực 
tế. Ngài nói lời an ủi bằng cách nêu lên sự thực, cho dù sự 
thực ấy có vẻ tàn nhẫn đi nữa. Khi vị gia chủ già nua 
Nakulapità thỉnh cầu:"Mong Thế Tôn làm cho đệ tử hoan hỉ 
và phấn khởi", bậc Đạo Sư đáp: 

"Này gia chủ, quả thật là thân ông già yếu và bị hao tổn tàn 
tạ. Bất kỳ ai mang tấm thân này mà tự cho là khỏe mạnh dù 
chỉ trong giây lát, cũng thật là ngu si! Vậy này gia chủ, ông 
cần phải học tập như sau: "Dầu thân ta bị bệnh, tâm ta cũng 
sẽ không bị bệnh!"(SN 22. 1). 

Với Tỳ-kheo Vakkali đang bệnh nặng, đức Phật cũng không 
cố gợi lên những hy vọng hão huyền và không phủ nhận vị 
ấy sắp lâm chung. Ngài chuẩn bị tinh thần Vakkali vào giờ 
phút hấp hối. Ngài thuyết giảng cho vị ấy nghe tính vô 
thường của sắc thân và khi tình trạng của vị ấy càng trầm 


trọng hơn nữa, ngài gửi lời nhắn nhủ vị ấy là"Vị ấy sẽ có một 
cái chết an lành". (SN 22. 87)*. Tuy nhiên, ngài lại không 
tiên đoán việc vị ấy tự sát sau đó. 

*ĐỐI VỚI NỮ GIỚI 

Mối quan hệ của đức Phật đối với nữ giới vừa hòa hợp vừa 
xung khắc. Phụ nữ nhiều lần cố làm hại uy tín thanh danh 
của ngài và Giáo hội, ví dụ nàng Sundanì bị một số Sa-môn 
ngoại đạo ganh ty thúc giục, đã đóng vai người tín nữ 
ngưỡng mộ Sa-môn Gotama (Ud 4. 8), hoặc Cincà giả vờ 
mang thai để tố cao ngài trước mặt hội chúng đông đảo vì 
đã không chuẩn bị gì cho nàng sinh con đúng bổn phận của 
người cha tương lai cả (Thag Commentary: Luận Trưởng Lão 
Kệ). 

Trước kia cũng đã có nhiều vấn đề khó giải quyết với một số 
phụ nữ trong gia tộc Gotama, như bà vương phi, vợ cũ của 
ngài và bà dưỡng mẫu Mahàpajàpati, người đã cố thuyết 
phục ngài lập Giáo hội Tỳ-kheo-ni. Tất cả các kinh nghiệm 
ấy cũng đủ để đức Phật tránh xa phụ nữ. 

Cũng còn có nhiều lý do khác nữa, vì sự thân cận nữ nhân là 
mối đe dọa thường xuyên đối với giới luật Tỳ-kheo. Tham, 
sân, si là các động lực tạo nên tái sanh, do vậy, cần phải 
nhiếp phục chúng để thành tựu giải thoát. Thậm chí việc 
gặp gỡ giây lát với một nữ nhân cũng có thể gợi lên dục 
vọng trong tâm một Tỳ-kheo chưa chứng đắc viên mãn, 
Niết-bàn, và có thể làm vị ấy thối thất trên đường giải thoát. 
Vì thế, điều bất khả kháng là đức Phật, vị lãnh đạo một Giáo 
đoàn sống đời độc cư, cần phải cảnh báo đề phòng trước 
những con người có khả năng quyến rũ và hay quấy nhiễu 


ấy: 

"Này các Tỳ-kheo, ta không thấy một hình sắc nào làm say 
đắm tâm trí của đàn ông như hình sắc của đàn bà. Ta không 
thấy một âm thanh, một mùi hương, một vị, một xúc nào 
làm say đắm tâm trí đàn ông như âm thanh, mùi hương, vị, 
xúc của đàn bà".(AN 1. 1, giản lược) 

Phụ nữ có thể khơi dậy dục vọng trong lòng một vị hiền trí 
(muni), một bài kinh đã nói điều này (SNip 703). Nhất là 
trong các chuyến đi khất thực, vị Tỳ-kheo thường gặp đàn 
bà con gái ăn mặc hở hang, nên phải luôn phòng hộ mình. 
(SN 20. 10) 

Khi tôn giả Ànanda hỏi đức Phật lúc ấy đã tám mươi tuổi về 
cách một Tỳ-kheo phải cư xử với nữ giới như thế nào, bậc 
Đạo Sư đáp: 

"Này Ànanda, không nên nhìn họ. 

-Song nếu chúng con thấy họ, thì phải làm thế nào? 

-Này Ànanda, đừng nói chuyện với họ. 

-Song nếu họ nói với chúng con thì phải làm thế nào? 

-Này Ànanda, hãy tỉnh giác phòng hộ".(DN 16. 5) 

Sự thực là có nhiều người rời bỏ nhà cửa gia đình để làm Tỳ- 
kheo trái với ý nguyện của vợ con họ, đôi khi khiến cho các 
"sương phụ Tỳ-kheo" ấy tìm cách lôi cuốn chồng họ trở lại 
đời thế tục bằng các trò tỉnh ma lừa dối, mưu mẹo hay 
quyến rũ. Đó là lý do khiến đức Phật đôi khi nói những lời 
gay gắt về phụ nữ:"Này các Tỳ-kheo, có ba pháp này hành 
động được che dấu chứ không hiển lộ: đó là sở hành của nữ 
nhân, chú thuật của Bà-la-môn và tà kiến". (AN 3. 129, giản 
lược). 


Đàn bà xảo trá, dối lừa, che dấu, thích lập mưu mẹo, không 
trung thành ..., trong Kinh Tạng Pàii, chúng ta đọc được lời 
phán xét điển hình trong Bộ Chuyện Tiền Thân Đức Phật 
(Jàtakas) qua các chuyện kinh hoàng rợn tóc gáy (như 
Chuyện Tiền Thân 62 và 192). 

Tuy nhiên, chỉ vì những điều trên mà tưởng rằng đức Phật là 
người ghét nữ giới thì hoàn toàn sai lầm. Giả sử ngài đã suy 
xét nữ giới tuyệt đối yếu kém về phương diện đạo đức, thì 
ngài đã phủ nhận việc họ có thể chứng đắc giải thoát ngay 
đời hiện tại này. Trái lại,ngài công khai xác nhận họ có khả 
năng chứng Niết-bàn (Cv 10. 1. 3). Kinh Điển chứa đầy các 
bài nói về các Tỳ-kheo-ni và nữ đệ tử tại gia thành đạt cứu 
cánh. Quả vị A-la-hán sẵn sàng chờ đón nữ nhân cũng như 
nam nhân, nhưng không phải là Vô Thượng Giác Ngộ, vì Phật 
quả chỉ có thể được một nam nhân chứng đắc (AN 1. 15). 

Để có thể thấy được cách xét đoán phụ nữ của đức Phật trên 
một bình diện chính xác, ta cần phải cân nhắc các lời tuyên 
bố phủ định và xác định của ngài. Ngài đã nói đến đức hạnh 
của nữ giới trong một cuộc đàm thoại với Đại Vương 
Pasenadi, khi vua này thất vọng vì Hoàng hậu Mallikà đã 
sinh cho ông một công chúa thay vì một hoàng tử mà ông 
hằng mong ước (SN 3. 16). Đức Phật an ủi nhà vua bằng 
cách nói rằng một nữ nhân, nếu thông minh và đức hạnh, 
tôn kính mẹ chồng và trung thành tận tụy với chồng, thì còn 
đáng quý hơn một nam nhi. 

Ngài lại khen ngợi gia chủ Nakulapità ở vùng Sumsumàragiri 
(Núi Cá Sấu) có được người vợ hiền như bà mẹ Nakula, khi 
ông lâm chung vì trọng bệnh, bà đã hứa với ông rằng bà sẽ 


nuôi nấng gia đình, giáo dục các con và sống hợp đạo đức 
(AN 6. 16). Tăng Chi Bộ Kinh nêu một bản liệt kê (1. 24) các 
đệ tử xuất chúng của cả hai giới. Ngoài bốn mươi mốt (41) 
Tỳ-kheo và mười một (11) nam cư sĩ, còn có tên hai mươi ba 
(23) phụ nữ : mười ba (13) Tỳ-kheo-ni và mười (10) nữ cư sĩ. 
Ở một nơi khác (8. 91) cũng bộ kinh ấy liệt kê danh tánh hai 
mươi bảy (27) nữ cư sĩ (upàsikàs) xuất chúng. 

Trong Kinh Tạng Pàii, tất cả các câu chuyện kể những cuộc 
hội kiến giữa đức Phật và phụ nữ đều chứng tỏ ngài xem họ 
bình đẳng với nam giới. Sự kiện một số nữ nhân ác hạnh, 
hay tranh cãi và một số nữ nhân có thể lôi cuốn các Tỳ-kheo 
ra khỏi chánh đạo, vẫn không cản trở ngài công nhận 
rằngnữ giới có khả năng đạt kiến thức cao và nhiều nữ nhân 
còn vượt hẳn nam nhỉ về lòng nhân từ và tận tụy hy sinh . 
Ngài cũng biết rằng thông thường chính phụ nữ quyết định 
bầu không khí mộ đạo trong gia đình và dạy bảo con cháu 
các nguyên tắc đạo đức. Thực tế cho thấy có nhiều phụ nữ 
trong số người hộ trì Phật Pháp phần lớn là do đức Phật - 
khác với các ngoại đạo sư đồng thời - đã công nhận nữ giới 
có ý thức trách nhiệm và đầy đủ khả năng đạt giải thoát. Vì 
lý do này, nữ giới rất xúc động và hoan hỉ bày tỏ niềm tri ân 
sâu xa đối với ngài. 

BẬC ĐẠO SƯ 

*ĐỐI VỚI ĐỆ TỬ 

Rõ ràng đức Phật không thích bận rộn nhiều với các Tỳ-kheo 
trong bước đầu mới tu tập, nhất là nếu họ không biết các cư 
xử. Một nhóm Tỳ-kheo trẻ tuổi làm ồn ào như"đám dân chài 
kéo lưới" khiến ngài truyền lệnh phải đi ra ngay (MN 67) và 


chỉ cho phép chư vị đến gần khi đã học cách cư xử đúng luật 
Tỳ-kheo và thậm chí đắc quả A-la-hán nữa (Ud 3. 3). Ngài 
thích đàm đạo với các đệ tử thuần thục hơn mà ngài có thể 
truyền đạt một số kiến thức và tập trung vào một số đặc 
điểm của giáo lý. Một đệ tử càng hoàn hảo về kiến thức và 
tu tập bản thân bao nhiêu lại càng thân cận với bậc Đạo Sư 
bấy nhiêu. 

Để tận tai nghe được một bài thuyết Pháp do chính đức Phật 
dạy là điều khiến các Tỳ-kheo phải tự sắp xếp những chuyến 
bộ hành thật xa. Nếu cuộc hội kiến không diễn ra một cách 
tự nhiên, thì bình thường chính Tỳ-kheo Ànanda, thị giả và 
phụ tá của bậc Đạo Sư, định liệu cuộc tiếp xúc ấy và đôi khi 
vị này cố làm sao thật khéo léo để đức Phật không nhận 
thấy bàn tay điều khiển của mình (ví dụ ở trong kinh MN 26) 
. Một công thức mẫu mực (song thường lại được diễn dịch 
quá sơ sài) trong Kinh Tạng Pàiidiễn tả hiệu năng toàn diện 
mà đức Phật đem lại cho thính chúng:"Ngài thuyết giảng 
Pháp thoại cho các đệ tử, khích lệ cho chư vị phấn khởi và 
hoan hỉ". (DN 4. 27). Câu này nêu rõ ràng đức Phật không 
chỉ truyền đạt ý nghĩa nội dung mà còn hấp dẫn tình cảm 
của người nghe. Tích cách thần diệu của ngài khiến cho mọi 
lời ngài nói mang một nét đặc biệt và bất kỳ cuộc hội kiến 
nào với ngài cũng trở thành một kinh nghiệm gây ấn tượng 
sâu sắc. 

Ngoài ra, ngài còn dạy cho đệ tử pháp môn điều phục tâm 
nhờ đó chư vị có thể tự tạo định tĩnh (samàdhi). Hai hình 
thức thiền định cần được phân biệt (AN 3. 32) tùy thuận với 
Giáo Pháp nhằm mục đích làm lắng dịu dục vọng và đem lại 


giải thoát tri kiến. Các phápThiền định hướng đến an tâm 
hay tịnh chỉ (samatha) là các trạng thái thiền làm cho hành 
giả đưa dần tâm trí và các giác quan ra khỏi ngoại giới và 
cảm thọ niềm an tịnh dự báo tịch diệt, Niết-bàn . Chúng có 
khuynh hướng đoạn trừ dục vọng và làm tâm trí dễ tiếp 
nhận các tuệ quán cao hơn. 

Cách phát triển tâm trí thứ hai, phương pháp tìm hiểu bản 
chất hay quán sát (vipassanà) nhằm tiêu diệt vọng tưởng và 
vô minh. Cách này luôn hướng đến một đối tượng: tự thân, 
các hoạt động tâm lý, một tư tưởng, một vật thể hay một 
đặc điểm trong giáo lý.Mục đích của thiền quán là nhìn sâu 
vào bản chất của đối tượng mà phân tích, nghĩa là tiến đến 
nhận thức sự vật ngoại giới bằng trực quan chứ không đánh 
giá hay liên hệ với chủ thể, thấy chúng là vô thường, khổ và 
vô ngã, do đó tuệ tri tương quan của chúng cùng sự hiện 
hữu tùy duyên của vạn vật. Bằng cách này, tri kiến (ñàna ) 
và tuệ giác (pañ ñ a) khởi lên. Nếu đối tượng thiền quán là 
một phương diện đặc biệt của Phật Pháp, thìmục đích là để 
chuyển biến cái thực chất thuần túy tri thức ấy thành một 
kinh nghiệm chứng đạo linh động, làm cho nó thực sự hòa 
nhập với mình. 

Song thiền định tự nó không phải là cứu cánh. Thanh niên 
Mahàii hỏi đức Phật trong chuyến viếng Vesàli rằng có phải 
vì mục đích an trú trong thiền định mà vị Tỳ-kheo sống đời 
Phạm hạnh chăng? Bậc Đạo Sư đáp: 

"Này Mahàili, không phải vì muốn an trú thiền định, mà chư 
Tăng sống đời Phạm hạnh vì muốn chứng đắc các pháp cao 
thượng hơn, thù diệu hơn, đó là sự đoạn tận tham, sân, 


si(DN 6G. 12). 

Thiền định là phương pháp hỗ trợ giải thoát, chứ không gì 
hơn. Thiền tạo điều kiện thuận lợi để tâm đạt tri kiến, nhưng 
nó không thể cưỡng bách tiến trình giải thoát phải xảy ra và 
nó cũng không phải hoàn toàn thiết yếu. Kinh Tạng Pàii có 
nhiều ví dụ về những người không bao giờ hành thiền, tuy 
nhiên vẫn đắc giác ngộ giải thoát. 

Thần Phạm Thiên của Ấn Độ giáo, vị thần nhìn khắp bốn 
phương với bốn bộ mặt, đã đặt tên mình cho bốn Trạng Thái 
Tâm An Trú là "Bốn Phạm Trú" (Brahma-vihàra) . Nếu như 
các phương pháp thiền được nêu trên hướng tâm vào bên 
trong hoặc một để tài đặc biệt nào đó, thìBốn Phạm Trú 
hướng ra ngoài, về thế giới và xã hội . Từ ngữ "Thiền định" 
do vậy có vẻ chỉ thích hợp một phần nào với chúng; đúng 
hơn, chúng phải được diễn tả như là những"phương pháp 
phóng quang". Cách thực hành chúng được đức Phật giải 
thích rõ cho thanh niên Bà-la-môn Vàsettha. 

Vị Tỳ-kheo ngồi theo tư thế thiền định (kiết già) ở một nơi 
vắng lặng và an tịnh tâm hành để tâm không còn bị các ảnh 
hưởng ngoại giới tác động. Theo cách này, vị ấy có cảm thọ 
an lạc và định tĩnh. Khi đã được chuẩn bị thích hợp như vậy, 
vị ấy bèn"phóng quang" với từ tâm tràn ngập, "từ" (mettà), 
trước tiên hướng về một phương, kế phương thứ hai, phương 
thứ ba, phương thứ tư, rồi phía trên, phía dưới.Vị ấy chiếu 
sáng cùng khắp thế giới với từ tâm quảng bác, đại hành, vô 
biên, không hận, không sân (DN 13. 76). 

Cũng theo cách này vị ấy chiếu sáng khắp thế giới với bi 
tâm (karunà), hỷ tâm (mudità) và xả tâm (upekkhà). Các 


phương pháp phóng quang ấy không chỉ được đánh giá là có 
lợi ích cho vị hành giả mà còn tạo một hiệu quả rõ ràng trên 
thế giới này. Có lần đức Phật bị voi đực tấn công, chuyện kể 
rằng ngài phóng từ tâm về phía con vật khổng lồ này và 
nhiếp phục nó theo cách ấy (Cv 7. 3. 12). 

*VẤN ĐỀ THẦN THÔNG 

Ấn Độ là một đất nước tin tưởng vào các phép thần thông, 
nên ngay chính lúc đức Phật trụ thế, nhiều chuyện được 
phóng đại lan truyền về "Sa-môn Gotama”". Do vậy không gì 
đáng ngạc nhiên khi nhiều người xem ngài là"bậc Toàn Tri 
Kiến, Nhất Thiết Trí". Vì ngài là bậc Giác Ngộ, đã diệt tận si 
mê, quan niệm về nhất thiết trí của ngài là một kết luận có 
thể hợp lý. Khi được hỏi về điều này, bậc Đạo Sư đáp: 

"Bất cứ ai nói: "Sa-môn Gotama biết và thấy mọi sự, tuyên 
bố chứng đắc toàn tri toàn kiến, dù lúc đang đi, đứng, nằm, 
ngồi", kẻ nào nói như vậy là xuyên tạc ta. 

Song nếu bất cứ ai nói: "Sa-môn Gotama chứng đắc Tam 
Minh (nghĩa là Tri Kiến về đời quá khứ, về tác động của 
Nghiệp (Kamma) và về sự đoạn tận lậu hoặc (asavà), hay là 
Túc Mạng Trí, Sanh Tử Trí và Lậu Tận Trí), người ấy nói điều 
này một cách chân chánh”.(MN 71, giản lược) 

Ngài không tự xưng mình có tri kiến tự nhiên về mọi sự xảy 
ra trên thế giới, mà ngài chỉ biết những gì quan trọng đối với 
giải thoát khổ đau.Chỉ trong các vấn đề liên hệ đến giải 
thoát ngài mới là bậc Nhất Thiết Trí. 

Đức Phật không phủ nhận việc ngài đắc thần thông (iddhi), 
mà theo tín ngưỡng Ấn Độ, thần thông phát triển tự động 
như kết quả của sự điều thân ở một vị chân tu. Tương Ưng 


Bộ Kinh (Samyutta Nikaya 51. 7. 2) liệt kê các thân thông 
sau đây: một thân biến hóa nhiều hình dạng, đi xuyên qua 
tường, núi, độn thổ (như thể lặn xuống nước), đi trên nước, 
ngồi kiết già phi hành qua hư không, sờ mặt trăng, mặt trời 
với tay mình, nghe tiếng của chư thiên và loài người ở xa, 
nhớ lại các đời quá khứ, với thiên nhẫn thanh tịnh, siêu 
phàm thấy được sự sanh tử của mọi hữu tình tùy theo 
Nghiệp. Có lần Tỳ-kheo Ànanda hỏi bậc Đạo Sư ngài có thể 
dùng thần thông để bay đến Phạm Thiên chăng. Bậc Đạo Sư 
đáp: 

"Khi Như Lai định thân trong tâm và định tâm trong thân, 
Như Lai an trú lạc thọ và khinh an tưởng. Không cần nỗ lực, 
thân của Như Lai bay bổng lên hư không. Rồi Như Lai thị 
hiện nhiều loại thần thông".(SN 51. 73. 2) 

Chúng ta ngạc nhiên khi thấy tôn giả Ànanda hỏi câu ấy, vì 
theo nhiều đoạn kinh khác, tôn giả đã hiện diện trong lúc 
bậc Đạo Sư khai triển các Thần thông (ví dụ UD 7. 9). Từ 
điều này ta có thể kết luận rằng chuyện các Thần thông 
trong Kinh Điển là do chư vị trong Hội đồng kiết tập thêm 
vào về sau. 

Điều này lại càng có vẻ đúng hơn vì đức Phật, trong khi một 
mặt, không phủ nhận ngài có khả năng thực hiện thần thông 
đối với quần chúng luôn tìm kiếm phép lạ, tuy thế, mặt khác 
ngài lại đánh giá thấp kém các khả năng ấy và không dành 
một địa vị nào cho chúng trong giáo lý của ngài cả. Ngàixem 
chúng là những kết quả thứ yếu trong quá trình tầm cầu 
Giác Ngộ, chúng không chứng minh được gì về tính chất 
chân chánh của một giáo lý cả, và lại còn có thể hướng dẫn 


con người đi lạc vào tà đạo vì nhiều người có thể lầm tưởng 
chúng là cứu cánh của nỗ lực tu tập. Do vậy, ngài công khai 
nêu rõ chúng là nguy hiểm, đáng chán chê, cần phải được 
bác bỏ . (DN 11. 3) 

Chư Tỳ-kheo bị cấm biểu diễn thần thông trước các gia chủ 
(tức đám người thế tục), thậm chí là để cảm hóa họ vào đạo, 
và ngài còn đặt ra hình phạt dành cho tội vi phạm lệnh cấm 
này. (Cv 5. 8. 2) 

*CÁC ĐỆ TỬ ĐỐI VỚI NGÀI: 

Mối quan hệ giữa chư Tỳ-kheo và đức Phật ra sao? Tình cảm 
của chư vị đối với ngài thế nào? Ta khó có thể nói rằng chư 
vị "thương yêu" ngài theo nghĩa thông thường. Một bậc Đạo 
Sư thuyết giảng không hề mỏi mệt rằng sầu khổ phát sinh 
từ mọi nỗi niềm luyến ái, và ngài đã có cách nhìn thoát tục 
thản nhiên đánh giá thấp mọi dây ràng buộc thiết thân, thì 
khó có thể trở thành đối tượng thương yêu thắm thiết và 
chắc hẳn ngài cũng ngăn cản điều này nữa. 

Đối với Tỳ-kheo Vakkali lâm trọng bệnh sắp lâm chung có 
tâm nguyện được yết kiến bậc Đạo Sư, ngài bảo:"Thôi vừa 
rồi, này Vakkali, nhìn thấy cái thân đầy cấu uế này nào có 
ích lợi gì? Này Vakkali, ai thấy Pháp, tức là thấy ta. Ai thấy 
ta, tức là thấy Pháp". (SN 22. 87. 13)* 

Ngài yêu cầu sự tôn trọng thích hợp với một bậc Giác Ngộ, 
nhưng lại từ chối những cách bày tỏ tình cảm quá nồng 
nhiệt. Tình cảm quá nồng nhiệt như thế đi ngược với Giáo 
Pháp, đây là điều duy nhất ngài xem là quan trọng, còn ngài 
chỉ là một cá nhân đứng lùi lại đằng sau Giáo Pháp. 

Ngoài ra, trí tuệ siêu việt và nội tâm xả ly của ngài tạo nên 


niềm tôn kính nhưng khó có thể gợi lên mối thân tình. Chỉ 
những người có cá tánh mạnh dạn như vua Bimbisàra và 
vua Pasenadi, hoặc đầy đủ tri kiến về Giáo Pháp như chư 
Tôn giả Sàriputta và Moggallàna, hoặc có tính tình hổn nhiên 
như tôn giả Ànanda và nữ cư sĩ Visàkhà mới có thể tiếp xúc 
thân mật với ngài. Còn đại chúng Tỳ-kheo và giới cư sĩ đều 
trân trọng giữ một khoảng cách xa xa. Họ cảm thấy lòng từ 
của ngài tỏa rộng, nhưng lại ý thức rõ rằng lòng từ ấy hướng 
về mọi chúng sanh chứ không ưu ái riêng cá nhân nào. Quả 
thực ngài là bậc Đạo Sư (Satthar), một danh từ diễn tả tính 
cách vĩ đại của người được tôn xưng như vậy và niềm kính 
trọng xứng đáng dành cho ngài, song đồng thời nó chứng tỏ 
sự cách biệt giữa ngài và người đệ tử bình thường như họ. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 6(a) 
Các Năm Sau 


CÁC TRIẾT LÝ ĐỐI LẬP 

Khoảng giữa năm 515 và 500 trước CN, tại vùng "Trung 
Nguyên", xuất hiện bảy vị Đạo Sư trong số các Sa-môn có 
ảnh hưởng lớn đặc biệt. Ngoài đức Phật, các nguồn Kinh 
Điển Phật Giáo nêu lên danh sách các vị này (DN 2.2) 

. Pùrana kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) 

. Makkahi Gosala (Mạt-già-lê Cù-xá-lợi). 

. Ajita Kesakambilin (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la). 

. Pakkuda Kaccàyana (Bà-phù-đà Ca-chiên-diên). 

. Sanjaya Belatthiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-phê-phất). 

. Nigantha Nàtaputta (Ni-kiển-đà Nhã-đề-tử). 

Các vị này đều là bậc trưởng thượng, đáng tôn trọng (DN 
2.2) - nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng thọ mạng trung 
bình của người ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu - thứ năm trước CN 
được dự trù vào khoảng hai mươi hai tuổi, vì vậy một người 
trên năm mươi tuổi được xem là già lắm rồi. 

1) Pùrana Kassapa: 

Pùrana kassapa tự xưng là Toàn tri kiến (AN 9.39) vì thế tên 
vị này có lẽ phải được giải thích là Purananõàna: có toàn tri 
kiến, nhất tri kiến. 


G ƠI +> (Q) ` 


Chúng ta chỉ được biết về nguồn gốc vị này là người thuộc 
gia tộc thấp hèn, và theo hạnh du sĩ lõa thể - "mặc bộ y đức 
hạnh", tình trạng lõa thể này được gọi như thế. Các Kinh 
điễn Kỳ-na giáo nhắc đến một "kẻ khổ hạnh ngu si" tên là 
Pùrana có gốc từ Bebhela, chắc hẳn là vị Purana này. Một 
giả thuyết cho rằng vị ấy đã nhịn đói đến chết sau mười hai 
năm khổ hạnh và đã chết ở Sàvittha. Nhưng theo một bài 
Kinh Phật về sau của tạng Sanskrit (Divyàvadàna), vị ấy 
buộc một bình đầy đất vào cổ rồi trầm mình. 

Một số lời thuyết giảng của Pùrana còn được lưu lại vừa đủ 
để ta có thể thấy sơ lược nội dung triết lý này. Vua 
Ajàtasattu, người đã làm đạo với du sĩ Pùrana, tường thuật 
chuyện này với đức Phật như sau: 

"Đạo sĩ Pùrana Kassapa nói: "Thưa Đại Vương, không có ác 
nghiệp do người làm hay người xúi gục kẻ khác làm, như 
chém giết, đốt cháy, gây phiền muộn, khổ não, kích động, 
sát sanh hay cướp bốc. Thậm chí người nào dùng một bánh 
xe sắc như dao giết chết hết mọi chúng sanh trên quả đất 
này thành một đống thịt cũng không có tội ác do kết quả 
việc làm kia, và tội ác cũng không tăng trưởng. Hoặc nếu kẻ 
nào bố thí, tế lễ, cũng không có phước đức do kết quả việc 
làm ấy, và làm phước cũng không tăng trưởng. Bố thí, tu tập 
thân tâm, nói lời chân thật ... cũng không có phước báo gì". 
(DN 2.17, giản lược) 

Phù hợp với điều trên, một đệ tử của Pùrana tóm tắt Giáo lý 
của thầy mình bằng những lời này: "Đạo sư Kassapa không 
thấy tội ác gì trong việc chém giết, lừa đảo, dối gian cả. Vị 
ấy cũng không tin có phước báo gì cho mỗi người" (SN 


2.3.10), và Mahàli người Licchavì, tường thuật với đức Phật 
lời tuyên bố của Pùrana: "không có nhân duyên (điều kiện) 
đối với sự ô nhiễm của chúng sanh. Không có nhân duyên, 
chúng sanh bị nhiễm ô. Không có nhân duyên, chúng sanh 
trở thành thanh tịnh”. (SN 22.60) 

Như vậy Pùrana chủ trương rằng thiện hành hay ác hành 
đều không có hậu quả gì đối với người tạo nghiệp, tức là vị 
ấy phủ nhận qui luật nghiệp báo. Vì giải thoát không cần 
điều kiện tiên quyết nên nó không thể được thực hiện nhờ 
hành động của chính mình. Nói cách khác, chúng sanh 
không thể góp phần gì vào sự giải thoát của mình cả, mà 
phải chấp nhận số phận và chờ đợi được giải thoát một cách 
thụ động. Thuyết định mệnh của Pùrana tương tự với thuyết 
của người giữ vững lập trường Aujivika, là Makkhali Gosala. 
2) Makkhali Gosala: 

Bản Kinh Bhagavatìsùtra của Kỳ-na giáo nêu tên của 
Makkhali theo lối chữ Ardha-Màgadhì là Makhaliputta 
Gosalà. Do vậy, vị này là con trai của người hát dạo 
(mankha), cái nghề mà có lẽ chính vị này đã nối tiếp cha 
ông. Đứa bé thuở ấy được sinh ra trong một chuồng bò 
(gosàla) ở Saravana, vì thế có tên này. 

Makkhali gặp Nigantha Nataputta (tức Mahàvìra), vị kế thừa 
tổ sư sáng lập Kỳ-na giáo, khi vị này đang tu tập khổ hạnh 
vào năm thứ ba (524 trước CN). Bị lôi cuốn theo cách này, 
Makkhali cầu xin Mahàvìra nhận mình làm đệ tử, nhưng 
Mahàvìra im lặng bước đi. Một thời gian sau, Makkhali quyết 
định vứt bỏ hết y phục giống như Mahàvìra và từ đó sống 
suốt đời làm một Sa-môn lõa thể. Tại Paniyabhùmi, một nơi 


không xa Nàlandà, vị ấy gặp lại Mahàvìra, và thỉnh cầu lần 
nữa được nhận làm đệ tử. Lần này Mahàvìra nhận lời, và 
suốt sáu năm ròng, hai người sống cùng nhau chia xẻ mọi 
nỗi khó khăn của đời du sĩ vô gia đình. 

Chính trong thời gian này, Makkhali phát triển niềm tin vào 
tính chất tiền định của mọi việc diễn tiến. Vị này hết sức 
thán phục vị thầy thông thái của mình tiên đóan nhiều sự 
kiện không thể nào ngăn cản được. Ví dụ, có lần Mahàvìra 
tiên đoán rằng vào một ngày nhất định nào đó, Makkhaili sẽ 
được cho một đồng tiền giả lúc đi khất thực, và mặc dù 
Makkhaii tìm hết mọi cách ngăn cản việc này, nó vẫn xảy ra 
chính xác như Mahàvìra đã tiên đoán. Vì thế Makkhali kết 
luận "Việc gì phải xảy ra thì sẽ phải xảy ra như vậy, chứ 
không thể khác được". 

Chính một phần do triết lý này và một phần do tính khoe 
khoang khoác lác mà Makkhaii liên tục đặt mình và vị thầy 
minh trí của mình vào các cảnh khốn đốn ngặt nghèo. Hơn 
một lần vị ấy bị đám đông đánh đập tả tơi. Thỉnh thoảng 
hình như vị ấy ngầm trả thù những kẻ từ chối bố thí cho vị 
ấy thì nhà của họ và cả làng họ có thể bị hỏa hoạn, và 
chuyện ấy cũng xảy ra thực! 

Vì có lần Mahàvìra không giúp sức chống lại những kẻ tấn 
công nên Makkhaili rời bỏ vị thầy dạn dày kinh nghiệm ấy ra 
đi, để rồi chẳng mấy chốc liền nhận ra rằng không có thầy 
bảo vệ, vị ấy càng gặp nhiều gian lao vất vả mới sống mà 
chẳng hề hấn gì. Sáu tháng sau, vị ấy tìm lại thây, nhưng 
chẳng học hỏi được gì về kinh nghiệm sống của thầy và vẫn 
tiếp tục lối cư xử đầy khiêu khích và tinh quái. Vào một dịp 


có một đám cưới đi qua, vị ấy bình luận là cả cô dâu lẫn chú 
rễ đều xấu xí lạ lùng. Sau khi bị đám cưới cho một trận đòn 
chí tử, vị ấy nhận ra rằng lời nói của mình chẳng khôn khéo 
gì cả. 

Sự đỗ vỡ sau cùng với đạo sư Mahàvìra là do một trong các 
trò lừa gạt khác của vị đệ tử này. Trên con đường đi qua 
Magadha, Makkhali chỉ một cây mè và hỏi thầy xem thử 
riêng cây mè này sẽ có quả nào không. Mahàvìra bảo có 
nhiều lắm. Khi họ tiếp tục du hành, Makkhaili đi lùi ra sau 
một chút và đợi lúc Mahàvìra không để ý, bèn nhổ cây mè 
lên. Một thời gian sau, cả hai cùng đến lại chỗ ấy và thấy 
cây mè kia, dù bị nhổ lên, vẫn không chết. Một trận mưa đã 
làm cho cây bén rể lại và nó còn sinh ra trái mè nữa! Do 
vậy, mặc dù Mahàvìra được chứng tỏ là đã tiên đoán đúng, 
trò đùa tinh quái của Makkhaili để thử tài thầy cũng là lý do 
đủ làm cho vị đạo sư tống cổ vị đệ tử kỳ quặc này. 

Bị bỏ lại theo đường lối riêng của mình, Makkhali nỗ lực rèn 
luyện mong đạt thần thông và tri kiến, những mục đích mà 
theo lời đồn vị ấy chứng đắc trong vòng sáu tháng. Việc này 
có lẽ được ghi lại vào năm B517 trước CN. Từ đó đến lúc 
mạng chung, Makkhali sống đời Sa-môn du sĩ, nhưng bao 
giờ cũng an cư mùa mưa trong nhà một người đàn bà làm đồ 
gốm. Theo thời gian, vị ấy dần tạo được một số đệ tử xuất 
gia lẫn tại gia. Chắc hẳn vị ấy cũng có vài đặc điểm kỳ diệu 
nào đó nên đã gây được sự cảm phục ngay cả Đại Vương 
Pasensdi nước kosala, vị thân hữu của đức Phật. 

Các Kinh điển Kỳ-na giáo ghi đầy đủ chỉ tiết về cuộc đời của 
Makkhali một lần nữa vào năm du hành thứ hai mươi bốn 


của vị ấy, tức là năm vị ấy từ trần (501 trước CN). Năm ấy 
Makkhali họp sáu đệ tử quanh mình để kết tập giáo lý theo 
hệ thống. Khi Mahàvìra, đạo sư thông thái cũ của vị ấy, nghe 
tin về cuộc hợp này, liền nhớ lại các trò điên khùng của 
Makkhali từ thời hai vị còn sống chung với nhau, và nói 
toang mọi việc cho đám đồ chúng nghe. Chuyện này lan 
truyền nhanh như cháy rừng, gây biết bao phiền muộn cho 
Makkhaii. 

Phẫn nộ vì bị làm trò cười như vậy, vị ấy liền đến trước mặt 
Mahàvìra, tuyên bố rằng mình không còn là chàng Makkhail 
Gosala cũ kỹ trong thời quá khứ xa xưa: nhiều lần tâm trí 
được tái sanh đã biến cải vị ấy thành một người mới hoàn 
toàn. Khi Mahàvìra khinh bỉ phủ nhận luận điệu này, 
Makkhali mất hết bình tĩnh và thét lên vào mặt Mahàvìra: 
"Người sẽ bị thần thông của ta đục thủng! Trong sáu tháng 
ngươi sẽ chết vì sốt!". Tuy nhiên Mahàvìra chẳng hề dao 
động: phép mầu không có tác động gì đối với vị này cả mà 
sẽ trở về với kẻ sử dụng nó: "Trong bảy đêm kể từ nay, chính 
ngươi sẽ chết vì sốt". 

Và quả thực, các Kinh điển Kỳ-na giáo nói tiếp, Makkhaili trở 
về lò gốm ở Sàvittha, và bắt đầu lâm bệnh. Vị ấy lên cơn sốt 
mê sảng, nhảy múa, ca hát và trét đất sét nguội của lò gốm 
lên khắp mình mẩy. Đối với những người hâm mộ đến thăm 
vị ấy trong tình trạng này, vị ấy cũng nói toàn những lời lú 
lẫn do loạn trí. Ít lâu sau vị ấy ra huấn thị cho đám đệ tử về 
việc hỏa táng của mình, và lễ hỏa táng ấy phải được cử 
hành linh đình trọng thể. 

Nếu ngày nay ta có thể tin tưởng được các Kinh điển Kỳ-na 


giáo (chắc chắn có nhiều thành kiến), thì Makkhali, vào đêm 
thứ bảy sau cuộc so tài nguyền rủa kia, đã thú nhận việc 
phạm giới khổ hạnh của mình với các đệ tử rằng vị ấy không 
phải là một A-la-hán chứng đắc thắng trí mà chỉ là một kẻ 
lừa đảo, do vậy đã chết vì lời nguyền của chính mình. Vội rút 
lui lời huấn thị về việc tổ chức hỏa táng trước kia của mình, 
vị ấy truyền lệnh rằng cần phải làm ô nhục thân xác mình, 
các Sa-môn phải phỉ nhổ ba lần vào mặt thầy, rồi buộc một 
dây thừng vào chân trái thi thể và kéo đi khắp thành Sàvitthi 
rồi quảng thây đâu đó. 

Các môn đồ chỉ làm chuyện xúc phạm thánh thể ấy một 
cách tượng trưng mà thôi. Họ vẽ bản đồ thành Sàvatthi trên 
sàn túp lều của lò gốm rồi kéo di hài lên, sau đó làm lễ hỏa 
táng vô cùng long trọng! 

Trong đám ngoại đạo sư đồng thời, đức Phật khinh bỉ 
Makkhali. Ngài tuyên bố: "Ta không thấy ai đem lại nhiều tai 
họa và bất hạnh cho nhiều người bằng Makkhali Gosala, kẻ 
điên khùng ấy". (AN 1.17) 

Trong tất cả giáo lý của Sa-môn Bà-la-môn ngoại đạo, chủ 
thuyết của Makkhali là hạ liệt nhất. Vì Makkhali ngu si này 
tuyên bố chủ trương không có (qui luật) nghiệp nhân, không 
có nghiệp quả, không có tinh tấn (năng lực để đạt giải 
thoát)." (AN 3.135) 

Và trong một cuộc đối thoại với du sĩ Bà-la-môn 
Vacchagotta, ngài tuyên bố không một người nào thuộc phái 
Ajìvika từng đạt giải thoát khổ đau, chỉ trừ được một người 
tái sanh Thiên giới, nhưng vị này không hẳn là một vị Ajìvika 
đích thực và vị ấy đã không tin vào nghiệp (do vậy đã tạo 


được một số công đức cho mình). 

Kinh Tạng Pàii ghi lại sơ lược lý thuyết của Makkhali Gosala 
từ miệng vị này thốt ra. Vua Ajìtasattu tường thuật với đức 
Phật những lời của vị ấy, được xem là y nguyên văn: 

"Không có nhân duyên đối với sự ô nhiễm của chúng sanh. 
Không có nhân duyên, chúng sanh bị ô nhiễm. Không có 
nhân duyên đối với sự ô nhiễm của chúng sanh. Không có 
nhân duyên, chúng sanh được thanh tịnh. Sự thành đạt hình 
thái hiện hữu nào cũng không tùy thuộc vào tự lực, tha lực 
hay tinh tấn... .Tất cả mọi hữu tình, mọi sinh vật, mọi sinh 
loại, mọi sinh mạng (Jìva) đạt đến hình thái hiện hữu của 
chúng đều không do tinh tấn hay tự lực, nhưng đã thành 
thục như là kết quả của định mệnh (niyati), cha mẹ sinh sản 
(sangati) và hiện hữu (bhàva) ở đời trong sáu loại tái sanh, 
nơi mà giờ đây chúng hưởng thọ khổ hay lạc. Sau 8.400.000 
kiếp (trong vòng luân hồi sanh tử), người hiền trí cũng như 
kẻ ngu si nhiều đoạn tận khổ ưu. Ta không nên suy nghĩ: 
"nhờ kỷ luật này, giới hạnh này, khổ hạnh này hay Phạm 
hạnh này ta sẽ làm thành thục các nghiệp chưa chín muổi, 
và sẽ đoạn trừ các nghiệp đã thành thục". Những việc ấy 
không thể xảy ra, khổ hay lạc đều được định phần và không 
thể tăng hay giảm vòng luân hồi sanh tử. Giống như một 
cuộn dây được tung ra sẽ kéo dài mãi cho đến khi tháo hết, 
cũng vậy, cả kẻ ngu lẫn người trí đều chấm dứt khổ đau khi 
nào họ đã lưu chuyển trọn vòng luân hồi sanh tử." (DN 2.20, 
giản lược). 

Quan điểm chính của triết lý này là số mệnh (niyati) quyết 
định con đường của mọi chúng sanh qua vòng luân hồi . Nó 


không chịu tác động của bất cứ điều gì, do vậy thiện nghiệp 
hay ác nghiệp đều không gây hậu quả đối với tính chất các 
cuộc tái sanh. 

Cũng vậy, Giới Luật tu tập cũng không có giá trị gì, và thâm 
chí một vị Aujìvika cũng không thể thúc đẩy tiến trình giải 
thoát. Các Sa-môn Ajìvika làm đạo sĩ vì số phận đã định 
phần cho họ như vậy, chứ không phải vì họ có hy vọng cải 
thiện số phận tương lai. Tuy nhiên, một động lực chung của 
họ là học nghệ thuật tiên đoán. Nếu số phận mọi người đã 
được tiền định, theo họ suy nghĩ, ít ra họ có thể tìm cách 
biết việc tương lai gần xảy ra. 

Vì con đường của mọi người qua vòng luân hồi đã được 
hoạch định sẵn, nên phải phân lượng hạnh phúc hay khổ ưu 
mà họ thọ hưởng đều được số phận ban bố trước. Do vậy, 
thái độ hợp lý duy nhất là chấp nhận mọi sự xảy ra và chịu 
đựng mà không than phiền. Giải thoát sẽ tự động diễn tiến 
ngay khi mỗi người trải qua 8.400.000 kiếp. Có một tục ngữ 
của phái Ajìvika như sau: 

Không đường lên thiên giới, 

Cứ sống hết phận mình, 

Mọi buồn vui xảy tới 

Đều do số phận dành. 

Vòng luân hồi chung cuộc 

Khiến mọi người tịnh thanh. 

Đừng nóng lòng muốn biết 

Những việc sắp thành hình. 

(Jàkata VI 544) 

Giới chiến sĩ đặc biệt bị thuyết định mệnh này lôi cuốn 


nhưng rất nhiều người khác nữa thường thích nhớ lại một 
tục ngữ nào đó của phái Ajivika mỗi khi có chuyện không 
may xảy ra. 

Cùng với sự biến mất của phái Ajìvika vào thế kỷ thứ hai 
trước CN ở bắc Ấn và thế kỷ thứ mười bốn sau CN ở Nam Ấn, 
tất cả kinh sách của họ cũng thất lạc luôn; cho nên mọi điều 
chúng ta hiểu biết về triết lý của phái này đều phát xuất từ 
các trích đoạn trong thi văn của các phái đối lập. Một số vấn 
đề cốt yếu như bản chất của linh hồn hay sinh mạng (Jìva) 
tạo nên mối liên lạc giữa các đời sống với nhau, và bản chất 
của giải thoát ở chặng cuối cùng của sinh tử lộ dài dằng dặt 
ấy đều được số phận phát họa sẵn, do vậy, không có câu 
giải đáp chính xác nào cả. 

3) Ajita Kesakambalin: 

Không có các chi tiết nào được lưu truyền về tiểu sử của 
Ajita Kesakambalin (ngoại trừ sự kiện là vị này già hơn đức 
Phật nhiều. Biệt hiệu trên chứng tỏ là vị ấy mang áo khoác 
(kambala) bằng tóc (kase) một loại y mà như đức Phật nhận 
xét (AN 1.135), hết sức bất tiện: lạnh lẽo về mùa lạnh, và 
nóng nực về mùa nóng, lại hôi hám và ngứa ngáy. Không ai 
hiểu được tại sao vị ấy mặc y này quanh năm, bởi vì vị ấy 
phủ nhận giá trị của khổ hạnh , nên vị ấy cũng không hy 
vọng cái ý này làm gì được cho việc giải thoát. 

Lý thuyết duy vật- hư vô của Ajita tương tự với lý thuyết của 
các phái Lokàyatas, Càrvàkas hoặc Nàstikas và theo lời vua 
Ajìtasattu, được tóm tắt như sau: 

" Không có bố thí, hy sinh hay tế lễ, (những việc có thể đem 
giá trị cho giải thoát). Không có kết quả của các nghiệp 


thiện ác (kamma), không có đời này hay đời sau (mà chỉ có 
sự gặp gỡ các giác quan). Không có mẹ, không có cha, và 
cũng không có các loài hóa sanh. Ở trên đời này không có 
các Sa-môn hay Bà-la-môn thành tựu cứu cánh tối thượng, 
những vị đạt giác ngộ viên mãn, tuyên thuyết thế giới này 
và thế giới khác, sau khi đã chứng tri chúng bằng thắng trí 
của mình. Đúng ra, con người này do tứ đại hợp thành. Khi 
mạng chung, địa đại trở về với đất, thủy đại trở về với nước, 
hỏa đại trở về với lửa, phong đại trở về với không khí và các 
căn tan biến vào cõi hư vô. Cả năm, nghĩa là bốn kẻ gánh 
quan tài và thi thể trong quan tài là năm, cùng đi đến nơi 
hỏa táng. Bọn người kiêng xác cứ ca ngợi tán dương cho đến 
tận nơi kia, nơi đống xương hóa ra màu trắng xóa và lễ vật 
trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu sỉ truyền bá các sự bố thí 
tế lễ. Khi chúng bảo có ích lợi cho việc kia, đó chỉ là lời dối 
trá trống rỗng. Kẻ ngu cũng như người trí, khi thân hoại 
mạng chung đều hủy diệt, tiêu vong, không còn tổn tại sau 
khi chết". (DN 2.23) 

Thật khó tưởng tượng rằng Ajita, người không đưa ra một tia 
hy vọng nào về đời sau hay con đường giải thoát, lại có thể 
được Sa-môn nào theo làm đồ đệ. Hình như vị ấy xuất hiện 
như một diễn giả đơn độc và chỉ có đám đệ tử tại gia mà 
thôi. 

4) Pakudha Kaccàyana: 

Một lý thuyết về nguyên tử của vật chất được Pakudha 
Kaccàyana đề xướng, từ đó vị này rút ra những kết luận thô 
thiển hạ liệt. Ta chỉ đây là một người thuộc giai cấp Bà-la- 
môn qua danh tánh ấy. Vị này công nhận có bảy yếu tố căn 


bản hay thân 

(kàya) thuộc về bảy loại hoàn toàn khác biệt do đó mọi vật 
được cấu thành. Chúng không được sáng tạo, thường hiện 
hữu và bất biến. Bảy yếu tố căn bản ấy là: đất, nước, lửa, 
gió, lạc, khổ và linh hồn hay mạng căn (Jìva). 

"Không có người bị giết hay người chết, không có người 
nghe hay người nói, cũng không có người biết hay người cho 
biết. Bất kỳ ai chặt đầu người khác với kiếm sắc bén cũng 
không đoạt mạng sống của ai cả. Kẻ ấy chỉ xuyên lưỡi kiếm 
vào khoảng hư không nằm giữa bảy yếu tố kia (chứ không 
làm hại vật gì cả). (DN 2.26) 

Sự thật là bảy yếu tố căn bản kia, nếu được phối hợp thành 
một tổng thể có sức sống, khả dĩ bao hàm một hiện tượng 
cao quí hơn, vĩ đại hơn con số cọng đơn giản tất cả yếu tố 
lại, rõ ràng điều này không soi sáng vào lý luận của 
Pakudha. Tuy nhiên ,về phương diện lịch sử, đạo sư này cũng 
có địa vị quan trọng như một người chủ trương thuyết 
nguyên tử vật chất đầu tiên của Ấn Độ. Bảy yếu tố căn bản 
của vị này về sau được phái Ajivika phương nam tiếp nhận, 
vì vậy đôi khi vị ấy cũng được gọi là một vị Ajivita. 

5) Sanojaya Belatthipputta: 

Kinh điển Phật giáo đưa ra một hình ảnh khá mờ nhạt về vị 
này, có lẽ đây chính là vị Sanojaya ở Ràjagaha đã có thời là 
đạo sư của hai tôn giả Sàriputta và Moggallàna. Trong cuộc 
đàm luận với vua Ajàtasattu, vị này tự xem mình là một 
người theo thuyết hoài nghi và bất khả tri, bài bác mọi lý 
thuyết không được thiết lập trên quan sát và kinh nghiệm. 
Có lẽ triết lý này cũng có một ý nghĩa nội dung tích cực nào 


đó, song nếu vậy thì nội dung ấy đã không tồn tại qua hai 
ngàn năm trăm năm kể từ thời sơ khai. 

6) Nigantha Nàtaputta(nam tử của gia tộc Nàtha theo 
phái Ly Hệ Phược), có tên riêng là Vardhamàna, và là con 
trai của vị võ tướng quý tộc nhiều quyền lực Siddhattha 
cùng phu nhân Trisalà. Vị ấy sinh năm 557 trước CN tại 
Kundagràma (nay là Basukund) gần Vesàli, về sau nỗi tiếng 
hơn với các danh hiệu tôn quý như Mahàvìra (Đại Hùng) và 
Jina (Thắng Giả). Tên gọi tôn giáo của đạo sư này, Kỳ-na 
giáo, phát xuất từ biệt hiệu thứ hai. 

Vardhamàna lớn lên trong hoàn cảnh gia đình hưng thịnh, 
tiếp nhận một nền giáo dục thông thường của một vị Sát-đế- 
ly. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy kết hôn và có một con 
gái. Cha mẹ vị này theo giáo lý của Pàrsva (Nàtha), có lẽ đó 
là một đạo sư có thật trong lịch sử, tương truyền xuất thân 
từ Benares, sống vào thế kỷ thứ tám trước CN và đám môn 
đồ được gọi là Nigantha (Ni-kiền-tử: Ly hệ phược). Họ theo 
giáo phái khổ hạnh thật nghiệm khắc đến độ, muốn đạt 
thanh tịnh bản thân để tiêu trừ nghiệp quá khứ (kamma), họ 
nhịn đói cho đến chết. Theo bước chân cha mẹ, ngoài 
Vardhamàna, vị huynh trưởng Nandivardhana cũng là một 
Ni-kiền-tử. Sau khi cha mất, Nandivardhana lãnh nhiệm vụ 
chính trị của cha và dùng thế lực ở Vesàli để truyền bá đạo 
Ni-kiền-tử. 

Hai năm sau khi cha mẹ nhịn đói đến chết, vào dịp đầu mùa 
đông, Vardhamàna từ giã gia đình để theo đời Sa-môn. Thời 
ấy, (527 trước CN) vị này được ba mươi tuổi. Vì tuân thủ lời 
dạy của sơ tổ Pàrsva, vị ấy không cần tìm một đạo sư mới 


mà chỉ sống theo Giới Luật của sơ tổ. Trước tiên, vị ấy làm 
du sĩ khổ hạnh, chỉ đắp một y, nhưng sau mười ba tháng vị 
ấy bỏ y này và từ đó "mặc y không khí:, tức là lõa thể, một 
tập tục mà đồ đệ một thời của vì này là Makkhali Gosala, 
một du sĩ Ajivika, đã chấp nhận. 

Vardhamàna tự buộc mình theo những điều luật khắc 
nghiệt, tương truyền là đã dựng một bức tường cao quanh 
mình để hành thiền bên trong. Suốt hai năm hai tháng vị ấy 
vẫn ở chỗ cũ theo cách này, và sau đó bắt đầu du hành, dần 
dần tiến về hướng đông từ vùng "Trung Nguyên" vào phía 
Tây vịnh Bengal ngày nay, và có lẽ ra tận biển. Việc tiếp xúc 
của vị ấy với quần chúng miền đông Ấn không được hoàn 
toàn tốt đẹp, vì dân chúng ở đó xem hình thức lõa thể là vô 
liêm sĩ và không hiểu được lối sống khất sĩ. Đôi khi họ còn 
thả chó ra vồ cả Sa-môn lõa thể kia nữa! 

Vardhamàna sống đời khổ hạnh cùng cực, dù vị ấy chưa 
theo đuổi một kiểu hành hạ xác thân nào. Sự kiện Giác Ngộ 
của vị này được xem là đã khiến vị này thành bậc Toàn Tri 
Kiến xuất hiện sau mười hai năm sống đời du sĩ không nhà, 
nghĩa là năm 515 trước CN. Khung cảnh giác ngộ là một cây 
Sàla gần Jrimbhikagràma. Do giác ngộ, đạo sư Vardhamàna 
trở thành Thắng Giả (jina) cùng với danh hiệu này, thời kỳ bị 
quần chúng bài xích cũng qua đi: vị Thắng Giả đã được thiên 
hạ đối xử tôn kính. 

Sau ba mươi năm hành đạo và tạo nên sự nghiệp thành 
công với địa vị giáo chủ, Mahàvìra từ trần tại Pàvà (nay là 
Pàvapurì) gần Patna vào năm 485 trước CN ở tuổi bảy mươi 
hai. Cũng giống như cha mẹ đạo sư này nhịn đói cho đến 


chết. Vị ấy để cho hậu thế một hội chúng Sa-môn và đệ tử 
tại gia, cả nam lẫn nữ, ít hơn số tăng chúng Phật giáo hay 
phái Ajivika, nhưng cũng khéo tổ chức theo đoàn thể. Giáo 
lý Nigantha được vị này phục hưng, dần dần theo thời gian 
được gọi là Kỳ-na giáo, tồn tại ở Ấn Độ cho đến nay và có 
khoảng hai triệu môn đồ, phần lớn ở Bombay. 

Đại cương giáo lý Kỳ-na mà chúng ta thấy được trong Kinh 
Tạng Pàli (DN 2.29) thiếu mất điểm trọng yếu của hệ thống 
này. May mắn là chúng ta không cần phải theo nguồn Kinh 
điển ấy, vì chính môn đồ Kỳ-na giáo có nguồn thánh điển 
bao quát đây đủ được chép thành văn vào thế kỷ thứ năm 
sau CN và lưu truyền theo ngôn ngữ Ardhamagàdhì (ngôn 
ngữ của sư tổ Mahàvìra), Apadhramsa và Sanskirt. 

Ngoài ra, văn học của dân chúng Ấn Độ chịu nhiều ảnh 
hưởng của đạo Kỳ-na. Giáo phái này xem việc bảo tồn các 
kinh sách cổ điển quan trọng là công đức tạo phước nghiệp 
bằng cách chép tay hay in lại các sách này hư nát sau 
khoảng chừng một trăm rưỡi năm. 

Cũng như Phật giáo, đạo Kỳ-na không tin vào sự tăng hay 
giảm theo định kỳ của thế giới. Thế giới xưa nay vẫn tồn tại 
như vậy và không hoại diệt, mặc dù mọi hình thức thay đổi 
cứ tiếp diễn trong đó và mọi hoàn cảnh luôn biến dịch. Vạn 
pháp diễn ra theo qui luật nhân quả tự nhiên và không có 
một vị thần linh nào kiểm tra cơ chế của thế giới cả. Mọi sự 
can thiệp từ bên ngoài vào qui luật tự nhiên là điều không 
thể có được. 

Toàn thể thế giới gồm các yếu tố phi sinh mạng và sinh 
mạng, điều này được phái Kỳ-na phân biệt rất rõ ràng. Lãnh 


vực phi sinh mạng (ajìva) bao gồm năm thể loại, hình thái, 
và thực tại, đó là: không gian, chuyển động, đình chỉ, thời 
gian và vật chất (pudgala). Vật chất (tức là đất, nước, lửa, 
không khí) do các nguyên tử (anu) tạo thành, các nguyên tử 
này không thể phân chia nhỏ hơn nữa. Các nguyên tử kết 
hợp cùng với nhiều nguyên tử khác, và từ sự hòa đồng này 
phát sinh nhiều biểu hiện vật chất đa dạng mà ta có thể 
thấy được. Bóng tối, ánh sáng, âm thanh và tiếng động cũng 
đều được xem là vật chất. 

Trái với lãnh vực phi sinh mạng ấy là lãnh vực sinh mạng 
(jìva). Vô số linh hồn hay tự ngã riêng biệt (àtman) thuộc về 
lãnh vực này, chúng trường tồn, có ý thức, toàn tri kiến, vô 
ưu và hoàn hảo, bao lâu chúng chưa bị suy thoái thành các 
"sinh mạng" (jìva) hay "linh hồn nhập thể" do sự ô nhiễm từ 
bên ngoài. Cả hai từ àtman và jìva đều chỉ chung linh hồn, 
theo cách nó hiện hữu trong trạng thái thanh tịnh hay trạng 
thái nhập thể. Tất cả mọi atmans đều giống nhau, trong khi 
các jìvas lại khác nhau do quá trình hiện thân nhập thể ấy. 
Sự suy thoái của àtman thành một jìva do sự lắng động một 
chất bất tịnh tỉnh tế tạo nên, mắt thường không thấy được, 
nó dính vào àtman như thể các hạt bụi dính vào một bề mặt 
trơn láng. Theo cách này, àtman trước hết tạo ra một thực 
thể tâm linh, sau đó là một thực thể vật chất. Thực thể này 
ban đầu che dấu và cuối cùng bao phủ lên mọi tính chất căn 
bản àtman. Như thế àtman trở thành một jìva, là một hữu 
tình sống thực bị trói buộc vào vòng luân hồi sanh tử 
(samsàra), vì vậy phải chịu đựng khổ đau triển miên tái 
diễn. 


Mọi khổ đau phát xuất từ sự trói buộc linh hồn vào thể chất. 
Các jìvas không chỉ là loài người, sinh vật, mà còn là cỏ, cây, 
đất, nước, lửa, gió, cho đến đá, sỏi nữa. Các loài vật này có 
một linh hồn tập thể. Theo quan điểm Kỳ-na giáo như thế, 
phần lớn các phạm vi hiện hữu đều sống động, trong khi các 
trường phái tư duy khác thường xem chúng là vô tri, bất 
động. Niềm tin này giải thích sự quan tâm đặc biệt của 
người theo đạo Kỳ-na tránh làm hại môi trường xung quanh. 
Sự trói buộc (yoga) các linh hồn vào thế giới vật chất và 
vòng luân hồi sanh tử đã xuất hiện từ thời vô thủy. Nó được 
tạo ra bởi các nghiệp (karman) từ ý, khẩu, thân của mỗi vị 
hữu tình. Mọi hành động dù thiện hay ác, đều cuộn lên 
những hạt bụi của nghiệp lực -được gọi là những karman 
trong thuật ngữ Kỳ-na giáo - chúng làm cấu uế sinh mạng 
tức là người hành động: những karman này được xem là các 
"chất tội lỗi" tinh tế. Các hành động độc ác và ích kỷ tạo 
nhiều bụi bặm ô nhiễm nghiệp lực hơn các hành động khác, 
và càng trói chặt loài hữu tình vào vòng luân hồi hơn nữa. 
Cứu cánh của Kỳ-na giáo là giải thoát linh hồn khỏi vòng tái 
sanh. Giải thoát, nghĩa là biến đổi sinh mạng (jìva) trở về 
trạng thái linh hồn (àtman) thanh tịnh, được thực hiện bằng 
cách sống cho hết mọi nghiệp quá khứ (karman), như vậy 
chúng được tận diệt, đồng thời bằng cách không tạo thêm 
các nghiệp mới. Phương pháp đi đến cứu cánh này qua 
nhiều kiếp tái sanh thật trường kỳ và khổ đau. Phái Kỳ-na do 
vậy nhận định rằng chỉ có một số ít hữu tình đi con đường 
ấy cho đến đích, còn đa số phải chịu tái sanh vĩnh viễn. 

Để hủy diệt các nghiệp cũ càng nhanh càng tốt, nhiều người 


theo đạo Kỳ-na thực hành nhiều giới khổ hạnh khắc nghiệt 
gồm cả nhịn ăn đến chết. Chết do khổ hạnh thì được chấp 
nhận, mặc dù tự sát thông thường được xem là dấu hiệu của 
hèn nhát. Nhằm mục đích đề phòng các nghiệp mới sanh 
khởi, họ thường theo nếp sống vô cùng nghiêm ngặt. 

Tất cả mọi đệ tử Kỳ-na giáo, tu sĩ cũng như tại gia, có năm 
điều luật căn bản (vrata), được suy diễn là khá nới lỏng đối 
với cư sĩ, nhưng cực kỳ nghiêm khắc đối với tu sĩ, đó là: 
không hại bất cứ jìva nào (ahimsà), không trộm cắp hoặc nói 
dối, sống tiết chế nhục dục và không tạo quá nhiều tài sản. 
Con đường đi đến giải thoát dành cho cư sĩ được chia làm 
mười một giai đoạn (pratimà). Vì không thể nào tránh làm 
hại các sinh vật bé nhỏ ở trong đất, nên giữa các nghề, 
người thế tục bị cấm làm nghề nông. Thế là cộng đồng cư sĩ 
đạo Kỳ-na đa số gồm thương gia, nhiều người đã trở thành 
giàu có nhờ buôn bán vàng ngọc. Vàng ngọc là vật vô tri, do 
vậy sử dụng chúng không làm hại jìva nào cả. 

Chứng đắc viên mãn (siddhi) và giải thoát (moksa) chỉ có 
thể do giới tu sĩ thành tựu. Điều này cốt yếu là giải thoát 
linh hồn, phục hồi sự thanh tịnh của àtman. Những ai được 
giải thoát (kevalin) sau khi chết sẽ cư trú trên cõi trời cao 
hơn vũ trụ này. Tại đó họ tồn tại như những linh hồn phi thể 
chất trong một trạng thái cực lạc toàn tri kiến, bất động, ly 
hỷ, vô ưu. 

Trên đây là sơ lược giáo lý Kỳ-na, mặc dù một vài điểm có 
thể đã được phân loại về sau, tuy nhiên, điều chắc chắn là 
các tư tưởng tỉnh túy đều đã có từ thời tổ sư Mahàvìra, thậm 
chí cả tổ Pàrsva nữa. 


Kinh điển Pàli không có dấu hiệu nào cho thấy đức Phật đã 
từng đích thân hội kiến bất kỳ ai trong số lục sư ngoại đạo 
danh tiếng ở thời ngài cả. Theo nguyên tắc ngài tránh các 
cuộc gặp mặt như vậy (Snip 828, 912) mặc dù rất có thể là 
ngài sẽ thắng trong bất kỳ cuộc tranh luận nào với chư vị ấy. 
Ngài được xem là một đối thủ đáng kính nể, khó thắng được. 
"Sa-môn Gotama đầy mưu lược, vị ấy biết nhiều xảo thuật 
mê hoặc lôi cuốn (tức là cảm hóa) các đệ tử ngoại đạo". Vị 
đệ tử Kỳ-na giáo Dìhatapassin (Trường Khổ Hạnh Giả) tường 
trình với đạo sư Mahàvìra của mình như vậy, sau khi đã 
tranh luận với đức Phật (MN 56). Tổ Mahàvìra có lễ cúng để 
dễ dàng tạo được một số ý kiến cá nhân đánh giá "Sa-môn 
Gotama", vì cả hai vị đều ở gần nhau tại Nàlandà (MN 56). 
Về phương diện khác, đức Phật cũng không quan tâm đến 
việc kết giao với tổ Mahàvìra. 

Trong hai thập niên hoằng pháp đầu tiên, việc hóa đạo của 
đức Phật thành công tương đối dễ dàng. Nhiệt tình của ngài 
còn tinh nguyên và truyền cảm, trong khi các giáo lý đối lập 
lại yếu hơn. Đám người cạnh tranh gay gắt để chiếm ưu thế 
giữa quần chúng và các đạo sư đối lập điêu luyện chỉ xuất 
hiện dân theo thời gian, trước tiên từ phái jìvikas, về sau từ 
phái Kỳ-na. Trong thập niên cuối cùng của đời ngài, hầu như 
chỉ còn phái Kỳ-na là nhóm triết gia đối lập với ngài. 

Mặc dù đức Phật chưa bao giờ đích thân gặp mặt bất cứ vị 
lãnh đạo nào của các giáo phái khác, thông thường đệ tử 
của các đạo sư ấy, nhất là của tổ Mahàvìna, vẫn đến yết 
kiến ngài. Kinh điển Pàli tường thuật nhiều cuộc viếng thăm 
kia, ví dụ như sau: 


"Một thời, Thế Tôn trú tại Nàlandà, ở tinh xá trong Vườn Xoài 
Pàvàrika. Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của đạo 
sư Lõa thể Mahàvìra đến yết kiến Thế Tôn. Khi vị ấy ngồi 
xuống bên tả Thế Tôn, Thế Tôn hỏi: 

-Này thôn trưởng, giáo pháp của Nigantha Nàtaputta dạy đệ 
tử thế nào? 

-Bạch Thế Tôn, Nigantha Nàtaputta dạy như vây: 

" Bất cứ ai sát hại sinh mạng, tất cả chúng đều phải vào đọa 
xứ, địa ngục. Bất cứ ai lấy của không cho, sống theo tà hạnh 
trong các dục, nói láo, tất cả chúng đều phải vào đọa xứ, địa 
ngục. Theo cách một người có thói thường sống như thế 
nào, kẻ ấy đi về hướng sanh thú ấy". Bạch Thế Tôn, như vậy 
là giáo pháp mà Nigantha Nàtaputta dạy đệ tử". 

-Này thôn trưởng, ông nói: "Theo cách một ngườicó thói 
thường sống thế nào thì kẻ ấy đi về hướng sanh thú ấy". 
Song nếu sự tình là như vậy, thì không ai vào đọa xứ, địa 
ngục cả. Vì ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu một 
người thỉnh thoảng có sát sanh, thì thời nào là thông thường 
hơn (= nhiều hơn) đối với kẻ ấy: thời gian kẻ ấy sát sanh hay 
thời gian kẻ ấy không sát sanh? 

-Bạch Thế Tôn, dĩ nhiên thời gian kẻ ấy không sát sanh là 
thường hơn. 

-Nhưng ông nói: "Theo cách một người có thói thường sống 
như thế nào, thì kẻ ấy đi về hướng sanh thú ấy". Do vậy, 
theo giáo pháp của Nàtaputta,không ai được đọa xứ, địa 
ngục cả. 

(Điều này cũng phù hợp với các ác nghiệp được tổ Mahàvìra 
bác bỏ). 


Này thôn trưởng, một đạo sư khác thuyết giảng (điều trái 
ngược hẳn với những gì Mahàvìra tuyên bố) và đệ tử đặt 
lòng tin vào thầy mình. Kẻ ấy nghĩ: "Thầy tuyên bố rằng bất 
cứ ai sát sanh - tất cả chúng đều vào đọa xứ, địa ngục. Nay 
ta cũng đã sát sanh, vậy ta sẽ phải vào đạo xứ, địa ngục". 
Và bởi vì kẻ ấy chấp chặt tà kiến kia, không buông bỏ tà 
kiến kia, chắc chắn kẻ ấy phải vào địa ngục, đọa xứ. 

* Nhưng ở đây, này thôn trưởng, Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán Cánh Đẳng Giác. Như Lai kịch liệt chỉ trích sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, và nói láo. 
Vị đệ tử đặt lòng tin vào đạo sư, bèn suy nghĩ: "Nay ta đã 
sát sanh. Việc ấy là không đúng, như vậy là không tốt. Phải 
luôn ghi nhớ rằng hành động ác kia ta đã lỡ làm, nay ta hãy 
ăn năn hối cải". Và do suy nghĩ như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh 
và bằng cách này vị ấy vuợt qua ác nghiệp (kamma)... và 
đồng thời tu tập chánh kiến, hộ trì các căn, phát triển thiền 
định, quán từ âm... 

Cũng giống như chiếc tù và bằng vỏ ốc vang dội bốn 
phương, vị ấy biến mãn khắp bốn phương với tâm từ, bi, hỷ, 
xả, vô lượng, vô biênẨ, này thôn trưởng, nhờ từ tâm giải 
thoát và xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, phàm việc gì 
có hạn lượng sẽ không có dư tàn, sẽ không còn tồn tại". 

Khi nghe những lời này, thôn trưởng Asibandhakaputta thưa 
với Thế Tôn: 

" Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn, ước mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ tại gia quy 
ngưỡng Thế Tôn từ nay cho đến trọn đời". (SN 42.2,8 giản 
lược) 


Bài kinh này thật thú vị, không chỉ vì miêu tả một cuộc thảo 
luận giữa các giáo phái, mà còn vì kỹ thuật biện luận được 
đức Phật dùng ở đây, kỹ thuật này có thể được gọi là 
"phương pháp hạn chế". Sau khi nêu rõ lý thuyết về nghiệp 
(kamma) của Mahàvìra là cực đoan A (các hành động ác 
thỉnh thoảng xảy ra không đưa đến nghiệp quả), và của một 
đạo sư khác là cực đoan Z (tất cả các hành động ác đều đưa 
đến nghiệp quả), ngài trình bày lý thuyết về nghiệp của ngài 
là Trung Đạo M hợp lẽ phải:" Nghiệp quả của một hành động 
ác có thể được khắc phục nhờ ăn năn hối cải và tu tập phát 
triển công đức giới hạnh". Cả trong thực chất của vấn đề 
cũng như phương pháp lý luận, ở đây đức Phật đều chứng 
minh Trung Đạo của ngài. 

Đức Phật không đánh giá cao khả năng thuyết giảng cùng 
giáo lý của tổ Mahàvìra. Ngài bảo chư Tỳ-kheo, các giáo lý 
Kỳ-na không thỏa đáng từ bất cứ quan điểm nào. Bởi vì nếu 
khổ lạc của chúng sanh đều do nghiệp quá khứ quyết định 
thì mọi đệ tử phái Kỳ-na, những kẻ sống theo Giới Luật khắc 
nghiệt, phải chịu đựng quá nhiều khổ đau như vậy, chắc hẳn 
phải là những kẻ tạo nhiều ác nghiệp trong kiếp quá khứ. 
Hoặc nếu ta giả thiết khổ lạc đều do một đấng sáng tạo nào 
đó, hoặc do ngẫu nhiên, thì hẳn mọi đệ tử Kỳ-na phải do 
một đấng Sáng Tạo ác độc tác thành, hoặc là kết quả của 
tai họa ngẫu nhiên đầy bất hạnh. (MN 107) 

Trí tuệ linh hoạt mẫn tiệp của đức Phật khiến ngài dễ dàng 
phản bác các triết lý đối lập bằng cách nêu ra các điểm mâu 
thuẫn nội tại của họ. Một ví dụ là cuộc đối thoại với vị thôn 
trưởng phái Kỳ-na vừa nêu trên, một ví dụ khác là cuộc đàm 


luận của ngài đối với du sĩ ngoại đạo Dìghanakha 
Aggivessana, con trai của bà chị tôn giả Sàriputta (MN 74). 
Dìghanakha (Trường Trảo) đến yết kiến đức Phật trên núi 
Linh Thứu (Gijjhakuta) gần Ràjagaha, và nêu quan điểm: 
"Tất cả đều không làm tôi thích thú". Đức Phật đáp rằng nếu 
tất cả (sabbam) đều không làm vị ấy thích thú, thì điều này 
phải bao gồm luôn cả triết lý với vị ấy nữa. Túng thế, 
Dìghanakha buộc phải thừa nhận điều này chính là vậy. Sau 
đó đức Phật thuyết giảng rằng những quan niệm đầy mâu 
thuẫn nội tại như vậy làm chướng ngại sự an tịnh của tâm. 
Cứu cánh giải thoát chỉ có thể đạt được bằng cách từ bỏ mọi 
hý luận triết lý, nhờ tuệ giác thấu triệt bản chất như thật 
của hiện hữu, sắc thân là vô thường, khổ, vô ngã (tức là 
không có bản ngã tồn tại sau khi chết). Nhận thức này sẽ 
đưa đến yếm ly mọi cảm thọ (khổ, lạc, bất khổ bất lạc), ly 
tham, giải thoát và đoạn tận tái sanh. Dìghanakha cảm phục 
khi nghe lời thuyết giảng này, liền xin gia nhập hội chúng cư 
sĩ tại gia của đức Phật. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 6(b) 
Các Năm Sau 


ĐỨC PHẬT GOTAMA, NHÀ DU HÀNH 

Mặc dù Kinh Tạng Pàii vẫn thường nói rằng đời sống của 
người tại gia đầy chướng ngại, và trên phương diện khác, đời 
Sa-môn như bầu trời rộng bao la, tuy thế, cuộc sống của 
một khất sĩ du hành cũng không phải là không có vấn đề 
khó khăn. Những đêm đông từ tháng Mười hai đến tháng 
Giêng thật lạnh lùng tàn nhẫn đối với một Sa-môn không 
nhà, và mùa hè khoảng tháng Năm-Sáu với nhiệt độ lên đến 
40oC, khiến con người hoàn toàn kiệt sức. Thậm chí khi còn 
sáng tinh sương, mặt trời đã như vâng lửa, làn không khí 
lung linh trong ánh nắng oi bức và đồng ruộng phơi mình 
xám ngắt dưới bầu trời sáng trắng lờ đờ, con đường trước 
mặt người bộ hành dường như bất tận. Đôi mắt cứ đau nhứt 
nhối vì mồ hôi từ tráng đỗ xuống thấm vào không ngứớt. 

Vào thời đức Phật, cư dân vẫn còn thưa thớt trên tiểu lục địa 
này, các thành thị, làng xã đều ở cách xa nhau nhiều hơn 
ngày nay, vì thế các chuyến hành trình băng qua xứ sở của 
chư Tỳ-kheo không phải là không nguy hiểm. Thuở ấy có rất 
ít công viên khả ái, khu rừng im mát, hay đồng ruộng, ao hồ, 
nhưng lại rất nhiều vách núi, vực sâu, những con sông hầu 


như không đi qua được, hoặc các vùng thảo nguyên cây cỏ 
dày rậm và các núi cao khó trèo, mà đức Phật nêu lên trong 
một ảnh dụ (AN 1.33). còn súc vật cũng thế, gồm cả loài hổ 
báo, không phải lúc nào cũng thân thiện chào đón các Tỳ- 
kheo khoác y vàng! Ngay tại thành thị, người bộ hành cũng 
không được an toàn vì đám râu bò điên: bốn trường hợp tử 
vong vì bò điên được ghi lại trong Kinh Tạng Pài!. 

Một khi vị Tỳ-kheo đã đi đến đích trong ngày ở gần môt khu 
định cư, vị ấy phải tìm hiểu thái độ dân chúng đối với 
chuyến khất thực sáng hôm sau. Nhiều nơi không tán thành 
đời sống khất sĩ. Ví dụ dân chúng thành Thùna Cộng hòa 
Malla, thậm chí còn lấy rơm lắp giếng để ngăn cản "Sa-môn 
Gotama và nhóm Sa-môn trọc đầu giải thoát rồi nghỉ tại đó" 
(Ud 7.9) - thật là một biện pháp gây kinh hoàng vì một phần 
trong qui luật xử thế lịch thiệp của người Á Châu là không 
bao giờ từ chối nước uống cho người khát. Còn thân phụ của 
tín nữ Rohìni ở Vesàli lại không thể nào hiểu được nhiệt tình 
của con gái ủng hộ Tăng chúng, đã tóm tắt ý kiến của ông 
về các Tỳ-kheo trong vần kệ này: 

Một bầy làm biếng, chẳng siêng năng, 

Khất thực mọi người để kiếm ăn, 

Sống bám như vầy, còn hảo ngọt, 

Làm sao con thích bọn Sa-môn? 

(Thìg 273) 

Nhiều người thời ấy đồng quan điểm với ông, nên họ đã để 
mặc các Tỳ-kheo hoài công đứng trước cửa nhà họ chờ đợi 
thực phẩm bố thí. Cũng may đó chỉ là thiểu số. Các nguồn 
Kinh điển của chúng ta không nói đến trường hợp Tỳ-kheo 


nào chết đói cả. 

Sứ mệnh hoằng pháp thành công mỹ mãn của đức Phât diễn 
ra ở vùng "Trung Nguyên”, vùng này chỉ được phỏng định 
một cách mơ hồ căn cứ theo địa danh một số nơi chốn mà 
ngày nay không phải tất cả đều được xác nhận (Mv 
5.13.12). Ta phỏng đoán trước kia chưa bao giờ, ngay cả thời 
đức Phật, vùng ấy được miêu tả chính xác về phương diện 
địa lý cả. Có lẽ từ ngữ này chỉ bao hàm vùng thành thị có 
văn hóa được mọi người cảm nhận là giữ vai trò lãnh đạo về 
phương diện trí thức. 

Sông Hằng (Gangà) ở giữa vùng Kànpur ngày nay về phía 
tây và Sàhibganõðj về phía đông tạo thành cái trục chính của 
vùng ấy. Các "sông lớn" được Bậc Đạo Sư biết theo cách 
quan sát riêng của ngài là: dòng Yamuna, Aciravatì (Ràpti), 
Sarabhù (Ghàgara) và Mahì, một phụ lưu của sông Gandak 
(Cv 9.1.3). Thật lạ kỳ là sông cái Sona hùng vĩ lại không 
được nói đến. Sông này phát xuất từ miền Nam và thời ấy 
giao lưu với sông Hằng ở Pataligàma (Patna), song từ đó đã 
đổi hướng giang khẩu xa hơn về phía tây. 

Nhìn sơ lược bản đồ hình Ấn Độ cho thấy lĩnh vực hoạt động 
của đức Phật được giới hạn vào các phần ghi màu lục nghĩa 
là vùng đồng bằng và chấm dứt ở miền bắc và miền nam tại 
nơi có màu nâu dành cho núi rừng. Các dãy núi cao nhất 
được ngài trèo qua thời ấy hình như là những dãy bao quanh 
thành Ràjagaha. 

Vì các vị lãnh đạo tôn giáo khác cũng hạn chế hoạt động 
vào vùng đồng bằng, nên lý do việc này phải được tìm kiếm 
trong hoàn cảnh chính trị. Một du sĩ khất thực cần phải được 


tự do di chuyển, điều này vào thời cổ chỉ được bảo đảm ở 
những nơi có đại vương và các tiểu vương cai trị giữ gìn an 
ninh trật tự. Quyền lực của vua chúa chấm dứt ở vùng núi 
rừng miền Bắc Ấn, nới các bộ tộc địa phương sống độc lập 
rất hung hãn. Một Sa-môn nào liều lĩnh đi vào rừng núi 
không chỉ bị các hiểm họa tự nhiên đe dọa bản thân, mà còn 
có thể bị xem là mật thám và bị đối xử tàn bạo. 

Nói về các vùng biên giới được đức Phật đi ngang, thì 
Kosambì bên sông Yamunà (độ 25km ở phía tây nam của 
Allàhabàd) là nước cực tây, Campà (độ 40km ở phía đông 
Bhàgalpur) là nước cực đông của các cuộc du hành ấy. Từ 
bắc xuống nam, kiến thức của ngài về các lãnh thổ trải dài 
từ quê hương ngài ở Kapilavatthu (độ 95km ở phía tây bắc 
Gorakhpur) đến Uruvelà (ở phía nam Gàya) là khung cảnh 
ngài đã hành trì khổ hạnh. Như vậy, thánh địa Phật giáo 
chiếm một phạm vi độ 300km x 600km. 

Những trung tâm hoạt động quan trọng của đức Phật là các 
đô thị, đặc biệt những nơi này ngài tìm được số người có học 
thức mà ngài muốn cảm hóa, vì ngài suy xét Pháp của ngài 
"chỉ được người có trí tuệ (pandita) thấu hiểu". (MN 26). 
Cũng vì Giáo đoàn được sự hộ trì của cả Đại Vương ở Kosala 
và Magadha, nên không lạ gì đức Phật du hành đến hai kinh 
độ Sàvatthì và Ràjagaha đặc biệt thường xuyên hơn cả. 

Hầu hết những nơi nhỏ hơn mà ngài thuyết pháp đều ở trên 
hoặc gần các giao lộ thương mại nối liền với các thủ đô này. 
Ngài chẳng bao giờ thực hiện những chuyến du hành xuyên 
thẳng từ tây sang đông là vì thiếu các xa lộ giao thông 
tương ứng. Sự vận chuyển hàng hóa giữa tây và đông đều 


do thuyền buồm trên sông Hằng: xa lộ song hành với dòng 
sông này chỉ có ở giữa vùng Pàyaga (Allàhabad) và Benares. 
Đối với những chuyến hành trình đông-tây dài hơn thì chỉ 
sông này cung cấp phương tiện giao thông duy nhất mà 
thôi. Nhưng ta chẳng hề nghe nói đến chuyện đức Phật từng 
thực hiện cuộc hành trình vào bằng đường thủy bao giờ cả. 
Vì bậc Đạo Sư và các đệ tử ngài cũng dùng các xa lộ như 
các đoàn lữ hành thương nhân trên xe bò cọc cạch, nên các 
dấu hiệu chỉ đường sá trong Kinh Tạng Pàli thật đáng quan 
tâm đối với đặc tính địa lý kinh tế ở vùng này. Đại lộ thương 
mại nối liền bắc-tây-nam phát xuất từ phía bắc qua 
Takkasìla, đến vùng "Trung Nguyên" gần Sàvatthi, tại đây xa 
lộ chỉa ba nhánh, rồi tiếp tục đi vào nam đến Sàketa 
(Auyojjha) và Kosambiì, thành này nằm giữa sông Hằng và 
sông Yamunà. Tại đó nó đi theo hướng tây nam qua Vedisa 
(độ 30km ở đông bắc Bhopài) và Gonaddha đến Ujjenì (nay 
là Ujjain), một trong hai kinh đô của vương quốc Avanti. Từ 
đây có đường đi đến sông Narmada và ngang qua sông này 
đến cảng Bharukaccha (nay là Broach) trên vịnh Cambai 
biển Á-rập. 

Xa lộ từ bắc xuống đông nam tách khỏi xa lộ tây nam ở 
sàvatthi, tiến về hướng đông đến Setavyà và Kapilavatthu, 
nơi đó nó quay hướng đông nam xuyên qua Kusinàrà, Pàvà, 
Hatthigàma và Bhandagàma về phía Vesàili. Tại Pàtaligàma 
(Panta), phải vượt qua sông Hằng, rồi con đường tiếp tục về 
phía Nàlandà và Ràjagaha. Dĩ nhiên có giao thông theo 
hướng khác nữa. Việc xuất cảng quan trọng từ Ràjagaha 
gồm các hàng đồ sắt. 


Đức Phật ít khi du hành vội vàng. Ngài đã từng đi khoảng 
600km trong 60 ngày từ Ràjagaha đến Kapilavatthu. Giả 
thiết rằng ngài không dừng lại nơi nào quá một đêm, ta đi 
đến con số 10km/ngày, hay là chưa được ba giờ đi bộ thong 
thả. 

MỘT THẬP NIÊN NHIỀU KHỦNG HOẢNG 

Trước 493 trước CN, đức Phật được bảy mươi tuổi. Ngài đã 
mệt mỏi và dần dần, ngài hay bảo các đệ tử Sàriputta, 
Moggallàna và Mahàkassapa thuyết giảng các bài pháp lẽ ra 
được ngài giảng. Danh vọng của ngài khiến ngài thường 
xuyên được thỉnh cầu đi thuyết Pháp tại các lễ hội khai mạc 
- như khi bộ tộc Mallas ở Pàvà (DN 33) và Sakiyas ở 
Kapilavatthu (DN 53) khánh thành các hội trường mới, hoặc 
Vương Tử Bodhì, hoàng nam của Vua Udena ở Vamsà khánh 
thành cung điện mới ở Sumsumàrigiri (MN 85), việc ấy đã 
trở thành gánh nặng cho ngài. Rõ ràng bệnh tật và tuổi già 
đã làm suy nhược cơ thể bậc Đạo Sư, dù trí tuệ ngài vẫn giữ 
tính năng động và diễn đạt tư tưởng chính xác (MN 12) 

Về già, đức Phật buồn rầu nhận xét thấy ảnh hưởng của ngài 
giảm dần đối với Tăng chúng, nhất là đám Tỳ-kheo trẻ. Ngày 
trước ngài đã không cần phải ban huấn thị, ngài bảo chư 
Tăng ở Sàvatthi, rằng ngài đã cần chứng tỏ thái độ xử sự 
của ngài trước các Tỳ-kheo thời ấy, thế là lập tức chư vị 
chấp nhận tuân hành ngay (MN 21). 

Ngài cũng lưu ý đến điểm là những phép hành trì nghiêm 
khắc trong buổi sơ khai Giáo hội đã dần dần trở nên vô 
dụng. Trong một cuộc đàm đạo với tôn giả Mahàkassapa, 
ngài nhận xét rằng ngày trước nhiều trưởng lão Tỳ-kheo đã 


chấp nhận đời sống ẩn sĩ ở rừng, tự nuôi sống hoàn toàn 
bằng cách khất thực (chứ không nhận lời mời thọ trai), chư 
vị ấy đã mặc y phấn tảo (giẻ rách) cùng thực hành tiết dục 
và độc cư, những việc này đã gợi cho hứng thú cho các Tỳ- 
kheo trẻ noi gương. Nhưng ngày nay các Tỳ-kheo trẻ chỉ 
kính trọng các bậc trưởng lão theo mức độ chư vị ấy được 
danh vọng và số phẩm vật cúng dường mà chư vị nhận được 
(SN 16.8). Rồi ngài đồng ý với tôn giả Mahàkassapa rằng thế 
hệ Tỳ-kheo trẻ thiếu niềm tịnh tín, thiếu tu tập điều thân, 
nhiệt tình tinh tấn và trí tuệ, đồng thời biểu lộ các dấu hiệu 
suy thoái (SN 16.7). 

Cách ngài điều khiển Tăng đoàn ngày càng yếu dần không 
những chỉ được ngay chính bậc Đạo Sư nhận thấy, mà cả Tỳ- 
kheo Devadatta, em họ vừa là em rễ ngài, người đã được 
ngài truyền giới cùng với sáu vị Thích-ca vào năm 527, cũng 
thấy vậy. Tỳ-kheo Devadatta thận trọng quan sát tiến trình 
lão hóa của bậc Đạo Sư và quyết giành quyền điều khiển 
Giáo hội với cương vị người thừa kế ngài. 

Nhằm mục đích thực hiện tham vọng này cùng bảo đảm cho 
mình một liên minh đây thế lực, vị ấy đến gặp Vương tử 
Ajàtasattu (A-xà-thế), hoàng nam của vua Bimbisàra ở 
Mahadha, và chinh phục vương tử này bằng cách thi triển 
thần thông lực (Cv 7.2.1). liên minh giữa vị Tỳ-kheo đầy 
tham vọng và vương tử nóng lòng cai trị tạo nên một sức 
mạnh kết hợp đầy nguy hiểm. Chính thị giả Kakudha của tôn 
giả Moggallàna nhận thấy điều này trước tiên. Tôn giả này 
tường trình vấn đề lên đức Phật, tuy nhiên ngài xem nhẹ 
việc ấy (Vc 7. 2. 2. 4). Ngài cũng khinh thường lối cảnh báo 


của các Tỳ-kheo khác rằng Vương tử Ajìtasattu hiện thời 
đang chăm lo phục vụ Trưởng Lão Denadatta một cách quá 
hào phóng và biểu lộ hết lòng tôn kính trọng vọng đối với vị 
này, đồng thời ngài bảo rằng Tỳ-kheo Denadatta sẽ diệt 
vong vì kết quả tham vọng của riêng mình cũng giống như 
cây chuối phải chết vì chính chùm quả của nó (Cv 7. 2. 5). 
Tỳ-kheo Devadatta có đủ can đảm không chỉ theo đuổi mục 
đích bằng dự mưu, mà còn công khai tuyên bố mục đích ấy. 
Một lần, khi đức Phật đang thuyết Pháp trước một hội chúng 
đông đảo có cả nhà vua tham dự, Tỳ-kheo ấy đứng lên đảnh 
lễ bậc Lãnh Đạo Tăng chúng và nói: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn đã già cả, kiệt sức, là bậc trưởng thượng, Thế Tôn đã 
sống đầy đủ thọ mạng cho đến sắp mãn đời. Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn hãy vui lòng sống trên thế gian này từ nay 
không phải vướng bận tâm trí già nữa. Thế Tôn hãy giao phó 
cho con. Con nguyện lãnh đạo Giáo hội!". 

Đức Phật từ chối, song Tỳ-kheo Denadatta lập lại lời thỉnh 
cầu lần thứ hai rồi thứ ba. Sự bướng bỉnh này khiến cho đức 
Phật phải khiển trách nặng lời: "Ta còn chưa muốn giao phó 
Giáo hội cho Sàriputta và Moggallàna, huống hồ là cho ông, 
này Devadatta, một kẻ xu nịnh tầm thường!". 

Bị tổn thương đến tận tâm can vì lời nhục mạ ngay trước 
nhiều người chứng kiến, lại còn ám chỉ đến vai trò của vị này 
đối với vương tử kia. Tỳ-kheo Devadatta liền bỏ đi. Do phản 
ứng gay gắt của ngài, đức Phật đã làm ngài trở thành cừu 
địch với người mà ngài sẽ phải tính toán nhiều việc về sau 
(CV 7. 3. 1). 

Ngài vẫn chưa hài lòng với việc nhục mạ Tỳ-kheo Devadatta. 


Suy xét theo Giới Luật, ngài triệu tập hội đồng Tăng chúng ở 
Ràjagaha thông qua phiếu bất tín nhiệm Tỳ-kheo Devadatta 
và chỉ thị tôn giả Sàriputta cùng nhiều Tỳ-kheo khác công bố 
quyết định này trong kinh thành. Nhiệm vụ này khiến tôn 
giả rất bối rối, vì có lần chính tôn giả đã công khai tán tụng 
Tỳ-kheo Devadatta về thần thông lực. Tuy nhiên đức Phật 
nhấn mạnh, tôn giả Sàriputta chẳng làm gì về việc này 
ngoại trừ công bố khắp nơi rằng Giáo hội đã bất tín nhiệm 
Tỳ-kheo Devadatta, từ nay vị ấy có làm hay nói bất cứ điều 
gì, cũng không hành động nhân danh đức Phật, Pháp và 
Tăng, mà chỉ hoàn toàn với tư cách cá nhân mình (Cv 7. 3. 2 
- 3). 

Còn đối với cả Trưởng Lão Devadatta lẫn Vương tử 
Ajìtasattu, thế là đã có một người đứng cản con đường tham 
vọng lãnh đạo của họ, nên tình bạn của họ nhanh chóng 
mang lấy tính cách một âm mưu. Kinh Tạng Pàii tuyên bố 
rằng Tỳ-kheo Devadatta xúi giục vương tử giết vua cha, 
nhưng trên thực tế, ý tưởng này chưa được hoạch định chắc 
chắn, dẫu sao đi nữa thì một đêm kia, Vương tử Ajìtasattu 
cũng đã trang bị một con dao găm và, đầy run sợ nhưng lại 
quyết tâm một cách bạo tàn, đi lẻn vào cung thất vua 
Bimbisàra với mục đích đâm chết cha trong lúc đang ngủ. 
Quân cận vệ nghi ngờ bắt lấy vương tử và buộc phải cung 
khai, qua đó vương tử đổ lổi cho Tỳ-kheo Devadatta là kẻ 
chủ mưu. 

Hội nghị các đại thần hoạt động như một phiên tòa xử án, lại 
quá kinh hãi nên không dám tuyên án vương tử, mà đưa vến 
đề trình lên vua cha. Ông quyết định rằng xét về việc bầu 


phiếu bất tín nhiệm do hội nghị Tăng chúng thông qua đối 
với Tỳ-kheo Devadatta, thì không một tội gì có thể gán cho 
đức Phật và Tăng chúng cả. Tuy nhiên, nhà vua cũng từ chối 
trừng phạt Tỳ-kheo Devadatta và vương tử Ajìtasattu. Quá 
mệt mỏi về việc cai trị và lòng đầy những mối nghi hoặc đen 
tối rằng sẽ có nhiều mưu sát có thể xảy ra trong tương lai, 
nên nhà vua đã có phản ứng gây kinh ngạc bất ngờ. Ông 
liền tuyên bố rằng nếu vương tử Ajìtasattu quá nôn nóng cai 
trị vương quốc Magadha như vậy, thì sẽ được toại ý - rồi ông 
thoái vị (Cv 7.3.4 - 5). Năm Vương tử Ajìtasattu đăng quang 
có lẽ là 492 trước CN. 

Ngay khi Ajìtasattu trở thành Đại Vương của Magadha, ông 
liền trừ khử ngay phụ vương, là người đã ban ơn cứu mạng 
lẫn ngai vàng cho mình, theo cách rất tàn bạo. Ông truyền 
thả phụ vương vào ngục tối và không cho ăn gì cả. Trong ba 
bà vương hậu chính thức của vua Bimbisàra, chỉ có một bà, 
tức mẹ của vua Ajìtasattu, tên là Kosaladevì, hoàng muội 
của Đại Vương Panesnadi ở Kosala, có can đảm ngầm đem 
thức ăn vào ngục giam chồng bà, song các cuộc viếng thăm 
của bà chẳng bao lâu cũng bị đình chỉ. Đại Vương Bimbisàra 
đã chết vì đói năm 491 trước CN, và bà Kosaladevì, vài 
tháng sau, cũng chết vì phiền não khiến vị hoàng huynh của 
bà ở Sàvitta vô cùng thương tiếc khóc than. 

Vua Ajìtasattu đã đạt được mọi điều mong muốn, nhưng Tỳ- 
kheo Desatatta thì không. Vì thế vị này thuyết phục nhà vua 
trẻ tuổi lập mưu cố giết đức Phật. Mặc dù vua Ajìsatattu 
không có thiện cảm với vị Đạo Sư già cả tuyên truyền hòa 
bình đã gây trở ngại cho các dự định chỉnh phục ngoại bang 


của mình, ông cũng không muốn liều lĩnh làm một việc như 
vậy. Vì thế, ông chỉ ra lệnh một đám binh sĩ tuân theo chỉ thị 
của Tỳ-kheo Devadatta, để cho Tỳ-kheo Devadatta sẽ bị 
phát giác là người phạm tội nếu kẻ xúi giục mưu sát có bị 
truy tìm về sau. 

kế hoạch của Tỳ-kheo Devadatta nghe như chuyện giả 
tưởng. Nhưng lại được truyền tụng như một sự kiện lịch sử 
trong Kinh Điển. Vị ấy ra lệnh cho một binh sĩ đi rình rập đức 
Phật, giết ngài xong trở về bằng một con đường nào đó. Trên 
đường này, vị ấy đặt thêm hai binh sĩ nữa và ra lệnh phải 
giết người lính sắp đi đến. Hai kẻ sát nhân này lại bị bốn 
người khác giết chết, bốn người ấy lại bị tám người khác 
giết, để cho nguyên nhân toàn thể vụ tắm máu này sẽ bị 
quên lãng trong cả loạt giết người dồn dập này. 

AÂm mưu ấy thất bại, bởi vì khi người lính đầu tiên đến gần 
đức Phật với cung kiếm trong tay lại chết điếng vì quá kinh 
hoàng. "Đến gần đây, này hiền hữu, đừng sợ", bậc Đạo Sư 
bảo kẻ ấy, ngay đó người lính quỳ xuống chân ngài lập tức 
và trình bày kế hoạch sát nhân. Đức Phật khuyên kẻ ấy đi về 
bằng một con đường khác với đường đã được ra lệnh phải đi. 
Như vậy mỗi người đều cứu một sinh mạng người khác. (Cv 
7.3.G-7) 

Luật Tạng(Vinaya Pitaka) còn gán hai dự mưu khác nữa cho 
Tỳ-kheo Devadatta cố sát hại bậc Đạo Sư. Chúng ta phải là 
các sự kiện lịch sử hay là các vụ án đã được dành cho phần 
Tỳ-kheo Devadatta, thì chưa có thể xác định được. 

Một trong hai mưu sát này diễn ra trên đường đi lên Linh 
Thứu Sơn. Theo văn bản, Tỳ-kheo Devadatta đã làm một 


tảng đá khổng lồ lăn xuống sườn núi, với ý định dùng nó giết 
đức Phật, song trên thực tế, nó chỉ làm chân ngài bị thương 
(Cv 7.3.9). Thương tích ấy có thể là chuyện lịch sử và đã làm 
nảy sinh câu chuyện mưu sát này. Đá lăn là chuyện thường 
xuyên xảy ra trên đỉnh Chatha, ngọn núi mà người ta phải 
trèo ở sườn phía nam để đến tận Linh Thứu Sơn. 

Vụ mưu sát đức Phật lần thứ ba - nếu quả thực đây là một 
mưu sát - diễn ra trong kinh thành Ràjagaha. 

Kinh Tạng Pàii tường thuật rằng Tỳ-kheo Decadatta dùng lời 
hứa hẹn mua chuộc một số người quản tượng thả con voi 
Nàlàgiri ra tấn công đức Phật. Con voi đực khổng lồ này, có 
lẽ đã giết một người, ào ạc xông ra các đường phố theo 
đúng lộ trình đức Phật sắp đến khất thực. Với vòi gương cao, 
tai vểnh rộng và đuôi trải dài đằng sau, con vật hung hãn 
lao vào vị Sa-môn khoác y vàng đang điềm nhiên phóng 
lòng từ (mettà) về phía nó. Bỗng nhiên con vật khổng lồ này 
dừng lại, hạ vòi xuống và để cho đức Phật vỗ về nó. Rồi nó 
hít bụi dưới đất thổi lên đầu ngài và lùi dân ra sau, đôi mắt 
cứ nhìn thẳng vào đức Phật và cuối cùng từ từ đi về phía 
chuồng của nó (Cv 7.3.11 - 12). Ít ra thì câu chuyện con voi 
vùng ra đe dọa tính mạng đức Phật cũng có vài nét lịch sử 
trong đó. 

Các lần tấn công thất bại ấy khiến Tỳ-kheo Devadatta xem 
xét các phương tiện khác. Nếu vị ấy không chiếm được 
quyền điều khiển toàn thể Giáo hội, thì vị ấy sẽ chia rẽ nó 
và trở thành vị lãnh đạo một nửa phần. Vị ấy biết rõ đức 
Phật bác bỏ khổ hạnh khắc nghiệt, nhưng trong Tăng chúng 
lại có nhiều người khác ưa chuộng các Giới Luật nghiêm 


ngặt hơn. vị ấy muốn chinh phục đám người này ủng hộ kế 
họach của mình. 

Mặc dù tất cả mọi biến cố đã xảy ra giữa hai vị như thế nào, 
Tỳ-kheo Devadatta vẫn xuất hiện trước bậc Đạo Sư già cả và 
đề nghị ngài phải làm cho giới điều chặt chẽ hơn ở năm 
điểm: 

1. Trong tương lai các Tỳ-kheo sẽ phải sống trong rừng mà 
thôi. 

2. Chư Tăng chỉ được ăn món khất thực (nghĩa là không 
nhận lời mời thọ trai). 

3. Chư Tăng phải mặc y phấn tảo (giẻ rách do mình tự thâu 
nhặt lấy). 

4. Chư Tăng không được ngủ dưới mái nhà (dù trong mùa 
mưa gió) mà phải ngủ dưới gốc cây. 

5, Chư Tăng phải dùng toàn rau quả để sống. 

Đức Phật đáp rằng mỗi Tỳ-kheo được tự do giữa ba điểm 
đầu tiên, song ngài thấy không có lý do gì làm thành những 
điều lệ cưỡng bách cả. Về điểm 4 và 5, thì vẫn như cũ là chư 
Tăng có thể ngủ dưới gốc cây chỉ trong tám tháng mỗi năm, 
nhưng phải an cư mùa mưa tại một tịnh xá (vihàra); còn cá 
thịt thì không cấm dùng, miễn là các thú vật ấy không bị 
giết dành riêng cho chư vị (Cv 7.3.14-15). Đây là câu trả lời 
mà Tỳ-kheo Devadatta đã chờ đợi, nó khiến cho vị ấy có thể 
đánh một đòn chia rẽ Giáo hội. vị ấy công khai tuyên bố 
rằng đức Phật đã bác bỏ cả năm điểm, song chính vị ấy, 
Devadatta, lại xem chúng rất cần thiết. Vị ấy đã tạo được 
cảm tưởng ở một vài trú xứ là đức Phật ưa chuộng nếp sống 
dễ dãi và không xem trọng sự rèn luyện bản thân của Sa- 


môn. 

Mặc dù đức Phật đã cảnh báo vị ấy rằng ly giáo (phá hòa 
hợp Tăng) là tội tạo nên ác nghiệp (kamma) và bất hạnh lâu 
dài, vị ấy vẫn tiếp tục các cuộc tranh luận gay gắt (Cv 7. 3. 
16). một buổi sáng, khi gặp tôn giả Ananda trên đường khất 
thực, Tỳ-kheo Devadatta báo cho biết trong tương lai sẽ tự 
cử hành các ngày trai giới (Uposatha: lễ Bố Tát lúc trăng 
tròn) mà không cần đến đức Phật và Tăng chúng (nghĩa là 
theo cách riêng của mình) và với một hội chúng Tỳ-kheo 
riêng, vị ấy sẽ điều khiển các Tăng sự theo Giới Luật 
(Sanghakamma: Tăng-già-yết-ma). Đức Phật tỏ ra bất bình 
khi tôn giả Ananda thuật lại tin này với ngài (CV 7. 3.17; Ud 
5. 8). 

Tỳ-kheo Devadatta làm như lời đã nói. Một số tân thọ Tỳ- 
kheo từ Vesàli đến, chưa ổn định tư tưởng theo Giới Luật 
(Vinaya), đã theo sự hướng dẫn của vị ấy và ủng hộ năm 
điểm trên mà không nhận thức được rằng đây là sự vi phạm 
Giới Luật của đức Phật. Cùng với những vị này, nay đã là 
chúng Tỳ-kheo "của mình", Trưởng Lão Devadatta đi về 
Tượng Đầu Sơn (Gayà Sisa) ở Gayà, nơi vị ấy chọn làm trung 
tâm hoạt động của tân Giáo hội ly khai. 

Tin tưởng Trưởng lão Devadatta chia rẽ Giáo hội đã thành 
công đến tai đức Phật qua hai trưởng lão Sàriputta và 
Moggallàna. Lập tức ngài ra lệnh hai vị này theo dõi lối đi 
của trưởng lão Devadatta và tìm cách đưa các Tỳ-kheo trẻ 
trở về. Hai vị lên đường và được Tỳ-kheo Devadatta ra chào 
đón vì cho rằng hai vị này muốn gia nhập hội chúng "của 
mình" là lẽ tất nhiên. 


Khi đêm bắt đầu và Tỳ-kheo Devadatta đã đi ngủ, hai tôn 
giả Sàriputta và Moggallàna liền nói chuyện với đám Tỳ- 
kheo trẻ. Với lời giáo huấn theo Chánh Pháp của đức Phật, 
hai vị đã tạo niềm tin ở các Tỳ-kheo trẻ và khi hai vị đệ từ 
này tuyên bố bây giờ hai vị sắp trở về với bậc Đạo Sư, đa số 
liền đi theo hai vị. Khi Tỳ-kheo Devadatta thức dậy và nhận 
ra mình đã bị đa số Tỳ-kheo "của mình" bỏ rơi, vị ấy bị kích 
động mạnh đến độ "học máu nóng trong miệng" (Cv 4.1-3). 
Tương truyền vị ấy phát bệnh suốt chín tháng sau. 

Tuy nhiên, Giáo hội của Trưởng lão Devadatta không ngừng 
tồn tại do sự lạc đạo của một số tân Tỳ-kheo trẻ. Tượng Đầu 
Sơn (Gayà Sìra, nay là Brahmayoni) gần thành Gayà, vẫn là 
trú xứ chính của Trưởng lão Devadatta, và Đại Vương 
Ajìtasattu đã lập một tinh xá tại đó cho vị ấy (Jàt 150), nơi 
mà nhóm người ly khai không bao giờ rời bỏ. Vì tỉnh xá ấy 
được công quỹ nhà vua cung cấp lễ vật dồi dào, nên có lần 
đã xảy ra vụ một trong các Tỳ-kheo trung thành với đức 
Phật đã lén vào đó để chia phần thực phẩm - một hành động 
mà tất nhiên đức Phật đã khiển trách thật nghiêm khắc (Jàt 
26). 

Tỳ-kheo Devadatta không sống được lâu hơn nữa: chẳng 
mấy chốc vị ấy đã " bị quả đất nuốt sống" (năm 490 trước 
CN?). Giáo hội của vị ấy vẫn tiếp tục tồn tại sau đó rất lâu. 
Nhà chiêm bái Pháp Hiển của Trung Hoa đến Ấn Độ khoảng 
một ngàn năm sau vào thế kỷ thứ năm sau CN, tường thuật 
rằng vị ấy có gặp các Tỳ-kheo tự xưng là đệ tử của Trưởng 
lão Devadatta. 

Cùng với việc vua Ajìtasattu lên ngôi, một chính sách mới 


phát triển ở vương quốc Magadha. Trước kia ngay cả Đại 
Vương Bimbisàra là người không theo đuổi mục đích bành 
trướng đế quốc, cũng đã thiết lập một quân đội lành nghề 
tuyên thệ trung thành với chính ông. Nay vua Ajìtasattu còn 
tăng cường quân đội và luyện tập binh sĩ gắt gao để làm họ 
trở thành công cụ chinh phục ngoại bang. Việc này hao tốn 
nhiều tiền bắt buộc vị vua trẻ tuổi này phải tìm nguồn lợi tức 
mới. Ông tăng thuế và làm cho hệ thống ghi sổ sách và thu 
tiền thuế hữu hiệu hơn. Bằng cách này đã xuất hiện một hệ 
thống hành chánh thư lại với rất nhiều quan chức đủ loại. 
Ngay năm 490 trước CN, quân đội nước Magadha đã được 
đưa ra thử nghiệm. Lúc ấy chỉ vừa đúng một năm sau ngày 
Đại Vương Bimbisàra chết đói trong ngục thất và hoàng hậu 
Kosaladevì, vợ góa của ông, chết vì ưu phiền. Đại Vương 
Pansenadi nước Kosala, hoàng huynh của bà, đau buồn về 
sự từ trần của em gái và em rễ, nên quyết định dạy người 
cháu vô luân của mình một bài học. Ông nhớ lại rằng em gái 
ông, khi kết hôn với vua Bimbisàra, đã đem về làm của hồi 
môn số lợi tức do thu thuế một làng gần Benares (Kàsi) (Jàt 
329). Nay vua Pansenadi đòi lại số hồi môn ấy từ vua 
Ajìtasattu và đem quân chiếm ngôi làng. Lập tức vua 
Ajìtasattu điều động binh mã tỉnh nhuệ của mình và chiến 
trận diễn ra gần ngôi làng đang được tranh chấp. Tân vương 
Ajìtasattu chiến thắng và Đại Vương Pasenadi già cả phì nôn 
phải chạy trở về thành lũy Sàvatthi kiên cố. 

Đức Phật nghe tin lấy làm tiếc rằng kẻ bất chánh ác hạnh đã 
chiến thắng người chánh chân thiện hạnh. Hai trận chiến 
nữa tiếp diễn, nhưng vua Ajìtasattu đều thắng cả hai. Trong 


trận thứ tư, vua Pansenadi nghe lời quân sư tài giỏi, bày 
mưu kế dụ vua Ajìtasattu vào chỗ mai phục (Jàt 282), không 
những chiến thắng vua này mà còn bắt sống làm tù binh. 
Một lần nữa, vua Ajìtasattu mang ơn cứu mạng nhờ thiện ý 
của người khác. Vua Pansenadi thâu hết mã, tượng, xa, pháo 
của vua Ajìtasattu làm chiến lợi phẩm, nhưng không làm hại 
cháu trai mình (SN 3.2.4 & 5). Rồi vua Ajìtasattu phải tuyên 
thệ với những lời nguyền thiêng liêng nhất để trong tương 
lai không bao giờ còn gây chiến với vương quốc Kosala, và 
để ký kết hiệp ước này, vua Pansenadi gả con gái, công 
chúa Vajirà, cho cháu trai. Về phần hồi môn, nàng nhận 
được tiền thuế của chính ngôi làng mà hai phe đã tranh 
chấp gây chiến vừa qua. Mối thân hữu được thiết lập thật 
nhanh chóng giữa hai vua này. Thậm chí ta còn nghe nói 
đến chuyện tấm áo choàng sang trọng mà vua Ajìtasattu đã 
gởi cậu, nay là nhạc phụ, làm quà tặng! (MN 88). 

Lần hội kiến duy nhất của vua Ajìtasattu với đức Phật diễn 
ra do một tâm trạng đầy tình cảm lãng mạn của vua này. 
Một đêm rằm trăng sáng rực rỡ vào tháng Kattika (Mười - 
Mười một) đã khơi dậy trong lòng ông vua trẻ ước muốn đi 
nghe thuyết giảng đao lý cao siêu (DN 2.1). Nhiều vị Sa-môn 
được nhắc đến, và cuối cùng jìvaka, vị ngự y già cũng là đệ 
tử đức Phật, đề nghị nhà vua nên đi tham kiến đức Phật hiện 
đang cư trú tại tỉnh xá trong Vườn Xoài ở Ràjagaha do chính 
y sĩ này thiết lập. Ngự lên vương tượng, nhà vua khởi hành 
(DN 2.8), trong lòng không khỏi bị nỗi kinh hãi xâm chiếm 
trên đường đi vì nghĩ rằng y sĩ Jìvaka có thể đã đưa ông vào 
bẫy để giao ông vào tay đám thù địch .(DN 2.10) 


Nhà vua đảnh lễ đức Phật rồi ngồi xuống một bên đối diện 
chư Tỳ-kheo, trong lúc đức Phật đang ngồi dựa thẳng vào 
cột chính giữa giảng đường trong tinh xá để khỏi đau lưng. 
Sau đó nhà vua hỏi đức Phật: "có thể đạt quả thiết thực của 
hạnh Sa-môn khất sĩ ngay đời hiện tại này chăng?". Đức 
phật xác nhận là có và giảng giải những lợi ích của đời Phạm 
hạnh cho vua nghe với nhiều ảnh dụ khác nhau (DN2). Pháp 
thoại chấm dứt với nỗi ăn năn hối cải của vua Ajìtasattu vì 
đã giết phụ vương mình. 

Năm 484 trước CN, vua Ajìtasattu dự định gây chiến với tám 
nước cộng hòa và các bộ tộc hợp thành liên bang Vajji - 
trong số đó, hai nước quan trọng nhất là cộng hòa Licchavi, 
với thủ đô ở Vesalì và cộng hòa Videha với thủ đô ở Mithilà. 
Ông bảo rằng họ càng ngày càng hùng cường (DN 16); chắc 
hẳn là ông chỉ muốn sáp nhập lãnh thổ của họ vào vương 
quốc của ông. Đa số đế vương xem chuyện hiển nhiên là 
làm cho nước mình phú cường bằng sự thiệt hại của nước 
lân bang! (MN 82). 

Biết rằng đức Phật quen thuộc lãnh thổ Vajjì và thân thiết 
với cư dân ở đấy, nhà vua sai đại thân, Bà-la-môn 
Vassakara, đến hỏi ý kiến ngài. Đức Phật giảng giải cho vị 
đại thân biết có bảy điều kiện để một nước cộng hòa ổn 
định: đó là thường xuyên họp hội đồng và tham dự đông đủ, 
thông qua quyết định bằng cách tán đồng ý kiến, giữ vững 
các truyền thống luật lệ chăm sóc người già cả, bảo vệ phụ 
nữ, duy trì các đền đài thánh tích và cung cấp đúng pháp 
cho các vị A-la-hán từ các nơi đến cư trú tại đó. Bao lâu các 
điều kiện trên còn tồn tại đối với Vajjì - như chúng đã thực sự 


tồn tại - thì nước họ không thể suy thoái được. 

Đại thần Vassakàra tán thán các lời dạy của đức Phật và nói 
rằng nếu dân Vajjì không thể bị đánh bại bằng chiến trận 
công khai thì cần phải chiến thắng họ bằng cách tuyên 
truyền khôn khéo và gieo mầm chia rễ giữa dân chúng (DN 
16). Và quả thực về sau vua Ajìtasattu sai thám tử và những 
kẻ gây rối chính trị đến các nước cộng hòa kia. 

Cũng trong thời gian này, vua Ajìtasattu nhận thấy nên dời 
kinh đô từ Ràjagaha lên phía bắc tận sông Hằng. Khả năng 
phòng thủ thuận lợi mà thành Ràjagaha đem lại cho các 
rặng núi bao quanh và bức tường thành khổng lồ hình như 
đối với ông không cần thiết nữa, vì nay ông được quân đội 
hùng cường bảo vệ chu đáo hơn. Cổ thành này không chỉ có 
vị trí bất lợi về phương diện giao thông và thương mại, mà 
nó còn có khí hậu không lành mạnh vì sức cản gió (của núi 
đồi); hơn nữa, các điều kiện vệ sinh thật khủng khiếp: mùi 
hôi thối của kinh thành Ràjagaha đã nỗi tiếng qua ca dao 
tục ngữ. Vì thế, vua Ajìtasattu ra lệnh cho làng Pataligàma, 
nằm trong gốc giữa sông Sona và sông Hằng phải được phát 
triển thành tân thủ đô Pàtaliputta (nay là Patna) và phải xây 
hào lũy chống dân Vajjì. Ông giao việc thiết kế và giám sát 
công trình ấy cho các đại thần Vassakàra và Sunìdha (DN 
16). 

Vào khoảng 481 trước CN, khi kinh thành mới đã được phồn 
thịnh sung túc và lực lượng của liên bang Vajjì đã vị các đám 
người tạo phản của vua Ajàtasattu phá hoại ngấm ngầm đến 
mức độ vừa đủ, nhà vua liền đem quân đội vượt sông Hằng 
để chinh phục vùng ấy. Vào thời này đức Phật đã diệt độ. 


Chắc hẳn ngài đã tự trách mình giá như ngài còn trụ thế để 
thấy hậu quả của các lời ngài nói trước kia với đại thân 
Vassakàra, những lời mà ngài đã ngụ ý hoàn toàn khác hẳn, 
đồng thời để thấy sự sụp đổ của các cộng hòa cùng bộ tộc 
Vajjì và việc họ bị sáp nhập vào vương quốc Magadha. 

Như trên đã nói nhiều biến cố ở vương quốc Magadha. Trong 
lúc ấy, thời gian cũng không lắng động ở vương quốc Kosala. 
Ba năm sau khi vua Pasenadi đánh bại vua Ajàtasattu và 
nhiếp phục cháu trai, chính ông cũng bị con trai mình, 
Vương tử Vidudabha, lật đổ khỏi ngai vàng. Mấu chốt quan 
trọng trong vụ đảo chánh này do đại tướng Dìgha Kàràyana 
(Trường Nhân Kàràyana) điều động . 

Mối thù ghét của tướng này đối với vua Pasenadi có nhiều 
nguyên nhân sâu xa. Cậu của tướng Kàràyana là Bandhula 
vốn là bạn học với vua Paseanadi ở Đại Học Takkasìla và khi 
lên ngôi , vua Pasenadi đã cử ông ra chỉ huy quân đội. 

Một thời, khi tướng Bandhula cùng các con trai viễn chỉnh để 
dẹp loạn ở biên thùy, các đại thần của vua Pasenadi gợi ý 
cho nhà vua biết rằng tướng Bandhula cùng các con trai ông 
mà không cần xét xử , nhưng chẳng bao lâu sau đó nhà vua 
đã nhận ra rằng những lời tố cáo vị đại tướng này là vô căn 
cứ. Ông hối hận về hành động trên , và tỏ dấu hiệu ăn năn 
bằng cách chỉ định cháu trai của tướng Bandhula là 
Kàràyana làm tân đại tướng. Tuy thế, tướng Kàràyana không 
bỏ qua việc giết cậu mình (Jàt 465). 

Cơ hội báo thù đã đến năm 487 trước CN, khi vua Pasenadi 
du hành qua cộng hòa Sakiya, là nước chư hầu của ông. Ở 
Nangaraka, nhà vua nghe tin đức Phật đang trú tại 


Medalumpa, ông muốn tái ngộ vị thân hữu ngày xưa, liền 
khởi hành đến nơi ấy cùng với đám cận vệ dưới quyền chỉ 
huy của tướng Kàràyana. Khi vừa đến tinh xá mà đức Phật 
đến an trú, vua Pasenadi tháo gỡ các dấu hiệu vương quyền, 
đó là bảo kiếm và vương miện, trao cho tướng Kàràyana giữ 
hộ. Rồi đức Phật ra mở cửa, nhà vua bước vào và sau những 
lời chào hỏi thân thiết, hai vị lão nhân tôn quý cùng nhau 
đàm đạo thật lâu.(MN 89) 

Khi tướng Kàràyana đợi bên ngoài tinh xá, thấy mình đang 
nắm giữ hai vật quan trọng nhất trong số năm dấu hiệu 
vương quyền, liền thừa cơ hội trả thù vua Pasenadi. Chỉ để 
lại một con ngựa và một nữ tỳ, vị tướng cỡi ngựa đi ngay 
cùng đám vệ sĩ đến gặp thái tử Vidùdabha và gắn các dấu 
hiệu vương quyền lên người thái tử . Nhờ có đám quân tinh 
nhuệ xuất sắc đào ngũ về phe mình và nắm được các dấu 
hiệu vương quyền, thái tử Vidùdabha vào thành Sàvatthi với 
tư thế của một tân vương 

Ngay khi vua Pasenadi kết thúc cuộc đàm đạo với đức Phật, 
ông khám phá ra rằng ông đã bị bỏ rơi và khi cô nữ tỳ xác 
nhận sự phản bội của tướng Kàràyana, ông vua già cả phục 
phịch ấy lên ngựa đi về thành Ràjagaha với mục đích thuyết 
phục cháu trai Ajàtasattu đi chinh phạt Vidùdabha. Khi ông 
vừa đến thành Ràjagaha thì trời tối, các cổng thành đều 
đóng cả. Mệt lã người sau một cuộc hành trình dài trên lưng 
ngựa, lại chịu dãi dầu nắng gió suốt ngày, vị vua bảy mươi 
sáu tuổi ấy đành nằm nghỉ trong túp lều ngoài lũy thành. 
Đêm ấy vua băng hà vì kiệt sức. Vua Ajàtasattu bèn cử hành 
tang lễ thật linh đình (Jàt 465). 


Việc chiếm được vương quyền nước Kosala cùng quân đội 
bằng cách quá dễ dàng như vậy tạo cho vua Vidùdabha 
phương tiện thực kế hoạch trả thù đã ôm ấp từ lâu. Đây là 
việc chống lại cộng hòa Sakiya, nước này đã có lần lập mưu 
kế lừa phỉnh vua cha Pansenadi. 

Nhiều năm trước kia, vua Pansenadi báo cho bộ tộc Sakiya ở 
Kapilavatthu biết ông muốn chọn một thiếu nữ dòng họ này 
về làm vương hậu, để thiết lập liên hệ huyết thống giữa hai 
bên. Đáng lẽ họ phải gởi sang cho ông một thiếu nữ chính 
thống Sát-đế-ly, họ lại gửi nàng Vàsabha-khattiyà, một thiếu 
nữ lai huyết thống của hai giai cấp, đó là công nương diễm 
kiều của vương tử Mahànàma, một vị hoàng thân của đức 
Phật, đã lấy một nữ tỳ. Hoàn toàn không biết gì về việc này, 
vua Pansenadi đã làm lễ cưới nàng rất linh đình và phong 
ngôi chánh hậu. Trong vòng một năm, nàng sinh hạ hoàng 
tử Vidùdabha. 

Khi Vidùdabha lên bảy thì nhận thấy các trẻ con khác nhận 
quà tặng của bà ngoại chúng, còn cậu thì không. Vào năm 
mười sáu tuổi, hoàng tử thiếu niên này du hành tận 
Kapilavatthu để tìm hiểu lý do. Bộ tộc Sakiya tiếp đón cậu 
lạnh nhạt và nói những câu bình phẩm chê bai sau lưng cậu. 
Cuối cùng, do tình cờ, hoàng tử biết được sự thật về mẫu 
hậu, liền thể khi có cơ hội sẽ lấy máu rửa hận với dòng họ 
Sakiya vì đã lừa gạt phụ vương mình một cách tàn nhẫn như 
vậy (Jàt 465). 

Thời cơ nay đã đến. Vua Vidùdabha cầm đầu quân đội khởi 
hành tiến về hướng đông, nhưng đình hoãn tấn công 
Kapilavatthu khi đức Phật xin vua này dung tha mạng dân 


chúng. Người ta phỏng đoán bậc Đạo Sư lão thành cố ngăn 
chặn vua Vidùdabha lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng rồi nhà 
vua không bị kiềm chế mãi được nữa. Nhà vua chiếm lấy 
Kapilavatthu, và ra lệnh xử tử hình mọi công dân đến tuổi 
quân dịch. Cuối cùng ông phóng hỏa kinh thành, nơi đức 
Phật từng sống thời hoa niên (nay là Tilaurakot ở Nepal). 
Việc tiêu diệt thành Kapilavatthu có lẽ xảy ra năm 485 hoặc 
4845 trước CN, không lâu trước khi đức Phật diệt độ. 

Dĩ nhiên nhiều người dòng họ Sakiya chạy trốn trước khi 
quân của vua Vidùdabha tiến đến và họ tìm nơi ẩn náu với 
các bộ tộc láng giềng thuộc dòng Moriya và Malla. Khi họ 
nghe tin vua Vidùdabha đã chấm dứt chiến dịch tàn phá và 
xem việc trả thù đã trọn vẹn, họ trở về từ nơi lưu vong. 

Vì nay không còn gì sót lại cổ thành Kapilavatthu (Tilaurakot 
hiện nay ở Nepal tức là Kapilavatthu I), họ bèn định cư lập 
nghiệp ở một nơi khác (Pipràvà hiện nay ở Ấn Độ là 
Kapilavatthu II). Họ gọi nơi này là Mahà- Kapilavatthu (Đại- 
ca-tỳ-la-vệ) và chính nơi đây, sau lễ trà-tỳ (hỏa táng) đức 
Phật, họ đặt phần xá-lợi của ngài mà họ được hưởng vào 
một bảo tháp. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 7 


485 trước CN 
Cuộc hồi hương vĩ đại 


NHỮNG HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG 

Theo thông lệ trong hơn hai mươi năm qua, đức Phật an cư 
mùa mưa năm 485 trước CN tại Sàvatthi. Ngài không xem 
cơn cuồng nộ của Đại Vương Vidùdabha tàn phá bộ tộc 
Sakiya vừa qua có liên hệ đến ngài. 

Trong lúc trú tại tỉnh xá Kỳ viên của ông Cấp Cô Độc, bậc 
Đạo Sư hay tin rằng đại đệ tử Sàriputta của ngài đã mệnh 
chung vì bệnh ở làng Nàlagàmaka, không xa Ràjagaha. 
Chính Sa-di Cunda (ka), bào đệ của tôn giả Sàriputta đem 
tin đến cùng các di vật của vị Tỳ-kheo quá cố: bình bát, 
ngoại y và xá lợi của tôn giả được buộc lại trong tấm vải 
dùng làm khăn lọc nước (SN 47. 3. 2. 3). 

Khi mùa mưa đã chấm dứt, đức Phật lại bắt đầu du hành, lần 
này về hướng nam. Khi ngài dừng tại làng Ukhàcelà (hay 
Ukhàvelà) trên sông Hằng, hình như hung tin tôn giả 
Moggallàna, đại đệ tử thứ hai của ngài, mệnh chung đến tai 
ngài. Xúc động, ngài tuyên bố với chư Tỳ-kheo rằng"Giáo hội 
nay đã thiếu vắng hai vị ấy. Giống như một cây hùng vĩ đầy 
sức sống có các nhành lớn bị hư hoại, cũng vậy là Sàriputta 
và Moggallàna từ Giáo hội đã mệnh chung. Nhưng làm sao 


có vật gì đã sanh khởi lại không đoạn diệt?" (SN 47. 3. 2. 4). 
Chuyện Tiền Thân số 522(Jàt 522) nêu chỉ tiết về sự từ trần 
của tôn giả Moggallàna. Theo chuyện này, vị đại đệ tử ấy bị 
sát hại gần Ràjagaha, ở vùng Hắc Thạch trên đỉnh Isigili 
(Thánh Sơn nay là Núi Udaya?) vì tôn giả này đã lôi cuốn 
được quá nhiều môn đồ từ các giáo phái Sa-môn khác nên 
họ đã thuê một tên cướp giết ngài. Ngày tôn giả Sàriputta 
mệnh chung được ghi nhớ là ngày rằm tháng Kattikà (tháng 
Mười - Mười một), còn ngày tịch diệt của tôn giả Moggallàna 
vào thượng tuần tháng kế tiếp (Jàt 95). Theo đây, cả hai vị 
đại đệ tử đều tịch diệt năm 486 trước CN. 

Những tháng cuối mùa mưa năm 485 còn thấy đức Phật cao 
niên ở Ràjagaha, tại đấy vị đại thần Vassakàra tìm cơ hội 
tham vấn ngài về dân Vajjì. Chẳng bao lâu sau, ngài rời đi 
lên miền bắc, được thị giả Ànanda và hội chúng Tỳ-kheo hộ 
tống. Câu chuyện trong Dìgha Nikàya (Trường Bộ Kinh số 16. 
1)kể rằng ngài gặp tôn giả Sàriputta gần Nàlandà chắc hẳn 
đã được đưa vào văn cảnh này do nhầm lẫn, bởi vì đúng thời 
điểm ấy, tôn giả Sàriputta đã tịch diệt một năm tròn. 

Trạm dừng chân kế tiếp là Pàtaligàma, nơi bậc Đạo Sư quan 
sát tiến trình xây dựng thủ đô mới của Magadha và thành 
lũy Pàtaliputta. Trong số các chuyện khác xảy ra, có chuyện 
ngài làm thượng khách của các đại thần Sunìdha và 
Vassakàra, những người đang giám sát công tác xây dựng. 
Họ đặt tên chiếc cổng ngài đi qua khi rời thành là "Cổng 
Gotama" để tôn vinh ngài. Sông Hằng ở vùng Patna này có 
thể rộng đến 2,5 km và đang mùa lũ lụt, song đức Phật qua 
sông chẳng khó khăn gì cả (DN 161. 19). 


Năm 484 đã bắt đầu từ lâu thì chư Tỳ-kheo khoác y vàng 
này đến Vesàli (nay là Vaishàli), sau khi Tăng chúng đã đi 
qua làng Kotigàma và Nàdika. Thành Vesàli là thủ đô của 
cộng hòa Licchavi, tại đây chư vị cư trú trong vườn xoài của 
Ambapàili (Cô Gái Vườn Xoài), người kỹ nữ sang trọng của 
kinh thành đã quá xuân nhưng vẫn còn diễm lệ. Trước kia 
Ambapaàili đã có một con trai với cố Đại Vương Bimbisàra, 
đặt tên là Vimalakondañña, vị này sau trở thành Tỳ-kheo. 
Ngay khi bà nghe tin bậc Đạo Sư của con trai bà đang dựng 
lều trong vườn xoài của bà, bà liền vội vã đến nơi thỉnh cầu 
ngài thọ thực ngày hôm sau. Đức Phật nhận lời bằng cách 
¡im lặng. 

Các thị dân khác của thành Vesàli cũng muốn thiết đãi bậc 
Đạo Sư và vô cùng thất vọng khi nghe tin Ambapàli đã 
ngầm đi nước cao hơn họ. Người kỹ nữ từ chối lời họ đề nghị 
tặng bà nhiều tiền để nhường cho họ bữa tiệc đãi vị khách 
danh dự ấy. Sáng hôm sau, bà cúng dường đức Phật và Tăng 
chúng một bữa cơm thịnh soạn, rồi sau đó lại cung tặng 
vườn xoài của bà (Ambapàlivana) để bậc Đạo Sư và Giáo hội 
làm tinh xá (DN 16. 2. 11) - chắc chắn một phần là với hy 
vọng con trai bà có dịp an cư mùa mưa tại đó. Trong thời 
xuân sắc, bà đã đề ra giá 50 kahàpanas, giá tiền năm con 
bò sữa, để được một đêm ân ái với bà, vì thế bà có thừa khả 
năng cung cấp những tặng vật đắt giá. Ngay sau đó, bà gia 
nhập hội chúng Tỳ-kheo-ni và còn được xem là đã đắc thánh 
quả A-la-hán (Thìg 252 -70). 

Bậc Đạo Sư đã du hành đến tận Vesàli với hội chúng Tỳ- 
kheo, nhưng mùa mưa năm đó, 484 trước CN, ngài muốn 


độc cư và chỉ có Ànanda, thị giả trung thành theo hầu, để 
ngài chuyên tâm thiền định. Từ đây khi mưa bắt đầu rơi, 
ngài yêu cầu chư Tăng tự tìm các tinh xá (Vihàra) cho mình 
ở vùng ngoại ô thành Vesàili, trong khi chính ngài sẽ an cư 
mùa mưa tại Beluva (nay là Basarh), một vùng ngoại ô ở 
miền nam kinh thành (DN 16. 2. 22). 

Đó là một thời kỳ bất an. Bậc Đạo Sư già cả lâm trọng bệnh 
và chịu nhiều đau đớn. Tuy nhiên, ngài vẫn duy trì tâm trí 
minh mẫn và nhiếp phục cơn bệnh bằng sức mạnh của ý 
chí. Khi ngài có thể đứng dậy và ngồi dưới bóng mát của am 
thất, tôn giả Ànanda bày tỏ nỗi lo buồn của mình về cơn 
trọng bệnh vừa qua ấy. Tôn giả nóithực là một niềm an ủi 
cho tôn giả khi nghĩ rằng đức Như Lai sẽ không nhập Niết- 
bàn vô dư y trước khi chuẩn bị hành trang cho Tăng chúng. 
Tuy nhiên, đức Phật lại không muốn làm gì về việc này cả: 
"Này Ànanda, tại sao chúng Tỳ-kheo lại chờ đợi điều này ở 
ta? Ta đã thuyết giảng Chánh Pháp mà không hề phân biệt 
"mật giáo" hay "hiển giáo" vì Như Lai không có "bàn tay 
nắm chặt của vị Đạo Sư" còn giữ lại đôi phần chân lý nào đó. 
Nếu có ai suy nghĩ: "Ta sẽ lãnh đạo Giáo hội" hoặc: "Giáo hội 
phải chịu sự hướng dẫn của ta", thì chính người ấy phải để 
huấn thị mọi vấn đề liên hệ Giáo hội. Phần Như Lai không 
nghĩ theo cách ấy. Thế thì tại sao Như Lai (tức là ta) lại phải 
để di huấn cho Tăng đoàn? Nay ta đã già cả, đã suy yếu, đã 
đến hạn kỳ cuối cuộc đời, ta vừa tròn tám mươi tuổi. Này 
Ànanda, giống như cỗ xe cũ kỹ được làm cho chạy nhờ đám 
dây da chẳằng chịt nâng đỡ, cũng vậy, thân Như lai được duy 
trì hoạt động nhờ nâng đỡ bằng dây đai ... 


Vì vậy, này Ànanda, phải tự làm hòn đảocho chính mình, hãy 
tự làm nơi an trú cho chính mình, không tìm nơi an trú nào 
khác, lấy Chánh Pháp làm hòn đảo, lấy Chánh Pháp làm nơi 
an trú, không tìm nơi an trú nào khác ... 

Này Ànanda, những Tỳ-kheo nào hiện nay hay ngày sau tự 
mình làm hòn đảo cho chính mình, lấy Chánh Pháp làm nơi 
an trú, chứ không tìm nơi an trú nào khác, những vị nhiệt 
tâm tu tập như vậy là các Tỳ-kheo chân chánh của ta và sẽ 
nhiếp phục bóng tối của vô minh, của luân hồi sanh tử".(DN 
16. 2. 25, giản lược) 

Như vậy, đức Phật chỉ định, không phải một Đạo Sư, mà là 
Đạo Pháp (Dhamma) làm vị lãnh đạo tương lai của Giáo hội. 
Vài ngày sau khi nói các lời này với tôn giả Ànanda, ngài đã 
bình phục đủ sức để đi khất thực trong thành Vesàli (DN 
16.3.1). 

Giống như mọi người mới trở lại với đời sống sau một cơn 
bệnh hiểm nghèo, đức Phật già cả nhìn ngoại cảnh với đôi 
mắt tươi sáng. Trong chuyến du hành đến đền thờ Càpàla, 
ngài nói về vẻ đẹp khả ái của thành Vesàli cùng các đền thờ 
chung quanh bằng những ngôn từ hầu như rạt rào tình cảm 
(DN 16. 3. 2) và ít lâu sau đó, khi ngài rời Vesàli với tiên liệu 
là ngài sẽ chẳng bao giờ trông thấy kinh thành này nữa, 
ngài đã quay lại nhìn nó từ xa với vẻ trầm tư (DN 16. 4. 1). 
Cuộc hành trình tiếp diễn châm chậm qua các thôn làng 
Bhandagàma, Hatthigàma, Ambagàma, Jambugàma, rồi 
Bhoganagara, và luôn tiến mãi về hướng tây bắc. Rõ ràng 
ngài muốn đợi giờ phút mệnh chung mà ngài cảm thấy đang 
đến gần, tại một trong các tinh xá ở kinh thành Sàvatthi. 


Sau khi ngài đã không chỉ định Tỳ-kheo nào làm vị kế thừa 
ngài lãnh đạo Giáo hội, và đã tuyên bố Giáo Pháp là uy 
quyền tối thượng đối với Tăng chúng, ngài dùng một ít thời 
gian còn lại trên đường đi để suy xét Tăng chúng phải có 
thái độ ra sao đối với bất cứ Tỳ-kheo nào có thể tự xưng 
mình đã nghe được Giáo lý này hay Giáo lý nọ từ chính 
miệng bậc Đạo Sư. Trong trường hợp như thế, ngài dạy chư 
Tăng ở Bhoganagara rằng những lời của Tỳ-kheo ấy phải 
được cân nhắc kỹ vì chúng có thể được chứng thực là tương 
ứng với một bài kinh (sutta) và phù hợp với Luật (Vinaya). 
Chỉ khi nào điều này được xác định chắc chắn, các lời ấy mới 
có thể được công nhận là lời dạy của đức Như Lai (DN 16. 4. 
8). Sự tuyên bố khẳng định trên đây chứng tỏ đức Phật chắc 
chắn các Pháp thoại của ngài sẽ được ghi nhớ trong tâm trí 
chư Tỳ-kheo và được truyền tụng mãi cho các thế hệ sau. 
ĐẠI DIỆT ĐỘ 

Tại Pàvà, (có lẽ là Fazilnagar hiện nay, khoảng 16 km ở về 
phía đông nam Kasia), bậc Đạo Sư và hội chúng của ngài 
được người thợ rèn Cunda (Thuần-đà) mời thọ thực ngày 
hôm sau. Để dành món đặc biệt dâng lên vị khách tôn quý, 
ngoài các món khác, thợ rèn Cunda đã dọn 
mónSùkaramaddava. Món này đích xác là thứ gì vẫn chưa 
chắc chắn. Một vài học giả nghĩ rằng đó là thịt heo, một số 
khác cho là măng tre mềm mọc gần các trại heo, số khác 
nữa lại cho là một loại nấm, có thể là nấm mèo. Nhưng dù 
đó là thứ gì đi nữa, đức Phật cũng đã nhìn món ăn này với vẻ 
nghi ngờ, và bảo thợ rèn Cunda đừng mời Tăng chúng món 
ấy. Tuy thế, chính ngài lại thọ dụng món kia với mục đích 


không làm buồn lòng người thợ rèn có thiện ý (DN 16. 4. 
13). 

Mối quan tâm này đối với vị thí chủ là một sự sai lầm. Đức 
Phật liền mắc bệnh huyết ly và chịu nhiều cơn đau bụng dẫn 
vặt. Dù yếu đuối và kiệt sức như vậy, ngài vẫn rời Pàvà và 
tiến về Kusinàrà. Nhiều lần ngài bị bắt buộc phải rễ sang 
một bên để tháo dạ và nghỉ ngơi ở vệ đường. 

Chứng đau bụng và huyết ly làm mất nhiều nước ấy đi kèm 
với cơn khát. Khi ngài đòi uống nước, thị giả Ànanda chỉ tay 
về phía con suối đã bị đám xe bò đi qua làm vẩn đục nên chỉ 
có nước dơ bẩn không thể uống được - tốt hơn là nên tiếp 
tục đi đến sông Kakutthà (nay là Bàdhi hay Barhi) không xa 
đó mấy. Song bậc Đạo Sư cương quyết yêu cầu, rồi ngài 
uống nước từ dòng suối ấy mà ngay lúc này đã trở lại lắng 
yên và trong trẻo như cũ (DN 16. 4. 20). 

Vừa lúc ấy có một nam tử từ bộ tộc Malla đi đến. Tên người 
ấy là Pukkusa. Ông nói chuyện với đức Phật thì hóa ra đó là 
Pukkusa, một đồ đệ của đạo sư Àlàra Kàlàma là người xưa 
kia đức Phật đã học tập trước thời Giác Ngộ. Khi thiện nam 
Pukkusa thấy các tấm y của bậc Đại Đạo Sư đang bệnh và 
thị giả ngài đều vấy bẩn, ông liền bảo người hầu đem lại hai 
tấm y vàng kim sắc dâng cúng đức Phật và tôn giả Ànanda. 
(DN 16. 4. 26) 

Ngay khi thiện nam Pukkusa vừa khuất dạng, hội chúng lại 
tiếp tục lên đường và đến sông Kakutthà, nơi đó bậc Đạo Sư 
uống nước, tắm rửa cùng nghỉ ngơi ở bờ bên kia, rồi ngài 
dặn Sa-di Cundaka trải ngoại y lên mặt đất dưới các cây 
xoài. Sự hiện diện của Sa-di Cundaka khiến đức Phật nhớ lại 


người thợ rèn Cunda, tại nhà vị này ngài đã phải bị ngộ độc 
vì thức ăn kia, nên ngài nhấn mạnh cho tôn giả Ànanda hiểu 
là Tăng chúng không nên khiển trách người thợ rèn đã có 
thiện ý tối thượng (DN 16. 4. 37). Ngay khi ngài lấy lại sức 
khoẻ đôi chút, cuộc hành trình lại tiếp tục như trước. 

Bậc Đạo Sư đã kiệt lực như vậy vẫn cùng Tăng chúng lội qua 
sông Hirañ ñ avati (nay là sông Bé Gandak), đến tận 
Kusinàrà, thủ đô thứ hai của bộ tộc Malla, nơi ngài đã biết vì 
nhiều lần du hành trước kia (MN 103; AN 10. 44). 

Khi ngài bảo ngài mỏi mệt và muốn nằm xuống, tôn giả 
Ànanda sắp đặt chỗ nghỉ ngơi cho ngài dưới đôi Sàla trong 
rừng Upavattana ở ven phía nam thành phố. Các cây Sàla 
(Shorea robusta) đang nở rộ hoa, điều đó chỉ rõ các tháng 
ba và tư, trái với truyền thống ghi bậc Đạo Sư diệt độ vào 
tháng Vesakha (tư-năm). Ngài cố gắng nghỉ ngơi, nằm 
nghiêng về phía hữu, có lẽ hơi co lại vì đau nhức. Do mồ hôi 
tiết ra kèm với chứng đau bụng và xáo trộn đường ruột làm 
ngài cảm thấy lạnh, ngài bảo Tỳ-kheo Upavàna đang quạt 
hầu ngài, đi lui ra. (DN 16. 5. 1) 

Nay ngài đã chắc chắn rằng từ nơi đây trong rừng Sàla song 
thọ gần Kusinàrà ngài sẽ không bao giờ trở dậy nữa. Tâm trí 
thanh thản, ngài dặn tôn giả Ànanda về những gì phải làm 
với thân ngài. Chư Tăng không cần phải quan tâm về việc 
tang lễ của ngài, mà chỉ nên tinh tấn nỗ lực để giải thoát. Có 
nhiều người đầy tín tâm đối với đức Như Lai sẽ làm mọi sự 
cần thiết. (DN 16. 5. 10) 

Tôn giả Ànanda vừa khóc vừa bước ra ngoài bộc lộ nỗi ưu 
phiền:"Ôi, ta vẫn còn là kẻ hữu học, ta còn phải tu tập nhiều 


(về phần ta). Thế mà nay bậc Đạo Sư, người đã thương 
tưởng ta, lại sắp diệt độ!". 

Khi đức Phật nhận thấy thị giả trung thành của ngài không ở 
đó, ngài cho gọi vị ấy vào và an ủi: 

"Thôi đủ rồi, này Ànanda, đừng phiền muộn khóc than. Ta đã 
chẳng thường bảo ông rằng chúng ta phải chia la mọi vật 
thân thiết, khả ái đối với chúng ta, chúng ta phải từ giã 
chúng vì không có vật gì tồn tại mãi mãi hay sao? Phàm vật 
gì được sanh khởi, được thành hình, được tạo tác (do nghiệp 
(kamma) của các đời trước) tất phải chịu biến hoại. Không 
thể nào có một vật như vậy lại không tiêu diệt. Này Ànanda, 
từ lâu nay ông đã ở bên cạnh ta và chăm sóc ta với lòng 
nhẫn nại, từ ái, ân cần tận tụy đem lại vô lượng an lạc cho 
ta. Ông đã tạo được nhiều phước đức nhờ việc ấy. Hãy tỉnh 
tấn nỗ lực, chẳng bao lâu ông sẽ đoạn trừ các lậu hoặc". (DN 
16. 5. 14, giản lược) 

Có lẽ nhân chuyến khất thực sáng hôm sau, và chắc hẳn 
theo lời dặn của đức Phật, tôn giả Ànanda đã báo tin bậc 
Đạo Sư bị bệnh trong thành Kusinàra. Ngay sau đó, vô số thị 
dân đi đến rừng Sàla song thọ để hội kiến bậc thượng thủ 
tôn quý của Giáo đoàn, người mà họ đã từng nghe nhiều 
điều kỳ diệu trong vòng bốn mươi lăm năm qua. Tôn giả 
Ànanda cố hết sức ngăn ngừa cho bậc Đạo Sư đang quá mệt 
nhọc khỏi bị phiền nhiễu. 

Subhaddha, một Sa-môn ngoại đạo, tối hôm ấy đến yết kiến 
bậc Đạo Sư liền bị đưa ra ngoài, song đức Phật nghe được 
câu chuyện, bèn bảo tôn giả Ànanda cho vị khách ấy vào. 
Khi kết thúc đàm đạo với đức Phật, du sĩ Subhaddha thỉnh 


cầu bậc Đạo Sư nhận vị ấy vào Tăng đoàn, và tôn giả 
Ànanda làm lễ xuất gia (pabbajjà) cho vị ấy. Du sĩ 
Subhaddha là người cuối cùng được nhận làm Sa-di trong 
Giáo hội lúc đức Phật vẫn còn tại thế. Về sau, khi mãn hạn 
kỳ thử thách dành cho các Sa-môn ngoại đạo, vị ấy cũng 
được thọ đại giới Tỳ-kheo (upasampadà) (DN 16. 5. 19). 

Việc đề phòng bất cứ Tỳ-kheo nào đòi quyền lãnh đạo Giáo 
hội là chuyện quan trọng đối với đức Phật đến độ ngay trước 
khi viên tịch, ngài còn nhấn mạnh lần nữa chức năng hướng 
dẫn của Giáo Pháp đối với Tăng chúng: 

"Này Ànanda, có thể một số trong chư vị suy nghĩ: lời dạy 
của bậc Đạo Sư đã mất, nay chúng ta không còn bậc Đạo 
Sư! Này Ànanda, không nên nghĩ như vậy. Pháp và Luật mà 
ta đã thuyết giảng cho chư vị, sau khi ta diệt độ, sẽ là Đạo 
Sư của chư vị".(DN 16. 6. 1) 

Điều này giả định trước là không có điểm nào chưa sáng tỏ 
có thể đưa đến các kiến giải khác nhau về sau. Vì vậy, đức 
Phật cho các Tỳ-kheo cơ hội cuối cùng để chất vấn ngài: 
"Này các Tỳ-kheo, có thể là một vài Tỳ-kheo nghỉ ngờ hay 
phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, hay (Bát Chánh) Đạo, hay 
phương pháp thực hành (để giải thoát). Vậy các Tỳ-kheo, 
hãy hỏi đi, kẻo ngày sau chư vị cảm thấy hối tiếc vì nghĩ: 
"Chúng ta đã diện kiến bậc Đạo Sư, tuy thế chúng ta đã 
không tự mình hỏi Ngài".(DN 16. 6. 5) 

Song chư Tỳ-kheo giữ im lặng. Sau đó đức Phật lại cho chư 
vị một dịp may cuối cùng:nếu chư vị không dám hỏi vì kính 
trọng ngài, thì chư vị hãy hỏi qua một bạn đồng tu. Một lần 
nữa chư vị Tỳ-kheo lại giữ im lặng. Không có điểm gì không 


sáng tỏ ở bất cứ nơi nào cả. 

Đêm đã khuya lắm rồi. Cảnh vật hoàn toàn tĩnh mịch trong 
rừng Sàla khi bậc Đạo Sư sắp mệnh chung nhắn nhủ chư Tỳ- 
kheo một lần nữa: 

"Này các Tỳ-kheo, ta khuyên bảo chư vị: Các pháp hữu vi 
(các hành: sankhàra) đều vô thường, chịu biến hoại. Hãy nỗ 
lực tinh tấn (để đạt giải thoát)!". 

(DN 16. 6G. 7) 

Đây là những lời cuối cùng của đức Phật. Sau đó ngài lịm 
dần vào trạng thái bất động mà tôn giả Anuruddha tuyên bố 
với các Tỳ-kheo là thiền định, và rồi không còn hồi tỉnh nữa, 
bậc Đạo Sư tám mươi tuổi đã đắc Niết-bàn vô dư y, một 
trạng thái giải thoát khổ đau sau khi xả báo thân (DN 16. 6. 
8). Đa số sử gia ở Ấn Độ ghi sự kiện này vào năm 483 trước 
CN. 

LỄ TRÀ-TỲ (HỎA TÁNG) 

Giữa mọi người, bình tĩnh nhất là tôn giả Anuruddha, em họ 
của đức Phật và là anh khác mẹ với tôn giả Ànanda, vị ấy 
vừa an ủi chư Tỳ-kheo, trong đó có một số vị khóc than, vừa 
nhắc lại những lời dạy của bậc Đạo Sư đã diệt độ về tính 
chất vô thường của vạn pháp. Đến gần sáng, vị ấy bảo tôn 
giả Ànanda đi vào thành Kusinàrà báo tin đức Như Lai diệt 
độ cho thị dân. Trưởng lão Ànanda bao giờ cũng sẵn sàng thi 
hành sứ mạng này. Tôn giả tường thuật sự kiện bậc Đạo Sư 
diệt độ trong hội trường, nơi bộ tộc Malla đang tập họp. Lập 
tức hội chúng ra lệnh cử hành lễ hỏa táng. (DN 16. 6. 11) 
Đoạn văn miêu tả trong Kinh Điển về lễ hỏa táng mang đầy 
ấn tượng một quang cảnh hoàn toàn hỗn độn. Trong khi 


nhóm Tăng chúng ít ỏi chỉ gồm có các Tỳ-kheo Ànanda, 
Cundaka, Anuruddha, Upavàna, và có thể thêm một vài 
người nữa, đã nhận được huấn thị của đức Phật để mọi việc 
tổ chức tang lễ cho các đệ tử tại gia, tuy nhiên, đám cư sĩ 
này rõ ràng không đông lắm tại Kusinàrà, và không ai cảm 
thấy thực sự có trách nhiệm cả. Các dấu hiệu thương tiếc 
theo hình thức vòng hoa và hương liệu quả thực rất dồi dào, 
nhưng hình như không người nào sẵn sàng chịu phí tổn về 
số củi dùng cho giàn hỏa táng. Lễ hỏa táng phải được đình 
hoãn lại từ một ngày đến ngày hôm sau, chuyện kể nó còn 
kéo dài suốt cả tuần. 

Hơn nữa, lại có sự bất đồng về hình thức tang lễ phải cử 
hành ra sao. Bậc vĩ nhân vừa mệnh chung là một người của 
bộ tộc Sakiya, một vị Hoàng tử Sát-đế-ly, nhưng còn là một 
Sa-môn đối lập với nghi lễ Bà-la-môn giáo. Vậy hình thức 
tang lễ nào mới thích hợp với ngài? Ngài phải được hỏa táng 
về hướng nam hay hướng đông của kinh thành? Cuối cùng 
họ quyết định về hướng đông, và khiêng di hài đức Phật 
được quấn vải kín đi vào thành bằng Bắc Môn, rồi đi ra bằng 
Đông Môn đến đền Makuta -bandhana, có lẽ nơi đó được 
xem là hội trường để làm tang lễ, mở thông ra mọi phía, tại 
địa điểm hỏa táng. (DN 16. 6. 13) 

Trong lúc ấy Trưởng lão Mahàkassapa (Đại-Ca-diếp) đang 
trên đường đi đến Kusinàrà với một hội chúng Tỳ-kheo, chắc 
hẳn với ý định an cư mùa mưa sắp tới ở Sàvatthi. Sau khi hai 
tôn giả Sàriputta và Moggallàna tịch diệt, tôn giả 
Mahàkassapa là vị Tỳ-kheo xuất sắc nhất trong Giáo hội, và 
nếu trước kia đức Phật chỉ định người thừa kế, có lẽ ngài đã 


lựa chọn vị này. Đó là một vị Bà-lamôn gốc ở làng 
Mahàtittha trong quốc độ Magadha. Nhiều năm trước kia, 
đức Phật đã đích thân mời vị ấy gia nhập Tăng đoàn khi hai 
vị hội ngộ ở khoảng đường giữa Ràjagaha và Nàlanđà. Trong 
vòng một tuần sau đó, Tỳ-kheo Kassapa đã đắc tối thắng trí 
(SN 16. 11) và như vậy trở thành một vị A-la-hán. 

Tôn giả Mahàkassapa tự hào được mang ngoại y (Tăng-già- 
lê) bằng gai thô đã rách nát của bậc Đạo Sư. Thật ra vinh dự 
này của vị ấy chỉ do tình cờ. Một hôm bậc Giác Ngộ muốn 
ngồi nghỉ dưới gốc cây sau chuyến du hành, tôn giả Kassapa 
đã xếp tấm ngoại y của mình và mời bậc Đạo Sư ngồi lên. 
Đức Phật chấp thuận, và đang lúc ngài cảm thấy đau lưng 
nên nhận ra rằng chiếc y này đặc biệt êm dịu. Vì thế tôn giả 
Kassapa dâng ngài tấm y ấy và đổi lại, đã nhận chiếc phấn 
tảo y rách nát không còn mặc được của bậc Đạo Sư. Căn cứ 
vào việc này, vị ấy tự xưng mình là"con đích thực của đức 
Thế Tôn, được sinh ra từ miệng ngài", tức là người xứng 
đáng với những nhiệm vụ đặc biệt (SN 16. 11). 

Đức Phật lúc nào cũng hết sức tín nhiệm tôn giả Kassapa, 
ngài đã đến thăm khi vị ấy mắc bệnh nặng (SN 46. 2. 4), và 
trước các Tỳ-kheo trẻ hơn, ngài vẫn ca ngợi tôn giả là một 
Tỳ-kheo sống đời gương mẫu và thiểu dục tri túc (SN 16. 1). 
Tuy nhiên đồng thời, không phải ngài không hiểu rõ tính tình 
khó khăn của tôn giả Kassapa, và cách tôn giả này yêu cầu 
sự rèn luyện bản thân tối đa từ phía các Tỳ-kheo trẻ mà 
không phải bao giờ cũng tỏ ra thông cảm đầy đủ hoặc chiếu 
cố khoan dung. 

Có một Sa-di, bị dồn vào chỗ tuyệt vọng đâm liều lĩnh đến 


độ đốt thảo am của tôn giả vừa mới dựng để an cư mùa mưa 
(Jlàt 321), việc ấy chẳng làm được gì để tăng thêm các mối 
thiện cảm của Trưởng lão Kassapa đối với thế hệ Tỳ-kheo 
trẻ! Hơn một lần tôn giả đã từ chối thẳng ngay lời đức Phật 
yêu cầu tôn giả giáo giới đám Tỳ-kheo trẻ (SN 16. 6, 7, 8). 
Giờ đây, chính tôn giả Mahàkassapa này cùng với một số Tỳ- 
kheo đang đi trên đường từ Pàvà đến Kusinàrà và đang ngồi 
nghỉ dưới một gốc cây thì một du sĩ phái Àjìvika vừa đi tới. 
Cuộc đàm thoại sau đây diễn ra: 

Tỳ-kheo Mahàkassapa: Này hiền giả, hiền giả có biết bậc 
Đạo Sư của chúng tôi không? 

Du sĩ Àjìvika: Dĩ nhiên tôi biết. Sa-môn Gotama đã đắc Niết- 
bàn tối hậu cách đây một tuần.(DN 16. 6. 19) 

Đây là một tin buồn mà chỉ những Tỳ-kheo đạt trí tuệ cao 
thâm mới có thể chấp nhận một cách bình thản, còn lại tất 
cả đều khóc than. Ngoại trừ Tỳ-kheo Subhadda - ta không 
nên lẫn lộn với Sa-di Subhadda trùng tên, người vừa được 
đức Phật cho phép xuất gia ngay đêm ngài sắp tịch diệt - 
Tỳ-kheo Subhadda này, trước kia là thợ hớt tóc ở làng 
Àtumà, chỉ vừa mới xuất gia lúc tuổi đã cao, liền tuyên 
bố:"Thôi đủ rồi, các hiền giả, đừng than khóc bi ai. Chúng ta 
được hoàn toàn thoát khỏi vị Đại Sa-môn. Trước kia chúng ta 
luôn bị phiền nhiễu vì lời nói của ngài: "Chư vị được phép 
làm việc này. Chư vị không được phép làm việc kia!". Nay 
chúng ta có thể làm gì chúng ta thích và không làm những 
gì chúng ta không thích!" (DN 16. 6. 20). 

Tôn giả Mahàkassapa không đáp lại những lời này, song 
chẳng bao lâu đã có lý do để nhớ lại chúng. Lập tức tôn giả 


vội vàng đi ngay cùng chư Tăng đến Kusinàrà tận địa điểm 
hỏa táng vừa kịp nhận thấy giàn hỏa thiêu di hài đức Phật 
chưa được châm lửa. Số lượng củi gỗ được thâu góp về đây 
rõ ràng quá ít ỏi vì sự thật cho thấy là đôi chân di hài đã 
được quấn vải kín vẫn còn lộ ra. 

Sau khi tôn giả Mahàkassapa cùng các Tỳ-kheo kia đã đi 
nhiễu quanh di hài ba lần về phía hữu (theo hướng kim đồng 
hồ) và đã chắp tay cúi đầu đảnh lễ xong, giàn hỏa bắt đầu 
được châm lửa. Khi giàn hỏa đã cháy hết hoàn toàn, đám tro 
được dập tắt với nước lạnh. Di hài của đức Phật chỉ còn lại 
một ít xương xá-lợi, xương được đặt vào một bình đất tại địa 
điểm hỏa táng và các người Malla đánh dấu chỗ này bằng 
cách cắm các cây thương (dáo) xuống mặt đất chung 
quanh. (DN 16. 6. 22) 

Hình như bộ tộc Malla ở Kusinàrà không hề nghĩ rằng các bộ 
tộc khác có thể đòi quyền hưởng xá-lợi của đức Phật. Vì thế 
họ rất kinh ngạc khi sứ giả từ khắp mọi phương dồn dập đến 
Kusinàrà yêu cầu được chia một phần xá-lợi Phật. 

Ban đầu họ không muốn nhượng bớt đi bất cứ phần nào xá- 
lợi, nhưng cuối cùng phải nghe theo lời khuyên nhủ của vị 
Bà-la-môn Dona đảm trách lễ hỏa táng, vị này nêu rõ một 
thái độ ích kỷ hẹp hòi đối với xá-lợi sẽ dẫn đến tranh chấp 
bất ổn, ngoài việc trái với lời dạy của bậc Đạo Sư vừa quá 
cố, người trước kia bao giờ cũng ủng hộ hòa bình (DN 16. 6. 
25). Vì vậy, Bà-la-môn Dona chia xá-lợi thành tám phần đều 
nhau, mỗi phần đó đưa về: 

1. Đại Vương Ajàtasattu nước Magadha ở Ràjagaha. 

2. Bộ tộc Licchavì ở Vesaàili. 


. Bộ tộc Sakiya ở (Tân) Kapilavatthu. 

. Bộ tộc Bulì ở Allakappa. 

. Bộ tộc Koliya ở Ràmagàma. 

. Một Bà-la-môn ở Vethadìpa. 

. Bộ tộc Malla ở Pava. 

. Bộ tộc Malla ở Kusinàrà giữ phần thứ tám. 

Khi xá-lợi đã được chia như vậy xong thì một sứ giả từ bộ tộc 
Moriya ở Pipphalivana đến đòi chia phần. Vị ấy đành phải 
chịu nhận một ít tro ở giàn hỏa. Còn Bà-la-môn Dona giữ lấy 
cho mình cái bình đất đã đựng xá-lợi sau khi hỏa thiêu và 
được dùng để chia phần (DN 16. 6. 24). Tất cả mười bình xá- 
lợi hay kỷ vật ấy đều được tôn thờ trong mười ngôi tháp (DN 
16. 6. 27). 

Cho đến nay, hai bình trong số ấy đã được khám phá và 
được các nhà khảo cổ quan sát. Chiếc bình nhỏ hình cầu với 
lời ghi chú của người mộ đạo trên nắp mà ngày xưa bộ tộc 
Sakiya làm lễ nhập tháp ở địa điểm nay là vùng Pipràvà 
(Kapilavatthu II) được đặt trong Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ ở 
Calcutta, nhưng không có tro, vì tro này đã được đem tặng 
nhà vua Xiêm (Thái Lan) nhiều thập niên trước. 

Còn chiếc bình đậy kín mà người Licchavì đã bảo tồn phần 
xá-lợi dành cho họ được đào lên tại Vesàli năm 1958. Bình 
này chứa phần di cốt tro cùng nhiều vật khác và ngày nay 
thuộc quyền giám hộ của Ban Khảo cổ và Bảo tàng Chính 
phủ Quốc gia Bihàr ở Patna. 

KUSINÀRÀ - ĐỊA ĐIỂM KHẢO CỔ 

Theo Tôn giả Ànanda, thành Kusinàrà của người Malla là 
một"thị trấn nhỏ nghèo khổ toàn nhà tranh vách đất nằm lùi 


œ@ >I Œœ ƠI +> CỤ) 


sâu vào phía trong rừng rậm”" (DN 16. 517). Ngày nay không 
còn tìm thấy dấu vết nào của thành này nữa. Danh từ 
Kusinàrà chỉ xác định các đền đài kỷ niệm địa điểm Đại Diệt 
Độ, nơi ngày nay ta có thể đến rất thuận tiện từ Gorakhpur 
bằng xe hàng. Khoảng cách ấy độ chừng 55km đi về hướng 
đông. 

Trước khi đến làng Kasia chừng 2km, ta rễ về Nam và đến 
tận địa điểm đức Phật viên tịch, rừng Sàla song thọ sau 500 
m nữa. Nỗ lực của chính phủ Ấn Độ cố trồng lại rừng cây 
Sàla ở vùng này hiện còn đang thời sơ khai, song hứa hẹn 
nhiều thành công tốt đẹp. 

Nổi bật nhất ở địa điểm này là Tháp Niết-bàn (Nibbàna 
Stupa), cao chừng 20m, phần cốt nguyên thủy của tháp này 
được bọc trong nhiều lớp đất sét nung, có lẽ đã hiện diện từ 
thế kỷ thứ 3 sau CN. Tháp được phục chế lại hình bán cầu 
thẳng đứng vào năm 1927. Chiều cao ngày xưa của tháp 
được phỏng tính vào khoảng 45 m. Ngay trước tháp và trong 
cùng một khuôn viên hình chữ nhật là đền Niết-bàn, được 
trùng tu 1956, đó là một hội trường có mái hình lăng trụ 
theo kiểu các tinh xá (vihàra) có sườn tre vòng cung thời 
nguyên thủy. Đền thờ một bức tượng đức Phật Nhập Niết- 
bàn, nằm nghiêng về phía hữu, tượng điêu khắc bằng sa 
thạch dài 6,2m, xuất hiện từ thế kỷ thứ năm. 

Về phía tây, bắc và đông bắc hai đền thờ này còn nhiều di 
tích các tinh xá, ngôi cổ nhất khoảng thế kỷ thứ ba sau CN 
và ngôi mới nhất vào thế kỷ mười hai. Các tường nhà còn 
được bảo tồn lại một phần cao đến bờ vai, đủ cho ta nhận ra 
khoảng sân đình bên trong và các am thất của chư Tăng 


xung quanh sân ấy. Sự kiên cố của phần công trình bằng 
gạch trong các tỉnh xá này đem lại cảm tưởng hình như 
ngày xưa chúng có nhiều tầng. 

Ngành nghiên cứu khảo cổ học đã chứng minh rằng quần 
thể này bị hỏa hoạn thiêu hủy vào khoảng thế kỷ thứ tư 
hoặc thứ năm sau CN. Nhà chiêm bái Pháp Hiển của Trung 
Quốc vẫn còn thấy có vài Tỳ-kheo cư trú tại đây vào thế kỷ 
thứ năm, nhưng Huyền Trang, một nhà du hành khác của 
Trung Quốc qua đây vào thế kỷ thứ bảy lại miêu tả vùng này 
bị phá hoại điêu tàn. Về sau nó hồi sinh, vào khoảng giữa 
thứ kỷ thứ chín và mười hai có vài tỉnh xá mới được dựng 
lên. Nhưng vào thế kỷ thứ mười ba, mọi hoạt động tôn giáo 
hình như đã chấm dứt. 

Ngôi tháp đánh dấu địa điểm hành lễ trà-tỳ và phân chia xá- 
lợi Phật ở vào khoảng 1,5km phía đông Tháp Niết-bàn và 
ngày nay được dân địa phương gọi bằng tên Sanskrit 
làAngarastupa (Tháp Di Cốt) hoặc trong tiếng Hindì gọi 
làRàmabhàr-tila (Đỉnh Ràmabhàr) theo tên Hồ Ràmabhàr ở 
phía đông. Tháp dựng trên một đế phẳng và có đường kính 
34 m. Nay không thể đoán được chiều cao ngày xưa, bởi vì 
đám người săn lùng bảo vật và ăn trộm gạch đã lấy đi dân 
dần phần trên tháp qua bao thế kỷ nay. Về phương diện 
khảo cổ học, tháp không còn giá trị quan trọng nữa, song 
đối với bất kỳ một du khách hành hương chiêm bái nào quen 
thuộc với lịch sử cuộc đời đức Phật thì đây quả là một thánh 
tích đầy kỷ niệm thiêng liêng gây bao cảm xúc bồi hồi. 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
Chương 8 
Phần Cuối 


CÁC HỘI NGHỊ KIẾT TẬP VÀ KINH ĐIỂN 

Giàn hỏa táng đức Phật vừa được dập tắt thì chư Tỳ-kheo 
bắt đầu tự hỏi: làm gì bây giờ? Trưởng lão Mahàkassapa đặc 
biệt quan tâm việc này, vì lời nhận xét của Tỳ-kheo 
Subhadda hình như cứ văng vẳng bên tai tôn giả rằng sau 
khi bậc Đại Sa-môn diệt độ, chư Tăng có thể làm gì tùy 
thích. 

Vì vậy, tôn giả liền triệu tập Tăng chúng lại và bảo"Chư Tôn 
giả, chúng ta hãy cùng đọc lại Pháp và Luật với mục đích 
không để cho tà giáo nào hay tà giới nào lọt vào, và không 
để một nhóm người tà kiến nào lớn mạnh trong khi các bậc 
đa văn thông tuệ lại suy yếu". (Cv 11. 1. 1, giản lược). Ý 
tưởng tập họp một hội đồng (sangiti) và cách trình bày 
phương pháp làm việc đã được chính đức Phật ban bố khi 
ngài có lần diễn tả cho Sa-di Cunda biết phương pháp tự trị 
tập thể của Giáo hội. 

"Này Cunda, chư vị đã được ta thuyết giảng Giáo Pháp mà ta 
chứng ngộ, chư vị phải tập họp nhau lại và cùng nhau tụng 
đọc Giáo Pháp mà không tranh cãi, hãy so sánh từng ý 
nghĩa và từng văn cú với nhau để cho Giáo Pháp thanh tịnh 


này được tồn tại lâu dài vì lợi ích và an lạc của quần sanh, vì 
lòng từ mẫn đối với đời, vì lợi ích, an lạc và hạnh phúc của 
chư Thiên và nhân loại".(DN 29. 17) 

Chư Tăng lập tức đồng ý với đề nghị của Trưởng lão 
Mahàkassapa triệu tập một hội đồng. Chư vị thỉnh cầu tôn 
giả chọn các thành viên tham dự nhưng không được bỏ sót 
tôn giả Ànanda. Dù vẫn còn là vị hữu học, tôn giả đã chứng 
nhập lưu đạo, do đó vị ấy không thể đọa lạc và trước kia đã 
đạt tri kiến uyên thâm về Pháp và Luật dưới sự hướng dẫn 
của đức Phật. 

Việc đề cử ưu tiên Tỳ-kheo Ànanda làm thành viên hội đồng 
có một lý do đặc biệt. Trong Giáo hội sự kiện ai cũng biết là 
đã có nhiều lân bất đồng ý kiến giữa Trưởng lão 
Mahàkassapa không khoan nhượng và Trưởng lão Ànanda 
nhiều từ tâm. Bởi vì Trưởng lão Ànanda thỉnh thoảng có giáo 
giới các Tỳ-kheo-ni, nên Tôn giả Mahàkassapa hoài nghi vị 
ấy liên hệ đến tình cảm và đã có lần đe dọa vị ấy đừng để 
Tăng chúng điều tra theo Giới luật (SN 16. 10). Vào một dịp 
khác, vì một số Sa-di dưới sự hướng dẫn của tôn giả Ànanda 
đã rời bỏ Giáo hội nên Trưởng lão Mahàkassapa gọi tôn giả 
Ànanda lúc ấy đã cao niên là "con nít" (kumàraka), chuyện 
ấy được một vài Tỳ-kheo-ni nghe lọt (SN 16. 11). 

Nhưng về phương diện khác, tôn giả Mahàkassapa không 
thể phủ nhận rằng tôn giả Ànanda đã lắng nghe và ghi nhớ 
nhiều Pháp thoại của đức Phật hơn bất cứ Tỳ-kheo nào khác. 
Do vậy, vì quyền lợi Chánh Pháp, tôn giả đưa vị ấy vào danh 
sách các thành viên của hội đồng. Danh sách này được xem 
là bao gồm 500 Tỳ-kheo, tất cả chư Thượng tọa trưởng lão 


(Thera) (Cv 11. 1. 2), nghĩa là Tỳ-kheo có ít nhất mười tuổi 
hạ. 

Có lẽ khi còn ở Kusinàrà, Giáo hội đã đồng ý với danh sách 
của tôn giả Mahàkassapa và đã quyết định chọn Ràjagaha 
làm địa điểm của hội nghị. Thời điểm được quy định là mùa 
mưa sắp tới (483 trước CN). Không một Tỳ-kheo nào, ngoài 
năm trăm vị này, được phép vào thành Ràjagaha trong suốt 
mùa mưa ấy, để cho hội đồng có thể tập họp mà không bị 
phiền nhiễu. 

Khi đến kinh đô nước Magadha, chư Tăng dành một tháng 
dựng am thất trú mưa cho mình và sửa chữa các tinh xá cũ 
đã hư nát. Sự thực sau chuyến hành trình dài từ Kusinàrà 
đến Ràjagaha, chư Tăng vẫn còn nhiều thì giờ như vậy trước 
khi trời đổ mưa (thường vào giữa tháng Năm) là một bằng 
chứng nữa cho thấy Đại Bát Niết-bàn phải được phỏng định 
đã xảy ra vào tháng ba hay tư năm 483 trước CN. 

Cuối cùng mọi người và mọi vật đều sẵn sàng để hội nghị 
bắt đầu họp, tất cả trừ tôn giả Ànanda, người vẫn chưa trở 
thành một vị A-la-hán. Tủi hổ, tôn giả chuyên tâm hành 
thiền hầu như suốt đêm ấy cho đến khi tảng sáng trước giờ 
phút hội nghị khai mạc, tôn giả muốn nghỉ ngơi đôi chút, 
bỗng nhiên"giữa lúc nhấc bàn chân lên khỏi sàn nhà và đặt 
đầu xuống giường", vị ấy đạt thành sự đoạn tận lậu hoặc 
(àsava) và giải thoát sanh tử" (Cv 11.1. 3). 

Giờ đây tôn giả đã trở thành một bậc Thánh, một A-la-hán, 
sự kiện ấy tất nhiên tăng thêm thế lực của hội đồng. Có lẽ 
chính vì muốn làm cho hội đồng có uy tín cao hơn mà ngay 
trước khi hội nghị bắt đầu, các thành viên quyết định ban 


đạo quả A-la-hán cho vị Tỳ-kheo lão thành này, người đã 
mang y bát suốt bốn mươi năm mà chưa đắc giải thoát. 
Theo các bộ Luận thư, hội nghị kiết tập Kinh Điển của năm 
trăm Tỳ-kheo đã diễn ra tại Động Sattapamni dưới Đỉnh 
Vebhàra (nay là Vaibharà) ngọn núi ở cực tây bắc của dãy 
núi đồi bao quanh Ràjagaha. Lời trần thuật này không được 
ghi lại ở đâu trong Kinh Tạng cả. Nếu điều ấy đúng sự thực, 
thì nó lại làm phát sinh các mối hoài nghi về số lượng thành 
phần tham dự (con số ấy dẫu sao vẫn không được xem là 
chính xác), bởi vì năm trăm Tỳ-kheo không thể nào có đủ 
chỗ cư trú dù ở trong động hay phía trước động cũng vậy. 
Suốt thời gian bảy tháng tiếp theo sau đó, tôn giả 
Mahàkassapa chất vấn Tỳ-kheo Upàili về Luật của Giáo hội 
(Vinaya) và Tỳ-kheo Ànanda về Kinh hay Pháp thoại của đức 
Phật (sutta) (Cv 11. 1. 7). Nếu hội đồng giữ im lặng, lời dạy 
của bậc Đạo Sư do Tỳ-kheo Upàii hay Ànanda truyền đạt 
đều được xem là được tường thuật chính xác và như vậy là 
được công nhận làm thánh điển. Mỗi Tỳ-kheo hiện diện đều 
được khuyến khích nêu các điểm vấn nạn hay bổ sung, hoặc 
tuyên bố những lời phát biểu của đức Phật mà vị ấy nhớ rõ, 
để ghi thêm vào. 

Thánh điển được thiết lập như vậy không phải viết thành 
văn mà là ghi vào tâm trí. Ở cổ Ấn Độ, viết văn bản chỉ được 
dùng cho các khế ước hay hợp đồng trước luật pháp, nghĩa 
là các tài liệu tương đối ngắn hạn không được xem là đáng 
ghi nhớ trong tâm trí. Còn những kinh văn có mục đích 
thành đạt sự thông hiểu am tường đời sống đều được học 
thuộc lòng để có thể tụng niệm bất cứ lúc nào. Chúng được 


lưu truyền mãi cho các thế hệ Tỳ-kheo trẻ hơn bằng cách 
truyền tụng và lập lại thường xuyên. 

Các điểm bất đồng giữa hai tôn giả Mahàkassapa và Ànanda 
lại có nguy cơ bùng ra một lần nữa trong suốt thời kỳ họp 
hội đồng, khi tôn giả Ànanda nêu lời đức Phật dạy (DN 16. 6. 
3) đại ý là sau khi đức Phật diệt độ, nếu chư Tăng muốn, có 
thể hủy bỏ các giới điều nhỏ (sikkhàpadani). Lập tức tôn giả 
Kassapa chất vấn:"Hiền giả Ànanda, hiền giả có hỏi đó là 
các giới điều nào không?". 

"Thưa tôn giả, tôi không hỏi".Tôn giả Ànanda bị buộc phải 
thừa nhận điều này. 

Sau đó một cuộc thảo luận khởi lên về những gì được xem là 
tiểu giới điều. Cuối cùng tôn giả Kassapa đề nghị với hội 
đồng rằng Tăng chúng nên duy trì tất cả giới luật, để cho 
các đệ tử tại gia không nghĩ rằng Giáo hội đã trở thành lỏng 
lẻo sau khi đức Phật Tổ diệt độ. Hội đồng chấp nhận lời đề 
nghị này bằng cách im lặng (Cv 11. 1. 9). 

Dĩ nhiên, điểm sơ sót của tôn giả Ànanda gây nên nhiều bàn 
tán trong một thời gian, và cũng giống các trường hợp tương 
tự, nó đã đưa đến việc nhắc lại một số lỗi lầm khác của vị 
Tỳ-kheo trưởng lão này. Vì lý do hòa hợp Tăng chúng, tôn giả 
Ànanda chính thức làm lễ sám hối lỗi lầm (Cv 11. 1. 10). 
Ngôn ngữ được hội đồng kiết tập Ràjagaha sử dụng để ghi 
lời thuyết giảng của đức Phật thành Thánh điển là tiếng Pàii, 
một hình thức cao cấp tiến bộ của ngôn ngữ Magadhì, vừa 
tránh dùng các thổ ngữ địa phương, vưà có phần từ vựng 
được làm cho phong phú nhờ các cách diễn tả vay mượn từ 
các ngôn ngữ Ấn Độ có liên hệ. Pàli được công nhận là ngôn 


ngữ chung (lingua franca) vượt lên mọi địa phương, chỉ được 
giới trí thức nói thời ấy, song giới bình dân cũng hiểu biết. 
Các quốc vương ở Bắc Ấn sử dụng Pàii làm ngôn ngữ trong 
giới chánh quyền giữa các triểu đình, vì thế, thái tử 
Siddhattha Gotama đã quen thuộc ngôn ngữ này từ thời 
niên thiếu, còn hai tôn giả Upàli và Ànanda cũng có thể đã 
nói thứ tiếng này lưu loát. 

Hội đồng kiết tập vừa kết thúc và hình thức nguyên thủy của 
Kinh Điển Pàli vừa được thiết lập thì Tỳ-kheo Puràna cùng 
một nhóm Tỳ-kheo thân hữu đến Ràjagaha để khất thực. 
Đầy tự hào về nhiệm vụ vừa hoàn thành, các Tỳ-kheo trong 
hội đồng yêu cầu vị ấy chấp thuận Thánh Điển mà chư vị đã 
hệ thống hóa. Tỳ-kheo Puràna đáp: "Chư vị Thượng tọa trong 
Giáo hội đã khéo hợp tụng và soạn thảo Kinh Luật thành 
Thánh Điển. Song tôi thích ghi nhớ Pháp theo cách chính tôi 
đã lắng nghe và thọ giáo từ đức Thế Tôn".(Cv 11. 1. 11) 

Điều này không nhất thiết ám chỉ rằng có những dị biệt cụ 
thể giữa quan niệm về Pháp của vị này và quan niệm của 
hội đồng. Có lẽ lời nói của Tỳ-kheo Puràna chỉ ngụ ý: "Tại sao 
tôi là người đã từng nghe bậc Đạo Sư thuyết giảng và vẫn 
con mang nhiều ấn tượng sâu sắc trực tiếp về nhân cách 
của ngài mà tôi lại phải chấp nhận việc xác lập lời ngài dạy 
thành Kinh Điển do người khác làm chứ?". 

Một trăm năm sau Hội Đồng Kiết Tập Đầu Tiên, vào năm 
383 trước CN, Hội Đồng Kiết Tập Thứ Hai lãnh trọng trách 
xét duyệt Kinh Điển nguyên thủy. Nguyên nhân họp hội 
đồng này là sự bất hòa hợp ý kiến về Giới luật (Vinaya). Sau 
nhiều hoạt động liên tục, một ủy ban đã quyết định chống 


đối việc chấp nhận mười điểm canh tân được đề nghị, và 
nhằm mục đích xác nhận quyết định này, một lần nữa, Kinh 
Điển lại được hợp tụng trong vòng tám tháng do một Giáo 
hội gồm bảy trăm vị Thượng tọa ở Vesàli dưới sự chủ trì của 
Trưởng lão Tỳ-kheo Revata (Cv 12. 2. 8). Để chứng minh sự 
tuân thủ truyền thống của chư Tăng, các thành viên trong 
hội đồng tự xưng mình là Thượng Tọa Bộ (Theravàdin) nghĩa 
là "những vị hộ trì Giáo Lý của chư Thượng tọa". Còn những 
vị canh tân lại cho mình là chiếm đa số, tự xưng là Đại 
Chúng Bộ (Mahàsanghika), nghĩa là các thành viên của Đại 
chúng". Từ Đại Chúng Bộ, đã phát triển vào khoảng đầu 
Công nguyên, thành tông phái Đại thừa (Mahàyàna: cỗ xe 
lớn). 

Nếu Hội Đồng Kiết Tập Đầu Tiên thấy phận sự của mình là 
thiết lập Giáo Pháp của đức Phật một cách trung thực và hệ 
thống hóa Kinh Điển cho Giáo hội tương lai, thì Hội Đồng 
Thứ Hai đã gạn lọc - hay đúng hơn "đã lắng nghe" khối 
lượng Kinh Điển vĩ đại này theo đúng một số nguyên tắc 
biên tập. Mặc dù có lời đức Phật khẳng định:"Không ai biết 
mọi việc" (MN 90), hội đồng vẫn quan tâm mong muốn 
chứng minh Nhất Thiết Trí của đức Phật, sự toàn tri kiến mà 
theo quan điểm của chư vị, ngài đã đạt được ngay lúc Giác 
Ngộ (Bodhi) khiến ngài trở thành đức Phật. 

Bởi thế, chư vị nỗ lực cắt bỏ từ tạng Kinh Điển nguyên thủy 
mọi sự liên quan đến bất cứ kết luận và sự công nhận nào 
thuộc về thời kỳ sau của bậc Đạo Sư; đồng thời cố tìm cách 
làm cho những lời ngài xác nhận ở các giai đoạn đầu tiên và 
các giai đoạn về sau của đời ngài phù hợp nhau. 


Điều may mắn là chư vị không phải bao giờ cũng chú tâm 
thận trọng lúc làm việc này, vì vậy các nhà Ấn Độ học ngày 
nay vẫn tìm được vài dấu hiệu chứng tỏ sự tiến bộ trong quá 
trình phát triển trí tuệ của đức Phật. Nhằm mục đích làm 
cho trí tuệ toàn tri kiến của đức Phật trở nên rõ ràng hơn, 
chư vị đã bổ sung vài điểm khá thô sơ vào bài kinh để chứng 
tỏ bậc Đạo Sư đã biết những việc ngài sắp được trình báo. Ví 
dụ, khi y sĩ Jìvaka kê đơn thuốc cho ngài, đức Phật đã biết đó 
sẽ là thuốc gì, song vẫn chờ đợi đơn thuốc ấy. 

Hơn nữa, Hội đồng ở Vesàli dưới quyền chủ tọa của Trưởng 
lão Revata phải chịu trách nhiệm về sự gia tăng số kinh 
điển. Do cả trăm năm ghi vào ký ức và khẩu truyền, nhiều 
đoạn kinh văn đã đóng cứng thành các "khối ngôn từ". Khi 
Kinh Điển được duyệt lại, các khối ngôn từ này được xen lẫn 
vào bất cứ nơi nào có vẻ thích hợp với đề tài, thậm chí có 
nơi làm cho dòng tư tưởng mất cả ý nghĩa. Sau cùng, Hội 
Đồng Thứ Hai này cũng đã khuyếch trương Kinh Điển bằng 
cách đưa vào số tài liệu đã được gạt bỏ ra ngoài khối lượng 
Kinh Điển nguyên thủy. 

Hội Đồng Kiết Tập Thứ Ba được tổ chức tại Pàtaliputta (nay 
là Patna) vào năm 253 trước CN dưới sự bảo trợ của vị Đại 
Đế Phật tử của Ấn Độ, Asoka Moriya (Skt. Asoka Maurya). 
Hội đồng này gồm cả ngàn Tỳ-kheo do Trưởng lão 
Moggaliputta Tissa chủ tọa. Trong chín tháng làm việc, hội 
đồng một lần nữa lại tổng duyệt Kinh Điển của Thượng Tọa 
Bộ và thêm vào hai tạng Kinh và Luật hiện hành một tác 
phẩm thứ ba có tính chất lý luận học thuật. Cùng với sự bổ 
sung một số tác phẩm mang tính học thuật khác nữa trong 


vòng hai thế kỷ kế tiếp đó, cuối cùng xuất hiện một bộ sách 
thứ ba được mệnh danh Luận A-tỳ-đàm hay Thắng Pháp 
(Abhdhamma). Ba bộ thánh điển được đặt tên là "tạng" hay 
giỏ (pitaka), và vì thế Kinh Điển Pàli thường được gọi là Tam 
Tạng (Tipitaka). 

Chính nhờ sự nghiệp hoằng Pháp thành công viên mãn của 
Đại Đế Asoka (vị vua ngự trị độc tôn từ 269 - 232 trước CN), 
mà Tam Tạng Pàili được bảo tồn cho đến thời đại chúng ta. 
Chính Đại Đế Asoka phái hoàng tử Mahinda đi giáo hóa đảo 
quốc Ceylon (Sri Lanka) theo đạo Phật, nên ngài đã bảo đảm 
cho Phật Pháp an trú trong ngôi nhà tiếp tục tồn tại vượt 
qua bao cơn khủng hoảng lịch sử. Tại các tỉnh xá trên đảo 
quốc này, Kinh Tạng Pàii được bảo trì trong tâm trí chư Tỳ- 
kheo cho đến thế kỷ thứ nhất trước CN, chư vị viết Kinh Điển 
lên các lá bối-đa khô,talipot (Corypha umbraculifera) (Dv 20. 
20f; Mhv 33. 100ƒ). 

Ngôi tỉnh xá xây bằng đá tảng Aluvihàra (P. Àlokavihàra), nơi 
công trình bối biên này đã được hoàn thành, hiện nằm cách 
Matale 3km về phía bắc. Người du khách đến Sri Lanka bằng 
xe hơi từ Kandy lên phía bắc, sau khi đi ngang qua Matale, 
sẽ không khỏi đưa mắt sang bên trái nhìn về những tảng đá 
vĩ đại của tỉnh xá Aluvihàra với niềm thành kính tri ân ngôi 
cổ tự, nơi mà Giáo Pháp có giá trị bất biến vượt thời gian của 
đấng Giác Ngộ đã được ghi chép thành văn cách đây hai 
ngàn năm trước. 

Dịch giả cẩn bút 

Trọng Xuân Định Sửu 1997 


H.W. Schumann 
Đức Phật Lịch Sử 
The Historical Buddha 
phụ lục 
THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I. TAM TẠNG PÀLI: 

Tất cả những dịch phẩm TAM TẠNG của Hội Kinh Tạng Pàii 
Luân Đôn: Pàii Text Society, London. Ngoài ra còn có: 

Dìgha Nikàyabản dịch của M. O'C Walshe xuất bản với nhan 
đề: Thus have l heard - The Long Discourses of the Buddha 
(Như vầy tôi nghe - Kinh Trường Bộ của đức Phật) London 
1987. 

Majjhima Nikàya(Trung Bộ Kinh) bản dịch của cố Thượng Tọa 
Nànamnoil. 

An Analysis of The Pàli Canon(Phân tích Kinh Điển Pàii): 
Russell Webb, BPS, 1975. 

II. SỬ KÝ CỔ ĐẠI VỀ ĐỨC PHẬT 

Ngoài các sử ký về đức Phật trong Kinh Tạng PàIli, còn có bốn 
cổ sử Ấn Độ. 

Nidànakatthà(Duyên Khởi Chuyện Tiền Thân Đức Phật) do 
T.W. Rhys Davids dịch từ Pàli sang Anh ngữ, PTS, 1925. 
Mahavastudo J.J. Jones dịch từ Sanskrit sang Anh ngữ, 
London, 1949-56. 

Lalita Vistarado P.E. Foucaux dịch từ Sankscrit sang Pháp 
ngữ (Paris 1884) và R. L. Mitra dịch sang Anh ngữ, Calcutta, 


1881. 

Buddhacaritacủa Asvaghosa, do E.B Cowell dịch từ Sanskrit 
sang Anh ngữ, Oxford, 1894. 

III. SỬ KÝ HIỆN ĐẠI 

Le Buddha(Đức Phật) của A. Bareau, Paris, 1962. 

The Life of Gotama The Buddha(Cuộc Đời Đức Phật 
Gotama), E.E Brewster, London, 195G. 

The Buddha(Đức Phật), M. Carrithers, London, 1983. 

The Life of the Buddha(Cuộc Đời Đức Phật), A. Foucher lược 
dịch từ Pháp ngữ, Comn, 1963. 

The Living Buddha(Đức Phật Trụ Thế), D. Ikeda, New York, 
Tokyo, 1976. 

The Life of the Buddha As lt Appears in The Pàli Canon(Cuộc 
Đời Đức Phật xuất hiện qua Kinh Tạng Pàii), Thượng Tọa 
Nànamoli, BPS, 1972. 

The Buddha(Đức Phật), M. Pye, London 1979. 

The Life of the Buddha(Cuộc Đời Đức Phật) H. Saddhatissa, 
London, 1976. 

The Life of the Buddha As Legend and History(Cuộc Đời Đức 
Phật: Huyền Thoại và Lịch Sử), E.J. Thomas, London, 1960. 
The Biography of the Buddha(Tiểu Sử Đức Phật) K.D.P. 
Wickremesinghe, Colombo, 1972. 

IV. ĐỊA LÝ 

Geography of Early Buddhism(Địa Lý Thời Phật Giáo Nguyên 
Thủy) B.C. Law, Varanasi 1973. 

Cities of Ancient India(Kinh Thành Cổ Ấn Độ), B.N. Puri, 
Meerut. Delhi - Calcutta 196G. 

V. HOÀN CẢNH XÃ HỘI VÀ ĐỜI THƯỜNG Ở CỔ ẤN ĐỘ 


Daily Life ¡in Ancient India from 200 BC to 700 AD(Đời 
Thường ở Cổ Ấn Độ từ 200 trước CN đến 700 sau CN), J. 
Auboyer, London, 1965. 

The Wonder That Was India. A Survey of the Culture of the 
India Sub-Continent before the Coming of the Muslims (Kỳ 
Diệu Thay Cổ Ấn Độ. Khảo Sát Văn Hóa Tiểu Lục Địa Ấn 
trước thời HỒI GIÁO Xâm Nhập), A.L Basham, London, 1967. 

Indian Culture in the Days of the Buddha(Văn Hóa Ấn Độ 
Thời Đức Phật) A.P de Zoysa, Colombo, 1955. 

Everyday Life in Early India, (Cuộc Sống Thường Ngày ở Cổ 
Ấn Độ), M. Edwardes, London, 1969. 

Ancient India: A History of its Culture and Civilization(Cổ Ấn 
Độ: Lịch Sử Văn Hóa và Văn Minh) D.P. Kosembu, New York, 
1965. 

The Age of Vinaya: A Historical and Culture Study(Thời Đại 
Luật Tạng: Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa), G.S.P Misra, 
New Delhi, 1972. 

Buddhist India(Ấn Độ Theo Đạo Phật), T.W. Rhys Davids, 
London 1903, Calcutta 1957. 

Society at the Time of the Buddha(Xã Hội Thời Đức Phật) N. 
Wagle, Bombay 1963. 

VI. CHÍNH TRỊ THỜI ĐỨC PHẬT 

The Magadhas in Ancient India(Các Vương Quốc Magadha ở 
Cổ Ấn Độ), B.C Law, Delhi, 1976. 

An Early History of Vaisàlì(Lịch Sử Cổ Đại Vaisàlì), Y. Mishra, 
Delhi, 1962. 

History of Kosala up to the Rise of the Mauryas(Lịch Sử 
Kosala cho đến Thời Hưng Thịnh của Triều Đại Mauryas), V. 


Pathak, Delhi, 1963. 

Studies in the Buddhist Jàtakas(Nghiên Cứu Bộ Chuyện Tiền 
Thân Đức Phật), B.C. Sen, Calcutta, 1974. 

Republics in Ancient India 1500 BC - 500 AD(Các Nền Cộng 
Hòa ở Cổ Ấn Độ từ 1500 trước CN - 500 sau CN), JP. Sharma, 
Leiden, 1968. 

VII. GIÁO HỘI - ẢNH HƯỚNG VĂN HÓA CỦA ĐẠO PHẬT 
- CÁC HỘI ĐỒNG KIẾT TẬP KINH TẠNG 

Vihàras in Ancient India(Các Tinh Xá Cổ Ấn Độ) D.K. Barua, 
Calcutta, 1969. 

The World of Buddhism(Thế Giới Phật Giáo), H. Bechert & R. 
Gombrich, London, 1984. 

Buddhist Centres in Ancient India(Các Trung Tâm Phật Giáo 
Cổ Ấn Độ), B.N. Chaudhury, Calcutta, 1969. 

Buddhist Sects in India(Các Tông Phái Phật Giáo ở Ấn Độ), N. 
Dutt, Calcutta, 1970. 

Early Monastic Buddhism(Đạo Phật Trong Giáo Hội Nguyên 
Thủy), N. Dutt, Calcutta, 1960. 

Buddhist Monks and Monasteries of India(Giáo Hội và Tinh 
Xá Phật Giáo ở Ấn Độ), S. Dutt, London, 1964. 

In the Blowing Out of a Flame(Về Sự Tắt Lửa). M. Edwardes, 
London, 1976. 

Women under Primitive Buddhism(Phụ Nữ thời Phật Giáo 
Nguyên Thủy), I.B Horner, Delhi, 1975. 

The Buddha - Buddhist Civilization in India and Ceylon(Đức 
Phật - Văn Minh Phật Giáo ở Ấn Độ và Tích Lan), T. Ling, 
London, 1973. 

The ẳOrign and The Early Development of Buddhist 


Monachism(Nguồn Gốc và Sự Phát Triển Sơ Khởi Nếp Sống 
Trong Tinh Xá Phật Giáo), P. Olivelle, Colombo, 1974. 

The Buddhist Councils(Các Hội Đồng Phật Giáo), L. de La 
Valleé Poussin, Calcutta, 1976. 

VIII. PHÁP VÀ LUẬT PHẬT GIÁO 

Early Buddhist Jurisprudence - Theravada Vinaya(Luật Pháp 
thời Phật Giáo Nguyên Thủy - Luật Thượng Tọa Bộ) D.N 
Bhagvat, Bombay, 1939. 

Early Buddhist Monachism(Nếp Sống Tinh Xá thời Phật Giáo 
Nguyên Thủy), S. Dutt, Bombay, 1960. 

The Patimokkha: 227 Fundamental Rules of A Bhikkhu(Giới 
Bổn: 227 Giới Căn Bản của Tỳ-kheo), Thượng Tọa Ñ ànamoii 
dịch, Bangkok, 196G. 

IX. SÁCH CỔ NGỮ 

A Dictionary of Buddhism(Tự Điển Phật Học), T.O. Ling, New 
York, 1972. 

Dictionary of Pàli Proper Names(Tự Điển Danh Từ Riêng PàiIi), 
G.P. Malalasekera, London, 1960. 

Encyclopaedia of Buddhism(Bách Khoa Tự Điển Phật Học), 
G.P. Malalasekera, Colombo, 1961. 

Buddhist Dictionary(Tự Điển Phật Học), Nyànatiloka Thera, 
Colombo, 1972. 

Dictionary of Early Buddhist Monastic Terms(Tự Điển Từ Ngữ 
Phật Giáo Nguyên Thủy), C.S. Upasak, Varanasi, 1975. 

X. GIÁO LÝ 

Selfless Persons lImagery and Thought ¡in  Theravada 
Buddhism(Những Vị Hữu Tình Vô Ngã - Ảnh Tượng và Tư 
Tưởng Phật Giáo Thượng Tọa Bộ), S. Collins, Cambridge, 


1982. 

Buddhist Thought ¡in India(Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ), E. 
Conze, London, 1962. 

Buddhism(Đạo Phật), R.A. Gard, New York & London, 1961. 
Buddhism - A Non - Theistic Religion(Đạo Phật - Một Tôn 
Giáo Vô Thần), H.Von Glasenapp, London, 1970. 

The Psychological Attitude of Early Buddhist Philosophy(Thái 
Độ Tâm Lý của Triết Lý Phật Giáo Nguyên Thủy), Lama A. 
Govinda, London, 1961. 

The Early Buddhist Theory of Knowledge(Lý Thuyết Về Tri 
Kiến Trong Phật Giáo Nguyên Thủy), K.N. Jayatileke, Delhi, 
1980. 

Buddhist Images of Human Perfection(Tranh Tượng Phật 
Giáo về Sự Hoàn Thiện Nhân Cách), N. Katz, Delhi, 1982. 
History of Indian Buddhism(Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ), E. 
Lamotte (bản Anh dịch), London, 1987. 

What the Buddha taught(Những Gì Đức Phật Dạy), W. 
Rahula, Bedford, 1959. 

Buddhism, an Outline of its Teachings and Schools(Đạo Phật: 
Sơ Lược các Giáo Lý và Tông Phái), H.W. Schumann, London, 
1973. 

Indian Buddhism(Đạo Phật ở Ấn Độ), A.k Warcler, Delhi, 
1980. 

XI. SÁCH CHUYÊN KHẢO VỀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC Ở 
THỜI ĐỨC PHẬT 

The Àjivikas:A Vanished Indian Religion(Định Mệnh Phái: Một 
Đạo Giáo đã Biến Mất ở Ấn Độ), A. L. Basham, London, 1978. 
Early Jainism(Kỳ-na Giáo Nguyên Thủy), 1951 K.K. Dixit, 


Ahmedabad, 1978. 

A Classical Dictionary of Hindu Mythology & Religion(Tự Điển 
Thần Thoại và Ấn Độ Giáo), J. Dowson, London, 1953. 

The Jain Path of Purification(Con Đường Thanh Tịnh của Đạo 
Kỳ-na), P.S. Jaini, Delhi - Varanasi - Pàtna 1979. 

lconographic Dictionary of the Indian Religions(Tự Điển 
Tranh Tượng Các Tôn Giáo Ấn Độ), G. Liebert, Leiden, 1976. 
The Doctrine of the Jainas(Giáo Lý Đạo Kỳ-na) W. Schubring, 
Delhi, 1978. 

A Dictionary of Hinduism: lts Mythology, Folklore and 
Development(Tự Điển Ấn Độ Giáo: Thần Thoại, Văn Hoá 
Nhân Gian và sự Phát Triển), M & J. Stutley, Bombay - Delhi, 
1977. 

Hìndu World - An Encyclopaedic Survey of Hinduism(Thế Giới 
Ấn Giáo - Khảo Sát Tổng Quát về Ấn Giáo), B. Walker, 
London, 1968. 

XII. KHẢO CỔ HỌC PHẬT GIÁO 

Buddhist Monuments(Đền Đài Phật Giáo), D. Mitra, Calcutta, 
1971. 

Archaeological Remains of Kapilavastu, Lumbin & 
Devadaha(Di Tích Khảo Cổ ở Kapilavastu, Lumbini & 
Devadaha), B.K. Rijal, Kathmandu, 1979. 

Buddhist Shrines in India(Tự Viện Phật Giáo ở Ấn Độ), D. 
Valisinha, Colombo, 1948. 

XIII. THẢO MỘC VÀ THÚ VẬT Ở ẤN ĐỘ 

The Book of Indian Birds(Các loài Chim Ấn Độ), 5. Ali, 
Bombay, 1961. 

Some Beautiful Indian Trees(Một Số Cây Đẹp ở Ấn), E. 


Blatter & W.S Millard, Bombay, 1977. 

Flowering Trees and Shrubs of India(Các Loài Cây Hoa Ấn 
Độ), D.V. Cowen, Bombay, 1970. 

100 Beautiful Trees of India(100 Loài Cây Đẹp Ấn Độ), C. Mc 
Cann, Bombay, 196G. 

The Book of Indian Animals(Động Vật Ấn Độ), S.H. Prater, 
Bombay, 1971. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

M. O'C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) 
Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) 
Nguồn: 

Được bạn: Mọt Sách đưa lên 

vào ngày: 21 tháng 5 năm 2004 


